dj. K. ROWLING 
LÝ LAN dịch 


HARRY POTTER 
& PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Tái bản lần thứ 12 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


“HARRY POTTER, NAMES, CHARACTERS 
& RELATED INDICIA ARE COPYRIGHT 
AND TRADEMARK WARNER BROS. Ô 2000“ 


CHƯÍƠNG I,MÔT 


SINH NHẬT BUÔN NHỨT 


ây không phải là vụ cãi vã đầu tiên nổ ra trong bưổi 
điểm tâm ở nhà số 4 đường Privet Drive. Hỏi sáng sớm 

tỉnh sương này, ông Vernon Dursley đã bị đánh thức vì một 
tiếng cú rúc inh tai phát ra từ căn phòng thằng cháu Harry 
của ông. 

Ông gảm lên từ phía đầu bàn ăn: 

“Lần thứ ba trong tuần này rồi đó nghení Mày mà không 
kêm được con cú đó thì phải tống nó đi ngay cho tao!” 

Một lần nữa, Harry lại phải cố gắng giải thích: 

“Tại nó chán quá đó, dượng. Nó quen bay nhảy bên ngoài. 
Nếu dượng cho phép cháu thả nó ra đêm nay...” 

Dượng Vernon nạt một tiếng, trứng chiên văng ra dính 
cả vào bộ ria mép rậm rạp của đdượng: 

“Bộ tao ngu lắm hả? Tao thừa biết chuyện gì xảy ra nếu 
thả con cú đó chớ...” 

Ông ném cho vợ, dì Petunia, một cái nhìn tăm tối. 

Harry toan cãi lại nhưng tiếng nói của nó bị một tiếng 
ợ to và dài của Dudley nhấn chìm: 

“Con muôn ăn thêm thịt muối chiên.” 

Lì Peturia hướng đôi mắt mơ màng về phía cậu con 
đồ sô: 

“Còn nhiều trong chảo đó cưng! Hễ có dịp là mẹ phải 


NARRY POTTEN VÀ PHÒNG CNỨA BÍ MẬT 


bổi dưỡng cho con... chớ mẹ không ưa được đổ ăn ở 
trường... ˆ | 

“Nhắm nhí, anh chưa bao giờ bị đói khi anh còn theo 
học trường Smeltings.” 

Dượng Vemon hăng hái ngắt lời vợ, rồi ông quay sang 
con trai: 

“Còn đủ cho con ăn no mà, phải không con trai của 
ba?“ 

Dudley vốn đã to đến nỗi mông của nó bè ra cả hai 
bên chiếc ghế nhà bếp. Nó nhe răng cười với ba nó rồi 
quay sang Harry báo: 

“Đưa cái chảo!” 

Harry bực mình: 

“Anh quên nói hai chữ nhiệm mầu rồi!” 

Hiệu quả của câu nói đơn giản này đối với tất cả những 
người còn lại trong gia đình thật không tin được: Dudley 
há hốc miệng và té từ trên ghế xuống đánh rầm một cái 
làm rung rỉinh cả nhà bếp, bà Dursley hét lên một tiếng 
nhỏ và đưa hai tay bụm miệng mình; còn ông Dursley thì 
đứng phắt dậy, mạch máu nổi cộm phập phỏng bên hai 
thái dương. 

Harry vội giải thích: 

“Ý con muốn nói hai tiếng “làm ơn, chứ con không có 
ý. sả _ 

Nhưng dượng đã nổi cơn thịnh nộ, gầm lên, nước miếng 
phun khắp bàn: 

“TẠO ĐÃ DẠY MÀY CÁI GÌ VỄ VIỆC NÓI HAI TIẾNG 
NM' ẤY TRONG NHÀ TẠO HÀ?” 


Sinh nhật buồn nhức 


“Nhưng con...” 

Dượng đấm xuống bàn một cái, rống lên: 

“SAO MÀY DÁM LÀM CHO DUDLEY SỢ HẢ?⁄“ 
“Con chỉ... 


“TẠO CẢNH CÁO MÀY! TẠO KHÔNG CHIU ĐƯỢC BẤT 
CỨ BIỂU HIỆN BẤT BÌNH THƯỜNG NÀO CỦA MÀY 
DƯỚI MÁI NHÀ NÀY.” 

Harry nhìn sững hết gương mặt tím rịm của dượng Vernon 
đến gương mặt tái mét của dì Petumnia. Dì đang cố gắng 
đỡ Dudley đứng lên. 

“Dạ... dạ,” Harry nói, “thôi được...” 

Dượng Vemon ngồi xuống, thở phì phì như con tê giác 
lên giây thiểu, và ngó Harry qua khóe mắt nhỏ sắc lẻm 
của ông. 

Kể từ hồi Harry về nhà nghỉ hè, dượng Vemon đã đối 
xử với nó như một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào, bởi 
vì Harry không phải là một đứa trẻ bình thường. Nói nào 
ngay, Harry không thể bình thường như đượng mong muốn 
dược. 

Harry Potter là một phù thủy - một phù thủy mới toanh 
vừa học xong năm thứ nhứt ớ Hogwarts, học viện pháp 
thuật và ma thuật. Và nếu gia đình Dursley không vui vẻ 
gì khi phải đón tiếp nó về nghỉ hè ở nhà họ, thì điều đó 
cũng chẳng thấm gì với nỗi buổn đang gậm nhấm Harry. 

Nó nhớ trường Hogwarts tha thiết như bị dau bao tứ kinh 
niên. Nó nhớ tòa lâu đài với những hành lang bí mật và 
những con ma, nhớ những lớp học (mặc dù có lẽ không 
nhớ lắm bậc thầy Độc dược Snape.) Nó nhớ bầy cú đưa 
thư mỗi sáng, nhớ bàn ăn dài trong Đại Sảnh đường, cái 


HO RR VY POTEER VÀ PHÒNG CHỮA H MẬT 


giường ngủ có bốn cọc giăng mùng trong tháp ký túc xá. 
Nhớ những buổi đến thăm bác Hagrid - người giữ khóa - 
trong căn chòi của bác cạnh khu Rừng cấm. Và nó đặc 
biệt nhớ Quidditch, môn thể thao phổ biến nhất trong thế 
giới phù thủy (có sáu cột gôn cao, bốn trái banh bay, và 
mười bốn câu thú cỡi chổi thần.) 

Tất cả sách thân chú của Harry, cả cây đũa phép, áo 
chùng phù thủy, cái vạc, và cây chổi thần thượng hạng 
Nimbus 2000, đều bị dượng Vernon khóa kỹ trong tủ xép 
dưới gầm cầu thang ngay cái lúc mà Harry vừa đặt chân 
trở về. Gia đình Dursley thì bận tâm gì chuyện Harry có 
thể mất chỗ trong đội Quidditch nhà Gryffindor vì nó không 
luyện tập gì hết suốt mùa hè? Và nếu Harry trở về trường 
Hogwarts nhập học mà không làm xong bài tập nào hết 
thì có ăn nhằm gì đến nhà Dursley? 

Gia đình Dursley là những người mà giới phù thủy gọi 
là Mupgle (những người không có tới một giọt máu phù 
thủy trong huyết quản), và theo quan điểm của ông bà 
Dursley thì có một phù thủy trong nhà là cả một mối nhục 
sâu sắc nhất. Dượng Vernon còn nhốt cả con cú của Harry, 
con Hedwig, trong lỏng và khóa lại, không cho nó đưa thư 
cho bất cứ ai trong thế giới phủ thủy. 

Harry không giống ai trong cái gia đình này. Dượng Vemon 
thì to bè và không có cổ, chỉ có một bộ ria mép đen vĩ 
đại, đì Petunia thì mặt dài như mặt ngựa, người xương xẩu; 
Dudley thì tóc vàng, da hồng, và phục phịch. Trong khi Harry 
thì nhỏ và gầy, đôi mắt xanh lá cây rất sáng và mái tóc 
đen tuyển luôn luôn rối bù. Nó đeo kính tròn, và trên trán 
nó có một vết thẹo mỏng hình tia chớp. 

Chính vết thẹo này đã làm cho Harry trở thành đặc biệt, 


Sinh nhật buồn nhứt 


ngay cả đối với một phù thủy thì đó cũng là một điều 
rất đặc biệt: Vết thẹo đó là dấu chỉ duy nhứt về quá khứ 
bí ẩn của Harry, về lý do mà Harry được đem bỏ ở thêm 
nhà Dursley hơn mười một năm trước. 


Năm vừa lên một, không hiểu bằng cách nào đó, Harry 
đã sống sót được dưới phù phép của tên phù thủy Hắc: 
ám vĩ đại nhứt của mọi thời đại - Ngài Voldemort - một 
cái tên mà hầu hết phù thủy vẫn còn sợ hãi khi nhắc đến. 
Cha mẹ của Harry đã bị Voldemort giết chết, nhưng Harry 
sống sót với vết thẹo hình tia chớp, và - không ai hiểu tại 
sao —- quyển lực của Voldemort bị tiêu tan ngay khoảnh khắc 
mà hẳn không giết được Harry. 

Từ đó Harry được dì dượng nuôi lớn. Nó sống với gia 
đình Dursley trong suốt mười năm, không hề hiểu tại sao 
cứ gây ra bao nhiêu điểu kỳ lạ, mặc dủ nó không cố ý; 
và nó cũng tin vào câu chuyện mà gia đình Dursley đã 
nói với mình, rằng cái theo nó có là trong một tai nạn xe 
hơi đã làm cho ba má nó chết. 

Thế rồi, cách đây đúng một năm, trường Hogwarts gởi 
thư cho Harry, khiến cho toàn bộ câu chuyện này được phơi 
bày. Rồi Harry theo học ở trường Hogwarts, tại đây, Harry 
và cái thẹo của mình đã trở thành rất nổi tiếng.... Nhưng 
bây giờ năm học đã qua, nó phải trở về với gia đình Dursley 
để nghỉ hè, lại bị đối xử như một con chó ghẻ. 

Gia đình Dursley thậm chí không thèm nhớ hôm nay 
là sinh nhật thứ mười hai của Harry. Dĩ nhiên Harry cũng 
chẳng trông mong øgì nhiều; họ cũng chưa từng cho nó một 
món quà thực sự nào, đừng nói chi tới bánh sinh nhật, 
Nhưng mà hoàn toàn không đếm xỉa gì hết trơn thì... 


,_ NMARRYV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA RỂ MẬT 


Lúc đó, đượng Veron tầng hắng lấy giọng một cách long 
trọng và nói: 

“Nghe đây, như mọi người đều biết, hôm nay là một 
ngày rất quan trọng.” 

Harry ngẩng đầu lên, không dám tin nổi. 

Dượng Vernon nói: 

“Đây có lẽ là ngày mà ta đạt được sự thăng tiến lớn 
nhứt trong nghề nghiệp của ta từ trước tới nay.” 

Harry ngó trở xuống miếng bánh mì nướng của nó. Thì 
ra, nó nghĩ một cách cay đắng, đượnec Vernon đang nói oê 
cái bữa dạ tiệc ngu xuẩn ấu. Suốt hai tuần nay ông ấy không 
hể nói đến cái gì khác hơn. Một nhà xây dựng giàu có 
nào đó cùng bà vợ của ông ta sẽ đến ăn tối, và dượng 
Vernon - nhà sản xuất máy khoan - hy vọng kiếm được 
món đơn đặt hàng lớn của ông này. 

Dượng Vemon nói: 

“Anh nghĩ chúng ta nên coi lại hết chương trình một 
lần nữa. Đúng tám giờ tất cả chúng ta nên ở đúng vị trí 
của mình. Petunia, em sẽ đứng ở...” 

“,,. trong phòng khách, chờ đón những vị khách quí đến 
nhà chúng ta.” Dì Petunia tiếp lời ngay. 

Dượng Vernon hài lòng: 

“Tốt, tốt, còn Dudley?” 

“Con sẽ chờ để mở cửa.” 

Dudley đáp và nở một nụ cười điệu đàng giả tạo: 

“Thưa ông bà Masor, cho phép con cất áo khoác của ông bà 
ạ.- 

Di Petunia kêu lên sung sướng: 


Sinh nhật buồn nhit 


“Họ sẽ mề thằng bé cho coi!” 

“Xuất sắc, Dudley!” 

Dượng Vemơn khen con trai xong quay qua Harry: 

“Còn mày?” 

Harry đáp bằng giọng nhạt phèo: 

“Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả 
đò như không có mặt vậy.” 

“Đúng vậy!” Giọng dượng Vermon thật ác. 

“Anh sẽ đắt họ đi vào phòng khách, giới thiệu với em, 
Petunia, và em sẽ rót rượu mời họ. Lúc tám giờ mười lăm...” 

Dì Petunia tiếp lời chồng: 

“Em sẽ mời khách dùng cơm tối.” 

“Và Dudley, con sẽ nói...“ 

“Thưn bà Mason, cho phép cháu đưa bà ào phòng ăn?” 


Dudley vừa nói vừa đưa cánh tay ú núc ra cho người 
đàn bà vô hình. 


Dì Petunia hít hà: 

“Ôi, trang quân tử hoàn hảo bé bỏng của mẹ!” 

“Còn mày?” 

Dượng Vermon nạt Harry. Nó nhai lại một cách chán ngán: 

“Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ổn và giả 
đò như không có mặt vậy.” 

“Đúng. Bây giờ chúng ta dượt trước vài lời khen ngợi 
trong bữa tiệc. Petunia, em có ý kiến gì?” 

“Thưa ông Mason, anh Vernon nói uới tôi ông là một người 
chơi gôn tuyệt uời.. Bà Masơn, xin bà chỉ dùm tôi nơi bà tua 
cái áo đÂm này “ 


HÍ MẬT- 


“Tuyệt. Còn Dudley?” 

“Con nói như vầy nhá: Ở trường chúng cháu phải uiết một 
bài luận ăn oÈ người anh hùng của trình, oà thưa ông Mason, 
chu 0iết 0È ông ạ!” 

Thế này quả là quá sức chịu đựng của dì Petunia lẫn 
Harry. Dì Petunia thì òa khóc và ôm nựng cậu con trai Vĩ 
đại của mình, còn Harry thì chuổi xuống gầm bàn để người 
ta không thấy nó hả họng cười. 

“Còn mày, thằng kia?” 

Harry trồi lên, giữ nét mặt nghiêm túc trả bài: 

“Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả 
đò như không có mặt vậy.” 

“Đúng, cứ làm vậy cho tao.” 

Giọng dượng Vernon đầy dọa nạt. 

“Ông bà Mason không biết chút gì về mày và sẽ không 
bao giờ biết gì về mày cả. Khi bữa tiệc kết thúc, anh sẽ 
đưa bà Mason trở lại phòng khách uống cà phê, Petunia 
à, và anh sẽ dẫn dắt đề tài câu chuyện đến những cái 
máy khoan. Nếu may mắn, anh sẽ ký tên đóng dấu vụ 
làm ăn này trước bản tin mười giờ tối Và ngày mai vào 
giờ này, chúng ta sẽ đi mua sắm cho căn nhà nghỉ mát 
của mình ở Malorca.” 

Harry không cảm thấy hào hứng lắm về chuyện này, 
bởi vì ở Majorca thì gia đình Dursley cũng đâu có ưa nó 
hơn là khi họ ở số 4 đường Privet Drive. 

“Được rồi... Để anh xuống phố để lấy áo khoác đạ tiệc 
của anh và Dudley.” 


Quay qua Harry, dượng Vemon quát: 


Sinh nhật buồn nhứt 


“Còn mày, liệu hồn mà tránh chỗ cho đì mày quét dọn!” 

Harry lỉnh ra ngoài bằng cửa sau. Hôm ấy là một ngày 
nắng ấm rạng rỡ. Nó băng qua bãi cỏ, ngồi phịch xuống 
cái phế dài kê trong vườn, và hát thầm cho mình nghe: 

“Chúc tôi một sinh nhật hạnh phúc) Một sinh nhật hạnh 
phúc cho tôi!” 

Chẳng có thiệp, chẳng có quà, và tối nay nó sẽ làm như 
nó không hề có mặt trên đời. Nó buồn bã nhìn đăm đăm 
vào bờ giậu. Nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. 
Nó nhớ bạn nó, nhớ hơn bất cứ thứ gì khác ở Hogwarts, 
hơn cả những trận Quidditch. Nó nhớ những đứa bạn thân 
nhất của nó, Hermione và Ron. Nhưng có :ẽ, tụi nó không 
nhớ nó chút nào. Suốt mùa hè, chẳng đứa nào trong hai 
đứa đó viết thư cho Harry. Ngay cả Ron, đ:ĩa từng hứa sẽ 
mời Harry đến nhà chơi, cũng bặt vô âm tín. 

Đã biết bao nhiêu lần, Harry toan dùng phép thuật tháo 
cũi số lỗổng cho con Hedwig để nó đem thư đến cho Hermione 
và Ron. Nhưng nó hiểu là không nên liễu chỉ vì một chuyện 
như vậy. Phù thủy vị thành niên không được phép dùng 
pháp thuật ở ngoài trường học. Harry chưa hề nói cho gia 
đình Dursley biết điều này; bởi nó biết, chính vì họ sợ nó 
biến họ thành mấy con bọ hung mà họ không dám nhốt 
nó vô phòng xép dưới gầm cầu thang chung với những đũa 
phép và chổi thần của nó. 

Trong mấy tuân lễ đầu khi Harry mới về nhà, nó khoái 
giá bộ lẩm nhẩm những câu nhảm nhí vô nghĩa để thấy 
thằng Dudley, với thân hình phì nhiều, phóng ra khỏi phòng 
với tốc độ tối đa. Nhưng sự im lặng kéo đài của lon và 
Hermione làm cho Harry cảm thấy nó bị tách biệt ra khỏi 
thế giới phù thủy đến nỗi mất luôn cả hứng chọc ghẹo 


HAMRV POTTENH VÀ PHÒNG CHỮA Bí MẬT 


Dudley. Và đến hôm nay thì rõ ràng cả Ron và Hermione 
đều đã quên béng sinh nhật của nó. 


Bây giờ nó sẽ đánh đổi cái gì để có được một bức thư 
gởi từ Hogwarts? Từ bất cứ một phù thủy nào? Thậm chí 
bây giờ thấy được hình ảnh của kẻ thù không đội trời chung, 
Draco Malfíoy, nó cũng thấy vui mừng, miễn sao có thể tin 
chắc rằng tất cả .v gì thuộc về Hogwarts không phải 
chỉ là một giấc mơ.. 


Cả niên học qua của nó ở Hogwarfs không hẳn toàn 
chuyện vui. Vào những ngày cuồối cùng của niên học, Harry 
đã phải trực diện chiến đấu với chính Ngài Voldemort chứ 
không ai khác. Tuy Voldemort chỉ còn là tàn tích của bản 
thân hắn trước đây, nhưng hắn vẫn còn đáng sợ, vẫn xảo 
quyệt, vẫn quyết tâm giành lại quyển lực. Harry đã thoát 
khỏi bàn tay độc địa của Voldemort lần thứ hai, nhưng là 
thoát chết trong đường tơ kẽ tóc; thậm chí đến bây giờ, nó 
vẫn choàng thức giấc giữa đêm khuya, vã mô hôi lạnh, tự 
hỏi bây giờ Voldemort đang ở đâu. Nó vẫn nhớ gương mặt 
xám xịt to tướng của hắn, đôi mắt điên rồ trợn trừng của 
hắn... 

Bỗng nhiên Harry ngồi dựng đứng trên băng ghế. Nó 
đang lơ đãng trừng mắt nhìn bờ giậu trước mặt - và nhận 
ra cái giậu ngó lại nó chăm chăm. Hai con mắt màu xanh 
lá to tố tướng hiện ra giữa đám lá cây. 

Harry vừa bật đứng dậy thì một giọng nói giễu cợt vang 
lên từ bên kia bãi cỏ: 

“Tao biết hôm nay là ngày gì nè!” 

Dudley vừa hát vừa đi ục ịch về phía Harry. 

Hai con mắt to nháy một cái rồi biến mất. 


Sinh nhật buồn nhưt 


Harry vẫn không dứt mắt khỏi chỗ lúc nãy là hai con 
mắt của cái giậu cây: 

“Mày nói cái gì?” 

Dudley tới sát bên Harry, lặp lại: 

“Tao biết hôm nay là ngày gì nè!” 

“Giỏi à. Vậy là cuối cùng mày cũng biết được các ngày 
trong tuần rồi hả?” 

Dudley cười nhạo: : 

“Hôm nay là sinh nhật của mày. Mà sao mày chẳng nhận 
được một tấm thiệp chúc mừng nào vậy? Mày không có 
đứa bạn nào ở cái trường quỷ ấy hả?” 

Harry nói tỉnh bơ: 

“Tốt hơn là đừng có để cho má mày nghe mày nói về 
trường tao.” 

Dudley kéo quần lên, cái đũng quân cứ xệ xưống dưới 
cái mông phệ của nó. Nó nghi ngờ hỏi: 

“Sao mày cứ ngó chăm chăm cái bờ giậu vậy?” 

Harry nói: 

“Tao đang tính xem dùng câu thần chú nào để đốt cái 
giậu này thì tốt nhứt.” 

Tức thì Dudley nhảy bật ra sau, vẻ hoảng sợ hiện trên 
gương mặt phúng phính của nó. 

“Mày kh... không... Ba nói mày không được làm làm 
ph... phép thuật.. Ba nói ba sẽ quăng mày ra khói nhà... . 


Mà mày thì không có chỗ nào khác để tá túc... mày đâu 
có bạn bè nào đón về nhà đâu...” 


Hary tức giận đọc: 


IAIIRV POTTEH VÀ PHÒNG CMỨA BÍ MẬT 


“Úm ba la ba xạo ba xựi Tầm bậu tâm bạ! Xí xa xí xô! 
Láo ta láo toét!” 

Dudley hú lên: 

“MAAAAAAÁÁÁ 1 

Nó ba chân bốn cắng chạy lạch bạch vô nhà. 

“MAAAÁÁÁ! Coi nó làm gì kìa!” 

Harry trả giá đắt cho một chút đùa vui của nó. Bởi vì 
cả Dudley lẫn cái hàng giậu không bị thương tốn gì hết, 
đì Petunia biết là Harry thực ra không có làm phép thuật 
gì ráo. Nhưng Harry cũng phải thụp đầu tránh cái chảo 
đầy xà bông mà đì phang vô đầu nó. Rồi đì phạt, bắt nó 
làm việc, đe rằng nếu nó mà làm không hết việc thì đừng 
có hòng mà ăn tối. 

Trong khi Dudley lượn qua lượn lại, vừa ăn kem vừa 
ngó chừng, thì Harry lau cửa sổ, rửa xe hơi, cắt cỏ, tỉa bổn 
hoa, tưới tỉa bụi hông, và sơn lại cái băng ghế trong vườn. 
Mặt trời chói lòa trên đầu, thiêu đốt gáy nó. Harry biết lẽ 
ra nó không nên đớp cái môi nhử của Dudley, nhưng Didley 
đã đâm trúng nỗi đau trong tim nó, nói ra cái điều đang 
đày vò nó: có lẽ nó không có người bạn nào ở Hogwarts 
thật... 

“óc gì họ có thể nhìn thấu Harry Potter nổi tiếng ào lúc 
nàu”. Harry cay đắng nghĩ, khi nó rải phân trên bổn hoa, 


ˆ^ 


lưng nó đau ê ẩm và mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt. 
Cuối cùng, lúc bảy giờ ba mươi, khi nó đã kiệt sức thì 
nghe có tiếng dì Petunia kêu: 
“Vô đây! Bước trên giấy báo lót sàn nghe không!” 
Harry mừng rở đi vô dưới mái che của căn bếp sáng 


Sinh nhật buồn nhứt 


choang. Trên đâu tủ lạnh là cái bánh nướng dành cho tối 
nay: trét đầy kem bơ và một bông hoa tím làm bằng đường. 
Một tảng thịt heo quay to đang xì xèo trong lò nướng. 

Dì Petunia chỉ vô hai lát bánh mì và một nhúm phô 
mai trên cái bàn nhà bếp, nạt Harry: 

“Ăn lẹ lên! Ông bà Mason sắp đến rồi đó.” 

Dì Petunia đã thay sẵn một cái áo đảm dạ tiệc màu 
hồng. 

Harry rửa tay rồi ngốn ngấu bữa ăn tối thảm hại của 
nó. Canh lúc Harry vừa ăn xong, dì Petunia dọn ngay chiếc 
đĩa của nó. 

“Lên lầu! Mau lên!” 

Khi đi ngang qua phòng khách, Harry kịp thoáng thấy 
dượng Vernon và Dudley trong bộ áo khoác dạ tiệc, cổ đeo 
nơ. Nó chỉ vừa mới leo lên hết mấy bậc cầu thang thì chuông 
cởa reo và gương mặt giận dữ của dượng Vemon xuất hiện 
ở chân cầu thang. 

“Nhớ nghe chưa oắt con - chỉ một tiếng động thôi là..." 

Harry nhón gót đi về phòng ngủ, mở cửa lách vào, đóng 
cửa rồi quăng mình trên cái giường của nó. 


Chẳng may, trên giường đã có ai đó ngồi sẵn rồi. 


CHƯNG: HAI 


LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBEBEBY 


T]z7 hú hồn, nó xém la to. Cái sinh vật bé nhỏ trên 
giường có hai tai to như cánh đơi và hai mắt xanh lỗ 
lộ to như trái banh quân vợt. Harry biết ngay tức thì đây 
là hai con mắt đã quan sát mình ở bờ giậu hồi sáng này. 

Trong lúc hai bên trừng trừng nhìn nhau thì Harry nghe 
tiếng Dudley vang lên trong hành lang: 

“Thưa ông bà Mason, cho phép cháu cất áo khoác của 
ông bà ạ.“ 

Cái sinh vật tuột xuống giường và cúi chào thật thấp, 
đến nỗi cái chóp mũi mỏng và dài của nó chạm luôn vào 
tấm thảm. Harry để ý thấy cái nó mặc giống như một cái 
áo gối cũ có chừa rãnh để thò ra hai cánh tay và hai cẳng 
chân. 

Harry nói một cách nóng nảy: 

“Ơ... chào!” 

“Harry Potter!” 

Sinh vật đó cất tiếng nói bằng một giọng vút cao đến 
nỗi Harry e là nó vọng cả xuống câu thang. 

“Dobby từ lâu lắm rồi đã mong gặp được ngài..., thật 
là một vinh hạnh....” 

%C... cám ơn.” 


Harry nói và men theo tường đến ngồi sụp xuống cái 


Lời cảnh cáo của Robhy 


ghế ở bàn học, cạnh con Hedwig đang say sưa ngủ trong 
cái lồng to của nó. Harry rất muốn hỏi “Bạn là cái giống 
gì uậy?” nhưng nghe vậy hơi thô lỗ, nên nó đổi lại, hỏi: 

“Bạn là ai?” 

Sinh vật ấy đáp: 

“Thưa ngài, tôi là Dobby. Chỉ Dobby mà thôi. Dobby 
Hinh” 

“Ủa, thực hả? Ơ... Tôi không có ý xấc xược hay gì hết, 
nhưng... đây không phải là lúc thích hợp nhứt để tôi có 
một gia tỉnh trên giường mình.” 

Từ dưới phòng khách vọng lên tiếng cười khanh khách 
giả tạo của dì Petunia. Con gia tỉnh gục đầu. Harry vội nói: 

“Cũng không có nghĩa là tôi không vui mừng gặp bạn, 
nhưng mà... ờ, chắc bạn đến đây là có lý do gì đặc biệt?” 

Dobby nói một cách nghiêm chỉnh: 

“Dạ, vâng, thưa ngài. Dobby đến để báo cho ngài biết, 
thưa ngài... thật là khó... Dobby không biết phải bắt đầu 
từ đâu...” 


Harry lịch sự chỉ lên giường: 

“Mời ngồi.” 

Con gia tính bỗng òa khóc, khóc nức nở, khiến Harry 
kinh ngạc hết sức. 

Con gia tỉnh thốn thức: 

“M... mời ngôi! Chưa... chưa từng bao giờ”, 


Harry tưởng mình nghe được tiếng ngập ngừng dưới câu 
thang. Nó thì thầm: 


“Xin lỗi nha, tôi không có ý xúc phạm bạn hay gì cả...” 


ILAIHRV POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


Con gia tính nấc lên: 

“Xúc phạm Dobby! Dobby chưa từng bao giờ được một 
phù thủy mời ngồi... như một kẻ ngang hàng...” 

Harry vừa cố gắng đe: “suyt”, vừa tỏ ra dỗ dành, dẫn 
Dobby trở lại giường, để cho nó ngồi lền đó mà thốn thức, 
trông y như một con búp bê to kênh và vô cùng xấu xí. 
Cuối cùng con gia tỉnh cũng tự kiểm chế được, và nó ngồi 
đó mà giương đôi mắt to lô lộ ngó Harry với biểu hiện 
của sự kính mến đẫm nước mắt. 

Harry nói, cố làm cho con gia tỉnh vui lên: 

“Cũng không có nhiều phù thủy lịch sự lắm đâu!” 

Dobby lắc đầu. Bỗng nhiên, không báo trước gì hết, nó 
nhảy lên, giận dữ giộng đầu mình vô cửa sổ, gào lên: 

“Dobby tổi! Dobby tổi” 

“Đừng... Bạn làm gì vậy?” 

Harry suyt con gia tính, chồm lên kéo nó xuống giường. 
Hedwig đã thức giấc, phát ra một tiếng rúc đặc biệt to và 
điên cuồng đập cánh vô những chấn song của cái chuồng. 

Con gia tình, đã hơi bị lác mắt, nói: 

“Thưa ngài, Dobby phải tự trừng phạt mình. Dobby suýt 
nói xấu gia đình mình, thưa ngài...” 

“Gia đình bạn?” 

“Tức là gia đình phù thủy mà Dobby phục vụ, thưa ngài... 
Dobby là một yêu tỉnh đầy tớ trong nhà phù thủy... bị buộc 
phục vụ trong một ngôi nhà và một gia đình mãi mãi...” 

Harry tò mò hỏi: 

“Họ có biết bạn ở đây không?” 


Lời cảnh cáo của Đobby 


Dobby rùng mình: 

“Ô, không, thưa ngài, không đâu... Dobby sẽ bị trừng 
phạt một cách thảm thiết vì đã đến gặp ngài. Dobby sẽ 
phải cụp tai trong cửa lò vì chuyện này. Nếu mà họ biết, 
thưa ngài...” 

“Nhưng liệu họ có thèm để ý chuyện bạn cụp tai hay 
không cụp tai trong cửa lò không?” 

“Thưa ngài, Dobby không chắc. Dobby luôn luôn phải 
tự trừng phạt mình vì chuyện gì đó, thưa ngài. Họ để mặc 
cho Dobby làm chuyện đó. Đôi khi họ còn nhắc Dobby tự 
trừng phạt mình thêm nữa...” 

“Tại sao bạn không bỏ đi? Tẩu thoát chẳng hạn?” 

“Thưa ngài, một con gia tỉnh chỉ đi khi được chủ giải 
phóng. Mà cái gia đình đó không đời nào giải phóng Dobby... 
Dobby sẽ phải hầu hạ gia đình đó cho đến chết, thưa ngài...” 

Harry tròn mắt nhìn. Nó nói: 

“Vậy mà tôi tưởng tôi phải ở đây thêm bốn tuần nữa 
là khổ lắm rồi. Vậy so với chuyện của bạn, gia đình Dursley 
coi bộ còn nhân đạo hả? Có ai giúp được bạn không? Tôi 
có thể giúp bạn không?” 

Hầu như ngay sau đó, Harry ước gì mình đừng nói ra 
câu đó. Bởi vì Dobby lại òa ra kể lể bày tỏ lòng tri ơn. 

Harry thì thầm một cách tức tối: 

“làm ơn! Làm ơn ím đi. Nếu gia đình Dursley nghe được 
điều gì, nếu họ biết bạn ở đây...” 

“Harry Potter, ngài hỏi là ngài có thể giúp gì cho Dobby 
không à?... Thưa ngài, Dobby từng nghe nói về sự vĩ đại 
của ngài, nhưng về lòng tốt của ngài, Dobby chưa từng biết...” 


HARRYV POFTER VÀ PHÒNG CHỨA Nẩ MẬT 


Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng lên: 

“Những gì bạn nghe nói về sự vĩ đại của tôi chỉ là một 
mớ tầm xàm bá láp. Tôi còn không được đứng đầu lớp ở 
Hogwarts nữa là. Người giỏi nhúứt lớp là Hermione, bạn ấy...” 

Nhưng Harry ngừng lại, bởi vì vừa nghĩ đến Hermione 
là nó thấy đau lòng. 

Dobby lại cung kính nói, hai mắt tựa trái banh của nó 
sáng rực: 

“Harry Potter thật khiêm tốn nhún nhường. Harry không 
hề nói về việc chiến thắng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấu...” 

“Voldemort hả?” | 

Dobby giơ tay bụm hai tai dơi lại và rên rỉ: 

“Thưa ngài, xmn đừng nói ra tên đó, xín đừng nói têrU” 

Harry vội nói: 

“Xin lỗi nha. Tôi biết nhiều người không thích. Bạn Ron 
của tôi...” 

Nó lại ngừng nói. Nghĩ đến Ron nó cũng thấy đau lòng 
lắm. 

Dobby chồm tới Harry, hai mắt nó trông như hai cái đèn 
pha xe hơi. 

“Dobby nghe nói là Harry Potter đã gặp Chúa tế Hắc 
ám lần thứ hai, chỉ cách nay vài tuần... và Harry lại thoát 
chết lần nữa?” 

Harry gật đầu và mát Dobby thình lình lại tràn đầy nước 
mắt, 

“A, thưa ngài!” 

Nó há hốc miệng, chậm những giọt nước mắt trên mặt 


Lởi cảnh cáo của lobbhy 


mình bằng cái góc dơ hảy của cái áo gối mà nó đang mặc. 

“Harry Potter thật can đảm gan góc cùng mình! Ngài 
đã thách thức bao nhiêu hiểm nguy rồi! Nhưng Dobby đến 
để bảo vệ Harry Potter đây, để bác trước với ngài, cho dù 
sau này nó có bị cụp tai trong cửa lò... rlarrw Potter đừng 
trở 0È Hoguwrts nữa!” 

Căn phòng bỗng lặng trang, chỉ có tiếng dao rữa từ dưới 
lầu vang lên, và giọng nói rổn rảng xa xa của dượng Vernon. 

Harry lắp bắp: 

“C... cái gì? Tôi phải trở lại trường chứ! Niên học sẽ 
bắt đầu vào ngày một tháng chín. Chỉ vì điều đó mà tôi 
đã cố chịu đựng. Bạn không biết ở đây như thế nào đâu. 
Tôi không thuộc uể chốn này. Tôi thuộc về thế giới của 
bạn - Hogwarts.” 

“Không, không, không bao giờ!” 

Dobby lắc đầu quây quậy đến nỗi hai tai nó đập vào 
nhau. Nó ré lần: 

“Harry Potter phải ở lại đây nếu muốn an toàn. Ngài 
quá vĩ đại, quá cao thượng, không thể để mất đi. Nếu Harry 
Potter trở lại Hogwarts, ngài sẽ gặp nguy hiểm chết người.” 

Harry ngạc nhiên: 

“Tại sao?” 

Dobby bỗng nhiên run rấy, thì thào: 

“Harry Potter à, có một âm mưu. Một âm mưu khiến 
cho bao nhiêu chuyện kính khủng nhất đã xảy ra tại Hogwarts 
- học viện Pháp thuật và Ma thuật - trong năm nay. Thưa 
ngài, Dobby được biết âm mưu đó từ hàng tháng nay tồi. 
Harry Potter không được tự đút đầu vào chến nguy hiểm. 
Thưa ngài Harry Potter quá quan trọng.” 


H.:NHY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Harry hỏi ngay: 

“Những chuyệt. khủng khiếp đó là gì? Ai âm mưu?” 

Dobby nuốt nghẹn thành một tiếng nghe tức cười rồi lại 
điên khùng giộng đầu mình vô tường. 

Harry túm cánh tay con gia tỉnh để ngăn nó lại, khuyên 
can: 

“Thôi, được rôi. Bạn không thể nói với tôi Tôi hiểu Nhưng 
tại sao bạn lại báo trước cho tôi?” 

Bỗng nhiên một ý nghĩ không thú vị chút nào bật lên 
trong đầu Harry. 

“Khoan đã!... Chuyện này có dính dáng gì đến Vol... 
xin lỗi... đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?... Có không hả?” 

Harry vội vã nói thêm khi thấy đầu Dobby lại nghiêng 
một cách lo âu về phía bức tường. 

“Bạn chỉ cần lắc đầu hay gật đầu thôi là được rồi.” 

Dobby từ từ lắc đầu. 

“Không... không phải Kẻ-mà-ai-cũne-biết-là-ai-đấu đâu, thưa 
ngài...” 

Nhưng đôi mắt Dobby mở to và nó dường như muốn 
gởi cho Harry một ám hiệu. Tuy nhiên Harry hoàn toàn 
không hiểu øì cả. 

“Kẻ đó có một người anh, phải không?” 

Dobby lắc đầu, mắt nó mở to thêm nữa. Harry nói: 

“Vậy thì tôi chịu đó, không nghĩ ra nối kẻ nào còn có 
cơ gây ra chuyện khủng khiếp ở Hogwarts nữa. Tôi muốn 
nói, thứ nhứt là còn có thầy Dumbledore... Bạn biết thầy 
Dumbledore mà, phải không?” 


lời cảnh cáo ctia Iobby 


Dobby cúi đầu xuống: 

“Cụ Albus Dumbledore là hiệu trưởng vĩ đại nhứt mà 
Hogwarts từng có. Thưa ngài, Dobby biết điều đó. Dobby 
từng nghe rằng quyền lực của cụ Dumbledore ngang ngửa 
với quyền lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấu vào thời kẻ ấy 
mạnh nhứt. Nhưng thưa ngài, có những quyển lực mà cụ 
Dumbledore không... quyền lực mà không một phù thủy 
tử tế nào...” 

Harry không kịp ngăn cản thì Dobby đã nhảy ra khỏi 
giường, chụp cái đèn để bàn của Harry, rồi tự đập vô đầu 
mình với những tiếng kêu xé tai. 

Ở lầu dưới bỗng nhiên im bặt. Hai giây sau, Harry nghe 
tim mình đánh lô tô và nghe tiếng bước chân của dượng 
Vernon ởi tới hành lang: 

“Chắc là Dursley lại quên tắt truyền hình, thằng oắt con 
Ấy!” 

“Mau lên! Trốn vô tủ!” 

Harry quýnh quáng nhét Dobby vô tủ quân áo, đóng cửa 
lại, và quăng mình lên giường, vừa lúc nắm cửa ra vào 
phòng nó bị vặn mở. 

Gương mặt dượng Vernon kể sát mặt Harry, từng tiếng 
nói của dượng phát ra qua kẽ răng nghiến chặt: 

“Mày-đang-làm-cái-gw/-gì-vậy ? Mày vừa làm hỏng cái 
kết hay ho của câu chuyện tiến lâm về tay chơi gôn Nhật 
Bản của tao... Còn gây thêm một tiếng ổn nào nữa thì mày 
sẽ hối tiếc là đã được sinh ra đời, nghe không oắt con!“ 

Dượng dậm bước ra khỏi phòng. Harry vừa run vừa thả 
Dobby ra khỏi tủ. Nó nói: 

“Thấy ở đây là như thế nào chưa? Thấy tại sao tôi phải 


MARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


trở về Hogwarts không? Đó là nơi duy nhứt mà tôi có... 
Ừ, tôi nghĩ tôi có bạn.” 

Dobby châm chọc; 

“Những người bạn thậm chí không thèm viết thư cho 
Hay Potter ư?” 

“Tôi mong là họ chỉ... À mà này,...” 

Harry chợt ngây người ra: 

“Làm sao bạn biết các bạn tôi không hề viết thư cho 
tôi?” 

Dobby lúng túng: 

“Harry Potter đừng có giận dữ với Dobby. Dobby làm 
điều đó vì ...” 

“Mi đã ngăn chặn thư tì của ta hả?” 

Con gia tỉnh nhanh nhẹn lùi ra khỏi tầm tay của Harry, 
nói: 

“Thưa ngài, Dobby giữ chúng ở đây nè.” 

Nó rút ra một bó phong bì dày từ trong cái áo gối nó 
đang mặc. Hiary có thể nhận ra nét chữ ngay ngắn của 
Hermione, nét chữ ngoằn ngoèo lộn xộn của Ron, và có 
cả một tờ giấy ghi nguệch ngoạc trông như là tác phẩm 
của người giữ khóa ở Hogwarts: bác Hiagrid. 

Dobby lo lắng chớp mắt nhìn lên Harry: 

“Harry Fotter không nên tức giận... Dobby hy vọng... nếu 
Harry Potter tưởng bạn bè đã quên mình... Harry Potter có 
thể sẽ không muốn trở về trường nữa...” 


Harry không thèm nghe thêm, nó nhào tới chụp những 
lá thư, nhưng Dobby nhảy ra khỏi tầm tay +6. 


“Thưa ngài, Harry Potter sẽ nhận được những bức thư 
này, nếu hứa với Dobby là Harry Potter sẽ không trở về 
Hogwarts nữa. Ôi, đó là một hiểm họa mà ngài không nên 
đối đầu! Xin ngài hãy hứa không trở lại đó nữa!” 

Harry tức giận nói: 

“Không. Đưa tôi mấy bức thư của bạn tôi đã!” 

Con gia tỉnh buồn bã nói: 

“Vậy là Harry Potter không cho Dobby một sự lựa chọn 
nào khác.” 

Trước khi Harry kịp phản ứng, Dobby vọt tới cửa, mở 
ra, và phóng xuống cầu thang. Harry phóng theo sau con 
gia tỉnh, cố gắng không gây ra tiếng ồn, miệng khô đắng, 
bao tử lộn tùng phèo. Nó nhảy qua sáu bậc cuối cùng của 
cầu thang, đáp xuống tấm thảm nhẹ nhàng như một con 
mèo, nhìn quanh tìm Dobby. Tiếng của dượng Vemon vang 
ra từ phòng ăn: 

“,.. ông Mason, xin ông kể cho Petunia câu chuyện buồn 
cười về mấy gã thợ cầu cống Mỹ. Bả tha thiết muốn nghe...” 

Harry chạy qua hành lang vô nhà bếp, cảm thấy ruột 
gan mình tiêu hết rồi. 

Cái bánh tráng miệng vĩ đại của dì Petunia với cả núi 
kem và bông đường đang bay lơ lửng gần trần nhà. Dobby 
thì núp trong một góc trên đầu tủ chén. Harry nghẹn ngào: 

“Đừng! Xin... đừng giết tôi...” 
“Harry Potter phải nói là ngài sẽ không trở lại trường 
nứa... ˆ 

“Dobby, làm ơn...” 

“Ngài nói ởi...” 


H.LRIVY POTTEKH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


“Tôi không thể...” 

Dobby ném cho Harry một cái nhìn bị thảm. 

“Vậy thì Dobby phải làm, vì chính lợi ích của Harry Potter, 
thưa ngài.” 

Cái bánh rớt xuống sàn gây một tiếng vang đứng tim. 
Kem bắn tung toé lên tường và cửa số khi đĩa bánh vỡ 
tan. Và vút một cái như roi quất, Dobby tan biến. 

Có tiêng kêu la vang lên từ phòng ăn, và dượng Vernon 
xông vô nhà bếp bắt gặp Harry đứng như trời trồng vì kinh 
hãi, từ đầu đến chân dính đây bánh của dì Petunia. 

Thoạt đầu, dượng Vemon có vẻ tìm cách khỏa lấp mọi 
chuyện cho qua. (“Chỉ là đứa cháu nghịch lắm. Gặp người lạ 
là nó sợ, thành ra chúng tôi giữ nó trên lầu”) Ông xua vợ chồng 
Mason đang hoảng hôn trở lại phòng ăn, cam đoan với Harry 
là khi ông bà Mason về rồi, dượng sẽ lột da nó, lột không 
chừa một phân nào để sống, rồi đưa nó một cái giẻ lau. Dì 
Petunia phải đẽo một tảng kem từ tủ đông lạnh ra, và Hlary, 
vẫn còn run rẩy, bắt đầu kỳ cọ cái sàn nhà bếp, 

Dượng Vermon lẽ ra cũng còn cơ may tiến hành vụ làm 
ăn với ông Mason, nếu không xuất hiện con cú phá bĩnh. 

Dì Petunia vừa mới đưa hộp kẹo the ra mời khách sau 
khi ăn xong bữa tối, thì một con cú xâu xí to cộ đột nhập 
qua cửa số phòng ăn, thả một lá thư xuống đầu bà Mason, 
rồi lại bay vút qua cửa sổ mà biến mất. Bà Mason thét 
lên một tiếng điếng hôn như tiếng hét của nữ thần báo tử 
và vừa bỏ chạy ra khỏi nhà vừa la hét về cái lũ điên. Ông 
Mason chỉ nán lại đủ thời gian để hỏi đây có phải là một 
trò đùa thú vị chăng và bảo cho gia đình Dursley biết là 
bà vợ ông sợ chết khiếp những con chim, bất kể hình dạng 
và kích thước. 


Lời cảnh cáo của Iobby 


Khi dượng Vemon tiến về phía Harry, đôi mắt nhỏ của 
dượng lấp lánh tia nhìn hiểm ác. Harry đứng trong nhà 
bếp, nắm chặt cái giẻ lau để đứng cho vững. Dượng chìa 
ra bức thư mà con cú đã dem tới, giọng rít lền ác độc: 

“Đọc đi! Đấy... đọc đi!” 

Harry cầm lấy bức thư. Đó không phải là thiệp chúc 
mừng sinh nhật. 


Cậu Potter thân mến, 

Chúng tôi nhận được tin tình báo là Bùa Bay uừa mới được 
sử dụng tại nơi cậu đang cư nụ lúc chín giờ mười hai phút 
tối hôm nay. 

Như cậu biết, phù thủ 0uị thành niên không được phép làm 
pháp thuật Ở ngoài nhà trường, nếu cậu còn thực hiện phép 
thuật nào nữa thì sẽ bị đuổi khỏi trường (Đạo luật Giới hạn 
Hợp lú Phù thủu Thiếu niên, 1875, đoạn C) 

Chúng tôi cũng yêu cầu cậu nhớ kỹ là bất cứ hoạt động 
pháp thuật nào có nu cơ khiến cho thành uiên cộng đồng phi- 
phù thủy (Musele) chú ý đều là ơi phạm nghiêm trọng theo 
điều 13, khoản Bảo Mật của Hội nghị Quốc tế Ngăn chiến Warlock. 


Chúc cậu nghỉ hè ouil 
Kính thư, 


Manfalda Ilopkrrk 
Văn phòng dùng sai pháp thuật 
Bộ Pháp thuật. 


HARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Harry ngước mắt khỏi bức thư, uất nghẹn. 

Một tia điên cuồng nhảy múa trong mắt dượng Vernon 
khi dượng nói: 

“Mày đã không nói cho tao biết mày không được phép 
xài ma thuật ở ngoài trường. Mày quên nói hả... mày lú 
lẫn chắc...” 

Dượng chồm lên Harry như một con chó săn khổng lồ, 
nhe hết cả răng ra. 

“Được, tao báo cho mày biết, oắt con, tao sẽ nhốt mày 
lại... mày sẽ không bao giờ trở về cái trường đó nữa... không 
bao giờ... và nếu mày tìm cách xài ma thuật để tự thoát 
ra... thì họ sẽ đuổi mày!” 

Và cười như một gã điên, dượng lôi Harry lên lâu. 

Lời của dượng Vemon tệ không kém hành động của dượng. 
Sáng hôm sau, dượng mướn người đóng các chấn song lên 
cửa sổ phòng của Harry. Đích thân dượng đục một cái lỗ 
mèo chui trên cửa ra vào phòng ngủ Harry, để đưa một ít 
đổ ăn vô phòng cho nó, mỗi ngày ba lần. Họ chỉ cho Harry 
ra khỏi phòng để làm vệ sinh vào buổi sáng và buổi tối. 
Còn ngoài ra, nó bị khóa nhốt trong phòng suốt ngày đêm, 

Ba ngày sau, gia đình Dursley chẳng tổ dấu hiệu gì sẽ 
giảm án, và Harry không nhìn thây được có cách nào thoát 
ra khỏi tình trạng bi đát ấy. Nó nằm dài trên giường nhìn 
mặt trời lặn sau chấn song cửa sổ và xót xa tự hỏi chuyện 
gì sẽ xảy ra cho mình đây. 

Nếu nó dùng pháp thuật để thoát ra thì ích lợi gì chứ, 
vì làm như vậy nó sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts. Đã vậy cuộc 
sống ở nhà số 4 đường Privet Driver đã xuống tới mức tệ 


Lời cảnh cáo của Đobby 


hơn bao giờ hết. Bây giờ, khi gia đình Dursley biết chắc là 
họ sẽ không còn bị đánh thức nửa đêm như những con 
đơi nữa, thì Harry cũng mất luôn vũ khí duy nhứt của nó. 
Có thể Dobby cứu được Harry khỏi những chuyện khủng 
khiếp xảy ra ở Hogwarts, nhưng với những gì diễn ra nơi 
đây, thì Harry có lẽ đằng nào rồi cũng chết đói. 

Cái nắp đậy lỗ mèo chui kêu leng keng và bàn tay đì 
Petunia hiện ra, đẩy một chén canh đóng hộp vô phòng. 
Bụng Hamy đang trống rỗng nên nó nhảy ngay ra khỏi giường 
và chụp lấy chén canh. Canh lạnh như đá, nhưng nó húp 
một hơi hết nửa chén. Rồi nó đi ngang căn phòng đến bên 
cái chuồng con Hedwig, nhón mấy miếng rau cải nhữn nước 
dưới đáy chén canh, bỏ vào cái máng ăn trống trơn của 
Hedwig. Con cú xù lông, ném cho Harry một cái nhìn chán 
ghét cực kỳ. 

Harry cay đắng bảo: 

“Mi chê không ăn thì cũng chẳng ích gì. Hai đứa mình 
chỉ có nhiêu đó thôi.” 

Nó đặt lại cái chén cạnh cái lỗ mèo chui rồi lên giường 
nằm, cảm thấy còn đói hơn cả lúc chưa ăn canh. 

Giả sử nó vẫn còn sống thêm được bốn tuần lễ nữa... 
Nhưng lại không thể đến Hogwarts tựu trường thì sao? Không 
biết liệu trường có phái ai đi tìm hiểu xem vì sao nó không 
quay về trường nhập học không? Liệu người đó có đủ sức 
khiến ông bà Dursley cho nó đi học không? 

Căn phòng tối dần. Mệt mỏi, bao tử côn cào, đầu óc 
cứ lớn vởn những câu hỏi không trả lời được, Harry thiếp 
vào một giấc ngủ không yên. 

Nó mơ thấy mình bị đem đi triển lãm tại một sở thú, 
trong một cái chuồng có treo một tấm bảng, ghi: PHÙ THỦY 


IAEIRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


VỊ THÀNH NIÊN. Người ta trơ mắt ếch ngó nó nằm đằng 
sau những chấn song, nó nằm đó, trên cái giường rơm, đói 
rũ liệt. Nó nhìn thấy gương mặt của Dobby trong đám đông, 
nó gào lên kêu cứu, nhưng Dobby bảo: “Thưa ngài, Harry 
Potter có ở trong đó thì mới an toàn.”, xong biến mất, Rồi 
gìa đình Dursley xuất hiện và Dudley nắm chấn song chuồng 
mà rung lắc, cười nhạo nó. 

“Thói đi” 

Harry lẩm bẩm khi tiếng kêu lách cách đội vô cái đầu 
đau nhức của nó. 

“Để tôi yên... Im hết di... tôi đang cố ngủ...” 

Nó mở mắt ra. Ánh trăng đang rọi qua những chấn song. 
Và một người nào đó đang trợn mắt ngó nó qua những 
song cửa số: một người mũi đài, mặt đầy tàn nhang, có 
mái tóc đỏ rực. 

Bên ngoài cửa số chính là Ron Weasley. 


CHƯNG BA. 


THANG TRẠI HANG SÓC 


T2 gọi khẽ: 
“Ronf” 


Nó bò tới cửa số, đấy cửa kính lên để có thể nói chuyện 
qua mấy chấn song. 

“Ron, làm sao bạn... Cái gì kia?” 

Cái đó tạo một hiệu quả phi thường: Harry há hốc mồm 
mà nhìn. Ron đang chồm qua cửa sổ của một chiếc xe hơi 
màu lam đậu sừng sững cii trời Ngôi ở băng ghế trước 
của chiếc xe là Fred và George, hai anh sinh đôi của Ron, 
họ nhe răng cười với Harry. George hỏi: 

“Khỏe không, Harry?” 

Ron cũng hỏi: 

“Có chuyện gì vậy? Tại sao bổ không trả lời thư của 
mình? Mình đã mời bổ đến nhà mình chơi cả chục lần, 
rồi tới hôm nay thì ba mình đi làm về nói bồ bị tống thư 
cảnh cáo vì đã dùng pháp thuật trước mắt dân Muggle.” 

“Không phải tôi làm... Nhưng mà làm sao ba bạn biết?” 

“Ông làm việc ở bộ Pháp thuật mà. Bồ cũng biết tựi 
mình không được làm phép ở ngoài trường học...” 

Harry ngó chằm chằm cái xe hơi, nói: 


“Mấy bạn coi sang trọng vậy?” 


II RICV POTTEH VÀ PHÒNG CHÍỨA HÍ MẬT 


“À, cái này không tính.. Tụi này chỉ mượn thôi mà. Nó 
là xe của ba mình, i này đâu có phù phép gì nó. Nhưng 
mà Harry này, làm phép trước mặt những người Muggle 
mà mình sống chung...” 

“Tôi đã nói với bạn là tôi không có làm... Nhưng mà 
bây giờ phải mất công giải thích lâu lắm... Hay là vây, 
bạn có thể báo cho trường Hogwarts biết là ông bà Dursley 
đã nhốt tôi lại và không cho tôi trở về trường không? Rõ 
ràng là tôi không thể làm phép tự giải thoát mình, vì bộ 
Pháp thuật sẽ tưởng đó là vụ phù phép thứ hai mà tôi 
làm trong vòng ba ngày, thành ra...” 

Ron bảo: 

“Đừng nói lắm nhảm nửa Harry. Tụi này đến để đưa 
bồ về nhà tụi này đây.” 

“Nhưng mà bạn cũng không thể niệm thần chú đưa tôi 
ra khỏi đây được mà!” 

“Cần gì phải làm chuyện đó.” 

Ron nói, hất đầu về phía băng ghế trước, nhe răng cười: 

“Bồ quên là mình đi cùng với ai hả?“ 

Fred quăng một đâu dây thừng cho Harry, bảo nó: 

“Cột chặt vô chấn song đi !” 

Harry vừa cột dây thừng thật chặt vào một thanh gỗ 
vừa nói: 

“Nếu ông bà Dursley mà thức giấc, chắc tôi chết quá.” 

Fred rồ máy xe và bảo: 

“Đừng sợ. Lùi lại nào.” 

Harry lùi vào khoảng tối cạnh chuồng cú. Con Hedwig 
có vẻ như ý thức tâm quan trọng của sự việc này nên nằm 


im nín khe. Chiếc xe hụ lên mỗi lúc một to. Rồi thình nh, 
Fred lái xe phóng thẳng vào không trung, và với một tiếng 
rắc mạnh, những thanh chấn bị giựt bung ra khỏi khung 
cửa số. Harry chạy lại cửa sổ ngó theo mấy thanh gỗ đang 
đung đưa cách mặt đất cả thước. Ron vừa vội vã kéo chúng 
lên xe, vừa thở hổn hển. Harry hồi hộp lắng nghe, nhưng 
không có tiếng động nào trong phòng ngủ của ông bà 
Dunsley cả. 

Khi Ron đã chất xong mấy thanh gỗ lên sau xe, Fred 
lui xe lại sát bên cửa sổ phòng ngủ Harry. Ron nói: 

“Nhảy vô xe!” 

“Nhưng còn đổ Hogwarts của tôi - cây đũa phép, cây 
chổi thần...” 

“Chúng ở đâu?” 

“Bị khóa trong phòng xép dưới gầm cầu thang, mà tôi 
thì không thể ra khỏi phòng này.” 

Từ ghế ngồi ở băng trước bên cạnh Fred, George nói: 

“Chuyện nhỏ. Harry, tránh ra!” 


George và Fred nhẹ nhàng lạnh lẹn như mèo, trẻo qua 
cửa sổ vô phòng Harry. Harry nghĩ, mình phải chào thua 
thôi, khi nhìn George lấy trong túi ra một cái kẹp tóc thông 
thường và bắt đầu xỉa cái lỗ khóa. 

Fred nót: 

“Nhiều phù thủy vẫn nói là mấy cái mánh vặt của dân 
Muggle chỉ tố mất thì giờ, nhưng tụi này cho là mấy kỹ 
năng đó cũng đáng học lắm chớ, cho dù nó có chậm một 

Một tiếng tách nhỏ vang lên và cánh cửa bật mở. George 
nói khẽ: 


r 


“Đó... tụi anh đi lấy rương hòm cho em, còn em thì tom 
góp những thứ em cần trong phòng đưa ra cho Ron đi! “ 

Harry cũng thì thầm rói vói theo hai anh em Weasley 
khi họ biến xuống cầu thang tối thui: 

“Coi chừng bậc thang cuối, nó kêu cọt kẹt đó.” 

Harry xẹt ngang xẹt dọc căn phòng, gói ghém đô đạc 
“của nó và chuyến qua cửa số cho Ron. Rồi nó chạy lại 
phụ Fred và George khiêng cái rương lên cầu thang. Bỗng 
Hary nghe tiếng dượng Vemon ho. 

Nhưng cuối cùng, chúng cũng khiêng được cái rương lên 
hết câu thang, đứa nào cũng thở hốn hển. Rồi chúng hè 
nhau khiêng cái rương qua cửa sổ phòng ngủ của Harry. 
Fred trèo trở vô chiếc xe để phụ Ron kéo cái rương vô xe, 
cần George và Harry thì ra sức đẩy nó từ bên trong phòng 
ngủ. Từng phân tùng phân một, cái rương nhích qua của 
số. Dượng Vernon lại ho. 

Fred thở gấp bảo: 

“Ráng thêm chút nửa. Đẩy mạnh một cái nữa...” 

Harry và George cùng kê vai đẩy chiếc rương, làm cho 
nó trượt qua cửa sổ vào trong xe. George nói nhỏ: 

“Xong rồi! Đi thôi! 

Nhưng Harry vừa trèo lên ngưỡng cửa sổ thì đột ngột 
vang lên một tiếng rúc to đằng sau lưng nó. Và liền theo 
đó là giọng như sấm rên của dượng Vernon: 

“LẠI CON CÚ CHẾT TIỆT! 

“Chết! Tói quên béng mất con Hedwig 

Harry vừa nhảy trở vô phòng thì đèn hành lang bật sáng. 
Nó chụp cái lổng nhốt Hedwig, vọt ra cửa sổ, chuyển ra 


L2 


Trang (nai Nang Sóc 


ngoài cho Ron. Vừa đúng lúc nó đang trèo lên nóc của 
cái tủ để leo qua cửa sổ, thì dượng Vermnon giộng ẩm âm 
trên cánh cửa cái không khóa khiến cánh cửa bật tung ra. 

Trong nửa giây, dượng Vemon đứng như trời trồng ở 
ngưỡng cửa; rồi dượng thốt lên một tiếng rống, nghe như 
tiếng trâu điên, và nhào vô Harry, túm lấy cổ chân nó. 

Ron, Fred và George vội nắm chặt tay Harry và gồng 
hết sức mình mà kéo. 

Dượng Vernon rống: 

“Petmiat Nó đang chạy trốn! NÓ ĐANG CHẠY TRỐN!” 

Nhưng mấy anh em nhà Weasley hè nhau kéo một cái 
mạnh đến nỗi chân Harry trật ra khỏi bàn tay nắm của 
dượng Vemon - Haffy đã vào được trong xe. Nó đóng mạnh 
cửa xe... 

Ron kêu: 

“Anh Fred, bẻ chân xuống!” 

Thế là chiếc xe phóng vút về phía mặt trăng. 

Harry không thể nào tin được - nó đã tự do. Nó kéo 
kính cửa sổ xe xuống, làn gió đêm lùa qua mái tóc, và 
nó ngoái nhìn những mái nhà trên đường Privet Drive đang 
nhỏ lại. Dượng Vernon, dì Petunia và Dudley xúm xít đứng 
bên cửa số phòng ngủ của nó, sửng sốt đến lặng câm. 

Harry hét to: 

“Hẹn gặp lại vào mùa hè tới!” 

Anh em nhà Weasley phá lên cười ngất và Harry ngồi 
ngay ngắn lại trên ghế, cười toét miệng đến mang tai. 

Nó nói với Ron: 

“Thả Hedwig ra đi, nó có thể bay theo chúng ta mà. 


IARHV POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MÁT 


Lâu lắm rồi nó chẳng có dịp nào để vỗ cánh.” 


George đưa cái kẹp tóc cho Ron mở cửa chuồng, và chỉ 
một lát sau, Hedwig hớn hở bay vèo ra cửa sổ xe để lướt 
theo bọn trẻ như một bóng ma. 


Ron sốt ruột hỏi: 

“Sao? Đầu đuôi câu chuyện ra sao hả, Harry?” 

Harry kể cho anh em nhà Weasley nghe chuyện Dobby, 
lời cảnh cáo mà con gia tính ấy đưa ra cho Harry và vụ 
um sùm về cái bánh kem. Khi nó kể xong, mọi người im 
lạng một hồi lâu trong nỗi kinh hoàng. 

Cuối cùng Fred nói: 

“Đáng ngờ lắm.” 

George đồng ý: 

“Nhứt định là trò láu cá đây! Vậy là rút cuộc đến tên 
của kẻ âm mưu làm những chuyện đó nó cũng không nói 
được àÀ?” 

Hamy nói: 

“Em nghĩ nó không thể nói được. Em kể với anh rồi, 
cứ mỗi lần nó sắp sửa tiết lộ điều gì đó là nó lại giộng 
đầu vô tường.” 

Harry thấy Fred và George nhìn nhau. Nó hỏi: 

“Bộ anh cho là nó lừa dối em hả?” 

Fred nói: 

“Được rồi, tóm lại như vây - những cơn gia tỉnh tự chúng 
nó cũng có phép mẫu, nhưng chúng không thể xài yêu thuật 
mà khóng được chủ cho phép. Anh đoán là có ai đó đã 
phái lão Dobby tới để cản trở việc em trở về trường Hogwarts. 
Chắc là trò đùa của ai đó. Em thử nghĩ xem ở trường có 


Tran (nai Mang Sóc 


kẻ nào không ưa em không?” 

“ Ea TS 

Lập tức cả Harry và Ron cùng thốt lên. Harry giải thích: 

“Draco Malfoy. Ná ghét em lắm.” 

George quay đầu lại: 

“DĐraco Malfoy? Con của Lucius Malíoy à?” 

Harry đáp: 

“Chắc vậy, cái họ đó không phổ biến lắm thì phải? Mà 
sao?” 

George nói: 

“Anh có nghe ba nói về ông ta. Ống là người ủng hộ 
có thớ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấu.” 

Fred ngoánh lại nhìn Harry và nói thêm: 

“Và khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-aiđấu biến đi, Lucius Malfoy 
bèn hải chánh, nói là mình không chủ tâm theo kẻ ấy. Thúi 
hoác... Ba cho là ổng nằm trong vòng thân cận của Kẻ- 
mà-ai-cñne-biế†-là-ai-đấu.” 

Trước đây Harry đã từng nghe đồn về gia đình Malfoy, 
nên những điều ấy không làm nó ngạc nhiên lắm. So với 
Malfoy thì Dudley đâm ra còn là một đứa trẻ tử tế, nhạy 
cảm, biết suy nghĩ. Harry nói: 

“Không biết Malfoy có nuôi con gia tính nào không?” 

Fred nói: 

“Bất cứ ai sở hữu gia tính cũng thuộc gia đình phù thủy 
danh giá lâu đời, giàu có.” 

George bổ sung: 


“Ữ, má luôn ước ao có một gia tính để nó ủi quần áo 


ILÀAIRHV POTFTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MÁT 


cho chúng ta. Nhưng tất cả những gì nhà mình có chỉ là 
một con ma xó già lụ khụ đây chí trên gác xép và cả đống 
ma lùm ma bụi trốn khắp khu vườn. Những con gia tỉnh 
chỉ có trong những thái ấp cổ, lâu đài, hay những nơi đại 
loại như thế; em không mong tìm được một gia tỉnh nào ở 
nhà anh đâu...” 

Harry im lặng. Căn cứ vào sự kiện là Malfoy luôn luôn 
có cái thượng hạng của mọi thứ, thì gia đình nó hẳn là 
giàu nứt đố đổ vách; Harry có thể hình dung cảnh Malfoy 
khệnh khang đi quanh một dinh thự trong thái ấp rộng 
lớn, sai một tên đây tớ trong nhà đi ngăn cản Harry trở 
lại học ở trường Hogwarts. Điều đó nghe hết sức phù hợp 
với những thứ mà Malfoy khoái làm. Chẳng lẽ Harry đã 
ngu ngốc đến mức thật thà tín gã Dobby? 

lRon nói: 

“Dù sao tụi này cũng rất hài lòng là đã đi đón bê kịp. 
Mình thiệt tình hết sức lo lắng khi không nhận được hỗi 
âm nào của bồ. Ban đầu mình tưởng đó là lỗi của Errol...” 

“Errol là ai?” 

“Con cú của tụi này. Nó cổ lỗ sĩ rồi Đây không phải 
là lần đầu tiên nó đưa thư không tới nơi. Thành ra mình 
thứ mượn Hermes...” 

“Ai?” 

Fred đáp từ trên băng ghế trước: 

“Con cú mà ba má mua cho anh Percy khi ánh được 
làm huynh trưởng đó!” 

Ron than: 


“Nhưng anh Percy chẳng chịu cho mượn. Ảnh nói ảnh 
đang cần nó.” 


George trầm ngâm: 

“Anh Percy cư xử rất quái dị suốt cả mùa hè này. Ảnh 
gởi đi rất nhiều thư rồi ảnh đóng cửa ở miết trong phòng... 
Nghĩa là, ảnh dành hơi nhiều thì giờ để đánh bóng cái 
huy hiệu huynh trưởng.... Fred, anh lái hơi xa về phía tây 
rồi đó!” 

George chỉ cái la bàn trên bảng đồng hồ. Fred xoay bánh 
lái. Harry hỏi: 

“Vậy ba anh có biết anh lấy chiếc xe đi không?” 

“Ơ... không.” 

Ron nói : 

“Tối nay ba bận làm việc. Hy vọng tụi mình có thể trở 
về nhà để xe an toàn mà không bị má phát hiện là tụi 
mình đã cỡi nó bay.ˆ 

“Nhân tiện cho mình hỏi, ba của bạn làm gì ở bộ Pháp 
thuật vậy?“ 

“Ba làm việc trong cái sở chán nhứt là SỞ DÙNG SAI 
CHẾ TÁC CỦA MUGGLE.” 

“Sở gì?” 

“LÀ cái sở chuyên lo về các thứ của dân Muggle chế 
tạo mà bị đem phù phép, phòng khi những thứ đó lọt vô 
nhà hay chợ của một Muggle nào đó. Thí dụ như năm ngoái, 
có một phù thủy già chết, bộ đô trà của bà đem bán cho 
một tiệm đồ cổ. Thế rồi có một bà Muggle mua về nhà 
và pha trà mời bè bạn. Thiệt là một cơn ác mộng... Kỳ 
đó ba phải ở lại làm thêm giờ hết mấy tuần.” 

“Bộ xảy ra chuyện gì à?” 

“Cái bình trà dở hơi xịt nước trà nóng khắp nơi, làm 


MAK&HY PUTTERH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MÁT 


cho một ông phải vô bệnh viện với cái đồ gắp đường kẹp 
dính vô mũi. Ba phát điên lên được - lúc đó trong sở chỉ 
có ba với một bác phù thủy già tên là Perkins - thế là 
hai người phải ếm bùa Nhớ với làm mấy việc đại loại như 
vậy để giải quyết công việc...“ 

“Nhưng mà ba của bỏ... Chiếc xe này...” 

Fred cười: 

“Ừ, ba mê mọi thứ liên quan đến dân Muggle. Cái nhà 
kho của tụi này chứa đầy nhóc đổ Muggle. Ông tháo chúng 
ra, phù phép chúng, rồi ráp chúng lại. Nếu mà sở của ống 
khám xét nhà tựi mày thì chắc ổng phải bắt giam chính 
ổng. Chuyện này làm má giận điên lên,” 

George dòm xuống qua tấm kính chắn gió, nói: 

“Con đường chính kìa. Mười phút nữa tụi mình tới nơi... 
Vừa hay, trời bất đầu sáng...” 

Một luồng sáng hồng nhạt rựng lên ở chân trời phía 
đông. 

Fred hạ chiếc xe thấp xuống, Harry đã có thể nhìn thấy 
những thửa ruộng và những chòm cây. George nói: 

“Mình còn cách làng không bao xa nữa. Đường Ottery 
ở Catchpole.” 

Chiếc xe bay thấp xuống hơn và thấp xuống nữa. Cái 
rìàa của mặt trời đỏ rực bây giờ đã tỏa chiếu rạng rỡ qua 
hàng cây. 

Fred nói: 

“Cham đất!” 


Với một cái nấy nhẹ, họ chạm mặt đất an toàn. Họ phải 
đáp xuống cạnh một nhà để xe xập xệ trong một cái sân 


Trang trại Hang Sóe 


nhỏ. Và lần đầu tiên, Harry nhìn thấy ngôi nhà của Ron. 

Trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng 
heo bằng đá rất lớn, nhưng sau được thêm vô chỗ này một 
phòng, chỗ kia một gian, cho đến khi thành nhiều tầng và 
xiêu xẹo như thể phải được chống đỡ bằng phép mầu (mà, 
Harry tự nhủ, “dám thế lắm!“). Trên mái ngói đỏ nhô lên 
bốn hay năm cái ống khói. Một cái bảng cắm lệch trên 
mặt đất gần cổng ghi chữ: HANG SÓC. Ngổn ngang trước 
cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc 
rất ư cũ kỹ. Trong sân có nhiều con gà nâu mập mạp đang 
bươi mổ. 

Ron nói: 

“Vậy đó! Không có chi nhiều.” 

Harry nghĩ đến ngôi nhà ở Privet Drive, vui vẻ nói: 

“Tuyệt lắm!” 

Cả bọn ra khỏi xe. Fred nói: 

“Bây giờ tụi mình lên lâu, hết sức êm nhé, và chờ cho 
tới khi má gọi xuống ăn sáng. Lúc đó, Ron, em mới phóng 
xuống cầu thang, “Mí, cơi ni đã tới đêm qua nè? ? Má sẽ hết 
sức vui mừng gặp lại Harry và không ai hơi đầu bận tâm 
chuyện chúng mình lái chiếc xe bay.” 

Ron nói: 


“Đúng. bí theo mình, Harry. Mình ngủ ở... ở gác 
thượng... ˆ 

Nhưng mặt Ron chợt đổi màu xanh tái lét, mắt nó trợn 
trừng ngó căn nhà. Ba đứa kia xúm lại quanh nó. 

Bà Weasley đang băng ngang qua sân, bước chân của 
bà làm gà qué chạy tứ tán, và đối với một phụ nữ thấp 
người, tròn trĩnh, có gương mặt hiển hậu, thì việc bà trông 


IHEARHV PUOTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT' 


hết sức giống một con cọp nhe răng nhọn lúc này thật đáng 
đặc biệt chú ý. 
Fred kêu: 

 Á „ 

George nói: 

“Thôi rồi.” 

Bà Weasley dừng lại trước mặt bọn trẻ, hai tay bà chống 
lên hông, ngó chằm chằm vào hết gương mặt tội lỗi này 
đến gương mặt tội lỗi khác. Bà đeo một cái tạp dễ hoa và 
một cây đũa phép thò ra ở miệng túi tạp dẻ. 

Bà nói: 

“Thì ra!..” 

“Chào má!“ 

George đáp bằng cái giọng mà rõ ràng nó tin là giọng 
của vui mừng thắng lợi. 

Bà Weasley nói bằng giọng thì thầm chết người: 

“Các con có biết là má lo lắng như thế nào không?” 

“Tụi con xin lỗi má, nhưng mà má thấy đó, tụi con 
phải...“ 


Cả ba đứa con trai nhà Weasley đều cao hơn mẹ, nhưng 
chúng đều rụt đầu rụt cổ lại khi cơn giận của bà Weasley 
bùng nổ: 

“Giường trống trơn! Chẳng có lấy một lời nhắn! Dám lấy 
xe hơi di.. Nhỡ đâu xả ra tai nạn... Má lo phát điện lên... Các 
con có biết nghĩ tới má không?... Không, chưa bao giờ trong đời 
má... Cứ chờ ba chúng ba 0ê... Mấy anh Hụi bay, cả BH, cả 
Charlie, cả Percw, không bao giờ làm khổ má như tây.” 


Trang (rai Hang Sáóáe 


Fred lầm bầm: 
“Lại huynh trưởng Percy!” 
Bà Weasley hét lên, chọc một ngón tay vào ngực Fred: 


“CON MÀ HỌC ĐƯỢC MỘT GÓC CỦA PERCY LÀ 
PHƯỚC ĐỨC RỒI BIẾT CHƯA! Con có biết là có thể đã 
bị tai nạn rồi không? Có thể đã bị nhìn thấy rồi không? 
Có thể làm cho ba con mất oiệc không?” 

Thời gian trôi qua nặng nể. Bà Weasley rầy la lũ con 
khản giọng rồi mới quay qua Harry, lúc này nó đã đứng 
lòi lại phía sau. Bà nói: 

“Bác rất vui mừng được gặp con, Harry yêu dấu, con 
vô nhà và ăn sáng nhé!” 

Bà quay lưng bước vô nhà và Harry, lo lắng liếc nhìn 
Ron, thấy nó gật đầu, mới dám đi theo bà Weasley. 

Nhà bếp nhỏ và hơi chật chội. Ở giữa phòng có một 
cái bàn bằng gỗ đã nhắn bóng với mấy cái ghế chung quanh, 
Harry ngồi xuống mép một cái ghế và nhìn chung quanh. 
Hồi nào giờ nó chưa từng ở trong một ngôi nhà phù thủy. 

Cái đồng hồ trên tường đối diện chỉ có một kim và không 
có số gì cả. Viễn quanh mặt đồng hồ là những dòng chữ: 
Giờ pha trà, giờ cho gà ăn, và Trễ giờ rỗi! Sách vở chồng 
chất ba lớp trên mặt lò sưởi, những cuốn sách có tựa như: 
“Êm Bùa Phô Mai Của Chính Mình”, “Sự Quuến Rũ Của Nghệ 
Thuật Nướng Bánh”, và “Những Bữa Tiệc Sẵn Sàng Trong Một 
Phút - Đó LÀ Phép Mẫu”! Và nếu lỗ tai Harry không lừa 
nó thì cái máy phát thanh gần chậu rửa chén vừa thông 
báo chương trình tiếp theo là: “Giờ Mê Hồn, tới nữ ca sĩ 
phù thủu nổi tiếng: CelesHna Warbeck” 


MARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA HÁ MẬT 


Bà Weasley đang tất bật, nấu bữa ăn sáng mà không 
được chuyên chú lắm, vừa ném những cái nhìn giận dữ 
vô mấy đứa con trai vừa ném những khúc xúc xích vô 
chảo, thỉnh thoảng bà lại lâm bầm những câu như: “Không 
biết tụi mày nghĩ cái gì?” và “Không bao giờ tin nổi...” 

Trút vô đĩa của Harry tám hay chín khúc xúc xích, bà 
trấn an Harry: 

“Bác không râầy cơn đâu, cưng. Bác trai và bác cũng luôn 
lo lắng cho con. Mới tối hôm qua hai bác vừa nói chuyện, 
hai bác tính đích thân đi đón con nếu đến thứ sáu mà 
con không viết thư trả lời Ron. Nhưng quả thực, (lúc này 
bà bỏ thêm vô đĩa nó ba cái trứng chiên) bay trên một cái 
xe bất hợp pháp ngang qua một nửa đất nước - thì bất 
cứ ai cũng có thể nhìn thấy các con...“ 

Bà phẩy cây đũa phép một cách lơ là vào đống đĩa trong 
chậu, đám đĩa này bèn tự rửa lấy chúng, va nhẹ vào nhau 
kêu lách cách. 

Fred nói: 

“Trời có mây, má à.” 

Bà Weasley nạt: 

“Đang ăn thì ngậm miệng lại.” 

George bảo: 

“Má biết không, họ bỏ đói Harry...” 

“Cả mày nữa!” 

Bà Weasley lại nạt, nhưng giọng có dịu đi ít rhiều và 
bà bắt đầu cắt bánh mì rồi quết bơ cho Harry. 

Vào lúc đó trung tâm chú ý chuyển sang một nhân vật 
tóc đỏ bé bỏng trong chiếc áo ngủ dài; cô bé xuất hiện ở 


cửa nhà bếp, kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi lại chạy trở 
ra. 

Ron nói nhỏ với Harry: 

“Ginny đó, em gái mình. Suốt mùa hè nó chỉ nhắc đến 
bỏ.” 

“Ù, con nhỏ đang muốn xin chữ ký của em đó, Harry.” 

Fred vừa nói vừa nhe răng cười, nhưng bắt gặp ánh mắt 
của mẹ, nó bèn cụp mắt cúi mặt xuống cái đĩa của mình, 
không nói thêm lời nào nữa. Và cũng không có lời nào 
nữa được nói thêm cho đến khi bốn cái đĩa sạch bách, trong 
một thời gian ngắn đáng ngạc nhiến,. 

Cuối cùng Fred đặt dao nĩa xuống và ngáp: 

“Chèn ơi! Mệt quá mạng. Con đi ngủ đây và...” 

Bà Weasley nói ngay: 

“Con không được đi ngủ! Chuyện con thức suốt đêm là 
lỗi của con. Con phải ra vườn dọn dẹp ma lùm ma bụi 
cho má, chúng đầy nhóc lên ngoài đấy.” 

“Ôi, má...” 

Bà quay sang Ron và George: 

“Hai đứa con cũng vậy.” 

Nhưng với Harry, bà nói: 

“Con có thể đi ngủ, Harry, đâu phải con biểu tụi nó 
chở con bay trên chiếc xe thổ tả đó đâu!” 

Nhưng Harry cảm thấy hết sức tỉnh táo nên nói ngay: 

“Thưa bác, cho con giúp Ron. Con chưa từng thấy dọn 
dẹp mà lùm ma bụi ra sao...” 

Bà Weasley nói: 


HARRV POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


_ “Con ngoan lắm, cưng à, nhưng mà đó là một công việc 
tẻ ngắt. Để coi, Lockhart nói gì về để tài này...” 

Và từ trong cái đống trên mặt lò sưởi, bà kéo ra một 
cuốn sách dày. George rên rỉ: 

“Má ơi, con biết cách dọn dẹp ma lùm trong vườn mà...” 

Harry ngó cái bìa quyến sách trong tay bà Weasley. Hàng 
chữ vàng được viết bay bướm trên bìa sách là: “Hướng Dẫn 
Xử Lý Bọn Phá Hại Vườn Của Gilderow Lockhart”. Bìa trước 
có một tấm hình to tướng của một phù thủy rất đẹp trai 
với mái tóc vàng đợn sóng và đôi mắt sáng xanh lơ. Như 
thông thường trong thế giới phù thủy, người trong những 
tấm hình cử động được; ông phù thủy, mà Harry đoán là 
tác giả Gilderoy Lockhart, cứ nháy mắt một cách trơ trẽn 
với mọi người. Bà Weasley tươi cười với ông ta. Bà nói: 

“Ôi, ông ấy thật tuyệt vời. Ông biết xử lý bọn phá hại 
vườn của ống, đây là một cuốn sách tuyệt vời...” 

Fred thì thâm nhưng nghe rất rõ: 

“Má mê ống!” 

Hai má bà Weasley ửng hồng, bà nói: 

“Fred, con đừng có khôi hài tầm bậy. Thôi được, nếu 
con tưởng mình biết rành hơn Lockhart, thì cứ đi mà tự 
làm lấy; và nếu má đi kiểm tra mà còn thấy một con ma 
lùm nào trong vườn thì liệu hồn đó.” 

Anh em nhà Weasley lê bước ra ngoài, vừa ngáp vừa 
càu nhàu, Harry lẽo đẽo theo sau. Vườn rộng, và trong mắt 
Harry, đây mới đúng là một khu vườn. Gia đình Dursley 
chắc chắn là không thích kiểu này: đầy cỏ dại, cỏ dây không 
cẮt xén, đầy những cây uốn éo dọc các bức tường - những 
cây mà Harry chưa từng thấy ai trồng trong vườn hoa bao 


Ttrang (trại Hang Sóc 


giờ, và có cả một cái ao xanh rì đây nhái. 

Khi băng qua bãi cỏ, Harry nói với Ron: 

“Bạn biết không, dân Muggle cũng có ma lùm trong vườn.” 

Ron cúi gập người xuống, đút đầu vào một bụi hoa mẫu 
đơn, nói: 

“Ừ, mình cũng có thấy mấy thứ mà họ gọi là ma lủm 
rồi, trông giống ông già Noel mập lùn nho nhỏ vác cái 
cần câu...” 

Có tiếng giẫy giụa dữ dội, bụi hoa mẫu đơ:: rùng mình, 
và Ron đứng thẳng lên. Nó cười khi: 

“Đây là một con ma lùm.” 

Con ma làm kêu la: 

“Thả ta ra! Thả ta ral” 

Chắc chắn con ma này không giống ông già Noel chút 
nào hết. Nó nhỏ nhưng trông dẻo đai, có một cái đầu hói 
lắc lư y hệt một củ khoai tây. Ron nắm nó trong bàn tay 
và giang thẳng cánh tay ra vì nó cứ ra sức vùng vẫy, mấy 
cái chân đây gai đá lung tung. Ron túm mắt cá chân của 
nó, chúc ngược nó xuống, rồi nói: 

“Bồ phải làm như vầy.” 

Ron giơ con ma lùm lên cao quá đầu (cor ma vãa la 
hét: “Thử tz ra!) và bắt đầu quay nó như cao bồi quay 
thòng lọng để quăng bắt bò rừng. Nhận thấy vẻ mặt sửng 
sốt của Harry, Ron nói thêm: 

“Minh không làm nó bị thương đâu. Chỉ cần làm cho 
nó thật chóng mặt để không kiếm ra đường về lại động 
ma làm thôi.“ 


Ron buông chân con ma làm ra, con ma ngay lập tức 


HARN“Y POITEKMR VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


bay vút lên không trung khoảng sáu bảy thước, rồi rớt một 
cái bịch xuếng cánh đồng bên kia hàng giậu. 

Fred nói: 

“Tội không! Anh cá là con ma lùm của anh văng xa 
hơn gốc cây đó.” 

Harry nhanh chóng hiểu là không nên quá thương xót 
những con ma làm. Khi nó quyết định thả con ma lùm 
đầu tiên nó bắt được sang bên kia hàng giậu, thì con ma 
lùm, cảm nhận được sự mềm lòng của nó, đã cắm phập 
những cái răng sắc như dao lam của nó vào ngón tay Harry. 
Vất vả lắm nó mới hảy được con ma lùm ra, và khi đó 
thì.. 

“Chà, Harry... con đó văng xa phải đến mười mấy 
thước... ” 

Chẳng mấy chốc, bầu trời dày nghịt những con ma lùm 
bị quăng vun vút. 

George nắm một lúc năm sáu con ma bụi, nói: 

“Coi, tụi nó cũng không thông minh cho lắm. Vừa nghe 
có cuộc dọn dẹp ma lùm ma bụi trong vườn là chúng hè 
nhau thò đầu lên coi. Còn mình thì lại cứ đỉnh ninh chúng 
đã học khôn ra được mà trốn cho kỹ.” 

Chỉ một lát sau, bảy ma lùm ma bụi ở ngoài đồng bắt 
đầu bỏ đi thành hàng đài rời rạc, đôi vai nhỏ của chúng 
gù lên. 

Khi nhìn theo chúng biến mất sau hàng giậu bên kia 
cánh đồng, Ron nói: 

“Tuụi nó sẽ trở lại. Tụi nó khoái ở đây lắm... Ba quá 
nương tay với chúng; ba nói tụi nó tức cười...” 


Đúng lúc đó, cửa cái đóng sắm. George kêu lên: 

“Ba về! Ba đã về!” 

Chúng vội vã chạy qua sân trở vô nhà. 

Ông Weasley đang ngồi thụp trong cái ghế ở nhà bếp, 
cặp kính đã gỡ ra và hai mắt ông nhắm nghiền. Ông là 
một người đàn ông gây, sắp hói đầu, nhưng mớ tóc còn 
lại ít ỏi cũng đó hoe như tóc bất cứ đứa con nào của ông. 
Ông mặc áo chùng phù thủy màu xanh lá, tấm áo đầy 
bụi đường. 

Ông lẩm bẩm: 

“Thiệt là một đêm khủng khiếp!” 

Ông cầm ấm trà lên khi mọi người bắt đầu ngồi xuống 
quây quần chung quanh. 

“Chín cuộc khám xét, Chín cuộc! Lão Munduưngus Fletcher 
lại còn thử ếm bùa cho ba khi ba vừa quay lưng đi...” 

Ông Weasley hớp một ngụm trà lớn và thở dài. 

Fred hớn hở hỏi: 

“Tìm được gì không ba?” 

“Ba chỉ tịch thu được có vài cái chìa khóa co rút và 
một cái ấm ưa cắn.” 

Ông ngáp: 

“Có vài vụ khá bê bối, nhưng không ở trong sở của ba. 
Có mấy vụ truy tầm quá quất, Mortlake phải đi điều tra. 
May phước chuyện đó là của bên Lilụ ban Bùa chú Thử 
nghiệm...” 

George hỏi: 

“Ai mất công làm mấy cái chìa khóa co rút để làm gì 
vậy ba?” 


HAHRRY POTTEHR VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Ông Weasley thở dài: 

“Chẳng qua hám lừa dân Mugpgle. Bán cho họ một cái 
chìa khóa mà nó cứ co rút lại cho đến khi không còn gì 
nữa, để tới khi họ cả: đến thì tìm không ra... Dĩ nhiên, 
khó mà buộc tội được ai, vì không có dần Muggle nào lại 
nghĩ rằng chìa khóa của họ co rút lại được - họ cứ khẳng 
định là họ đánh mất khóa thôi. Quỷ ma độ họ, họ cứ nhất 
quyết không chịu tín vào ma thuật đi, trong khi ma thuật 
cứ xảy ra nhan nhản trước mắt... Nhưng có mấy thứ mà 
nhiều người trong chúng ta đem đi ếm bùa, các con không 
tin nổi đâu...” 

“NHƯ XE HƠI CHẲNG HẠN?” 

Bà Weasley xuất hiện, tay cầm một cây gậy dài như một 
thanh kiếm. Mắt ông Weasley mở bừng ra. Ông trợn mắt 
nhìn vợ với vẻ tội lỗi: 

“X... xe hả, em yêu?” 

“Ù, xe, anh Arthur.” 

Bà Weasley đáp, mắt bà sáng quắc: 

“Thử tưởng tượng một phù thủy mua một chiếc xe Hơi 
cũ kỹ rỉ sét, xong nói với vợ là ông chỉ muốn tháo nó ra 
xem nó hoạt động như thế nào, trong khi thực ra ông ấy 
ếm bùa cho nó bay.” 

Ông Weasley chớp chớp mắt. 

“Chà, em yêu, anh nghĩ em sẽ nhận thấy rằng ông ta 
làm chuyện đó hoàn toàn hợp pháp. Ngay cả nếu như. 
ơ... nếu ông ta được nói thật với vợ thì ống có thể đã làm 
tốt hơn... Em sẽ thấy trong luật có chỗ sơ hở... Nếu ông 
ta không có ý định lái chiếc xe bay, thì việc trong nhà có 
một chiếc xe biết bay cũng không...” 


Trang trai Hang Sóc 


Bà Weasley la lên: 

“Anh Arthur, khi anh viết cái luật đó, chắc anh đã chủ 
tâm chừa ra kẽ hở phải không ? Có vậy anh mới có thể 
thực hiện được chuyện chắp vá ba mớ rác rưởi Mugpgle trong 
nhà kho của anh. Và xin thông báo cho anh hay, Harry 
đã đến đây, hồi sáng này, trên chính chiếc xe mà anh không 
có ý định bay ấy!” 

Ông Weasley ngơ ngác: 

“Harry? Harry nào?” 

Ông nhìn quanh, thấy Harry, và nhảy dưng lên, 

“Quỷ thân ơi! Là Harry Potter hả? Rất mừng được gặp 
son. Ron đã kể cho gia đình bác nghe rất nhiều về...” 

Bà Weasley vẫn tiếp tục hét: 

“Mãy đứa con trai anh lái chiếc xe bay ấy đến nhà Harry 
rồi trở về tối hôm qua đó! Anh nói sao về chuyện đó chứ 
hả?” 

Ông Weasley háo hức: 

“Thực hả? Nó bay tốt không? Ba... ba muốn nói...” 

Ông lắp bắp khi mắt bà Weasley phát ra những tia sáng 
giận dữ. 

“Rằng... rằng làm vậy là rất bậy, các con à... đúng là 
bậy quá... ˆ 

Trong khi bà Weasley giận cành hông, Ron thì thâm với 
Harry: 

“Cứ để hai ông bà giải quyết chuyện đó. Đi, mình chỉ 
cho bổ coi phòng ngủ của mình.” 

Hai đứa chuồn ra khỏi nhà bếp, đi xuống một hành lang 
hẹp, tới một cái cầu thang chông chênh. Cái cầu thang ngoằn 


HARRYV POTTEHR VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MÁT 


ngoèo chạy khắp căn nhà. Trên tầng thứ ba, một cánh cửa 
hé mở. Harry bắt gặp niột đôi mắt nâu sáng đang chăm 
chú nhìn nó, lập tức cánh cứa đóng sập lại. 

Ron nói: 


“Ginny đó. Bồ không biết thôi, con nhỏ mà mắc cỡ như 
vậy thì kỳ lạ hết sức. Thông thường có khi nào nó chịu 
im miệng đâu.” 

Hai đứa trèo lên thêm hai tầng nữa, rồi đến một cánh 
cửa tróc sơn có đính một tấm bảng nhỏ ghỉ PHÒNG CỦA 
RON. 

Harry bước vào, đầu nó gần đụng cái trần nhà nghiêng 
nghiêng. Nó chớp mắt. Giống như đi vô một lò luyện kim: 
hầu như mọi thứ trong phòng Ron đều bị màu cam lấn át 
dữ đội: khăn trải giường màu cam, tường màu cam, ngay 
cả cái trần nhà cũng màu cam, Rồi Harry nhận thấy Ron 
đã phủ kín gần hết từng phân giấy dán tường te tua bằng 
toàn những tấm áp phích của một nhóm bảy phù thủy 
nam và nữ, tất cả đều mặc áo chùng màu cam, cẩm cán 
chổi, hăng hái vẫy tay. 

Harry hỏi: 

“Đội Ouidditch của bạn hả?” 

Rơn đáp, tay chỉ tấm khăn trải giường màu cam có trang 
trí hai chữ C vĩ đại màu đen và một trái đạn đại bác đang 
phóng nhanh: 

“Đội Chudley Cannons. Đứng hàng thứ chín trong liên 
đoàn.” 

Những quyển sách thần chú của Ron bị thảy bừa bãi 
vô góc phòng, kế bên đống truyện tranh có vẻ đều có chưng 
một tựa là Những Cuộc Phiêu Luu Của Martin Miegs, Gã Mugsle 


Trang trại Nang Sóc 


Điên. Cây đũa phép của Ron gác trên miệng một cái bổn 
cá đây nòng nọc đặt trên bệ cửa số, kế bên con chuột xám 
mập ú của nó, con Scabbers, con này đang ngủ thiếp ởđi 
trong một mảng nắng Ấm, 

Harry bước qua cái túi đựng bộ bài Tự Xáo ở trên sàn 
nhà và nhìn ra cái cửa số tí hon, 

Nó có thể thấy ở cánh đồng xa xa phía dưới kia, một 
băng ma lùm đang lén lút chui qua hàng giậu nhà Weasley, 
từng con một. Rồi nó quay lại nhìn Ron, thằng bạn đang 
nhìn nó hơi căng thẳng, như đang chờ nghe ý kiến. 

Ron nói nhanh: 

“Nó hơi nhỏ. Không bằng căn phòng của bồ ở gia đình 
Muggle. Đã vậy mình lại ở ngay dưới chỗ của con má xó 
trên rầm thượng; nó cứ nện mấy ống nước và rên rỉ hoài...” 

Nhưng Harry toét miệng cười nói: 

“Đây là ngôi nhà đẹp nhất mà mình từng ở đấy!” 

Hai tai của Ron ứng hồng. 


ve. == .* 


CHƯNG BỐN 


PHÚ QUÍ VÀ CØ HÀN 


đo sống ở trang trại Hang Sóc khác xa một trời một 
vực cuộc sống ở Privet Driver. Gia đình Dursley thích 
mọi thứ ngăn nắp và trật tự; còn cái nhà của gia đình 
Weasley thì nổ tung với đủ thứ chuyện lạ và chuyện bất 
ngờ. 

Harry đã giật thót mình khi lần đầu tiên nhìn vào tấm 
gương đặt trên mặt lò sưởi trong nhà bếp. Cái gương quát 
nó: 

“Bỏ áo vô thùng, đồ bê bối!” 

Con ma xó trên rầm thượng thì tru lên hoặc quảng ống 
nước xuống bất cứ khi nào nó cảm thấy đời tĩnh lặng quá. 
Còn những vụ nổ nho nhỏ trong phòng ngủ của George 
và Fred thì được coi là hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, 
điều mà Harry nhận thấy bất thường nhứt trong cuộc sống 
ở nhà Ron không phải là cái gương biết nói hay con ma 
xó kêu loảng xoảng. Điều Harry thấy lạ nhứt là mọi người 
trong nhà Ron đều có vẻ thích nó, 

Bà Weasley cứ làm ầm ï lên về tình trạng mấy cái vớ 
của nó và bữa ăn nào cũng bắt nó ăn tới dĩa thứ tư. Ông 
Weasley thì luôn nằng nặc muốn Harry ngồi cạnh ông trong 
bữa ăn tối, để ông có thể dội xuống đầu nó hàng đống 
câu hỏi về cuộc sống với dân Muggle, biểu nó giải thích 
những thứ như cái cắm điện và dịch vụ bưu điện hoạt 
động như thế nào. 


Phú quí và eœ hàn 


Khi Harry giải thích cho ông về cách dùng điện thoại 
thì ông nói: 

“Hấp dẫn thật! Tài Hình thật! Quả thực đân Muggle đã 
tìm ra bao nhiêu cách để sống mà không cần tới pháp thuật” 

Một tuần lễ sau khi đến trang trại Hang Sóc, Harry nhận 
được thư từ Hogwarts. Hôm ấy là một buổi sáng nắng đẹp. 
Nó và Ron xuống nhà bếp ăn điểm tâm thì thấy ông bà 
Weasley và Ginny đã ngồi ở bàn ăn rồi. Vừa thấy Harry 
là Ginny làm đổ ngay chén cháo xuống sàn kêu xảng một 
cái. Ginny có huông đánh đổ đồ vật mỗi khi Harry bước 
vô phòng. Cô bé chui xuống dưới gầm bàn để lượm lại 
cái chén và trồi trở lên với gương mặt đỏ bừng như mặt 
trời lặn. Giả đò như không để ý chuyện đó, Harry ngồi 
xuống và nhận miếng bánh mì nướng từ tay bà Weasley. 

“Có thư của trường.” 

Ông Weasley vừa nói vừa đưa Harry và Ron hai phong 
bì giống hệt nhau, bằng giấy đa màu vàng, địa chỉ ghi bằng 
mực xanh lá cây. 

“Cụ Dumbledore đã biết con ở đây, Harry à. Cụ già ấy 
không bỏ sót việc gì cả.” 

Khi Fred và George thong thả bước vào, vẫn còn mặc 
bộ đồ ngủ, ông Weasley nói thêm: 

“Hai dứa con cũng có thư.” 

Trong mấy phút căn phòng yên ắng vì bọn trẻ bận dọc 
thư. Thư của Harry bảo nó phải đón tàu tốc hành Hogwarts 
như thông lệ, ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng 
chín. Có cả một danh mục sách mới mà nó cần cho niên 
học sắp tới. 


HARRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


Học sinh năm thứ hai cần có: 

Sách thân chú căn bản, lớp 2, của Miranda Goshawk 
Giải lao uới nữ thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart 

Lang thang tới ma xó của Gilderoy Lockhart 

Nghỉ lễ uới phù thủy của Gideroy Lockhart 

Ngao du uới quỷ khống lỗ của Gilderoy Lockhart 

Lang thang uới Ma cà rông của Gilderoy Lockhart 

Lang thang uới người sói của Gilderoy Lockhart 

Một năm uới Người tuyết quạu quọ của Gilderoy Lockhart 


Fred đọc xong danh mục của nó rồi, bèn đòm vô danh 
mục sách của Harry: 

“Em cũng bị biểu mua tất cả sách của Lockhart! Giáo 
sư mới của môn Phòng chống Nghệ thuật HẮc ám ắt là người 
mê Lockhart... Dám cá đó là một mụ phụ thúy.” 

Nói tới đó, Fred bắt gặp ánh mắt má nó, nó lập tức 
cúi xuống cái dĩa của mình và cặm cụi ăn món mứt. 

George nhìn thoáng cha mẹ rồi nói: 

“Mua nhiều sách như vây thì tốn bộn tiền. Sách của 
Lockhart mắc lắm...” 

“Được, chúng ta sẽ liệu 

Bà Weasley nói vậy, nhưng trông bà có vẻ lo lắng. 


1 


“Em nghĩ có lẽ mình nên mua đề xài rồi cho Ginny.” 
Harry hỏi Ginny: 

“Ủa, em bắt đầu vô Hogwarts năm nay hả?” 

Cô bé gật đầu, mặt ứửng đỏ cho tới chân tóc của mái 


Phú quí và cơ hàn 


tóc đỏ rực rỡ, và đặt hai cùi chó lên dĩa bơ. May là không 
ai nhìn thấy điều đó ngoại trừ Harry, bởi vì vừa lúc đó 
ông anh huynh trưởng Percy bước vào. Anh đã ăn mặc chỉnh 
tể, huy hiệu huynh trưởng cài trên áo khoác len. 

Percy tươi tắn nói: 

“Chào cả nhà. Hôm nay trời đẹp nhỉ?” 

Anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhứt còn trống trong nhà 
bếp, nhưng lập tức nhảy phắt dậy, lượm từ mặt ghế lên 
một vật mà Harry tưởng là cái chổi phủi bụi màu xám 
lông lá xơ xác - ít nhứt là cho đến khi Harry nhìn thấy 
vật đó thở, bấy giờ nó mới biết đó là một con cú. 

Ron kêu lên: 

“Errolt” 


Nó đón con cú què từ tay Percy và rút dưới cánh cú 
ra một lá thư. 

“Rốt cuộc... nó cũng đem được hồi âm của Hlermione về. 
Mình đã viết cho bạn ấy là tụi mình sẽ tìm cách cứu bạn 
ra khỏi nhà Dursley.” 

Ron đem Errol đến một cây sào đặt ngay bên trong cửa 
sau nhà bếp và cố đặt con cú đứng trên đó, nhưng Errol 
lại trượt ngã khỏi sào, nên Ron đặt nó nằm trên một tấm 
ván khô ráo, thì thầm: 

“Thảm thiết quá!” 

Rồi nó mở lá thư của Hermione, đọc to: 

“Kon thân mến, mà Harry thân mến (nếu bạn có mặt Ủ đó), 

Tôi hụ 0ong mọi niệc đều ổn tò Harry uẫn mạnh giỏi, uà 


các bạn đã không làm điều gì phi pháp để giải cứu bạn ấp. 
Bởi oì, Ron à, điều đó chỉ làm cho Harry gặp thêm rắc rối mà 


w«e S53 


IẬT 


thôi. Tôi thực tình lo lắng không biết Harru có sao không, bạn 
làm ơn cho tôi biết ngay nhé, nhưng có lề bạn nên dùng một 
con cú khác thì tốt hơn, bởi 0ì chỉ đưa thêm một chuuến thư 
nữa thì con cú này của bạn tiêu đời luôn. 


Tôi thì dĩ nhiên uẫn bận làm bài tập ở nhà. 


“tàm sao mà vẫn bận làm bài được cơ chứ?” 
Ron kính hãi la lên. 
“Tụi mình đang nghỉ hè mà!”, rồi nó đọc tiếp: 


“..., Đà ba má sẽ đưa tôi ải Luân Đôn ào thứ tử tuần tới 
để rnua sách tới cho tôi. Hay là tụi mình hẹn gặp nhau ở Hẻm 
Xéo nhé? 

Viết cho tôi biết chuyện gì đang xâu ra, càng sớm càng tốt 
nha. Thương mễn, Hermione “ 


Bà Weasley bắt đầu lau dọn bàn ăn. Bà nói: 

“Ù, vậy cũng tiện, ba má cũng cân đưa tất cả các con 
đến đó mua sắm đồ cho các con chuẩn bị nhập học. Hôm 
nay các con định làm gì?” 

Harry, Ron, Fred, và George định đi lên đổi, trên đó có 
một bãi cỏ nhỏ của gia đình Weasley. Chung quanh bãi 
cỏ, cây cối mọc dây kín, che khuất tâm nhìn từ phía ngôi 
làng ở dưới thung lũng, như vậy bọn trẻ có thể tập dợt 
môn Quidditch, miễn là đừng bay cao quá mà thôi. 

Tụi nó không thể dùng banh Quidditch thiệt, vì rủi mà 
lũ banh chạy trốn và bay qua làng thì tụi né khó mà giải 
thích cho êm xuôi. Thay vào mấy trái banh, tụi nó liệng 


Phú quí và eœơø hàn 


cho nhau mấy trái táo để chụp bắt. Chiếc Nimbus 2000 của 
Harmy dược chúng thay phiên nhau cỡi, vì hiển nhiên đó 
là chiếc xịn nhứt. Chiếc Sao Xet cũ xì của Ron thường bay 
lạc hướng mỗi khi nó bay ngang qua những con bướm. 
Năm phút sau bữa điểm tâm, cả bọn vác chổi trên vai 
leo lên đổi. Tụi nó có hỏi Percy có muốn đi với tụi nó 
không, nhưng anh bảo anh đang bận. Tính từ hôm đến nhà 
Ron tới bây giờ thì Harry chỉ gặp anh Percy ở bữa ăn mà 
thôi, những lúc khác anh cứ đóng cửa ở miết trong phòng. 
Fred nhăn nhó: 


“Ước gì mình biết được ảnh bận cái gì? Ảnh không còn 
là ảnh nữa. Trước bữa Harry đến, thì ảnh nhận được kết 
quả bài thi của ảnh, mười hai P.T.T.Đ, mà ảnh cũng chẳng 
hả hê gì cả.” 

Thấy mặt Harry ngáo ra, George giải thích: 

“LÀ “Phù Thủy Thường Đẳng. Anh Bïl hổi đó cũng được 
mười hai P.T.T.Đ. Không khéo nhà mình lại có thêm một 
Thủ lĩnh Nam sinh nữa đây. Mình thiệt tình không thể chịu 
nổi cái nhục thua kém mấy ảnh.” 

BI là anh cả trong đám anh em nhà Weasley. Anh ấy 
cùng với anh thứ hai, anh Charlie, đã tốt nghiệp ra trường 
Hogwarts. Harry chưa bao giờ gặp hai anh, nhưng biết là 
anh Charlie đang nghiên cứu rồng ở Rumani và anh Bill 
thì làm việc cho Gringotts, ngân hàng phù thủy, chí nhánh 
ở Ai Cập. 

Lát sau George nói: 


“Không biết ba má làm sao mà kham nổi chỉ phí mu¿ 
sắm cho tụi mình nhập học năm nay. Những năm bộ sách 
Lockhart! Mà Ginny lại cần đồng phục mới và đũa phép 
và tùm lum thứ khác...” 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Harry không nói gì. Nó cảm thấy hơi khổ tâm. Ba má 
nó có để lại cho nó một tài sản kha khá được cất dưới 
hầm bạc của ngân hàng Gringotts ở Luân Đôn. Dĩ nhiên 
nó chỉ xài được tiền đó trong thế giới phù thủy; đâu có ai 
xài những đồng vàng Galleon, đồng bạc Sickle và đồng xu 
Knut trong tiệm của dân Muggle. Nó chưa từng nói với gia 
đình Dursley về tài khoản của nó ở ngân hàng Gringotts; 
vì nó không chắc những người vốn vẫn khiếp sợ bất cứ 
gì liên quan đến phù thủy ấy bây giờ lại đi sợ cả một 
đống vàng. 

Vào sắng ngày thứ tư đó, bà Weasley đánh thức bọn 
trẻ dậy sớm. Sau khi mỗi đứa ngốn nhanh sáu lát bánh 
mì thịt nguội, tất cả khoác áo vào, và bà Weasley lấy một 
cái chậu hoa từ trên mặt lò sưởi trong nhà bếp xuống, bà 
dòm vô chậu, thở đài: 

“Chúng ta còn ít lắm, anh Arthur à. Bữa nay mình phải 
mua thêm... À này, ưu tiên cho khách! Mời con đi trước, 
Harry cưng.” 

Bà đưa chậu hoa cho Harry. Nó trợn mắt ngó mọi người, 
và mọi người cũng đang ngó nó. Nó cà lăm: 

“Con... con... phải làm sao?” 

Rơn chợt nói: _ 

“Xin lỗi nha, Harry, mình quên mất. Bạn ấy chưa từng 
du hành bằng bột Floo.” 

Ông Weasley ngạc nhiên: 

“Chưa từng? Vậy làm sao năm ngoái con đến được Hiểm 
Xéo để mua sắm học cụ cho con?” 

“Dạ, con đi bằng xe điện ngầm...” 

“Thiệt hả?” 


Phú quí và eơ hàn 


Ông Weasley tỏ ra háo hức: 

“Cái đó có cầu thang oọt tự động không? Cụ thể là như 
thế nào...” 

Bà Weasley nói: 

“Anh Arthur, /úc này không phải là lúc để hỏi... Xài 
bột Floo thì nhanh hơn nhiều cưng à, nhưng mà quý thân 
ơi, nếu trước đây con chưa từng xài nó...” 

Fred nói: 

“Nó sẽ làm được thôi, má à. Harry, nhìn tụi này làm 
trước nghe.” 

Fred lấy một nhúm bột lấp lánh ra khỏi chậu hoa, bước 
tới đứng cạnh lò sưởi, quãng nhúm bột vô lửa. 

Tiếng ầm ẩm vang lên, ngọn lửa chuyển màu xanh ngọc 
bích, bốc cao qua khỏi đầu Fred. Bấy giờ Fred bước thẳng 
vào cụm lửa, hô lên: “Hẻm Xéo!” và lập tức biến mất. 

Kế đến George cũng thò tay bốc một nhúm bột Floo. Bà 
Weasley dặn dò Ham: 

“Con nói thật rõ nghe cưng, để chắc chắn là con ra đúng 
vỉ lò...” 

Harry nhìn ngọn lửa gầm lên và cuốn George đi mất, 
lo lắng hỏi: 

“Đúng cái gì ạ?” 

“À, có nhiều vô số kể các lò lửa phù thủy để lựa chọn, 
con biết đó, nhưng mà nếu con nói rõ ràng ...” 

Ông Weasley vừa tự mình bốc một nhúm bột vừa bảo 
vỢ: 


“Harry xoay sở được mà, đừng làm nó rối lên, Molly.” 


HARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


“Nhưng mà anh yêu, nếu nó mà lạc thì mình biết nói 
sao với dì dượng nó?” 

Harry trấn an bà Weasley: 

“Họ không bận tâm đâu, bác. Dudley sẽ tưởng chuyện 
con lạc trong cái ống khói nào đó là một trò quậy quái 
quỷ mà thôi, bác đừng lo chuyện đó...” 

Bà Weasley nói: 


“Ừ... vậy cũng được... con đi sau bác trai nhé. Như vầy, 
khi con bước vào khối lửa, con nói nơi con muốn đến...“ 

Ron tiếp: 

“Giữ hai cùi chổ sát mình.” 

Bà Weasley nói thêm: 

“Và nhắm mắt lại. Để tránh bổ hóng...” 

Ron hại nói: 

“Đừng sốt ruột. Nếu không bổ có thể bị té nhằm lò...” 

“Nhưng đừng có hoảng hốt và đừng bước ra quá sớm; 
cứ chờ đến khi nào con thấy Fred và George thì hãng bước 


Là 


ra. 

Cố hết sức ghi nhớ những lời dặn dò này, Harry bốc 
một dúm bột Floo và bước đến cạnh lò sưởi. Nó hít sâu 
một cái, rải bột lên lửa, bước tới; ngọn lửa gây cảm giác 
như một làn gió ấm áp; nó mở miệng ra và lập tức nuốt 
phải một bụm tro. Nó ho: 


“” 


“H... hem... hẻm... X... xeo... xéo, 
Có cảm giác như thể nó bị hút xuống một cái cống khổng 
lồ. Nó thấy hình như mình bị quay tít - tiếng ầm ẩm làm 
điếc cả tai. Nó cố gắng mở mắt ra nhưng cơn lốc lửa xanh 
làm nó chóng mặt quá. Cùi chỏ nó dụng phải cái gì đó 


Phú quí và eơ hàn 


đau quá, nó vội khép chặt hai cùi chỏ lại, vẫn cảm thấy 
mình bị xoay tít và cuốn đi. Bây giờ nó lại có cảm giác 
bàn tay lạnh ngắt của ai đó vả vào mặt. Nhíu mắt nhìn 
qua cặp kính, Harry thấy hàng dãy lò sưởi nhòe nhoẹt và 
toáng thoáng từng khoảnh phòng ốc bên kia các lò sưởi - 
cái món bánh mì thịt muối đang quậy trong bao tử nó - 
nó nhắm mắt lại cầu mong được dừng lại cho xong, và 
rồi... : 

Nó té xấp mặt xuống, đập vào một tảng đá lạnh và 
cảm thấy mắt kính của nó gãy rắc một cái gọn. 


Chóng mặt và trầy trụa, nó loạng choạng đứng lên, cầm 
cái kính bể đưa lên mắt. Nó chỉ có một mình, nhưng không 
biết mình đang ở đâu. Nó chỉ có thể nói chắc là nó đang 
đứng trong một cái lò sưởi bằng đá trong một gian nhà 
có vẻ là một cửa hàng phù thủy được thắp sáng mờ mờ 
- nhưng không có cái gì ở đây có vẻ là thứ nằm trong 
đanh mục học cụ Hogwarts. 

Một cái kệ thủy tỉnh gần đó đựng một bàn tay héo quắt 
đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, và một 
con mắt thủy tỉnh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như 
mặt quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống nó, một 
bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn 
hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà. Tệ hơn nữa, là 
qua khung cửa số cổ lổ sĩ của cái tiệm, Harry có thể nhìn 
thấy một con đường hẹp té, tối tăm, nhưng đó không phải 
là Hẻm Xóo. 

Harry nghĩ mình phải ra khỏi nơi đầy càng sớm càng 
tốt. Tuy chót mũi nó trót hun cái nên lò sưởi bằng đá vẫn 
còn đau buốt, Harry vẫn cố kiếm đường đi ra cửa sao cho 
thật nhanh và thật êm. Nhưng đi chưa được nửa đoạn đường, 


HARHRY POTTER VÀ PHÒNG CMHỨA BÍ MẬT 


thì bên kia tấm kính đã xuất hiện hai người - mà một 
trong hai người đó chính là cái người Harry không muốn 
gặp chút nào trong tình cảnh bị lạc, mũi giập, kính bể và 
người dính đầy bổ hóng. Người đó chính là Draco Malfoy. 

Harry nhìn thật nhanh chung quanh và thấy ngay cái 
tủ lớn màu đen ở bên trái. Nó lập tức lách mình vô tủ 
và đóng cánh cửa tủ lại, nhưng vẫn chừa một kẽ hở nhỏ 
xíu để đòm ra. Vài giây sau, chuông cửa kêu leng keng và 
Malfoy bước vô tiệm. 

Người đi theo sau Malfoy chắc là cha nó chứ không ai 
khác hơn được. Ông ta trông cũng nhợt nhạt, cũng có gương 
mặt nhọn và đôi mắt xám đặc biệt lạnh lùng, như Malfoy. 
Ông Malfoy băng qua gian phòng, thờ ơ với những thứ hàng 
trưng bày. Ông rung một cái chuông trên quây, rồi quay 
lại nói với con trai: 

“Đừng sờ mó gì cả, Draco à.” 

Malfoy đã tới bên con mắt thủy tính. Nó nói: 

“Con tưởng ba sắp mua cho con một món quà chứ...” 

Ba nó gõ gõ ngón tay lên trên mặt quây: 

“Ba nói là ba sẽ mua cho con một cây chổi đua.” 

Malfoy chằm vằm, giận dỗi: 

“Mua làm gì nếu con không được tuyển vô đội Nhà? 
Năm ngoái Harry Potter có một chiếc Nimbus 2000. Tại cụ 
Dumbledore ban phép đặc biệt nên nó mới được chơi cho 
đội Gryffindor. Nó đâu có giỏi dữ vậy, chẳng qua nó nổi 
tiếng nhờ có một cái thẹo ngu ngốc trên trán...” 

Malfoy cúi xuống một cái kệ xem xét mấy cái đầu lâu, 
nói tiếp: 


IPhú qgní và eơ bàn 


“... ai cũng tưởng nó thông mỉnh lắm, nào là Potter tuyệt 
vời với cái thẹo và câu chối của nó...” 


Ông Malfoy ném cho con một cái nhìn trấn áp: 


“Con đã nói với ba chuyện đó ít nhứt một tá lần rồi. 
Và ba muốn nhấc nhở con là tỏ ra không ưa Harry Potter 
thì không khôn ngoan chút nào cả, nhứt là khi mọi người 
thuộc giới chúng ta đều coi nó như trang anh hùng đã dẹp 
được Chúa tể Hắc ám... À, chào ông Borgin.” 

Một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng 
sau quây, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Giọng 
ông Borgin này cũng trơn bóng như tóc của ống: 

“Xin chào ông Malfoy, thật sung sướng được gặp lại ông... 
và cả cậu Malfoy nữa... thật quyến rũ. Tôi xin được phục 
vụ ông và cậu ạ. Tôi xin giới thiệu với ông mặt hàng vừa 
về đúng hôm nay với giá cả phải chăng...” 

Ông Malfoy nói: 

“Ông Borgin à, hôm nay tôi không mua, mà tôi bán.” 

Nụ cười hơi héo đi trên gương mặt ông Borgin: 

“Bán à?” 

Ông Malfoy rút một cuộn giấy da từ túi áo phía trong, 
mở ra cho ông Borgin đọc. 

“Chắc hẳn ông đã nghe chuyện Bộ hiện đang cho tiến 
hành nhiều cuộc khám xét hơn. Tôi có vài... ơ... vài món 
ở nhà có thể gây phiền toái cho mình, nếu Bộ có lệnh...” 

Ông Borgin gắn cặp kính lên sóng mũi và đọc cái danh 
sách: 

“Thưa ông, chắc chắn Bộ không dám làm phiển đến ông 
đầu.” 


HAHRY POTTER VÀ PHÒNG CMHỨA HÍ MẬT' 


Môi của ông Malíoy cong lên: 

“Tôi chưa bị khám xét Cái tên Malíoy vẫn còn được tôn 
trọng, tuy nhiên Bộ ngày càng ưa chõ mũi vào công việc 
của người khác. Có tin đổn là sắp ra một Đạo luật bảo 
vệ Mupgpgle mới - chắc chắn là có lão Arthur Weasley xuẩn 
ngốc, bẩn thỉu và khoái dân Muggle đứng đằng sau vụ 
này... 

Harry cảm thấy tức cành hông. Ông Malfoy vẫn tiếp tục 
nó!: 

“.,, và như ông thấy đó, vài thứ trong mớ độc dược này 
có thể khiến cho chuyện nàu có tẻ...” 

Ông Borgin nói: 

“Thưa ông, đi nhiên là tôi hiểu. Để tôi xem...” 

Lúc đó Draco chỉ vào bàn tay khô quắt trên cái gối, chen 
ngang: 

“Con muốn mua cái đó!” 

Ông Borgin bỏ ngay cái danh sách của ông Malfoy cha, 
hối hả chạy lại chỗ cậu Malfoy con: 

“A! Bàn tay của Vinh quang! Chỉ cần đặt một ngọn nến 
vô bàn tay thì nó sẽ soi sáng cho người cầm nó, và chỉ 
có người đó thấy ánh sáng mà thôi! Đây đúng là bạn hẩu 
của bọn trộm cắp và quân cướp bóc! Thưa ngài, con trai 
của ngài đúng là sành điệu.” 

Ông Malfoy lạnh lùng nói: 

“Tôi hy vọng con trai tôi sẽ khá hơn một tên trộm hay 
một thằng kẻ cắp, ông Borgin à.” 

Ông Borgin vội nói: 

“Thưa ngài, tôi không có ý xúc phạm, không hề... 


Phú quí và cơ hàn 


Ông Malfoy càng lạnh lùng hơn nữa: 

“Tuy nhiên nếu thứ hạng của nó ở trường mà không 
nhích lên, thì nó quả thực chỉ xứng đáng làm quân trộm 
cắp mà thôi.” 

Draco cãi lại: 

“Đâu phải lỗi tại con. Các thầy cô đều thiên vị, đều có 
đệ tử ruột, con nhỏ Hermione Granger đó... » 

Nhưng ông Malíoy nạt to: 

“Ta tưởng lẽ ra con phải biết nhục vì bị con nhỏ thuộc 
gia đình tầm thường không biết pháp thuật đó đánh bại 
trong các kỳ thi chớ!” 

Trốn trong tủ, dòm ra thấy thằng Malfoy con vừa lúng 
túng quê độ vừa giận dỗi, Harry khoái chí reo thâm: 

“Đáng đời 

Ông Borgin vẫn nói bằng cái giọng bóng nhờn: 

“Bây giờ đâu cũng vậy đó, giòng đỗi phù thủy ngày 
càng hiếm...” 

Cái mũi dài của ông Malfoy cha hỉnh lên bóng lưỡng: 

“Với ta thì không!” 

Ông Borgin vội cúi thấp người: 

“Ô, không, thưa ngài, với tôi cũng không, thưa ngài.” 

Ông Malfoy nói gọn: 

“Thế thì, có lẽ chúng ta nên quay lại với cái danh sách 
của tôi. Tôi đang bận, ông Borgin à. Hôm nay tôi có vài 
việc quan trọng phải làm ở chỗ khác...” 

Hai người bắt đầu cò kè bớt một thêm hai. Harry căng 
thắng nhìn Draco đi lần về phía cái tủ, càng lúc càng gần 


HAHRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


chỗ Harry đang trôn. Draco dừng lại để xem xét một cuộn 
dây thừng treo cổ rất dài, và đọc tấm thẻ đính trên một 
cái chuỗi đeo cổ lộng lẫy bằng đá ngọc mắt mèo rồi cười 
đắc ý. Tấm thẻ ghi: Lưi ý: Đừng sờ. Đã bị ếm bùa — Từng 
lấu mạng của mười tám tên sở hữu chủ là Mugole, tính đến 
HH. | 

Draco quay lưng lại và đứng ngay trước cái tủ. Nó bước 
tới, vừa giơ tay toan nắm cái đấm cửa tủ, thì giọng ông 
Malfoy cha vang lên ở đằng quây: 

“Xong... Lại đây, Draco.” 

Khi Draco bỏ đi, Harry lau mồ hôi trán bằng tay áo. 

“Chúc ông một ngày làm ăn phát đạt nhé, ông Borgin. 
Tôi sẽ đợi ông đến thái ấp của tôi để lấy hàng.” 

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cha con Malfoy, 
ông Borgin mất ngay cái giọng bóng bẩy: 

“Một ngày phát đạt cho chính ông đấy, ông Malfoy ơi, 
nếu mà cứ đúng như người ta đồn đại, thì quả là ông đã 
bán lại cho ta chưa đến một nửa những thứ ông giấu trong 
thái ấp của mình đâu...” 

Ông Borgin lẩm bẩm thêm điều gì đó nghe không rõ, 
rồi biến mất vô căn phòng phía trong. Harry chờ thêm vài 
phút để phòng khi ông trở ra, rồi, hết sức nhẹ nhàng, nó 
lặng lẽ chưi ra khối tủ, đi lướt qua cái kệ thủy tính, và 
phóng ra khói cửa tiệm. 

In cái kiếng bể trên mũi, Harry tròn mắt nhìn quanh. 

Nó đã lọt vào một cái hẻm tăm tối, có vẻ như gồm 
toàn những cửa hàng chuyên phục vụ Nghệ thuật Hắc ám. 
Cái tiệm mà nó vừa ra khỏi, tiệm Borgirt Ø Burkes, trông 
ra dáng cái tiệm lớn nhứt ở khu này, đối điện nó là một 


Phú quá và cơ hàn 


cái cửa số kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô rúm khô 
ró, và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng 
lớn chứa đầy bọn nhền nhện cực lớn còn sống nhăn. Hai 
mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhách đang đứng khuất trong 
bóng tối của một khung cửa, dòồm ngó nó và rù rì trò chuyện 
với nhau. 

Hoảng hốt, Harry vội vã bỏ đi, cố gắng giữ cho cặp kiếng 
nằm ngay ngắn trên mũi, và hy vọng một cách vô vọng 
rằng nó có thể kiếm được lối thoát ra khỏi chốn này. 

Một tấm bảng tên đường bằng gô treo phía trên một cửa 
tiệm bán đèn cây tẩm độc cho nó biết đây là hẻm Knocktun. 
Biết vậy cũng chẳng ích gì, vì nó chưa bao giờ nghe nói 
tới một nơi chốn như vậy. Nó đoán chừng vì lúc còn ở 
trong lò sưởi nhà Weasley, với một miệng đầy tro, nó đã 
phát âm Hêm Xéo không rõ ràng, mới ra cớ sự như vầy. 
Cố gắng giữ bình tĩnh, nó tự hỏi mình phải làm gì đây? 

“Đi lạc há cưng?” 

Một giọng nói vang bên tai làm Hamy nhảy bắn lên. 

Một mụ phù thủy già khú đế đứng ngay trước mặt nó, 
tay bưng một cái khay đựng đây những thứ ghê rợn giống 
như móng tay người ta. Mụ liếc Harry, nhe ra những cái 
răng bám đây rêu. Harry bước lùi lại. Nó ấp úng: 

“Cám ơn, cháu không sao. Cháu chỉ...” 

“HARRY! Cháu đang làm cái trò gì ở đây?” 

Tìm Harry nhảy thót lên. Mụ phù thủy cũng giật mình, 
làm đổ luôn đống móng tay xuống chân. Lão Hagrid, người 
giữ khóa trường Hogwarts, đang sải chân bước về phía họ. 
Mụ phù thủy nguyễn rủa không ngớt lời khi cái khối đồ 
sộ của thân hình lão Hagrid lù lù xuất hiện; qua bộ râu 


HARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


rễ tre của lão, lấp lánh những con mắt bọ đen nhánh nhìn 
Ta. 

Harry vóm thấy v.hẹ nhõm, nghẹn ngào nói: 

“Bác Hagtic!... Con bị 'ạc.... Bột Floo...“ 

Lão Hagrid tóm chặt gáy Harry lôi nó ra xa mụ phù 
thủy, hất văng cá cái khay khỏi tay mụ. Khi hai bác cháu 
đi đến hết con hẻm vẫn còn nghe tiếng mụ ta rít lên the 
thé ở đằng sau. 

Ra khỏi con hẻm là mặt trời rạng rỡ chiếu trên đầu Harry, 
và nó nhìn thấy ở xa xa kia tòa nhà đá quen thuộc trắng 
như tuyết - ngân hàng Gringotts: lão Hagrid đã dẫn Harry 
về đúng ngay Hẻm Xéo. 

“Người ngợm thật không ra gì!” 

Lão Hagrid cần nhằn thô lỗ. Lão phủi bổ hóng trên mình 
Harry mạnh đến nỗi suýt xô nó ngã chổng kểnh vô cái 
thùng đựng phán rồng đặt bên ngoài một tiệm bào chế 
thuốc. 

“Bác thiệt không biết... cháu thậm thụt quanh Hẻm 
Knockturn làm gì kia chứ Harry, cái chốn giang hỗ nguy 
hiếm ấy! Bác không muốn có người nào nhìn thấy cháu 
léng phéng ở đó...” 

“Con biết rồi, bác.” 

Harry đáp, thụp đầu rụt cổ để né bàn tay to tướng của 
lão Hagrid lại phủi bổ hóng trên người nó. 

“Con nói với bác rỗi, con bị lạc... Nhưng mà, bác cũng 
tới đó làm gì vậy?” 

Lão Hagrid làu bàu: 

“Bác đang kiếm mua Chất chống Ốc sên ăn Thịt sống. 


Phú quí và eø hàn 


Chúng phá hại vườn bắp cải của trường dữ quá. Con đi 
một mình hả?” 

Harry giải thích: 

“Con đang nghỉ hè với gia đình Weasley, nhưng mà con 
bị lạc mất họ rồi. Con phải đi tìm họ...” 

Hai người cùng đi xuống phố. 

“Sao con không thèm viết cho bác cái thư nào hết vậy?” 

Lão Hagrid hỏi khi Harry lóc cóc chạy theo (nó phải nhảy 
ba bước mới kịp một bước sải khổng lồ của lão,) 

Harry kể hết mọi chuyện về con gia tỉnh Dobby và gia 
đình Dursley. Lão Hagrid gầm gừ: 

“Để Muggle tôi bại! Ta mà biết vậy...” 

Chợt có tiếng gọi: 

“Harry! Harry! Lại đây!” 

Harry ngước nhìn lên và thấy Hermione đang đứng ngất 
ngưởng trên bậc thang trắng muốt dẫn lên ngân hàng 
Gringotts. Cô bé chạy xuống để gặp hai bác cháu Harry, 
mái tóc nâu đày của cô bé bay xõa sau lưng. 


“Mắt kiếng của bạn bị sao vậy? Chào bác Hagrid! Ôi, 
gặp lại hai người thật là tuyệt vời... Harry, bạn có định 
vô ngân hàng Gringotts không?” 

Harry nói: 

“Vô chứ, nhưng phái tìm gia đình Weasley trước đã.” 

Lão Hagrid nhe rằng cười: 

“Con khỏi phải tìm kiếm mất công.” 

Harry và Hermione nhìn quanh: bươn bả giữa đường phố 
đông đúc như chạy đua nước rút là ông Weasley và mấy 


MARNY PODTTER VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MỆT 


anh em nhà này: Ron, George, Fred và Percy. 

Ông Weasley vừa vuốt cái đầu hói bóng lưỡng vừa thở 
hổn hển: 

“Harry! Bác cứ cầu mong sao cho cháu không đi lạc xa 
quá một vỉ lò... Bác gái đang lo điên lên... Bả sắp tới bây 
gIỜ. 

Ron hỏi: 

“Bồ chưi ra ở khúc nào vậy?” 

Lão Hagrid nghiến răng: 

“Hẻm Knocktum.” 

Fred và George cùng kêu lên: 

“Hết sấu!” 

Ron thì không giấu được sự ghen ty: 

“Tụi này chưa bao giờ được phép vô tới đó.” 

Lão Hagrid gầm chè: 

“Ta thấy khôn hồn thì chớ có mà bén mảng tới đó.” 

Lúc này bà Weasley đang chạy hớt hơ hớt hải về phía 
họ, một tay bà vung vẩy loạn xạ cái giỏ xách, còn cô bé 
Ginny thì bám chặt tay kia của bà. 

“Ôi, Harry.... Ôi, cưng ơi... Chắc nãy giờ con lạc ở đâu 
hả?“ 

Bà vừa thở hổn hến vừa rút trong giỏ xách ra một cái 
bàn chải quần áo lớn và bắt đầu lau sạch đám bỏ hóng 
trên quản áo Harry mà lão Hagrid đã không cách nào khử 
được. Ông Weasley cầm cái kiếng bể của Harry lên coi, khỏ 
cho nó một đầu đũa phép, rồi đưa lại cho Harry: cái kiếng 
đã lành lặn như đổ mới toanh. 


Phú quá và cơ hàn 


Bà Weasley cứ nắm tay lão Hagrid mà siết: “Hẻm 
Knocktum! Ôi, bác Hagrid, nếu mà bác không tìm ra nó thì...” 

Lão Hagrid nói: | 

“Thôi, chúng ta đi thôi.” 

Rồi lão sải bước đi, sau khi chào: 

“Hẹn gặp lại ở Hogwarts nhé!” 

Tướng lão cao to lừng lững nổi lên trên con đường đông 
ken người mua sắm. 

Harry nói với Ron và Hermione khi cả ba cùng bước lên 
những bậc thềm của ngân hàng Gringotts: 

“Hai bỏ có thể đoán nổi là tôi đã thấy ai ở tiệm Borgin 
é& Burkes không?... Chính là Malíoy và ba nó.” 

Giọng ông Weasley vang lên đột ngột sau lưng chúng: 

“Ông Lucius Malfoy mua cái gì vậy?” 

“Dạ không, ông ấy bán ạ.” 

“Vậy là ông ấy lo rồi!” 

Ông Weasley nở nụ cười hài lòng, nói tiếp: 

“Chà, mình khoái coi Lucius Malfoy gặp lôi thôi...” 

“Anh hãy cẩn thận đấy, anh Arthur. Cái gia đình đó 


ưa sinh sự lắm. Anh đừng có mà làm chuyện vung tay 
quá trán...” 


Bà Weasley đột ngột ngắt lời chồng. Lúc đó họ đang 
bước vô ngân hàng, một con yêu tính cung kính cúi mình 
mở cửa. 

Ông Weasley nổi tự ái lên đùng dùng: 

“Bộ em tưởng anh không phải là đối thủ ngang cơ với 
Lucius Malíoy hả?” 


HARHY PGTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Chợt lúc đó, đề tài này bị sao nhãng ngay khi ông Weasley 
ngó thấy ba má của Hermione. Hai người ấy dang bồn chỗn 
đứng bên cái quầy dài chạy suốt sảnh đường mênh mông 
bằng cẩm thạch, chờ Hermione giới thiệu họ với gia đình 
bạn bè nó. 

Ông Weasley hớn hở nói: 

“Ông bà là dân Muggle?! Chúng ta phải uống mừng cuộc 
hạnh ngộ này mới được! Ông bà đến chỗ này có chuyện 
øì A, ông bà đổi tiền Muggle... Molly, coi nè!” 

Ông thích thú chỉ cho vợ coi tờ giấy bạc mười bảng Anh 
trong tay mẹ của Hermione, bà Granger. 

Gia đình Weasley và Harry được một yêu tĩnh khác hướng 
dẫn xuống hầm bạc. Harry nói với Hermione: 

“Lát nữa gặp lại bạn ở đây nha.” 

Muốn xuống hầm bạc phải đi trên những toa xe cút kít 
đo yêu tỉnh lái chạy trên những đường ray xuyên qua những 
địa đạo bên dưới ngân hàng Gringotts. Harry rất khoái cuộc 
hành trình chóng mặt để đến hầm bạc của gia đình Weasley; 
nhưng khi hầm bạc được mở ra, nó có cảm giác còn kinh 
khủng hơn khi nó bị lạc ở Hẻm Knocktum. Bên trong hầm 
bạc, chỉ có một dúm nhỏ mấy đồng bạc Sickle và duy nhất 
một đồng vàng Galleon. Bà Weasley mò tìm hết các góc 
trước khi vét tất cả vào giỏ xách. Khi tới hầm bạc của mình, 
Harry cảm thấy còn khổ tâm hơn nữa. Nó phải cố tình 
đứng áng cửa hảm, để vừa che giấu cái đống của bên trong 
hầm, vừa vội vã hốt một nắm bạc các cho vô một cái túi 
đa. 

Lúc trở ra bậc thêm cẩm thạch của ngân hàng, mọi người 
phân tán mỗi người mỗi ngả. Percy thì lấm bẩm nghe không 


rõ về chuyện cần một cây viết lông ngỗng mới. Fred và 
George thì tứm được đứa bạn học chung trường là Lee Jordan. 
Bà Weasley thì đưa Ginny vô tiệm quần áo cũ, còn ông 
Weasley thì cứ khăng khăng mời cho được ông bà Granger 
đi vô quán Cái Vạc Lúng làm một ly. 

Trước khi dắt Ginny đi, bà Weasley đặn đò: 

“Một tiếng đồng hồ nữa tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở 
tiệm Phú quý tà Cơ hàn để mua sách học cho các con. Và 
chớ có mà đặt chân tới Hẻm Knocktum đó!” 

Bà gọi vói theo sau lưng hai đứa sinh đôi Fred và George. 

Harry, Ron và Hermione đi dạo dọc theo con đường rải 
sỏi quanh co. Nắm tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng hỉ hả kêu 
loảng xoảng trong túi quần Harry đòi phải được tiêu đi. 
Vì vậy, Harry mua ba cây kem dâu có bơ đậu phọng bự 
chảng. Tụi nó vừa đi lang thang trên phố vừa vui vẻ mút 
cây kem, vừa ngắm nghía những cửa tiệm đây hấp dẫn. 

Ron thèm thuông ngó chằm chằm bộ áo chùng Chudley 
Cannon trưng bày trong cửa tiệm chuyên cung cấp đồ thể 
thao Quidditch chất lượng, cho đến khi Hermione đến kéo 
nó đi mới thôi. Cả bọn đi mua mực và giấy da ở tiệm kế 
bên. Khi đến tiệm Đổ chơi Phù thủ Gambol & Japes, tụi nó 
gặp đám Fred, George, và Lee Jordan dang nhét đây túi những 
cái pháo bông Không Phỏng tay - Chỉ nổ khi Ngòi ướt. Và 
trong một tiệm bán đồ đồng nát đầy nhóc những cây đũa 
phép gẫy, những cái cân đồng lệch cán, và những cái áo 
trùm cũ dính đầy vết độc được, tụi nó gặp Percy đang vùi 
đầu vào một quyển sách nhỏ cực kỳ chán ngắt là cuốn 
Những Huụnh Trưởng Đạt Tới Quyên Lực. 


Ron ngó vô bìa sau cuốn sách, đọc to: 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


“Một nghiên cứu uê các Huựnh trưởng Hoguwrts à nghề 
nghiệp sau nà của họ. Nghe cũng hấp dẫn đó chứ...” 

ercy nạt: 

“Cút ngay!” 

Ba đứa bỏ đi, Ron nói nhỏ với Harry và Hiermione: 

“Phải rồi, ảnh đẩy tham vọng mà, anh Percy ấy! Ảnh 
lên kế hoạch hết rồi... Ảnh muốn làm tới Bộ trưởng Pháp 
thuật...” 

Một giờ sau, chúng đi tới tiệm Phú quí uà Cơ hàn. Hóa 
ra không phải chỉ có đám anh em nhà Weasley, Harry và 
Hemione là đám duy nhứt kéo tới đây. Tới gần cửa tiệm, 
họ kinh ngạc thấy một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài, 
tìm cách chen lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này 
được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên 
cửa số thông báo: 

GILDEROY LOCKHART 

Sẽ ký tên oào quyển tự truyện của ông 
CÁI TÔI MẪU NHIỆM 

hôm naụ, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều 


Hermione ré lên mừng rỡ: 

“Ô, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết 
các sách trong danh mục của tựi mình là ông ấy viết đấy!” 

Đám đông có vẻ như gồm toàn các bà phù thủy sốn 
sốn cỡ tuổi bà Weasley. Một ông phù thủy bối rối ra mặt, 
đứng ngay cỬa ra vào, nói: 

“Xin quí bà bình tĩnh... Đừng đẩy, coi kìa... để ý đàm 
những quyển sách, này...” 


Phú quí và eø hàn 


Ron, Harry và Hermione chen lọt được vô trong. Người 
ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi ông Lockhart 
đang ký tên vào sách của ông. 

Mỗi đứa nhanh chóng vớ lấy một cuốn Nghỉ LỄ tới Phù 
Thủụ rồi lên lên phía đầu hàng, chỗ anh em nhà Weasley 
đã đứng xí chỗ cùng với ông bà Granger. 

Bà Weasley nói: 

“A, các con đến rồi đây, hay lắm. Đợi chút xíu nữa thôi 
là chúng ta được gặp ông ấy.” 

Trông bà rất hồi hộp, cứ đưa tay vuốt tóc mãi. 

Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tắm mắt khi họ 
nhích dần tới. Ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những 
tấm chân dưng lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt 
và cười phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart 
bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang 
màu mắt của ông, cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung 
chiếm một góc trên mái tóc dợn sóng của ông, 

Một lão lùn xủn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh 
quanh để chụp hình ông bằng một cái máy chụp hình đen 
phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng. Khi 
lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt, lão quát Ron: 

“Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng trên Nhật báo Tiên 
Trr” 

Ron xoa cái chân đau bị lão đẫm lên, nói: 

“Mánh lớn dữ à!” 

Câu đó lọt tới tai Lockhart. Ông ngước đầu lên. Ông nhìn 
thấy Ron - rồi ông nhìn thấy Harry. Ông tròn mắt ngó. 
Rồi ông đứng phắt dậy, và ông nói to, dõng đạc: 

“ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTERI” 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BẾ MẬT 


Đám đông tách ra, xì xào kích động. Lockhart nhoài tới, 
nắm cánh tay Harry, kéo nó lên phía trước đám đông. Họ 
hè nhau vỗ tay lốp bốp. Khi Lockhart bắt tay nó để chụp 
hình, mặt Harry nóng bừng lên. Lão chụp hình thì bấm 
máy như điên, xịt khói mù mịt vào mặt những người trong 
gìa đình Weasley. 

Qua kẽ răng sáng bóng của mình, Lockhart bảo: 

“Cười tươi lên Harry! Hai chúng ta gộp lại thì dư sức 
lên trang nhứt.” 

Cuối cùng, khi ông buông bàn tay Harry ra, nó cảm thấy 
mấy ngón tay mình tê rần. Nó đang tìm cách linh về đứng 
chung với đám gia đình Weasley, thì Lockhart lại quàng cánh 
tay qua vai nó và kẹp chặt nó vào hông ông. 

Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to: 

“Thưa quí bà và quí ông, khoảnh khắc này thật phi thường 
biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quí 
vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, 
khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quí nà 
Cư hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi - 
quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây 
giờ, miễn phí...” 

Đám đông lại vỗ tay rào rào. Lockhart lắc vai Hamry mạnh 
đến nổi cặp kiếng của nó tuột xuống tới chót mũi. Ông 
nói tiếp: 

“Cậu ấy không hể biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ 
nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển 
Cái Tôi Mẫu Nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường 
sẽ tiếp xúc được cái tôi mẫu nhiệm bằng xương bằng thịt. 
Vâng, thưa quí bà và quí ông, tôi xin hân hạnh vui mừng 
thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư 


Phú quí và cơ hàn 


môn Phòng chống Nghệ thuật HẮc ám ở Hogwarts - học 
viện đào tạo phù thủy và pháp sư!” 

Đám đông vỗ tay và hò reo chúc mừng, và Harry thấy 
mình được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. 
Vác cái đống sách đó, nó hơi vẹo người, lê bước tìm đường 
tới một góc phòng ở ngoài vùng chiếu sáng của ánh đèn 
sân khấu. Nó đến bên Ginny, cô bé đang đứng cạnh một 
cải vạc mới mua. 

Harry bỏ sách vô vạc của Ginny, lầm bằầm với cô bé: 

“Cho em mấy thứ này nè. Anh sẽ mua sách của anh 


L4 


sau... 

“Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?” 

Harry không khó khăn gì nhận ra cái giọng nói vừa vang 
lên. Nó đứng thẳng để mình mặt-đối-mặt với Draco Malfoy. 
Cái mặt thằng này đang nở nụ cười khinh khỉnh thường 
lệ. Malfoy nói: 

“Harry Potter lưue lấy đến nỗi có vô nhà sách không thôi 
mà cũng không thể không lên trang nhứt nhật báo hả!” 

Ginny nói: 

“Để anh ấy yên. Ảnh không hề muốn tất cả những cái 
trò đó.” 

Đây là lần đầu tiên Gìnny mở miệng nói trước mặt Harry. 
Cô bé đang quắc mắc nhìn Malfoy. Thằng này đài giọng 
lè nhà: 

“Mày kiếm được cả một cơn bê nhí cho mày nữa hả, 
Potter?” 

Ginny ngượng chín cả người. Vừa lúc đó Ron và Hermione 
đã chen được lối đến bên bọn chúng, cả hai đứa đều khệ 
nệ với cái bị đầy sách của Lockhart. 


HARRV PUOTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Ron nhìn Malfoy như thể nhìn một cái gì gớm lắm dính 
ở đế giày nó: 

“Thì ra mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry 
ở đây hả?” 

Malfoy cãi lại: 

“Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong 
nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải 
nhịn đói cả tháng mới dành dụm đú tiền trả cho mớ sách 
đó.” 

Rơn cũng đỏ mặt lên không kém gì Ginny. Nó cũng quảng 
mớ sách vô cái vạc của Ginny, rồi xấn vô Malfoy, nhưng 
Harry và Hermione túm lưng áo khoác của nó lại. 

“Ron!” Ông Weasley gọi, ông vất vả bươn tới cùng với 
Fred và George. 

“Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta 
đi! ra ngoài thôi !” 

“Á à... Arthur Weasley.” 

Ông Malfoy cha xuất hiện, đứng bên cạnh Malfoy con, 
quàng một cánh tay qua vai nó, nụ cười khinh khỉnh trên 
mặt, y như ông con. 

Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào: 

“Chào ông Lucius.” 

Ông Malfoy nói: 

“Tôi nghe đạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò 
khám xét đó... Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ 
hả?” 

Ông thò tay vô cái vạc của Ginny, lượm từ trong đống 
sách lòe loẹt của Lockhart ra một quyển rất cũ, hầu như 


IFPhú quí và eơ hàn 


long bìa sờn gáy rồi, đó là quyển Hướng Dẫn Nhập Môn 
Thuật Biến, rồi ông Malfoy nói tiếp. 

“Rõ ràng là họ không trả rồi. Cha chả, sỉ nhục thanh 
danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì 
ích lợi gì kia chứ?” 

Mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny. Ông 
"nÓI: 

“Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh 
mất danh dự phù thủy, ông Malfoy à.” 

“Hiển nhiên rồi.” 

Ông Malfoy nói, đảo đôi mắt nhợt nhạt về phía cha mẹ 
Hermmione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng: 

“Với những hạng người ông giao du như thế kia, ông 
Weasley, tôi thây gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn 
để lún xuống nữa rồi...” 

“Choang” một tiếng, cái vạc của Ginny bay về phía ông 
Malfoy; bản thân ông Weasley cũng lao vào ông Malfoy, đấm 
Ông này ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn sách bùa 
chú đổ ầm ầm xuống đầu họ; Fred và George gào lên: 

“Nện hắn đi ba!” | 

Bà Weasley thì thét: 

“Đừng! Anh Arthur, đừng!” 

Đám đông dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ 
thêm nhiều kệ sách nữa. Thế là, người bán sách bèn la to: 

“Quí ông làm ơn... làm ơn... “ 

Nhưng át tiếng tất cả là tiếng quát như sấm: 

“Giải tán! Quí ngài, dừng tay lại...” 

Lão Hagr:d đang bươn bả len qua một biển sách. Trong 


HARRV POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MÁT 


nháy mắt, lão lôi cả ông Malfoy lẫn ông Weasley tách ra. 
Ông Weasley thì bị tét môi, còn ông Malíoy thì giập một 
mắt vì bị một cuốn Bách Khoa Toàn Thự Về Các Loại Nấm 
Độc nện trúng. Ông vẫn còn nắm chặt trong tay cuốn sách 
te tua về thuật Biến của Ginny. Ông ấn cuốn sách vào người 
cô bé, đôi mắt ông long lên sòng sọc hết sức quỷ quyệt: 

“Đây, con bé, cầm lại sách của mày này! Đó là thứ tốt 
nhứt mà cha mày có thể mua được cho mày đó!” 

Vùng ra khỏi tay lão Hagrid, ông vẫy tay gọi Draco rồi 
hai cha con chuồn thẳng khỏi tiệm sách. Lão Hagrid gần 
như nhấc bổng ông Weasley đứng lên trong lúc ông này 
chỉnh trang lại áo sống. Lão nói: 

“Anh Arthur, lễ ra anh nên mặc xác hắn. Cả cái gia 
đình đó đã thối rứữa tận lõi rồi, ai cũng biết chuyện đó 
hết mà. Xấu máu là bản chất của họ. Chẳng có ai trong 
gia đình đó đáng để ta bận tâm hết. Thôi, đi nào... Ra 
khỏi đây thôi!” 

Người bán hàng có vẻ muốn níu áo ông Weasley bắt 
bồi thường, nhưng kịp nhận thấy mình chỉ đứng tới eo lão 
Hagrid, nên dường như đã khôn ngoan suy nghĩ lại, để mặc 
cả bọn đi ra ngoài. 

Họ vội vã đi ra phố, ông bà Granger run rẩy vì sợ, còn 
bà Weasley thì giận đến không tự chủ được: 

“Một tấm gương hay ho cho con cái anh... Đánh lộn công 
khai... không biết Gilderoy Lockhart nghĩ thế nào...” 


Fred nói: 


“Ống khoái lắm. Má không nghe ổng nói gì khi mình 
đi ra hả? Ống hỏi cái ông lùn xún của tờ Nhật báo Tiên 
Tr¡ là liệu cả trận đánh nhau có được tường thuật lại trong 


Phú quí và cơ bàn 


bài báo không - tại ổng nói đó cũng là quảng cáo.” 

Tuy nhiên mọi người có phần lặng lẽ khi đi về tới lò 
sưởi quán rượu Cái Vạc Lủng, nơi Harry và gia đình Weasley 
cùng tất cả những thứ đã mua sắm, sẽ quay về trang trại 
Burrow bằng bột Floo. Họ chào tạm biệt gia đình Granger, 
những người này sẽ rời quán rượu để ra đường phố của 
dân Muggle, đón xe buýt ở trạm bên kia đường. Ông Weasley 
đợm hỏi họ trạm xe buýt hoạt động như thế nào, nhưng 
lại thôi ngay khi bắt gặp tia nhìn của bà Weasley. 

Trước khi hốt một nhúm bộ Floo, Harry cẩn thận tháo 
cặp kính ra cất vô túi áo. Nhứt định du nành theo kiểu 
này không phải là món nó khoái lắm. 


CHƯƠN/Œœ NĂM 


CÂY LIÊU ROI 


uy Harry cũng mong cho chóng đến ngày tựu trường, 

nhưng sao mà mùa hè qua nhanh quá, Harry không thích 
chút nào. Những ngày sống với gia đình Weasley là những 
ngày hạnh phúc nhứt đời nó. Khi nghĩ đến gia đình Dursley 
và cung cách họ sẽ đón tiếp nó lần tới khi nó trở về ngôi 
nhà trên đường Privet Drive, lòng nó không khỏi ghen ty 
với Ron. 


Đêm cuối cùng Harry còn lưu lại nhà Ron, bà Weasley 
đã dọn lên một bữa tiệc thịnh soạn gồm tất cả những món 
mà Harry khoái nhứt, xong tráng miệng bằng món bánh 
mật ngon ứa nước miếng. Fred và George kết thúc buổi tối 
đó bằng cuộc trình diễn pháo hoa bung xòe; làm cho nhà 
bếp tràn ngập những ngôi sao xanh đỏ, bắn lên trần nhà 
rồi: đội vô tường, trong ít nhứt là nửa giờ đồng hồ. Thế 
rồi mọi người làm một tách sữa sôcôla nóng cuối cùng 
trước khi bọn trẻ đi ngủ. 

Sáng hôm sau, phải mất một hồi lâu mới khởi hành 
được. Họ thức dậy từ lúc gà gáy, nhưng chẳng biết làm 
sao mà cứ chuyện này chuyện kia chưa xong. Bà Weasley 
thì xẹt ngang xẹt dọc trong trạng thái bãn loạn đi tìm vớ 
và viết lông ngống xơ-cua; mọi người cứ dụng nhau trên 
cầu thang, tay vẫn còn cảm nửa miếng bánh mì nướng, 
áo thì mới tròng vô được một nửa; còn ông Weasley thì 
suýt té gãy cổ vì vấp phải một con gà mái lang thang trong 


Cây liễu roi 


lúc ông băng qua sân để khuân cái rương của Ginny lên 
xe, 

Harry không thể biết làm sao mà tám con người, sáu 
cái rương, hai con cú và một con chuột có thể chất hết vô 
trong một cái xe hơi nhỏ xíu hiệu Ford Anglia. Nó đoán, 
hẳn là ông Weasley đã bổ sung cho cái xe một vài tính 
năng đặc biệt nào đó. 

“Đừng nói gì với bác gái nhé.” 

Ông Weasley vừa thì thầm với nó, vừa mở cái thùng 
xe và chỉ cho Harry coi ông đã phù phép mở rộng cái khoang 
này như thế nào để chất tất cả hành lý vô hết được một 
cách đễ dàng. 

Cuối cùng, khi tất cả mọi người đã ngồi vào xe, bà 
Weasley liếc ra băng ghế sau, nơi Harry, Ron, Fred, George 
và Percy ngồi thoải mái bên nhau, bà nói: 

“Dân Muggle hóa ra biết làm nhiều thứ hơn là chúng 
ta tưởng, đúng không?” 

Bà và Ginny ngồi ở băng ghế trước, cái băng ghế đã 
được phù phép thành cho rộng rãi như băng ghế trong công 
viên. Bà nói với Giruny: 

“Má thấy, đứng bên ngoài mình đâu có ngờ bên trong 
lại rộng rãi như vầy há?“ 

Ông Weasley mở máy xe và chiếc xe lăn bánh ra khỏi 
sân Harry quay đâu lại để nhìn ngôi nhà lần cuối. Nó 
chưa kịp nghĩ là bao giờ mới được nhìn thấy ngôi nhà lần 
nữa, thì chiếc xe đã quay đầu lại, bởi vì George bỏ quên 
hộp pháo hoa bung xòe ở nhà. Rồi năm phút sau nữa, xe 
lại đỗ xịch thêm một lần trong sân để Fred chạy vô lấy 
cây đũa phép. Và khi họ sắp ra tới xa lộ thì Ginny kêu ré 


HARRY POTTER VÀ PHÔWG CHỨA BÉ VIỆT 


lên là nó bỏ quên cuốn nhật ký. Đến khi cô bé leo trở lại 
lên xe, thì chiếc xe phóng đi trong trễ tràng còn mọi người 
thì sốt ruột phát điên lên được. 

Ông Weasley liếc nhìn đồng hỗ rồi liếc sang vợ. 

“Molly, em yêu... hay là anh...” 

“Không, anh Arthur.” 

“Không ai thấy đâu mà. Cái nút nhỏ chỗ này là cái 
máy khởi động Tàng hình mà anh đã lắp đặt. Nó sẽ đưa 
mình vút lên không... Rồi mình sẽ bay phía trên mây. Chúng 
ta sẽ đến nhà ga trong vòng mười phút và không ai có 
thể sáng suốt hơn thế được...” 

“Em đã nói là khônc mà, anh Arthur, không thể giớ phép 
thuật giữa ban ngày ban mặt được.” 

Thành ra họ đến được nhà ga Ngã Tư Vua thì đã mười 
một giờ kém mười lăm Ông Weasley phóng qua đường kiếm 
mấy cái xe đẩy tay để chất hành lý lên rồi hối hả chạy 
vô nhà ga. 

Năm ngoái Harry đã từng đi tàu Tốc hành Hoguarts. Có 
một việc hơi rắc rối một tí là phải làm sao vô đươc sân 
ga số Chín ba phần tư - cái sân ga hoàn toàn vô hình 
trước con mắt của dân Mugøzle, Đối với dân phù thủv thì 
chỉ cần đi xuyên qua cái hàng rào chắc chắn, đứng phân 
chia giữa sân ga số 9 với sân ga số 10. Cũng chẳng có gì 
đau đớn nhưng phải làm một cách cẩn thận để không một 
Muggle nào nhận thấy mình bông nhiên biến mất. 

Bà Weasley lo lắng ngó cái đồng hồ phía trên đầu, nó 
cho thấy cả đám chỉ còn có năm phút để biến mất một 
cách ngẫu nhiên xuyên qua hàng rào chắn. Bà bảo: 


“Con đi trước đi Percy!” 


Cây liễu roi 


Percy lanh lẹ sải chân tới trước và biến mất. Ông Weasley 
tiếp theo lên; kế đến là Fred và George. 

Bà Weasley báo Harry và Ron: 

“Má đắt Ginny vô trước, sau đó hai đứa con vô theo 
liền nhe!” 

Bà nắm chặt tay Ginny đắt đi, Trong nháy mắt mọi người 
đã đi hết. Ron nói với Harry: 

“Tụi mình chỉ còn một phút nữa thôi, hai đứa mình cùng 
vô một lượt đi.” 

Harry kiếm tra lại để đảm bảo là cái lồng của con Hedwig 
đã cột chắc chắn trên nắp cái rương, rồi nó đẩy xe chạy 
thắng tới cái hàng rào. Nó cảm thấy hoàn toàn tự tin; đi 
cách này không đền nỗi khó chịu như xài bột Floo. Cả hai 
đều cong lưng trên cái cần tay của chiếc xe đẩy và nhắm 
vàu giữa cái hàng rào, chuẩn bị tăng tốc độ. Cách cái hàng 
rào chừng một thước, hai đứa ùa chạy và... 

RẦM!! 

Cả hai chiếc xe đấy tay của tụi nó tông vào hàng rào 
một cái râm và dội ngược lại, cái rương của Ron lăn đùng 
xuống đất, còn Harry thì té lăn quay. Cái lông con Hedwig 
nầy tưng tưng trên sàn nhà ga sạch bóng, con Hedwig vừa 
quay tròn trong lồng vừa kêu la thảm thiết. Mọi người chung 
quanh đều đứng lại dòm, một ông bảo vệ đứng gần đó 
quát: 

“Mắt mũi tụi bây để đâu hả?” 

Harry ôm bộ xương sườn của mình đứng lên, hổn hển 
dáp: 


“Tụi cháu lạc tay... đẩy xe ạ.” 


HAKRRYV POTTEH VÀ PHÒNG CHIA Bí MT 


Ron chạy đi lượm lại cái lỗổng con Hedwig, con cú gây 
ấn tượng đặc biệt đến nỗi những người đứng chung quanh 
bắt đầu xầm xì về việc ngược đãi thú vật. 

Harry rít lên tức tối: 

“Tại sao tụi mình không chui qua được?” 

“Mình đâu biết...” 

Ron tức giận nhìn quanh. Hàng chục người tò mò vẫn 
còn đứng ngó tụi nó. Ron nói nhỏ: 

“Tụi mình trễ chuyến tàu mất. Mình không biết tại sao 
cánh cổng lại tự nhiên đóng kín như vậy.” 

Harry ngước nhìn cái đồng hổ to tướng với cảm giác 
quặn thắt trong bao tử. Còn mười giây... chín giây... 

Nó đẩy cẩn thận cái xe tới trước cho đến khi cái xe tới 
sát cái hàng rào, rồi dùng hết sức mà đẩy vô. Cái hàng 
rào sắt vẫn trơ trơ, 

Chỉ còn ba giây... hai giây... một giây.... 

Ron bàng hoàng nói: 

“Nó chạy rồi. Chuyến tàu chạy mất rồi. Biết làm sao 
đây nếu ba má không kịp quay ra với tụi mình? Bồ có 
đồng xu Muggle nào không?” 

Harry cười khan: 

“Gia đình Dursley đã không cho tôi tới một xu tiền túi 
suốt sáu năm nay rồi.” 

Ron ép tai mình sát cái hàng rào lạnh. Nó lo lắng nói: 

“Hổng nghe thấy gì hết. Tụi mình sẽ làm gì đây? Mình 
không biết chừng nào ba má mới quay lại đón tụi mình.” 

Hai đứa nhìn quanh. Thiên hạ vẫn còn ngó tụi nó, chủ 
yếu là tại vì con Hedwig cứ ca cẩm mãi. 


Cây liễu roi 


Harmy nói: 

“Tôi thấy tốt nhứt là mình ra đợi ngoài xe hơi. Đứng 
đây chỉ tổ gây thêm sự chú ý tò...” 

Bỗng một tia sáng lên trong mắt Ron: 

“Harry! Chiếc xe hơi!” 

“Thì sao?” 

“Tụi mình có thể lái xe hơi bay tới Hogwarts!” 

“Nhưng tôi tưởng...” 

“Tụi mình kẹt quá, đúng không? Và tụi mình phải đến 
trường, đúng không? Và ngay cả phù thủy vị thành niên 
cũng được phép xài phép thuật trong trường hợp thật sự 
khẩn cấp, như ghi trong điểu thứ mười chín hay thứ mấy 
đó của bộ luật Giới hạn cái khỉ gì đó...” 

Cảm giác lo sợ của Harry bèn chuyển thành nỗi hồi hộp: 

“Nhưng bổ biết lái nó bay không?” 

“Chuyện nhỏ.” Ron vừa nói vừa xoay cái xe đẩy về phía 
cửa ra. “Thôi, tụi mình đi nào. Nếu đi gấp thì có thể đuổi 
kịp chuyến tàu Tốc hành Hogwarts. “ 

Thế là chúng diễn hành qua mặt đám đông những Muggle 
tò mò, ra khỏi nhà ga và trở lại bên lễ đường nơi chiếc 
xe Ford Anglia cũ kỹ đang đậu. 

Ron mở khóa cái thùng xe sâu hoắm bằng cách gõ đầu 
đũa phép lên đó liên tiếp mấy cái. Hai đứa hì hục chất 
rương hòm trở vào xe, đặt Hedwig ngồi ở băng ghế sau, 
còn tụi nó thì lên ghế trước. 

Ron bảo: 

“Ngó coi có ai đang nhìn mình không?” 

Nó nổ máy xe bằng cách gõ cây đũa phép một cái nữa. 


HARWY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Harry thò đầu qua cửa sổ: xe cộ chạy rần rần trên con 
đường chính phía trước, nhưng con đường chiếc xe đậu thì 
vắng hoe. Nó nói: 

“Ổn rồi.” 

Ron nhấn cái nút bạc nhỏ xíu trên bảng đồng hồ. Chiếc 
xe hai đứa ngồi bỗng biến mất - và tụi nó cũng biến theo 
luôn. Harry vẫn có thể cảm thấy cái ghế đang rung lên 
bên dưới, nghe tiếng động cơ xe nổ, vẫn còn cảm nhận 
được hai tay mình đang để trên đầu gối, và cặp mắt kiếng 
còn cỡi trên mũi, nhưng dường. như toàn thân nó thu lại 
còn có hai nhãn cầu, trôi lêu bêu cách mặt đất chừng một 
hai thước, phía trên con đường xấu xí đậu đầy xe hơi. 

Bên phải của Harry vang lên tiếng của Ron: 

“Lên đường!” 

Thế là mặt đất và những tòa nhà bụi bặm ở cả hai 
bên Harry đều tuột xuống, mất hút trong tầm nhìn khi chiếc 
xe vọt lên cao; chỉ trong vài giây, cả cái thành phố Luân 
Đôn lộng lẫy và mù mịt đã nằm lại phía dưới hai đứa. 

Rồi có một tiếng nổ bụp, và chiếc xe cùng với Harry 
và Ron lại hiện nguyên hình. 

“Ủa, nó bị hư sao vẫy nè...” 

Ron thọc mạnh vô cái Máy khởi động Tàng hình, kêu 
lên. 

Cả hai đấm thùm thụp lên cái máy. Chiếc xe bèn biến 
mất. Rồi sau đó lại hiện ra. 

Ron gào lên: 

“Nắm cho chặt!” 


Nó đạp mạnh chân lên máy gia tốc; chiếc xe phóng thẳng 


Cây IHiễu rol 


vô một đám mây xốp và thấp, mọi thứ lập tức trở nên 
mờ mịt đây sương khói. 

Harry chớp mắt nhìn khối mây dây đặc đang vây chặt 
tụi nó ở mọi phía. Nó hỏi: 

“Rồi sao nữa đây?” 

Ron đáp: 

“Tụi mình cần phải tìm cho ra chuyến tàu Tốc hành 
Hogwarts để biết hướng nào mà bay.” 

“Hạ xuống đi... Mau lên...” 

Chiếc xe lại rớt xuống khỏi những đám mây, hai đứa 
xoay qua xoay lại trên ghế ngồi, đảo mắt về hướng mặt 
đất mà tìm kiếm. 

Harry reo: 

“Tôi thấy nó rồi! Ở ngay đằng trước... Đó!” 

Bên dưới, chuyến tàu Tốc hành Hogwarts tạo thành một 
sọc dài, trông như một con rắn màu tía. 

Kiểm tra la bàn trên bảng đồng hồ, Ron nói: 

“Đúng hướng bắc. Được rồi, chúng ta chỉ cần kiểm tra 
mỗi nửa giờ một lần, hay cỡ đó. Nắm chặt nha...” 

Và chúng lại phóng vọt lên mấy từng mây. Một phút 
sau, chúng nhô ra vùng ánh sáng chói chang. 

Một thế giới khác hẳn. Bánh xe bay là đà trên biển mây 
bồng bẻnh, bầu trời tươi sáng, xanh thăm thẳm bất tận dưới 
một mặt trời chói lòa. 

Ron nói: 

“Bây giờ tụi mình chỉ còn lo gặp mấy chiếc máy bay 
thôi.“ 


BKEARRV POTTERR VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Hai đứa nhìn nhau và phá ra cười; cười mất một hỏi 
lâu, không thể ngừng được. 


Có vẻ như hai đứa nó đã lao vào một giấc mơ thần 
thoại. Harry nghĩ, đây mới đúng là cách du hành duy nhứt 
- bay qua những cuộn mây xoáy, những ụ mây tuyết, trong 
một chiếc xe hơi đẩy ắp ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, lại 
có một bịch kẹo ngon để sắn trong cái hộc đựng bao tay. 
Đã nhứt là cái viễn cảnh được thấy bộ mặt đây ganh ty 
của Fred và George khi tụi nó đáp xuống nhẹ nhàng và 
ngoạn mục trên bãi cổ mượt mà trước lâu đài Hogwarts. 


Hai đứa thường xuyên kiểm tra đường bay theo hướng 
tàu Tốc hành Hogwarts chạy càng lúc càng xa lên hướng 
bắc. Mỗi lần lặn xuống dưới những đám mây, chúng lại 
thấy một quang cảnh khác hiện ra bên dưới. Thành phố 
Luân Đôn đã bị bỏ lại đằng sau chúng xa lắm rồi. Thay 
vào phố xá là những thửa ruộng xanh ngăn nắp, rồi đến 
những cánh đồng hoang bao la màu tía nhạt, rồi lại xuất 
hiện một thành phố lớn sống động với những chiếc xe chạy 
nổi nhau như những con kiến đủ màu, rồi đến làng mạc 
với những nóc nhà thờ nhỏ xíu. 

Tuy nhiên, sau mấy giờ đồng hề liền tiếp theo không 
có biến cố gì xảy ra thêm, Harry phải nhìn nhận là niềm 
vui của tụi nó có hơi bị mòn đi. Kẹo chỉ làm chúng khát 
nước khủng khiếp, mà chúng thì chẳng có gì để uống cả. 
Harry và Ron đã bắt đầu cởi áo ấm ra, nhưng cái áo thun 
của Harry cứ dính vô lưng ghế, còn cặp kiếng của nó cứ 
tuột miết xuống cái sống mũi bóng nhẫy mô hôi, 

Bây giờ nó đã thôi để ý hình dạng kỳ thú của những 
đám mây, và bắt đầu nghĩ đến chuyến tàu tốc hành đang 
chạy bên dưới với một nỗi ước ao. Ở dưới đó người ta có 


Cây liễu roi 


thể mua nước ép trái bí có đá lạnh của một mụ phù thủy 
đẩy xe bán dạo qua các toa tàu. Tại sao lúc nãy chúng lại 
không thể nào vó được sân ga số Chín ba phần tư nhữ 

Lại nhiều giờ nữa trôi qua, rồi giọng Ron cất lên ô è: 

“Đầu có xa đữ vậy ta?” 

Mặt trời bắt đâu lặn xuống tấm thảm mây, loang trên 
đó cái màu hồng thẫm. Ron hỏi Harry: 

“Chuẩn bị xuống để ngó chuyến tàu một cái nữa hén?” 

Tàu vẫn còn ngay bèn đưới chúng, đang chạy ngoằn ngoèo 
qua một vùng nứi đây tuyết phủ. Dưới vòm mây, bầu trời 
coi bộ tối hơn phía trên cao. 

Ron đạp chân ga, cho xe vọt trở lên, nhưng vừa mới 
nhấn ga thì chiếc xe bắt đầu rên rỉ. 

Harry và Ron cùng đưa mất nhìn nhau lo lắng. 

Ron nói: 

“Có lẽ nó mệt rồi. Từ trước tới giờ nó đâu có bay xa 
như vầy...” 

Và cả hai làm bộ như không nghe thấy tiếng rần rï của 
chiếc xe ngày một lớn, trong khi bầu trời mỗi lúc một tối 
thêm. Các vì sao bắt đầu nhấp nháy trên nên trời đen thẫm. 
Harry lại mặc áo ấm vào, cố làm như không để ý tới cái 
thanh gạt trên tấm kính chắn gió, đang phe phẩy một cách 
yếu ớt như muốn phản đối. 

Ron nói, có vẻ với chiếc xe hơn là với Harry: 

“Còn không xa đâu. Sắp tới rồi mà.” 

Rồi nó bổn chồn vỗ vỗ lên tấm bảng đồng hồ. 

Một lát sau, khi lặn xuống qua những đám mây một 
lần nữa, chúng đã phải đảo mắt cố nhìn xuyên bóng tối 


HAHHY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


và xoay ngang xoay ngửa để tìm cho ra một cảnh trí quen 
thuộc dưới mặt đất. Harry hét lên làm Ron và con Hedwig 
giật cả mình: 

“Kìa! Ngay đằng trước đó!” 

In bóng trên đường chân trời tối đen, và nhô cao trên 
những mỏm đá ven hồ, là những tháp canh và tháp ký 
túc xá của lâu đài Hogwarts đang đứng sừng sững. Nhưng 
chiếc xe tới lúc này lại giở chứng, nó vùng vằng giảm tốc 
độ. 

Ron vỗ về cái bánh lái, nói bằng giọng tán tỉnh phỉnh 
phờ: 

“Cố lên nào. Gần tới rồi, cố lên...” 

Cỗ máy xe rên rï. Những tia hơi nước đang phụt ra từ 
bên dưới mui xe. Harry phải cố bíu chặt hai cạnh ghế khi 
tụi nó bay về phía hồ. 

Chiếc xe bây giờ chao đảo một cách khó chịu. Liếc ra 
ngoài cửa sổ, Harry thấy mặt nước hỗ phẳng lặng như gương 
và đen thui, có lẽ cách chừng một dặm bên dưới. Mấy khớp 
ngón tay của Ron đã trắng bệch trên tay lái của cái xe 
hơi. Chiếc xe lại chao đảo nứa. 

Ron lâm bằm: 

“Cố lên nào †” 

Tụi nó đang bay trên mặt hồ. Tòa lâu đài ở ngay trước 
mặt. Ron rút chân lại. 

Có tiếng lạch cạch, rồi tiếng xèo xèo, cuối cùng cỗ máy 
hoàn toàn chết lặng. Ron thốt lên trong cõi lặng thỉnh: 

“Thôi rồi.” 


Mũi xe chúc xuống, tụi nó rơi, càng lúc càng nhanh, cắm 


- Cây liễu moi 


đầu thẳng vào những bức tường đá vững chắc của lâu đài 
Hogwarts. 


Ron gào to, vặn mình xoay hết cỡ cái bánh lái; chiếc 
xe né được bức tường trong gang tấc, hướng vào cái vòm 
cống lớn, bay vút bên trên căn nhà kính dành để trồng 
cây tối thui, rồi đến vườn rau cải, và rồi những bãi cỏ đen 
như mun, nhưng không làm sao bay cao lên dược nữa. 

Ron bèn buông lỏng hoàn toàn tay lái, rút cây đũa phép 
ra khỏi túi: 

“NGỪNG LAI! ĐỨNG LẠI!” 


Nó hét toáng lên, đập mạnh cây đũa thần xuống bảng 
đồng hồ và tấm kính chắn gió, nhưng chiếc xe cứ cắm đầu 
rớt thẳng xuống như hòn chì. Mặt đất như bay ngược lại, 
đâm về phía chúng... 

“COI CHỪNG CÁI CÂY ĐÓI” 

Harry chồm qua ghị cái tay lái và hét vang. Nhưng đã 
quá muộn... 

RRRẦM !!!! 

Chiếc xe đâm sâm vào một thân cây cổ thụ, gây một 
tiếng động khủng khiếp của kim loại và gỗ mộc va chạm 
nhau dữ đội, rồi đổ nhào xuống đất như bị một cú đấm 
đo ván. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn từ cái mui xe đẹp 
dúm bẹp đó; con Hedwig rít lên trong kinh hoàng; đầu Harry 
đụng vào tấm kính chắn gió, u lên một cục bự bằng trái 
banh chơi gôn; và bên phải nó, Ron thốt lên một tiếng rên 
nhỏ chán chường. 

Harry tức tốc hỏi Ron: 

“Bồ có sao không?” 


HMHAHRY PŒOTTEH VÀ PHÒNG CHỨA NHÍ MẬT 


Ron đáp bằng giọng run run: 

“Cây đũa phép của mình... Ngó coi cây đũa phép của 
mình nè...” 

Cây đũa đã gãy lặt la, gần như thành hai khúc; đầu 
đũa đung đưa yếu ớt, chỉ còn dính với thân đũa một tẹo 
mà thôi. 

Harry há miệng định nói rằng nó bảo đảm là ở trường 
người ta sẽ sửa được cây đũa phép của Ron, nhưng nó 
không còn có cơ hội để mà nói nữa: đúng lúc ấy, có cái 
gì đó tông vào hông chiếc xe với sức mạnh của một con 
bò đực đang tấn công, hất nó ngã chúi vô Ron, rồi một 
cú quật khác lên mui xe, với sức mạnh tương tự. 

“Chuyện gì vậy?” 

Ron há hốc mồm ngó trừng trừng qua tấm kính chấn 
gió, Harry thì nhìn quanh, vừa kịp nhìn thấy một cành cây 
mập như một con trăn đang quật xuống tụi nó. Cái cây bị 
chiếc xe tông nhằm đang trả đũa: thân nó cong xuống gần 
như gập đôi và những cành nhánh gầm ghè của nó đang 
đập túi bụi lên cùng khắp chiếc xe, bất kỳ chỗ nào mà 
chúng có thể vói tới. 

Z Ậ 1 “ 

Ron kêu lên khi một cành cây to uốn éo có mấu thụựi 
một đấm làm lõm một mảng lớn trên cửa xe; tấm kính 
chắn gió bây giờ đang run lên dưới những cú đấm đồn 
dập của mấy cành cây khúc khuỷu, và một nhánh cây to 
đáng mặt dùng để công phá pháo đài dộng ình ình một 
cách giận dữ lên cái mui xe đang co rúm lại. 

Ron hét to: 


“Chạy thôi!” 


Cây lHiễu rol 


Nó đem hết sức mình tông vào cánh cửa, nhưng lập 
tức bị một cành khác hằn học hất văng ngược lại, ngã lên 
đùi Harry. Ron rên rỉ khi cái mui xe lún xuống: 

“Thế là toi!” 

Thình nh sàn xe rung lên - động cơ xe bỗng dưng tự 
khởi động lại. Harry hét: 

“De lại” 

Chiếc xe vọt ngược ra sau; cái cây quỷ vẫn còn cố tìm 
cách đánh vói theo tụi nó; có thể nghe tiếng rễ cây kêu 
cọt kẹt như thể sắp tự nhổ bật mình lên, rượt đuổi theo 
khi chiếc xe vọt gấp khỏi tầm vói của cái cây. 

Ron hổn hến: 

“Thôi xong rồi. Giỏi lắm, xe.” 

Tuy nhiên cái xe đã chịu hết xiết rồi. Hai tiếng canh 
cách chát chúa vang lên, cánh cửa bung ra và Harry cảm 
thấy cái ghế của nó lật nghiêng ra ngoài: chuyện tiếp theo 
là nó thấy mình nằm sóng xoài trên nên đất ấm ướt. Những 
tiếng uych uych mách cho nó biết là chiếc xe cũng đang 
tống cả hành lý của chúng ra khói thùng xe. Chiếc lồng 
Hedwig bay vèo trong không trung rồi bật mở, con Hedwig 
tung bay ra khỏi lồng, kêu ré lên giận dữ và bay gấp vẻ 
phía lâu đài mà không thèm ném lại phía sau tới một cái 
nhìn. Còn chiếc xe, sứt mẻ, trây trụa, và giận bốc hơi, chạy 
đùng đùng vào bóng đêm, đèn chiếu hậu lóe lên một cách 
căm phẫn, 

Ron gào theo sau xe, tay vung vẩy cây đũa phép gãy 
lặt ha: 

“Quay lại! Không ba sẽ cạo đầu tôi!” 

Nhưng chiếc xe đã biến mất tăm với một cái khịt mũi 


HARHY PGTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


phát ra từ ống xả khói. 

Ron cúi xuống lượm con Scabbers lên, rầu rĩ nói: 

“Mày có tín nổi vào vận may của tụi mình không? Trong 
tất cả lũ cây cối mà tụi mình có thể tông nhầm, mình lại 
tông đúng ngay cái cây quỷ biết trả đũa.” 

Ron liếc qua vai ngó lại cái cây cổ thụ quỷ yêu ấy, nó 
vẫn còn đang quật đập những cành nhánh đây dọa dẫm. 

Harry mệt mồi nói: 

“Thôi, đi! Tụi mình về trường thôi...” 

Đó hoàn toàn không phải là một cuộc đến trường vinh 
quang mà chúng đã hình dung. Tê cứng, lạnh cóng, và trầy 
trụa, hai đứa nắm quai mấy cái rương mà kéo lê trên mặt 
cỏ đốc về phía cánh cống vĩ đại bằng gỗ sồi. 

“Mình chắc là bữa tiệc đã bắt đầu rồi.” 

Ron thả cái rương của nó xuống chân bậc thềm của tiền 
sảnh, lặng lẽ băng qua hành lang để nhìn vào khung cửa 
sổ sáng đèn. 

“Ê, Harry! Lại đây coi nè, đang buổi lễ phân loại!” 
Harry vội chạy tới, cùng với Ron thò đầu vào Đại Sảnh 
đường. 

Vô số nến đang bay lơ lửng giữa không trung phía trên 
bốn dãy bàn dài khiến cho những cái dĩa và cốc bằng vàng 
lóng la lóng lánh. Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép 
nên luôn phản chiếu bầu trời bên ngoài lấp lánh muôn 
ngàn vì sao. 

Giữa rừng nón Hogwarts chóp nhọn màu đen, Harry nhìn 
thấy mấy cô cậu học sinh mới toanh của năm thứ nhứt. 
Chúng đang đứng thành hàng dài trong Sảnh đường với 


*> 100 


Cày Hễu roi 


vẻ khiếp sợ. Ginny cũng có trong đám đó, rất dễ nhận ra 
nhờ mái tóc đỏ hoe của nhà Weasley. Vừa lúc đó, giáo sư 
McGonagall - bà phù thủy đeo kính với búi tóc cao, đặt 
cái nón phân loại Hogwarts lừng danh trên cái ghế đặt 
trước mặt lũ lính mới tò te. 

Hàng năm, chiếc nón cũ kỹ, sẩn xùi, vá chằng vá đụp 
và dơ hãy ãy làm công việc phân loại học sinh mới vào 
bốn ký túc xá của Hogwarts (nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, 
nhà Ravenclaw, và Slytherin). Harry còn nhớ lúc nó đặt chiếc 
nón ấy lên dầu, cách đây đúng một năm, nó đã điếng người 
chờ đợi cái quyết định được chiếc nón càu nhàu rõ to bên 
tai nó. Trong vài giây rùng rợn ấy, Harry đã sợ rằng chiếc 
nón sẽ xếp nó vô nhà Slytherin - nhà đào tạo nhiều phù 
thủy Hắc ám hơn tất cả các nhà khác ~ nhưng rốt cuộc 
nó được vào nhà Gryffindor, cùng với Ron, Hlermione, và 
tất cả các anh em khác trong gia đình Weasley. Niên học 
rồi, chính Harry và Ron đã giúp Gryffndor giành được chức 
Vô địch Nhà, đánh bại Slytherin lần đầu tiên trong vòng 
bảy năm nay. 

Một thằng bé nhỏ xíu có mái tóc xám xịt như lông chuột 
được gọi tên, bước tới trước để đội cái nón lên đâu. Harry 
rảo mắt từ thằng bé sang chỗ thây hiệu trưởng, giáo sư 
Dumbledore, đang ngồi ở bàn giáo viên dự xem cuộc phân 
loại học sinh. Bộ râu dài bạc phơ và cặp kính nửa vành 
trăng của cụ Dumbledore sáng ngời dưới ánh nến. Harry 
cũng thấy Gilderoy Lockhart mặc tấm áo chùng màu xanh 
nước biến ngồi cách cụ Dumbledore mấy cái ghế. Và ở cuối 
bàn là lão Hiagrid, tướng tá to đùng và mặt mũi rậm rì 
râu tóc, đang nốc cạn ly rượu của mình. 

Harry thì thâm với Ron: 


IHIARHV POFTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


“Để coi?.. Bàn giáo viên trống một chỗ... thầy Snape đâu?” 

Giáo sư Snape là ông thầy mà Harry ít yêu mến nhứt. 
Mà ngẫu nhiên sao, Harry cũng là đứa mà thầy Snape không 
ưa nhất so với tất cả lũ học trò. Thây Snape vừa hung dữ 
tàn nhẫn, vừa ngạo mạn cay độc, nên ngoài đám học trò 
nhà Slytherin do thầy chủ nhiệm, cũng chẳng học sinh nào 
ưa thầy. Thầy dạy môn Độc dược. 

Không thấy mặt thầy Snape ở bàn giáo viên, Ron tràn 
trễ hy vọng, nói: 

“Hổống chừng ổng bệnh!” 

Harry nói: 

“Hổng chừng ống bỏ đi rồi. Bởi vì ống lại để vuột chức 
giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám một lần 
nữa. ˆ 

Ron phân khởi nói: 

“Hay là ổng bị đuổi rồi! Mình thấy, đâu có ai ưa ổng...“ 

Một giọng nói lạnh lùng thốt lên ngay sau lưng chúng: 


©° 


“Hay là có lẽ ổng dang chờ nghe coi tại sao hai đứa 
bây không đến trường bằng xe lửa.” 

Harry xoay phắt người lại. Kìa, thầy Snape đang đứng 
đó, tấm áo chùng đen khẽ lay động trong làn gió lạnh lẽo. 
Thầy là một người đàn ông gầy gò, da tái xám, mũi khoằm, 
và mái tóc rít rịt dài tới vai. Lúc này, thây đang mỉm cười, 
một nụ cười báo hiệu cho Ron và Harry biết là tai họa 
sắp giáng xuống đầu tụi nó. 

Thầy Snape bảo: 

“ĐI theo ta!” 

Harry và Ron thậm chí không dám đưa mắt nhìn nhau, 


Cây Hếễu roi 


chỉ riu ríu đi theo thầy Snape bước vào hành lang Sảnh 
đường rộng lớn, vang vang, và được thắp sáng bằng những 
ngọn đuốc bập bùng. Mùi đồ ăn ngào ngạt thơm tho bay 
ra từ Đại Sảánh đường. Nhưng thây Snape không đưa chúng 
vào nơi ấm áp sáng sủa ấy, mà dắt chúng đi xuống một 
cầu thang đá hẹp tế dẫn xuống những căn hầm, 

Thầy mở một cánh cửa ở lưng chừng hành lang lạnh 
lẽo và chỉ vào: 

“Vô đó!” 

Hai đứa bước vào văn phòng của thây Snape, rùng mình 
ớn lạnh. Những bức tường âm u trong phòng kê đây những 
cái kệ đựng mấy hỗ thủy tính bự, đựng tất cả những thứ 
gì có thể làm ớn da gà, mà lúc này Harry không còn hứng 
thú nào để muốn biết tên chúng. Lò sưởi trống rỗng và 
lạnh ngắt. Thầy Snape đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn 
hai đứa trẻ. Thầy nói nhẹ nhàng: 

“Vậy ra tàu sắt không xứng đáng cho Harry Potter lừng 
lẫy và thằng bạn nối khố trung thành Weasley dùng để đi 
đến trường à? Muốn tới trường một cách rình rang chấn 
động hả, mấy thằng nhóc?” 

“Thưa thây, chỉ tại cái hàng rào ở nhà ga Ngã Tư Vua, 
nó...” 

Thầy Snape lạnh lùng: 

“Im! Tụi bây đã làm gì với chiếc xe?” 

Ron nuốt nghẹn. Đây không phải là lần đầu tiên thây 
Snape tạo cho Harry cái ấn tượng là thầy có thể đọc được 
ý nghĩ trong đầu người ta. Nhưng chỉ một chút xíu, khi 
thầy mở tờ Tiên trị buổi chiều, số ra ngày hôm nay, là Harry 
lập tức vỡ lẽ. 


+» 103 .x* 


HANWNYV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Đưa chúng đọc cái tt tổ chẳng ngay trang nhứt XE FORD 
ANSLIA BAY LÀM HOẢNG VÍA DÂN MUGGLE, thầy nói rít 
qua kẽ răng: 

“Tựi bây đã bị người ta nhìn thấy.” 

Thầy đọc to: 

“Hai Mugele ở Luân Đôn khẳng định là họ đã nhìn thấu 
một chiếc xe hơi cũ bay qua tháp Bưu điện. Vào buổi trưa ở 
Norfolk, bà Hetty Bauliss, trone khi phơi quân áo... Ông Aneus 
Fleet, ở Peebles, đã báo cảnh sát... Tổng cộng tất cả khong sáu 
hau bảy Muggle... Ta tưởng cha của trò làm việc ở SỞ DÙNG 
SAI CHẼ PHẨM MUGGLE chứ?” 

Thầy đưa mắt nhìn Ron và mỉm một nụ cười còn kinh 
khủng hơn nụ cười lúc nãy. 

“Ái chà, chà... chính con trai của ông ấy đấy...” 

Harry có cảm giác như thể mấy cành cây khống lô của 
cái cây điên lại vừa quật vô bụng nó. Nếu mà ai đó phát 
hiện rằng chính ông Weasley đã phù phép chiếc xe thì... 
Sao mà nó lại không biết nghĩ tới chuyện đó chớ... 

Thầy Snape tiếp tục: 

“Khi xem xét công viên, ta nhận thấy cây Liễu Roi rất 
quí giá đã bị gây thương tổn đáng kể.” 

Ron buột miệng nói: 

“Cái cây đó làm tụi cơn bị thương nhiều hơn là tụi con...” 

“Im!” Thầy Snape lại nạt. “Thật không may là các trò 
không phải là học sinh mà ta chủ nhiệm, nên quyết định 
đuổi các trò không nằm trong tay ta. Ta sẽ đi tìm người 
có thẩm quyền thực thi cái quyền lực thú vị đó. Các trò 
cứ chờ ở đây.” 


Cây liễu roi 


Harry và Ron trợn mắt nhìn nhau, mặt mày trắng bệch. 
Bây giờ Harry hết cảm thấy đói rồi. Lúc này nó cảm thấy 
cực kỳ khổ sở, cố không nhìn vào một vật gì đó, to và 
đẹt, đang lơ lửng trong cái chất lỏng màu màu xanh lá 
cây, đặt trên cái kệ đằng sau bàn làm việc của thây Snape. 

Nếu mà thầy Snape đi tìm giáo sư McGonagall, chủ nhiệm 
nhà Gryffindor, thì số phận của chúng có lẽ cũng chẳng 
khá hơn chút nào. Cô McGonagall có lẽ công bằng hơn thây 
Snape, nhưng cô cũng cực kỳ nghiêm khắc. 

Mười phút sau, thầy Snape trở lại, và di nhiên là có 
giáo sư McGonagall đi cùng. Harry từng thấy giáo sư 
McGonagall tức giận nhiều lần, nhưng hoặc là nó không 
nhớ nổi đã có lần nào bà mím môi chặt như thế, hoặc là 
nó chưa từng bao giờ thấy bà tức giận đến thế. Vừa bước 
vào phòng là bà giơ cây đũa phép lên; cá Harry và Ron 
đầu co rúm người, nhưng bà chỉ chỉa đầu đũa vào lò sưởi 
trống lạnh và lập tức ngọn lửa bùng lên. Bà bảo: 

“Ngồi xuống.” 

Hai đứa nhỏ bèn ngồi xuống ghế cạnh lò sưởi. 

Cặp kiếng của giáo sư McGonagall lóe lên một cách đáng 
ngại. Bà nói: _ 

“Giải thích coi.” 

Ron kể ngay câu chuyện, bắt đầu từ cái hàng rào ở nhà 
ga Ngã Tư Vua không chịu cho chúng vô sân ga số Chín 
ba phần tư. 

“... thành ra, thưa giáo sư, tụi con không có lựa chọn 
nào khác, tụi con không thể lên tàu được.” 


Giáo sư McGonagall lạnh lùng nhìn Harry: 


. 


ve 15 .x 


HMARHY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT' 


“Tại sao con không gởi cú báo cho ta hay? Cô biết là 
con có một con cú mà? 

Harry há lốc miệng nhìn giáo sư McGonagall. Bây giờ 
bà nói ra điều đó, thì nó mới thấy chuyện đó hiển nhiên 
là phải làm ngay từ đầu. 

“Con... con không nghĩ đến...” 

Giáo sư MeGonagall nói: 

“Vậy là rõ rồi.” 

Có tiếng gõ cửa văn phòng thầy Snape. Bây giờ trông 
thầy có vẻ vui lên rồi, thầy ra mở cửa. Đứng ngay khung 
cửa chính là vị hiệu trưởng, giáo sư Dumbbledore. 

Toàn thân Harry tê cứng. Nét mặt cụ Dumbledore trông 
nghiêm trọng một cách bất thường. Cụ cúi cái mũi khoảm 
xuống nhìn chăm chăm bọn trẻ, và Harry bỗng dưng cảm 
thấy như nó và Ron vẫn còn đang bị cây Liễu Roi quất 
tới tấp. 

Im lặng một lúc lâu. Rồi cụ Dumbledore nói: 

“Hãy giải thích tại sao con làm như vậy?” 

Giá mà cụ quát lên thì có lẽ Harry còn thấy dễ chịu 
hơn. Nó không chịu đựng nổi sự thất vọng trong giọng nói 
của cụ. Không biết vì sao, nó không thể nhìn vào mắt cụ 
Dumbiledore, mà lại cúi gằm, như nói với cái đầu gối của 
mình. Nó kể cho cụ Dumbledore mọi thứ, ngoại trừ chuyện 
ông Weasley phù phép chiếc xe hơi, khiến cho người nghe 
tưởng như chính nó và thằng Ron đã ngẫu nhiên kiếm ra 
chiếc xe bay đậu ở bên ngoài nhà ga vậy. Nó biết cụ 
Dumbledore sẽ thấy ngay sự lắt léo này, nhưng cụ không 
hỏi thêm câu nào về chiếc xe hơi cả. Khi Harry kể xong, 


Cây liễu roi 


cụ chỉ tiếp tục chăm chú nhìn hai đứa trẻ qua cặp kính 
nửa vành trăng của cụ. 

Ron nói với một giọng nghe không có chút hy vọng nào 
hết: 

“Chúng con xin phép đi thu dọn đồ đạc.” 

Giáo sư McGonapgall quát: 

“Con nói gì há Weasley?” 

“Dạ, chứ không phải các thầy cô đuổi chúng con à?Z 

Harry đưa mắt nhìn cụ Dưmbledore. Cụ nói: 

“Chưa phải vào ngày hôm nay, cậu Weasley 4. Nhưng 
ta phải nhấn mạnh với cả hai trò về tầm nghiêm trọng 
của việc hai trò đã làm. Tối nay ta sẽ viết thư báo cho gia 
đình cả hai trò biết. Ta cũng phải cảnh cáo các trò rằng 
nếu các trò làm chuyện này lần nữa, ta sẽ không có cách 
nào khác hơn đuổi học các trò.” 

Vẻ mặt thầy Saape iu xìu như thể sắp đi ăn tiệc Giáng 
sinh thì buổi tiệc bị hủy. Thầy tằng hắng lấy giọng: 

“Giáo sư Dumbledore, những đứa trẻ này đã coi thường 
Đạo luật Giới hạn Pháp thuật Vị thành niên, gây tổn hại nghiềm 
trọng cho một cây cổ thụ quí, Chắc chắn hành động thuộc 
loại này...” 

Cụ Dumbledore điểm tĩnh nói: 

“Chính giáo sư McGonagall là người ra quyết định xử phạt 
hai đứa trẻ này, thấy Snape ạ. Chúng là học sinh do cê ấy 
chủ nhiệm và do đó trách nhiệm đó thuộc về cô ấy.” 

Cụ quay về phía giáo sư. 

“Tôi phải quay lại bữa tiệc, cô McGonagall, tôi phải thông 
báo vài điều cần lưu ý. Đi nào, thây Snape, có một cái 


vx» 107 .x 


HARRBY POTTENH VÀ PHÒNG CHIA BÍ MẬT 


bán:. nướng coi bộ ngon lành lắm, tôi muốn nếm thử...“ 

Thảy Snape quảng cho Harry và Ron một cái nhìn thâm 
độc hết sức rồi mới chịu bước theo cụ Dumbledore ra khỏi 
văn phòng, để lại ba cô trò giáo sư McGonagall với nhau. 
Giáo sư McGonagall vẫn còn nhìn chằm chằm hai đứa học 
(rò như một con ó đang cơn thịnh nộ. 

“Tốt nhứt là tới bệnh thất đi, Weasley, trò bị chảy máu 
rồi.” 

lon vội dưa ống tay áo lên quẹ! vết máu trên cái môi 
tết của nó, nói vội vã: 

“Không sao đâu. Thưa cô, con muốn đi coi em con được 
phân loại...“ 

Giáo sư nói: 

“Lễ phân loại xong rồi Em của con củng vô nhà 
Gryffindor.” 


Ron reo mừng: 
“Ôi, hay quá!” 

Giáo sư McGonagall đanh giọng lại: 

“Còn về phần nhà Gryffindor...” 

Nhưng Harry hớt lời: 

“Thưa cô, khi chúng con lái chiếc xe bay thì niên học 
chưa bát đầu, cho nên - cho nên đâu thể nào trừ điểm 
nhà Gryfindor về chuyện đó, phải không cô?” 

Nói xong, nó lo lắng nhìn giáo sư McGonagall chờ đợi. 

Giáo sư trừng mắt ngó Harry có vẻ dữ tợn, nhưng nó 
tin là môi bà mím lại để kẻm giữ một nụ cười. Dù sao 
thì môi bà khi mím như vậy cũng không còn chặt lắm. 
Bà nói: 


Cây liễu roi 


“Cô sẽ không trừ điểm nhà Gryffindor” 
Cõi lòng Harry nhẹ hẳn. 

“Nhưng cả hai đứa bây sẽ bị phạt -ấm túc.” 

Như vậy vẫn còn tốt hơn nhiều so với điểu chúng lo 
sợ. Về chuyện cụ Dumbledore viết thư méc ông bà Dursley 
thì Harry thấy không xơ múi gì cả. Nó tin chắc là đì dượng 
nó sẽ chỉ tiếc là cây liễu roi không nghiền nó bẹp đí luôn 
cho rồi. 

Giáo sư lại giơ cây đũa phép lên chia vào bàn giấy của 
thầy Snape. Lập tức hiện ra một dĩa tổ nái nhữrz bánh 
mì kẹp thịt, hai cái cốc bạc, một vại nước trái bí ướp lạnh. 
Bà nói: 

“Các con ăn ở đây rồi đi ngay về phòng ngủ.” 

Cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng giáo sư McGonagall 
là Ron huýt sáo một cái thiệt sướng. Nó chộp cái bánh 
mì kẹp thịt: 

“Mình tin chắc mình đã qua truông rồi.” 

Harry cũng cầm một miếng mà ngoạm. 

“Minh cũng nghĩ vậy.” 

Đây một miệng nào thịt băm với thịt gà, Son lúng búng 
hỏi: 

“Bồ có thể tin nổi cái số con rệp của tụi mình không? 
Anh Fred với anh George đã lái cái xe bay ít nhứt năm 
hay sá' lần, mà có Muggle nào nhìn thấy đâu?” 

Nó tạm ngừng nói để nuốt và cắn thêm một miếng bự. 

“Mà tại sao tụi mình không qua được cái hàng rào đó 
hén?” 

Harry nhún vai: 


we 1D3 


HARRV POTTER VÀ PHÒNG CHÍỨA HÍ MẬT 


“Dù sao thì từ bây giờ trở đi tụi mình cũng nên cẩn 
thận.” 

Nó tợp một hớp lớn nước trái bí, vẻ còn thèm thuồng: 

“Ước gì tụi mình được dự tiệc....” 

Ron ra vẻ hiểu biết: 

“Cô không muốn tụi mình chườn mặt ra. Để khỏi làm 
cho người ta tưởng là chuyện đến trường bằng xe hơi bay 
là hay ho lắm. 

Khi đã nốc no nê bánh mì kẹp thịt (cái đĩa cứ tự đầy 
lên khi tụi nó lấy vơi bánh đ)), tụi nó đứng đậy, lần theo 
lối đi quen thuộc mà trở về tháp Gryfñndor. Tòa lâu đài 
yên tĩnh; dường như bữa tiệc đã xong tồi, Hai đứa đi ngang 
qua những bức chân dung rì rầm trò chuyện và những bộ 
áo giáp sắt kêu cót két, rồi trèo lên mấy cầu thang đá chênh 
vênh, cuối cùng thì đến hành lang nơi có cánh cửa bí mật 
để vào ký túc xá Gryffindor. Cánh cửa ấy ẩn phía sau bức 
chân dung một bà rất béo mặc áo đâm lụa màu hồng. Khi 
chúng đến gần, Bà Béo hỏi: 

“Mật khẩu?” 

Harry ú ớ: 

si 0 t4 


Tụi nó chưa được biết mật khẩu của niền học mới, vì 
chưa gặp huynh trưởng của nhà Gryffndor. Nhưng: ngay lúc 
đó vị cứu tỉnh xuất hiện. Hai đứa nghe tiếng bước chân 
vội vã đằng sau, bèn quay lại và thấy Hermione đang lao 
về phía chúng. 

“Các bạn đây rồi! Nãy giờ hai bạn ở đâu vậy? Chuyện 
đồn đại khôi hài hết sức - có người nói hai bạn đã bị đuổi 
vì đã tông xe hơi bay...” 


w* 110 xx 


Cây Mếu roi 


Harry trấn an cô bé: 

“Không sao, tụi này chưa bị đuổi.” 

Giọng Hermione thốt lên, nghe trang trọng không thua 
giọng giáo sư McGonagall: | 

“Hai bạn dám nói với tôi là hai bạn bay tới đây đó hả?” 

Ron sốt ruột: 

“Cho qua bài giảng đạo đi, nói cho tụi này biết mật khẩu 
mới nào. ˆ 

Hermione nóng nảy: 

“Là “gà tây, nhưng đó không phải là...” 

Nhưng cô bé chưa kịp nói hết câu thì bức chân dung 
Bà Béo đã xịch qua một bên để lộ lối vào phòng sinh hoạt 
chung. MẠ!t tràng pháo tay đột ngột vang lên. Có vẻ rhư 
toàn thể cư dân nhà Gryffindor đều còn thức và cùng đứng 
ngồi đầy trong phòng sinh hoạt, trên những cái ghế bành 
êm ái và những cái bàn bị mòn vẹt, để chờ đón hai thằng. 
Những cánh tay thò qua lỗ chân dung Bà Béo nhấc bổng 
Harry và Ron vào bên trong, để mặc Hermione tự bò qua 
lỗ mà vào theo bọn chúng. 

Lee Jordan gào lên: 

“Xuât sắc! Đây ấn tượng! Một nhập đề tuyệt vời! Lái 
xe hơi bay đâm thẳng vô cây cổ thụ Liễu Roi, rồi đây người 
(a sẽ cỏn bản tấn chuyện này trong nhiều năm nữa...” 
Một học sinh năm thứ năm mà Harry chưa có dịp trò 
chuyện đến võ lên lưng Harry nói: 

“Cừ lắm!” 
Nghe như thể nó vừa mới về tới đích trước tiên trong 
cuộc chạy đua đường trường. Fred và George đẩy hai đứa 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA RÍ MẬT 


nó ra đứng trước đám đông và cùng nói: 

“Này, tại sao hai em không gọi để tụi anh cùng quay 
lại?” 

Ron đỏ mặt tía tai, nhe răng cười lồn lên, nhưng Harry 
nhận thấy một người trông không có vẻ vui gì hết, đó là 
huynh trưởng Percy nhô cái đầu cao qua dám học sinh năm 
thứ nhứt dang háo hức, dường như anh đang cố gắng đến 
gần để bảo chúng giải tán ngay. Harry húc vô be sườn Ron 
và hất đầu về phía Percy. Ron hiểu ý liển. 

Percy nói: 

“Đi lên phòng ngủ đi các em - khá mệt rồi.” 

Harry và Ron lập tức chen lối đi về phía đầu kia căn 
phòng, nơi có cánh cửa mở ra những cầu thang xoắn lên 
các phòng ngủ. Trước khi đi, Harry còn gọi vói lại Hermnone, 
cô bé đang đeo cái mặt cau có y như Percy. 

“Chúc ngủ ngon!” 

Tụi nó loay hoay mới len tới được đầu kia căn phòng 
sinh hoạt chưng, vẫn còn bị bạn bè vỗ vai vỗ lưng tán thưởng. 
Cuối cùng, leo lên cầu thang rồi tụi nó mới được yên thân. 

Hai đứa hấp tấp trèo lên, và bắt gặp ngay trên cao, sát 
cánh cửa dẫn vào phòng ngủ cũ của tụi nó, một tấm bảng 
ghi “NĂM THỨ HAI. 

Hai đứa bước vào căn phòng tròn thân quen, có năm 
cái cửa sổ hẹp và cao treo màn nhung đỏ. Hành lý của 
tụi nó đã được đưa lên phòng và đặt cạnh chân giường. 

Ron cười với Harry một cách đầy tội lỗi: 

“Mình biết mình không nên khoái chuyện đó hay nói 
chưng mấy chuyện đại loại như vậy, nhưng...” 


Cây liễu roi 


Cánh cửa phòng ngủ chợt mở toang, và đám con trai 
nhà Gryffindor năm thứ hai ùa vào: Seamus Finnigan, Dean 
Thomas, và Neville Longbottom. 


Seamus tƯƠI cười: 

“Không tin được dù đó là sự thật!” 

“Hay!” 

Dean chỉ nói đơn giản. Còn Nevile thì có vẻ kinh hoàng: 
“Khủng khiếp!” 

Harry không thể nào đừng được, đành nhe răng ra cười. 


w> 113 ¿w 


CHƯƠNG SÁU? 


GILIIEROY LOCNNMAIRT 


hưng ngày hôm sau, Harry không thể nào cười nổi tới 

một lần. Từ bữa điểm tâm trong Đại Sảnh đường trở 
đi, mọi việc cứ tuột đốc không phanh. Những liễn cháo, 
những đĩa cá hồi, cả núi bánh mì nướng, những đĩa trứng 
và thịt muối được bày đầy trên bốn dãy bàn ăn dài của 
bốn ký túc xá đặt dưới cái trần nhà được ếm bùa (hôm 
nay nó mang một màu mây xám mờ mịt). Harry và Ron 
ngồi xuống dãy bàn của nhà Gryffindor, bên cạnh Hermione. 
Cô be để mở quyến Lang Thang Với Ma Cà Rồng, tựa gáy 
sách vào vại sữa. Trong giọng chào buổi sáng của Hermione 
có một chút gì cứng cỏi khiến Harry hiểu rằng cô nàng 
vẫn không tán thành cái cách mà nó với Ron đã đến trường 
ngày hôm trước. (“Dám lái một chiếc xe hơi bay tông ào một 
câu cổ thịt”). Ngược lại, Neville Longbottom lại hớn hở chào 
tụi nó. Neville là thằng bé có một gương mặt tròn trịa, hay 
bị té sấp và đãng trí hơn bất cứ ai mà Harry từng gặp. 
Nevile nói: 

“Thư sắp tới rồi. Mình đang trông bà mình gởi tới cho 
mình những thứ mình đã bó quên.” 

Trông là có ngay: Harry vừa mới bắt đầu ăn món cháo 
thì hàng trăm con cú ùa bay vô rần rần trên đầu bọn trẻ. 
Lũ cú lượn vòng vòng khắp Sảnh đường, thả thư từ và 
bưu kiện xuống đám trẻ đang huyên thuyên đấu láo. Một 
gói to lùm lùm rớt xuống đâu Nevile, bật lên, và một giây 


t>* 114 + 


Gilderoy Lockhart 


sau, một vật to màu xám rớt tðm xuống vại sữa của Herwơne, 
làm văng tung tóe vào bọn trẻ cả sữa lẫn lông. 
“Erroll” 


Ron kêu lên. Nó nắm chân con cú rách mướp kéo lên. 
Erol lăn dùng ra mặt bàn bất tỉnh, chỏng cẳng lên trời, 
mỏ ngậm một phong bì đỏ. Ron há hốc miệng: 

“Ôi, không lẽ nào... ” 

Hermione đưa đầu ngón tay khểu nhẹ con Errol, bảo: 

“Nó không sao, nó vẫn còn sống.” 

“Không phải chuyện đó - mà là cái đó! 

Ron đang chỉ vào cái phong bì đỏ. Harry trông thì cũng 
thấy bình thường, nhưng cả Ron và Neville đều ngó cái 
phong bì với cái vẻ như nó sắp sửa nổ tới nơi. Harry hỏi: 

“Có chuyện gì vậy?” 

Ron thì thào yếu ớt: 

“Má... má gởi cho mình một cái thư Sấm.” 

Neville cũng thì thầm sợ hãi: 

“Thôi, mở nó ra vậy, Ron à. Nếu không mở thì còn tệ 
hơn nữa. Có lần bà mình gởi cho mình một cái, mình kệ 
xác nó và... thật là khủng khiếp!” 

Harry hết nhìn vẻ mặt sững sờ của Ron và Neville rồi 
nhìn đến cái phong bì đỏ. Nó hỏi: 

“Thư Sấm là cái gì?” 

Nhưng tâm trí của Ron đã đặt hết vô lá thư, và ở một 
góc cái phong bì ấy đã bắt đầu xì khói. 

Neville khẩn khoản: 

“Mở ra đi. Vài phút thôi... rồi sẽ qua thôi...” 


wève 115 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


Ron thò bàn tay run rấy, gỡ lá thư trong mỏ của Errol, 
mở thư ra. 


Neville liền đút ngón tay vô lỗ tai mình. Một tích tắc 
sau là Harry biết ngay lý do. Thoạt đầu Harry nghĩ là cái 
thư nổ: một chuỗi âm thanh ầm âm vang khắp Sảnh đường, 
làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả: 

.... LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI 
TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON 
CỨ CHỜ ĐẾN KHI VẺ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU 
CÓ THÈM CHÂN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM 
BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỔI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI 
XE BIẾN MẤT HẢ?...“ 


Giọng gào của bà Weasley, lớn hơn bình thường hàng 
trăm lần, khiến cho đĩa muỗng trên bàn khua rổn rảng theo, 
và được những bức tường đá dội âm lại nghe điếc cả tai. 
Mọi người trong phòng đều xoay quanh để tìm xem ai là 
kẻ nhận được thư Sấm. Ron thun người lún thật thấp trong 
cái phế đến nỗi chỉ còn thấy mỗi cái trán đỏ như mông 
gà của nó nhô lên. 

“.. LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, 
MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ 
ĐẦU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CÁ CON VÀ 
HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI...” 

Harry đang hoang mang thì nghe cái tên của mình vang 
lên. Nó cố gắng một cách hết sức vất vả để làm ra vẻ 
như không nghe thấy cái âm thanh đang làm lỗ tai nó lùng 
bùng. 

... GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ 
CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA 
CON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN 


Gilderoy Lockhart 


QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU 
CON LÔI VỀ NHÀ.” 

Một sự yên lặng tuyệt đối. Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi 
tay Ron, tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu 
tro tàn. Harry và Ron ngồi đực mặt ra, như thể vừa bị một 
cuộn sóng trào quét qua tụi nó. Vài người phá ra cười, rồi 
từ từ, mấy chuyện bép xép tào lao lại rộ lên như thường 
lệ trong Sánh đường. 

Hermione xếp cuốn Lang Thang Với Ma Cà Rồng lại, ngó 
xuống đỉnh đầu của Ron. 

“Thiệt tình, tôi không biết bạn muốn cái gì, nhưng mà 
bạn...“ 


“Đáng đời chứ gì? Khỏi cần nói.” 

Ron quạu. Harry đẩy đĩa cháo của nó ra. Bụng đạ nó 
đang cồn cào đầy mặc cảm tội lỗi. Ông Weasley đang bị 
chất vấn ở sở làm. Đó là cách nó đền đáp ông bà Weasley 
về tất cả những gì họ đã làm cho nó trong mùa hè vừa 
qua tw? 

Nhưng nó cũng chẳng có thì giờ để dăn vặt lâu; giáo 
sư McGonagall đang đi đọc dãy bàn nhà Gryfñndor đế phát 
thời khóa biếu niên học mới. Harry nhận thời khóa biểu 
của nó và nhận thấy hai tiết đầu tiên tụi nó học với học 
sinh nhà Huífflepuffs là môn Thảo dược học. 


Harry, Ron và Hermione cùng đi với nhau ra khỏi tòa 
lâu đài, băng qua vườn rau cải, để tới nhà lông kính, nơi 
trồng các loài cây huyền bí. Cái thư Sấm coi vậy cũng làm 
được một điều hay: Hermione có vẻ cho rằng hai đứa nó 
bị trừng phạt như vậy là đủ rồi, nên lại tổ ra thân mật 
như xưa. 


° 


*« 147 .X* 


HARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Khi tụi nó đến gần nhà lông kính thì thấy cả lớp đang 
đứng cả bên ngoài đợi giáo sư Sprout. Harry, Ron và 
Hermione vừa nhập vô đám đó thì bên kia bãi cỏ xuất hiện 
cô Sprout đang sải bước, với thầy Lockhart tháp tùng. Cánh 
tay của giáo sư Sprout đầy vết băng bó, và Harry thấy cây 
Liễu Roi đứng xa xa đằng kia bây giờ cũng băng bó khắp 
cành, mặc cảm tội lỗi lại làm Harry nhói đau. 

Giáo sư Sprout là một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè 
bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ; áo 
quân và móng tay của bà lúc nào cũng dính đây đất, dì 
Petunia mà có nhìn thấy chắc phải té xỉu. Tuy nhiên, thầy 
Lockhart thì hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng 
láng e màu ngọc lam. Dưới cái nón, cũng màu ngọc lam 
viền vàng, được đội ngay ngắn một cách hoàn hảo, mái 
tóc vàng của thầy cũng sáng bóng lên. 

Tươi cười với đám đông học sinh đang tụ tập, Gilderoy 
Lockhart nói to: 

“Chào các em! Thầy vừa mới hướng dẫn giáo sư cách 
chăm sóc cây cổ thụ Liễu Roi cho đúng mực! Nhưng mà 
thầy chẳng muốn các con nghĩ là thầy giỏi môn Thảo dược 
học hơn cô ấy đâu nhé! Chẳng qua thầy tình cờ được gặp 
gỡ nhiều chủng loại thực vật độc đáo trong những chuyến 
đi của thây... “ 

Giáo sư Sprout trông bực bội thấy rõ, chẳng giống chút 
nào bản tánh vui tươi của cô thường ngày. Cô bảo: 

“Các trò, hôm nay nhà kính số ba.” 

Có tiếng rì rẫm hứng thú. Từ trước giờ bọn trẻ chỉ mới 
được học trong nhà kính số một - nhà kính số ba có những 
cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều. Giáo sư Sprout 
lấy một chiếc chìa khóa to tướng vẫn đeo ở thắt lưng để 


Gilderovy Loekharé 


mở cửa. Harry hít phải một luỗổng hơi có mùi đất ấm, phân 
bón trộn lẫn với mùi thơm nông nặc của mấy đóa hoa 
khổng lỏổ, đóa nào đóa nấy bằng cái tán dù, thòng lúng 
lắng dưới trần nhà. Nó sắp bước theo Ron và Hermione 
vào trong thì bị bàn tay thây Lockhart tứm lại. 

“Harry! Thây có đôi lời muốn nói với em... Giáo sư Sprout, 
trò Harry trễ vài phút chắc giao sư không phiển lòng chứ?” 

Trông vẻ mặt cau có của giáo sư Sprout thì đủ biết cô 
rất phiền lòng, nhưng thầy Lockhart vẫn đóng sập cánh 
cửa nhà kính ngay mặt cô mà nói: 

“Được phép rồi nhé!” 

Thây Lockhart quay lại Harry, mấy cái răng to trắng 
bóng của thầy lấp lánh ánh mặt trời khi thây lắc đầu: 

“Harry! Ôi, Harry! Harry! Harry!” 

Harry hoàn toàn không biết nên ứng xử ra sao, nền không 
nói gì cả. 

“Khi tôi nghe... Ôi, dĩ nhiên, đó là lỗi của tôi. Gậy ông 
đập lưng ông thôi.” 

Harry chẳng hiểu chút xíu gì về điều thầy Lockhart đang 
nói. Nó định bảo với thấy như vậy thì thầy Lockhart đã 
nói tiếp: 

“Không biết còn chuyện nào đáng kinh ngạc với tôi hơn 
nữa: lái xe hơi bay đến Hogwarts! Chà, đi nhiên tôi biết 
ngay tại sao trò lại làm như vậy. Chơi nổi mà. Harry, Harry, 
Harry! ,/ 

Cái cách thầy nhe ra được mọi cái răng trắng bóng, ngay 
cả khi không nói chuyện, thật là đáng chú ý. Thầy tiếp: 

“Tôi đã tập cho trò nếm mùi tiếng tăm rồi há? Đã gieo 


HAX4HY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


trong đầu trò cái ý ngông nghênh đó. Trò đã được lên ảnh 
trang nhứt báo chí với tôi, và trò không đợi nổi tới lần 
sau hả?“ 

“Dạ, không, thưa thầy...” 

“Harry, Harry, Harry! Tôi hiểu hết.” 

Thầy Lockhart chộp vai Harry: 

“Tự nhiên thôi, một khi đã bén mùi thì tự nhiên thèm 
đớp thêm một miếng nữa. Tôi chỉ trách tôi đã tập cho trò 
biết mùi, bởi vì nó lậm vô đầu trò rồi... Nhưng mà này, 
anh bạn trẻ a, trò đừng có tưởng lái xe bay mà có thể làm 
cho trò nổi tiếng được đâu. Cứ bình tĩnh đã! Còn chán khối 
thì giờ cho những chuyện ấy khi trò lớn lên. Chà, chà, tôi 
biết trò đang nghĩ gì! “Với thấy thì không sao, thâu đã là một 
phù thủ nổi tiếng thế giới mà! Nhưng mà khi tôi mười hai 
tuổi, tôi cũng chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt như trò 
bây giờ thôi. Thật ra, tôi có thể nói tôi không hẳn là vô 
danh tiểu tốt! ÝY tôi nói là trò cũng có chút tiếng tăm đấy, 
phải không nào? Mấy cái vụ giữa trò với Kẻ-mà-chớ-gọi-tên- 
ra ấy!” 

Thầy liếc cái thẹo trên trán Harry. 

“Tôi biết, tôi biết... Chuyện đó thì chẳng thể hay ho bằng 
như tôi được giải thưởng Nụ cười Quyến rũ Nhứt của Tuần 
báo Phù Thủu suốt năm kỳ liền... Nhưng mà đúng là trò 
bắt đầu trổ mòi đấy, Harry, đúng là trổ mòi rồi đó.” 

Thầy ném cho Harry một cái nháy mắt thân mật rồi 
sãt bước chân bó đi. 

Harry đứng trân như phống một lát, rồi sực nhớ lẽ ra 
mình phải ở trong lớp học Dược thảo, nó đẩy cửa nhà kính 
lách vào trong. 


w> 12D vá 


Gitderoy LLockhhnrt 


Giáo sư Sprout đang đứng đằng sau một cái băng dài 
kê trên giá đỡ đặt ở giữa nhà kính. Trên băng bày khoảng 
hai chục cặp mũ bịt tai đủ màu. Khi Harry đứng vào chỗ 
của nó giữa Ron và Hermione thì giáo sư Sprout nói: 

“Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. 
Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm?” 

Không ai tổ ra ngạc nhiên khi thấy bàn tay của Hermione 
giơ cao nhanh hơn hết thẩy. 

“Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo 
có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh.” 

Hermione đọc làu làu như thể nó đã nuốt cả cuốn cách 
giáo khoa vào bụng. 

“Thuốc này dùng để hồi phục những người bị biến hình 
hay bị mắc lời nguyên, giúp họ trở lại tình trạng nguyên 
thủy.” 

Giáo sư Sprout nói: 

“Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Gryffndor. Các loại Nhân 
sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. 
Tuy nhiên nó cũng nguy hiếm. Ai có thể giải thích được 
tại sao?“ 

Tay của Hlermione lại giơ cao trước mắt Harry, sém hất 
rơi cặp kính của nó. Cô bé trả lời ngay: 

“Vì tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai 
nghe phải.” 

“Rất đúng. Cho thêm mười điểm nữa. Bây giờ xem đây, 
những Nhân sâm mà chúng ta có ở đây hãy còn nhỏ.” 

Giáo sư chỉ vào một hàng chậu sâu và mọi người đồn 
tới để nhìn cho rõ. Hàng trăm, hay cỡ đó, chìm cây con 
mọc trong dãy chậu, lá màu xanh hơi dỏ. Harry thấy chúng 


HIRRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


chẳng có gì đáng chú ý lắm, và nó cũng không có chút 
khái niệm gì về cái mà Hermione gọi là “tiếng kêu của 
Nhân sâm”. 

Giáo sư Sprout bảo: 

“Mỗi người nhận một cặp mũ bịt tai.” 

Bọn trẻ nhào vô tranh giành để khỏi bị lãnh một cặp 
mũ hồng hay mũ xù lông. 

“Khi nào cô bảo các con mang vào thì các con phải nút 
chặt tai mìni: lại. Khi nào cởi ra dược thì cô sẽ giơ ngón 
tay cái ra hiệu. Chuẩn bị... Mang mú bịt tai!” 

Harry chụp cái mũ bịt tai lên tai nó, lập tức mọi âm 
thanh biến mất. Giáo sư Sprout đeo một cái mũ bịt tai màu 
hồng xù lông, cô xắn tay áo lên, bàn tay nắm chặt lấy 
một bụi cây mà nhổ mạnh. 

Harry thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc, nhưng có vẻ 

như không ai nghe thấy cả. 
| Thay vì rễ cây bị nhổ bật khỏi mặt đất, lại là một em 
bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mấy bám đây đất. 
Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước 
da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buồng phổi căng 
phập phông kia chứng tổ nó đang ra sức khóc rống lên. 

Giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để 
nhét cây Nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm 
ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. 
Giáo sư Sprout phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay 
cái ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt tai của cô. 

“Bởi vì mấy cây Nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng 
khóc của tụi nó chưa làm chết người.” 

Giáo sư nói một cách bình thản như thể cô chỉ vừa làm 


-_ @lilderoy Loockthart 


cái việc tưới cây hoa hải đường. 

“Nhưng chúng cũng dư sức làm cho các con bất tỉnh 
nhiều tiếng đồng hồ. Và bởi vì cô biết chắc là các con đều 
muốn còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho 
nên cô khuyên các con hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi 
thực tập ở đây. Khi nào hết giờ học cô sẽ lưu ý các con. 
Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập với một khay. Ở đây 
có hàng đống chậu... Còn phân bón thì trong mấy cái bao 
ở đằng kia nha... Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc 
độc, chúng đang mọc răng đấy!” 

Vừa nói, giáo sư vừa đột ngột tát một cái cây màu đó 
sậm, khiến nó co lại mấy cái xúc tu đài đã dám lén lút 
trườn lên vai cô. 

Harry, Ron và Hermione cùng một cậu bé tóc quăn bên 
nhà Huffflepuff lập thành một nhóm. Harry thường thấy cậu 
bé này nhưng chưa có dịp chuyện trò. Khi bắt tay Harry, 
cậu bé hớn hở nói: 

“Minh là Justin Einch-Fletchley. Mình biết bổ là ai, đĩ nhiên, 
bổ là Harry Potter lừng danh.... Và bề là Hermione Granger 
- người luôn đứng đầu mọi môn học.” 

Hermione đang bắt tay với Justin, nghe tới đó cũng rạng 
TỠ. 

“... Còn bổ nữa, Ron Weasley. Cái xe hơi bay đó của 
bổ phải không?” 

Ron không cười nổi. Cái thư Sấm rõ ràng vẫn còn ám 
ảnh nó. 

“Thầy Lockhart siêu quá hén?” 


Justin vui vẻ trò chuyện khi cả bọn bón phân rồng vô 
chậu cây. 


“ 


x> 123 øZx 


HARHV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


“Ống gan dễ sợ. Mấy bẻ đọc sách của ống chưa? Nếu 
mình mà bị một người sói dồn vô một cái quầy diện thoại 
công cộng, chắc mình chết vì sợ rồi, vậy mà thầy vẫn bình 
tĩnh và... Bứt!!!... Thật là phi thường. Mấy bê biết không, 
tên mình có trong danh sách tuyển vô trường Eton ấy chứ, 
nhưng mà mình vui hết biết luôn khi được đi học ở đây. 
Dĩ nhiên là má mình hơi thất vọng, nhưng từ khí mình 
đưa sách của thây Lockhart cho má đọc, mình thấy má bắt 
đầu hiểu là ¿ong nhà có một phù thủy được huấn luyện 
chu đáo thì cũng có ích về sau....” 

Sau mấy lời huyên thuyên này, bốn đứa không có mấy 
cơ hội để nói năng gì nữa. Tất cả tụi nó đều phải mang 
mũ bịt tai và cần phải tập trung chú ý vào mấy cây Nhân 
sâm. Giáo sư ŠSprout đã làm cho công việc có vẻ hết sức 
dễ dàng, nhưng mà thực ra chẳng dễ dàng chút nào. Mấy 
củ Nhân Sâm không chịu chui ra khỏi mặt đất đã đành, 
mà khi ra rồi lại không chịu trở vô. Chúng giẫy giụa, vặn 
vẹo, chân đá, tay đấm, lại còn nghiến răng trèo trẹo. Harry 
mất tới mười phút cố gắng lắm mới dồn được một em Nhân 
sâm đặc biệt mũm mĩm vô một cái chậu. 

Cuối buổi học, Harry cũng giống như những đứa khác: 
mồ hôi đầm đìa, mình mẩy ê ẩm, và khắp người dính bết 
sình đất. Mọi người đi thất thểu về lâu đài để tắm vội 
vàng một cái trước khi hộc tốc chạy trở vô lớp học môn 
Biến. 

Giờ học với giáo sư McGonagall bao giờ cũng căng thẳng. 
nhưng hôm nay lại đặc biệt khó. Mọi thứ năm ngoái Harry 
học được đường như đã rò rỉ ra ngoài bộ óc nó hết trơn 
trong suốt mùa hè rồi. Đáng lẽ biến một con bọ hung thành 
cái nút áo thì nó chỉ làm được có mỗi một việc là làm 
cho con bọ mệt bở hơi tai vì cứ phải lon ton chạy khắp 


Gilderoy Loekbar‹ 


mặt bàn để tránh cái đầu đũa phép của nó. 

Ron còn bị rắc rối to hơn nữa. Nó đã hàn cây đũa phép 
của nó bằng một thứ băng keo ếm bùa mượn của ai đó. 
Nhưng cây đữa trông có vẻ đã bị hư hại quá sức sửa chữa. 
Nó cứ kêu răng rắc rồi xẹt lửa vào những lúc lảng nhách, 
và cứ mỗi lần Ron cố gắng biến con bọ hung thành cái 
nút áo, thì cây đũa lại xịt khối mù mịt, dìm Ron trong cái 
biển khói xám dày kịt và nông nặc mùi trứng thối. Ron 
không nhìn thấy gì nữa, nên nó vô tình đè bẹp dí con bọ 
hung của mình dưới cái cùi chỏ. Nó đành đi xin một con 
bọ hung mới và giáo sư McGonagall không hài lòng chút 
nào về việc này. 

Khi chuông tan học reo, Harry thở phào nhẹ nhõm. Đầu 
no bây giờ như một miếng mốp bị vắt ráo rồi. Ai cũng lo 
sắp xếp học cụ để ra khỏi lớp, ngoại trừ Harry và Ron, 
hai đứa vẫn còn đang tức giận xỉa xói cây đũa phép vô 
mấy con bọ hung trên mặt bàn. 

“Đổ ngu ngốc... vô tích sự...” 

Cây đũa phép xì ra một chuỗi tiếng tiếng nổ lụp bụp 
như pháo chuột. Harry để nghị: 

“Hay là bỏ viết thư về nhà xin một cái khác?” 

“Ừ, phải, đặng nhận thêm một cái thư Sấm nữa hả? 
“Câu đũa của con @ãy là do lỗi của chính con”. Hừm!” 

Ron nhét cây đũa còn đang kêu xì xì vô túi xách của 
nó. 

Cả bọn kéo đi ăn trưa. Ở phòng ăn, Hermione khoe với 
tụi nó bộ nút áo khoác tuyệt hảo mà cô nàng vừa sản 
xuất bằng phép biến. Nhưng chuyện đó cũng không làm 
cho ai vui lên được chút nào. 


x» 125 ¿w 


HARRV POTFTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Harry bèn lập tức đổi để tài: 

“Trưa nay tụi mình có môn gì?” 

Hermione trả lời ngay: 

“Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.” 

Ron chụp tờ thời khóa biểu của Hermione: 

“Sao bồ lại khoanh hình trái tim tất cả những tiết học 
của thầy Lockhart như vầy?” 

Hermione nổi khùng lên, giật lại tờ thời khóa biểu. 

Ăn xong bữa trưa, tụi nó đi ra chơi ngoài khoảnh sân 
đầy bóng râm. Hermione ngồi xuống một bậc thểm đá và 
lại chúi mũi vô quyển Lang Thang Với Ma Cà Rông. Harry 
và Ron đứng nói chuyện về Quidditch một hồi thì Harry 
nhận thấy hình như mình đang bị theo đối chặt chẽ. Nó 
ngước nhìn lên, bắt gặp một thằng nhóc nhỏ xíu, tóc xám 
như lông chuột mà nó đã thấy trong buối lễ Phân loại vào 
tối hôm qua. Thằng nhóc đang tròn mắt nhìn Harry như 
thể bị thôi miên. Nó đang nắm chặt một vật trông như 
cái máy chụp hình thông thường của dân Muggle. Ngay 
khi Harry bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc, thằng: nhóc 
liền đỏ mặt ấp úng: 

“Anh Harry khỏe hóng? Em là... em là Colin Creevey.” 

Thằng nhóc nói như đứt hơi, đè đặt bước tới một bước. 

“Em cũng ở trong nhà Gryffindor. Anh thấy... thấy có 
phiển gì không nếu... nếu em chụp hình anh?” 

Thằng nhóc giơ cái máy chụp ảnh lên hỏi, mặt đây hy 
vọng. 

Harry hờ hững lập lại: 

“Chụp hình à?” 


&GiIđeroy Loekhbart 


Colin nhích tới một chút nữa, hăng hái nói tiếp: 

“Đế chứng tỏ là em có gặp anh. Em biết hết mọi chuyện 
về anh nhé. Ai cũng kể cho em nghe hết. Về chuyện anh 
đã sống sót như thế nào khi Kẻ-mà-ai-cứng-biết-là-ai-dấu tìm 
cách giết anh và rồi hắn biến mất như thế nào và đủ thứ 
chuyện về làm sao mà anh có vết thẹo hình tia chớp trên 
trán. (Mắt thằng nhóc soi mói mớ tóc rủ xuống trán Harry) 
Và một đứa cùng phòng em nói là nếu em dùng đúng thuốc 
rửa hình thì cái hình sẽ nhúc nhích nữa đấy.” 

Colin hít một hơi thật sâu, rồi run run vì hồi hộp, nói 
tiếp: 

“Ở đây lạ lùng ghê hén? Hồi trước em đâu có biết tất 
cả những chuyện kỳ cục em làm là phép lạ đâu, mãi tới 
khi em nhận được thư gọi nhập học trường Hogwarts. Ba 
em là người bán sữa, ống cũng không thể tin được là có 
một cái trường pháp thuật. Thành ra em chụp cả đống hình 
gởi về nhà cho ba xem, Nếu mà em có một tấm hình của 
anh thì thiệt là hay...“ 

Thằng nhóc nhìn Harry với vẻ van nài khẩn khoản 

“... Hay là nhờ bạn anh cảm máy chụp dùm, còn em 
thì đứng cạnh bên anh nha? Rồi sau đó anh ký vào tấm 
hình nha?” 

“Ký ảnh tặng hả? Mày đang phân phát ảnh có chữ ký 
hả, Potter? “ 

Giọng Malfoy thô lỗ vang vọng qua sân trường. Nó dừng 
chân ngay sau lưng Colin, cặp kè với hai thằng bạn du 
côn nối khố là Crabbe và Goyle. Đó cũng là một bộ ba ở 
trường Hogwarts. Malfoy rống lên với đám đông: 


v.. 127 .x 


IL\A RftY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MÁT 


“Mọi người sắp hàng mau lên! Harry Potter đang phát 
ảnh có chữ ký đấy!” 

Harry tức giận nắm chặt nắm tay, quát: 

“Tao không làm chuyện đó. Mày im đi, Malfoy!” 

Colin, thằng nhóc có thân hình chỉ to bằng cái cần cổ 
bò mộng của Crabbe, cố la to; 

“Chỉ tại anh ganh tức thôi” 

“Ganh tức?” 

Malfoy không cần cao giọng lắm vì một nửa sân trường 
giờ đây đang chú ý nghe nó. 

“Ganh tức cái gì? Tao đâu cần có cái thẹo giữa trán? 
Xin cám ơn à. Tao không nghĩ là phải chẻ đầu mình ra 
để tự làm cho mình đặc biệt.” 


Crabbe và Goyle cười lên hinh híc một cách ngu đẳn. 
Ron giận dữ nói: 
“Mày ăn ốc sên ởi, Malíoy!” 


Crabbe ngừng cười, bắt đầu xoa nắm đấm của nó với 
vẻ đe dọa. 

Malfoy khinh khỉnh nhạo báng: 

“Coi chừng đó, Weasley! Mày đâu muốn quậy hả, kẻo 
má mày đích thân đến trường lôi cổ mày về.” 

Nó nhại bằng một cái giọng the thé chói tai nhức óc: 

“Nếu con mà còn thò một ngón chân qua khỏi giới hạn” 

Một đám học sinh năm thứ năm nhà Slytherin ồổ lên 
CƯỜI fO. 

Malfoy lại cười ngạo nghề: 

“Thằng Weasley cũng muốn một tấm hình có chữ ký 


@iIderoy Lockhar( 


của mày nữa đó, Potter. Tấm hình đó đáng giá hơn cả khối 
nhà nó gom lại...“ 

Ron rút mạnh cây đủa phép dán băng keo của nó ra, 
nhưng Hermione đã đóng quyển Lang thang uới Ma cà rồng 
lạt và nói nhỏ: 

“Coi chừng!” 

Thầy Lockhart đang sải bước về phía bọn chúng, tấm 
áo chùng màu ngọc lam của thầy bay phất phơ phía sau: 

“Chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Ai đang phân phát 
ảnh có chữ ký hả?” 

Harry há miệng toan nói thì đã bị chặn họng bới cánh 
tay thầy Lockhart quàng qua vai nó và giọng vui vẻ nghe 
như sấm rên của thầy vang lên: 

“Lẽ ra tôi chẳng cần hỏi làm gì! Harry, chúng ta lại gặp 
nhau!” 

Bị kẹp bên hông của thầy Lockhart và nóng bừng lên 
vì ngượng, Harry nhìn thấy Malfoy linh vào đám đông với 
nu CƯỜI tự mãn. 

Thây Lockhart tươi cười với Colin: 

“Chụp đi, cậu Creevey. Hình có cả hai người thì không 
gì đẹp bằng, và đi hzi chúng tôi sẽ ký tên vào ảnh cho em.” 

Colin lóng ngóng với cái máy chụp ảnh, cậu vừa chụp 
xong thì chuông reo báo hiệu buổi học chiều bắt đầu. 

“Các trò đi thôi, tới lớp đi!” 

Thầy Lockhart bảo đám học trò trong sân, rồi thầy quay 
trở vô lâu đài với Harry vẫn bị kẹp một bên nách. Harry 
chỉ tước sao biết được câu thân chú có thể làm cho mình 
tan biến mất cho rồi. 


*» 1293 ¿x 


ẬT 


Sau khi đã chui vô trong lâu đài bằng cửa hông, thầy 
Lockhart nói bằng giọng cha chú với Harry: 

“Tôi có đôi lời khuyên khôn ngoan cho trò đây, Harry. 
Tôi đã che chắn cho trò trước ống kính của cậu bé Creevey. 
Nếu mà trong hình cậu ấy chụp có cả tôi đứng cùng thì 
bạn bè của trò sẽ không nghĩ là trò huênh hoang khoác 
lác...” 

Harry lắp bắp chưa thành câu thì thầy Leckhart dã lôi 
nó đi xuống hành lang rồi lên cầu thang. Học trò đứng 
đài dài dọc lối đi trố mắt ngó theo hai người. 

“Để tôi nói chc trò biết, mới tập tễnh như trò mà bày 
đặt phát ảnh có chữ ký thì chưa khôn lắm đâu - trông 
¿œò còn như một can lòng tong đầu bư, nói thật đó, Harry. 
Rồi sẽ đến cái lúc mà trò sẽ, như tôi đây, đi tới đâu cũng 
phải thủ sẵn cả xấp ánh, nhưng...“ 

Thây cười giòn: 

“Tôi nghĩ trò chưa tới ngày đó đâu.” 

Cả hai đã đến lớp học của thây Lockhart, và cuối cùng 
thầy cũng thả Harry ra. Nó kéo áo chùng của mình cho 
ngay ngắn lại rồi đi kiếm một chỗ ngồi ở tuốt dưới cuối 
lớp, giả bộ bận rộn xếp đếng tất cả bảy tác phẩm của 
thây Lockhart trước mặt mình, để mà tránh khỏi phải nhìn 
vào mặt tác giả. 

Những học sinh khác đang lục tục kéo vào lớp, Ron và 
Hermione ngồi xuống hai bên Harry. Ron nói: 

“Mặt bê nóng đến độ có thể chiên trứng chín được. Mà 
bổ nên cầu cho thằng nhóc Creevey đó đừng có gặp Ginny, 
nếu không hai đứa nó sẽ xúm nhau lập ra câu lac bộ những 
người ái mộ Hlarry Potter,” 


»> 130 ¿x 


Gilderoy Leckharé 


Harry đổ quạu: 

“Im đi.” Nó chỉ lo mấy tiếng “câu lạc bộ những người 
ái mộ Harry Potter” lọt tai thây Lockhart. 

Khi cả lớp đã ngồi xuống, thây Lockhart tằng hẳng tất 
to, tất cả im lặng ngay. Thây bước tới, cảm cuốn Du Ngoạn 
Với Những Con Quỷ Khổng Lô, bản của Neville, giơ lên cao 
để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt 
trên bìa cuốn sách. 

Ông chỉ vào bức chản dung và tự mình cũng nháy mắt: 

“Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, 
hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, 
năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quuến rũ nhứt 
của Tuân báo Phù thủy - Nhưng mà tôi không nói về chuyện 
đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm 
cười với ả đâu!” 

Thầy ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm 
CƯỜI gượng gạo. 

“Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của 
tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu 
bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả - 
chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, 
tiếp thu được bao nhiêu.“ 

Khi thây phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục 
giảng, thầy nói: 

“Các con có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm 
địt” 

Harry ngó xuống tờ giấy kiểm tra và đọc: 

1. Màu thầy Gilderou Lockhart thích nhứt là màu gì? 

2. Tham oọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là eì? 


MARRYV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


3. Cho đến na, theo ý trò, thành tựu 0 đại nhứt của thâu | 
Gilderov Lockhart là ơì? 


Cứ thê, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba 
trang giấy, đến câu cuối cùng là: 

54. Sinh nhật của thầu Gilderow Lockhart oào ngày nào? Và 
món quà lý tưởng tặng thầu là món øì? 


Nửa giờ sau, thây Lockhart đi thu bài làm của học trò 
và đọc lên ngay trước lớp: 

“Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu 
tôi yêu thích nhứt là màu tím hoa tử đinh hương hả! Tôi 
đã viết điều đó trong cuốn Một Năm Sống Với Người Tuyết. 
Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn Lang Thang Với Ma Cà 
Rông hơn nữa... Tôi đã nói rõ trong chương 12 là món quà 
sinh nhật lý tưởng cho tôi phải là một món dung hòa giữa 
dân biết pháp thuật và dân không có pháp thuật. Đương 
nhiên với một món quà như chai rượu mạnh lâu năm Ogden 
cỡ lớn thì tôi cũng chẳng từ chối.” 

'Thây lại ném cho lũ học trò một cái nhìn tĩnh quái. Ron 
bây giờ đã bắt đầu ngó thẦy Lockhart với vẻ bất tín nhiệm 
lộ rõ trên mặt, Seamus Finnigan và Dean Thomas ngôi trước 
mặt nó thì đang rung cả người vì cố nhịn cười. Ngược lại, 
cô bé Hermione thì đang chăm chú say sưa lắng nghe, đến 
nổi phát giật mình khi nghe thầy nhắc đến tên mình: 

“... nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật 
của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc và tiếp thị một 
loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế. Quả thực là 
một cô bé ngoan!... Điểm tối đa! Cô Hermione đâu nhỉ?” 


Gilderoy Loekhbart 


Thây búng ngón tay lên tờ giấy, và Hermione run rấy 
gìơ tay lên. Thầy Lockhart cười rạng rỡ: 

“Xuất sắc! Quả là xuất sắc! Mười điểm cho nhà Gryfindorl 
Và bây giờ... vào công việc thôi!” _ 

Thầy cúi xuống phía sau cải bàn giáo viên, nhấc một 
cái lổng đậy điệm kín mít đặt lên bàn. 

“Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị 
cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa 
nhứt mà thế giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ nhận thấy 
mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhứt đời tzong 
căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì 
không thể xảy ra nguy hiểm øgì cả. Tế¡i chỉ yêu cầu các trò 
giữ bình tĩnh mà thôi.” 

Đã cố kêm nén hết sức rồi cuối cùng vẫn khóng nhịn 
được, Harry chồm qua đống sách để nhìn cái lồng cho rõ 
hơn. Thầy Lockhart đặt một bàn tay lên nắp đậy lồng. Dean 
và Seamus đã thôi cười. Neville thì ngồi co rúm lại ở dãy 
bàn đầu. 

Thây Lockhart hạ thấp giọng: 

“Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to 
có thể kích động bọn chúng.” 

Khi cả lớp đã nín thở vì hỏi hộp, thầy Lockhart giỏ tấm 
vải che ra. Ông nói bằng giọng như thể trên cân khấu: 

“Vâng - Những con uêu Cornish oừa bị bắt.” 

Seamus không thể nín được nữa. Nó bật ra một tràng 
cười hô hố mà ngay cả thầy Lockhart cũng không thể nào 
nhầm với tiếng kêu hoảng sợ. Ông mỉm cười với Seamus: 


“Sao?” 


xe 133 


ˆ ẬTm. 


Seanauus suýt tắt thở vì nín cười: 

“Dạ, chúng cũng khônø... chúng không đến nỗi... rất 
nguy hiểm phải không ạ?” 

“Đừng tưởng bởi” 

Thầy Lockhart ngúc ngoắc chỉ một ngón tay về phía 
Seamus một cách khó chịu. 

“Chúng có thể trở thành đổ quỷ sứ dịch vật khó trị lắm 
đấy.” 

Những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. 
Chúng có những bộ mặt nhọn quất và giọng nói the thé 
nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí choé. 

Ngay khi cái nắp lỏng mới được hé ra, chúng đã hè 
¡hau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy 
chấn song ẩm 1, làm mặt chằng dọa mấy đứa ngồi gần 
đấy. 

Thầy Lockhart nói to: 

“Được đó, để coi các trò nghĩ sao về chúng!” 

Thầy mở cửa lỗổng ra. 

Lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu. Mấy con yêu 
nhí phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn. Hai con 
tứm lấy tai Neville nhấc bổng nó lên không trung. Nhiễu 
con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung toé miếng kính 
vỡ vào bọn yêu nhí bay đến phía sau. Đám yêu còn lại 
bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê 
giác khùng. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp 
lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh 
khỏi tường, lật ngược thùng rác, giựt cặp táp, sách vở rồi 
quảng hết ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ. 


xèe 134 sx 


Gilderoy Lockharwd 


Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống 
dưới gầm bàn mà ty nạn. Còn Neville thì đung đưa trên 
trần nhà, bám vào chùm đèn treo. Thây Lockhart quát: 

“Các trò lùa chúng vô chuồng! Gom chúng lại! Chúng 
chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà!” 

Thầy xắn tay áo, vung cây đũa phép của thầy lên và 
rống to: 

“Peskiptksi Pesternormmi!”1) 

Câu thân chú chẳng có chút xíu tác dụng nào hết. Một 
con yêu nhí giật được cây đũa phép, bèn quảng luôn ra 
ngoài cửa số. Thầy Lockhart nghẹn cổ, lặn ngay xuống dưới 
gầm bàn, chỉ thiếu chút xíu là bị Neville đè bẹp khi nó 
buông chùm đèn treo rớt xuống. 

Chuông reo hết tiết, mọi người chạy ào ra cửa lớp như 
điên. Tương đổi bình fĩnh lại sau đó, thầy Lockhart đứng 
thẳng lên, nhìn thấy Harry, Ron, và Hermione đang đi gần 
tới cửa, thầy bèn nói: 

“À, thầy định giao cho các trò nhiệm vụ lượm đám yêu 
nhí còn lại bỏ vô lồng cho thây.” 

Vừa nói xong, thây đã bước nhanh qua mặt tụi nó ra 
ngoài và vội vàng đóng lại cánh cửa sau lưng. 

Bỗng một con yêu nhí lao đến, đớp vô vành tai Ron, 
Ron rống lên đau đớn: 

“Mấy bồ có tr nổi ống không hả?“ 

Hermione điểm huyệt một lúc hai con yêu nhí nhờ bùa 
chú Đông lạnh, vừa bó chúng vô lồng, cô bé vừa nói: 


1. “Yêu cờ tinh, yêu cờ ranh, khôn cờ hồn thì cút xì xéo cho nhanh”. 


xi - =k .x* 


Ý. 
v'” 
ì. 


I1 VI VY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA Bí MẬY ° 


ý ø qua thầy muốn chúng mình có kính nghiệm thực 
tập.“ 

“Thực tập?” 

Harry kêu lên, trong lúc cố gắng chụn một con yêu nhí 
cứ nhảy múa ngoài tầm tay nó, lại còn thè lưỡi ra ghẹo 
nó nữa chứ. 

“Hermione ơi, thầy làm mà chẳng hiểu mình đang làm 
gì đâu!” 

“Tảm bậy. Bạn đọc sách của thầy rồi đó - thầy đã làm 
được bao nhiêu chuyện đáng kinh ngạc.“ 

Ron lẩm bấm: 


” 


“Đó là ổng nói... 


CHƯƠNG BÁY 


MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THÂM 


ấy ngày sau đó Harry đã phải tốn phần lớn thì giờ 

để lẩn tránh thầy Lockhart mỗi khi bắt gặp thầy xuất 
hiện ở hành lang. Nhưng tránh được Colin Creevey còn khó 
hơn nữa. Thằng nhóc đó hình như thuộc lòng cả thời khóa 
biểu của Harry. Có vẻ như không có gì làm cho thằng nhóc 
đó khoái hơn chuyện hỏi sáu bảy lần một ngày cái câu: 
“Anh Harry, khỏe không?” để được nghe lại câu Harry nói: 
“Chào Colin”, bất kể giọng của Harry đau khổ như thế nào. 

Con cú Hedwig vẫn còn giận Harry về cuộc du hành 
bằng xe hơi đây tai họa. Cây đũa phép của Ron thì vẫn 
lên cơn bất tử, sáng hôm thứ sáu đã tự động bắn vọt ra 
khỏi tay Ron trong giờ học Bùa chú và ghim đúng giữa 
hai đầu chân mày của giáo sư Flitwick, gây ra một nhọt 
ung mủ phập phỏng ngay tại chỗ. Bị hết chuyện này tới 
chuyện kia, cho nên Harry mừng hết sức khi tới ngày nghỉ 
cuối tuần. 

Nó, Ron và Hermione dự định đến thăm lão Hagrid vào 
sáng thứ bảy. Nhưng mà buổi sáng đó, trong lúc còn có 
thể ngủ ngon lành thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa, thì nó 
bị Oliver Wood đánh thức dậy. Wood là đội trưởng đội 
Quidditch của nhà Gryffindor. 

Harry vẫn còn ngái ngủ: 


“Chuyện... gì... vậy?” 


vw» 137 vw 


I.AQRRV POTTER VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


Wood giục: 

“ĐI tập Quidditch! Mau lên!” 

Harry liếc ra cửa số. Một làn sương mỏng còn giăng ngang 
bầu trời đang ứửng ánh vàng. Bây giờ thức giấc rồi, Harry 
không hiểu làm sao lúc nãy mình có thế ngủ được trong 
sự huyên náo chí choa chí choét của lũ chim chóc ngoài 
kia. 

Harry rên rỉ: 

“Anh Oliver! Mới rạng sáng mà!” 

“Đúng vậy!” 

Wood nói. Ánh chàng này là một học sinh năm thứ sáu 
to cao, lúc này đang bừng bừng nhiệt huyết đến nỗi mắt 
lóe hào quang. Wood hớn hở nói: 

“Đây là một phần trong chương trình luyện tập mới của 
tụi mình. Dậy đi! Lấy chổi đi với anh! Vẫn chưa có đội 
nào bắt đầu luyện tập; chúng ta sẽ khai trương mùa luyện 
tẬp qăm nay...“ 

Harry ngáp dài và khẽ rùng mình. Nó lỗổm cổm bò ra 
khỏi giường, mò mẫm tìm bộ quân áo chơi Quidditch. Wood 
nÓI: 

“Cừ lắm! Hẹn gặp em ở sân bóng trong mười lăm phút 
nữa nhé.” 

Khi đã 8m ra bộ đỗ mặc chơi Quidditch màu tía và trùm 
thêm tấm áo choàng cho ấm, Harry viết nguệch ngoạc một 
bức thư ngắn, giải thích cho Ron biết nó đi đâu. Rồi nó đi 
xuống cái cầu thang xoắn ốc, vào phòng sinh hoạt chung, 
với cây chổi Nimbus 2000 vác trên vai. Nó vừa mới ởi tới 
cái lỗ chân dung Bà Béo thì nghe có tiếng lách cách phía 
sau và nhìn thấy Colin đang lao nhanh xuống cầu thang 


Máu bùn và những tiếng thì thẩm 


xoắn, cái máy chụp hình đuđg đưa như điên dưới cổ, còn 
tay thì đang nắm chặt cái gì đó. 

“Anh Harry! Em nghe có ai đó kêu tên anh trên cầu 
thang. Anh coi em có cái gì nè! Em đã rửa ảnh xong, em 
muốn cho anh coi...” 

Harry điếng người nhìn sững tấm hình mà Colin chìa 
ra ngay dưới mũi nó: 

Một ông Lockhart đen trắng dì động được đang kéo một 
cánh tay mà Harry nhận ra là tay nó. Nó hài lòng thấy 
là hình ảnh của nó đang ra sức kháng cự, không chịu bị 
lôi kéo vô khung hình. Như nó nhìn thấy trong tấm ảnh 
thì thây Lockhart chịu thua, mất cả hứng, và thở phì phò 
vào cái biên trắng bóc của tấm ảnh. 

Colin sốt sắng hỏi: 

“Anh ký tên vô nha?” 

“Không.” 

Harry nói dứt khoát, mắt đảo quanh phòng để yên chí 
là trong phòng không có ai. 

“Anh rất tiếc, Colin à, nhưng mà anh đang vội... luyện 
tập Quidditch. 

Harry trèo qua cái lỗ chân dung Bà Béo. Colin trườn luôn 
qua cái lỗ theo Harry. 

“Ôi, hay quá! Chờ em với! Từ trước giờ em chưa từng 
xem qua trận Quidditch nào.” 

“Chán phèo à!” 

Harry nói nhanh, nhưng Colin chẳng thèm nghe nó, mặt 
thằng nhóc bừng lên vẻ phấn khích. 

“Anh là tầm thủ đội tuyển Nhà trể nhứt trong vòng một 


HORRV POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


trăm năm nay, phải không anh Harry? Phải không anh?” 

Thằng nhóc Colin lẽo đẽo theo Harry và lải nhải nói: 

“Chắc là anh xuất sắc lắm. Em chưa bao giờ bay. Có 
dễ không anh? Có phải cây chổi đó của anh không? Có 
phải nó là cây chổi xịn nhứt không?” 

Harry không biết làm sao thoát được thằng nhóc con ấy. 
Nó thấy đau khổ như người phải mang một cái bóng lắm 
mồm. Colin cứ nói không ngừng để thở: 

“Em chẳng hiểu gì về môn Quidditch hết. Có đúng là 
có bốn trái banh không? Có đúng là có hai trái banh chuyên 
đấm ngã cầu thủ ra khỏi chổi không?” 

Harry đành phải giải thích luật lệ phức tạp của môn 
Quidditch, nói một cách nặng nhọc: 

“Phải. Hai trái banh đó kêu là Bludger. Có hai tấn thủ 
trong mỗi đội cẩm gậy đánh đuổi mấy trái Bludger ra khỏi 
sân của đội mình. Hai anh Fred và George là tấn thủ của 
đội nhà Gryffindor.” 

“Còn mấy trái banh khác dùng để làm gì?” 

Colin vừa hỏi vừa đi gấp lên mấy bước vì lúc nãy cứ 
há hốc mồm mà ngó Harry trân trân. 

“À, trái Quaffle - trái banh đỏ lớn nhứt ấy ~ là trái banh 
dùng để ghi bàn thắng. Ba truy thủ của mỗi đội chuyển 
Quaffle cho nhau và tìm cách thảy nó vào những cột gôn 
vào cuối mỗi đợt chuyển banh. Mỗi đầu sân có ba cột gôn 
mang ba cái vòng,” 

“Còn trái banh thứ tư...” 

“Là trái Snitch vàng. Nó rất nhỏ, rất nhanh, và rất khó 
bắt. Nhưng đó là công việc mà tầm thủ phải làm. Bởi vì 
một trận Quidditch không thể nào kết thúc nếu không ai 


x* 140 x 


Máu bùn và những tiếng thì thầm 


bắt được trái banh Snitch. Bất cứ tâm thủ của đội nào mà 
"bất được trái Snitch thì giành được một trăm năm chục 
điểm cho đội của mình.” 

Colin hỏi với vẻ kính trọng: 

“Và anh là tâm thủ của đội Gryffindor, phải không?” 

Hai người đã ra khỏi lâu đài và bắt đầu băng qua bãi 
cỏ đẫm sương đêm. Harry nói: 

“Phải. Và có một thủ quân nửa. Anh ấy bảo vệ các cột 
gôn. Ừ..., vậy đó.” 

Nhưng Colin vẫn không chịu ngừng hỏi Harry suốt con 
đường đổ dốc qua những bãi cỏ đến sân Quidditch. Harry 
chỉ rảy được thằng nhóc ra khi nó vào phòng thay đỏ. Colin 
gọi vói theo sau Harry bằng một giọng véo von như sáo 
thối: 

“Em đi kiếm một chỗ ngồi tốt nha anh Harry!” 

Thế là thằng nhóc nhanh nhẩu trèo lên khán đài. 

Những người khác trong đội Gryffindor đã có mặt trong 
phòng thay đồ. Wood là người duy nhứt trông có vẻ hoàn 
toàn tỉnh táo. Fred và George, mắt còn híp, tóc rối bù, đang 
ngôi lừ thừ bên cạnh Alicia Spinnet. Cô học sinh năm thứ 
tư này dường như đang gật gù với bức tường sau lưng. 
Hai truy thủ khác là Katie Bell và Angelina johnson đang 
ngôi đối diện họ, ngáp dài ngáp vắn. 

Wood liếng thoắng nói: 

“Kìa Harry, sao em tới trễ vậy? Nào, anh có vài lời vắn 
tất với tất cả các em trước khi chúng ta ra sân luyện tập, 
bởi vì anh đã dành cả mùa hè để lập ra cả một chương 
trình luyện tập mới. Cái chương trình này, anh thực sự tin 
là sẽ làm thay đổi tất cả...” 


HARHVY P4TTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Wood đang cẩm một họa đồ sân bóng Quidditch, trong 
đó anh vẽ vô số đường ngang đường dọc và những mũi 
tên bằng đủ màu mực khác nhau. Wood rút cây đũa phép 
của mình ra, gõ vào tấm họa đồ, những mũi tên bắt đầu 
bò ngoằn ngoèo khắp họa đổ như những con sâu. Khi Wood 
bắt đầu bài thuyết trình về chiến thuật mới của mình thì 
cái đầu của Fred gục sang phải, tựa lên vai của Alicia, và 
bắt đầu ngáy. 

Wood mất gần hai mươi phút để giải thích tấm họa đồ 
thứ nhứt, vừa xong tấm đó lại xuất hiện tấm thứ hai, và 
đưới tấm thứ hai đó còn tấm thứ ba nữa. 

Hary đấm mình trong trạng thái vật vờ trong khi Wood 
cứ đều đều nói míiết. 

Cuối... cuối... cuối cùng, Wood kết thúc bằng hai tiếng: 

“Vậy đó...” 

Harmy bị lôi ra khỏi cơn mơ đây luyến tiếc, với bao nhiêu 
là món ăn nó sắp được thưởng thức tới nơi ở bàn điểm 
tâm trong lâu đài. 

“Rõ cả chứ? Có thắc mắc gì không?” 

George giật mình thức giấc hỏi: 

“Em có một câu hỏi, anh Oliver à. Tại sao anh không 
nói với tụi em tất cả những chuyện này vào ngày hôm 
qua, lúc tụi em còn tỉnh táo?” 

Wood không hài lòng chút nào. Anh quắc mắt nhìn cả 
đám, nói: 

“Nè, cả đám nghe đây. Lẽ ra chúng ta đã giành được 
cúp Quidditch năm ngoái. Chúng ta dễ dàng trở thành đội 
chơi hay nhứt. Nhưng không may, do những tình huống 
vượt ngoài tâm tay của chúng ta...” 


**» 142 xé 


Máu bùn và những (iếng thì thâm 


Harry loay hoay trên ghế khổ sở vì mặc cảm tội lỗi. Nó 
đã nằm bất tỉnh trong bệnh thất trong lúc diễn ra trận chưng 
kết Quidditch của niên học trước; nghĩa là vắng Hary, đội 
Gryffndor thiếu mất một cầu thủ và đã chơi một trận thua 
xiếng liếng, tệ nhất trong ba trăm năm nay. 

Wood ngừng mấy giây để lấy lại bình tĩnh. Trận thua 
cuối cùng đó rõ ràng là vẫn còn đầằn vặt anh. 

“Thành ra năm nay chúng ta phải luyện tập chuyên :ần 
hơn bao giờ hết... Được rồi, chúng ta hãy ra sân và thực 
hành các lý thuyết mới” 

Wood la to, nắm lấy cán chổi của mình, Iinở đường ra 
khỏi phòng thay đổ. Theo sau là các câu thủ trong đội, 
người nào người nấy chân PhE) còn cứng đơ, miệng ngáp 
đến sái quai hàm. 

Nãy giờ cả đội đã ở trong phòng lâu đến nỗi mặt trời 
bây giờ đã lên cao, mặc dù vẫn còn ch: sương giá loáng 
thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động. Ki Harry bước 
vào sân, nó nhìn thấy Ron và Hermione ngồi bên cạnh nhau 
trên khán đài. 

Ron ngờ vực hỏi: 

“Các bạn tập xong rồi hả?” 

“Còn chưa bắt đầu nữa là!” 

Harry đáp, nhìn một cách đây ganh ty mấy miếng bánh 
mì nướng trết mứt mà Ron và Hermione đã mang ra từ 
Đại Sảnh đường. Nó nói: 

“Nãy giờ anh Wood chỉ mới đạy xong chiến thuật mới 
của ảnh.” 

Nó trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất một cái, phóng 
vút lên không trung. Không khí ban mai mát mẻ vuốt qua 


xe 143 ý 


HÀ RRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


mặi nó làm nó tỉnh nhanh hơn bài diễn văn dài thượt của 
_ Wood. Được trở lại sân Quidditch thật là tuyệt vời. Nó xả 
hết tốc lực bay vòng quanh sân vận động, đua với Fred 
và GeOrge. 

kh! chúng vòng qua một góc sân vận động, Fred kêu 
lền: 

“Tiếng gì tách tách nghe mắc cười quá vậy?” 

Harry ngó xuống khán đài. Thằng nhóc Colin đang ngôi 
trên một trong những băng ghế cao nhứt, máy chụp hình 
giơ cao, chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác, cái 
tiếng bấm máy tách tách được khuếch đại một cách lạ lùng 
trong sân vận động vắng vẻ mênh mông. 

Thằng nhóc kêu the thé: 

“Nhìn đây nè, anh Harry! Nhìn đây!” 

Fred hỏi: 

“Ai đó?” 

Harry nói dối: 

“Chẳng biết.” 

Nó tăng tốc độ để vọt càng xa Colin càng tốt. 

Wood, mặt mày nghiêm nghị, lướt trong không trung 
hướng về phía bọn chúng. Anh hỏi: 

“Có chuyện gì đó? Tại sao thằng nhóc năm thứ nhứt 
đó chụp hình ? Anh không ưa chút nào hết, Nó có thể là 
một tên gián điệp nhà Slytherm, mưu toan khám phá chương 
trình huấn luyện mới của chúng ta.” 

Harry vội nói: 

“Nó là học sinh nhà Gryffindor.” 


George nói thêm: 


Máu bùn và những (tiếng thì thâm 


“Và tụi Slytherin không cần gài gián điệp ở đây, anh 
Oliver à.” 

Wood bực bội hỏi lại: 

“Dựa vào đâu mà em nói chắc vậy?” 

“Bởi vì đích thân chúng đã đến đây rồi.” 

George nói và chỉ cho Wood thấy. 

Nhiều người mặc áo chùng xanh lá cây đang đi vào sân 
vận động, chổi cầm tay. 

Wood tức giận rít lên: 

“Không thể nào tin được! Mình đã đăng ký sân vận động 
vào ngày hôm nay rồi mà! Chúng ta phải làm cho ra lẽ 
chuyện này mới được.” 

Wood lao xuống mặt đất, trong cơn tức giận nên đáp 
xuống có hơi mạnh hơn dự định, khiến cho anh lảo đảo 
một tý khi trèo xuống khỏi cây chối. Harry, Fred và George 
theo sau. q 

Wood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherm: 

“Flint Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn 
bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!” 

Marcus Flint to xác còn hơn cá Wood, Với một cái nhìn 
xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt, hắn đáp: 

“Thiểu gì chô cho tất cả chúng ta, hả Wood?” 

Angelina, Alicia, và Katie cũng đã kéo đến. Bên đội 
Siytherin không có đứa con gái nào - cả bọn chúng đứng 
kể vai nhau, mặt đối mặt với đội Gryffindor, thách thức. 

Wood khạc ra sự tức giận một cách quyết liệt: 

“Nhưng tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước!” 


ve 145 


HARR(V POTTEN VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Flnt nói: 

“AI! Nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo 
sư Snape ký đây. “Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slvtherrn 
luuện tập ở sân Quidditch hôm nay 0ì cần huấn luyện tầm thủ 
mới của đội.” 

Wood bị phân tán, hỏi ngay: 

“Tụi bây có tâm thủ mới hả? Đâu?” 

Từ đằng sau sáu cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt 
Wood xuất hiện một cầu thủ thứ bảy, nhỏ con hơn, nụ 
cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt. Đó 
chính là Draco Malfoy. 

Fred ngó Malíoy không ưa chút nào: 

“Mày là con trai của Lucius Malíoy hả?” 

“Mày dám nhắc đến ông Lucius Malfoy thì hay thật.” 

Flnt nói trong khi cả đội của hắn nhe răng cười toét, 

“Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà ông 
đã tặng cho đội Slytherin.” 

Tất cả bảy cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao 
cây chổi của chúng. Bảy cán chổi hàng hiệu mới toanh cực 
kỳ bóng loáng và bảy bộ chữ bằng vàng xịn ráp thành 
nhãn hiệu Nimbus 2001 sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban 
mai trước mũi bọn Gryffindor. 

“Mô-đen tối tân nhứt. Chỉ mới ra lò tháng trước.” 

Flint nói với vẻ hờ hững, tay phi một hạt bụi ở đuôi 
cán chối của hẳn. 

“Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000 cũ, hơn đủ điều... 
Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm, thì chỉ đáng đem 
quết ván.” 


Máun bùn và những tiếng thì thầm 


Nó nhe răng cười độc địa với Fred và George, cả hai 
đứa đều đang nấm chặt cán chối Cleansweep 5. 

Trong một lúc không ai trong đội Gryffindor nói được 
lời nào. Nụ cười tự mãn trên mặt Malfoy toét rộng tới mang 
tai khiến cho đôi mắt lạnh lùng của nó chỉ còn là hai cái 
khe ti hí. 

Flint lại nói. 

“Chà. Coi kìa! Một cuộc lấn sân.” 

Ron và Hermione đang băng qua bãi cỏ để coi chuyện 
gì dang xảy ra. Ron hỏi Harry: 

“Chuyện gì vậy? Sao bổ không tập nữa? Mà nó làm gì 
ở đây vậy?” 

Ron đang ngó Malfoy trong bộ áo chùng của đội Slytheri. 
Malfoy nói với giọng bảnh chọc: 

“Tao là tâm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi 
người đang ngưỡng: mộ mấy cây chối mới mà ba tao vừa 
tặng cho đội.” 

Ron trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chối 
siêu mới trước mặt nó. 

Malíoy nói êm ái: 

“Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể 
quyên một ít vàng để đổi chối luôn. Tựi bây nên bán tống 
bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi; tao cá viện 
bảo tàng sẽ mua chúng!” 

Đám câu thủ Slythern phá ra cười hô hố. Hermione nói 
giọng sắc xảo: 

“Ít nhứt thì không ai trong đội Gryffindor phải m4 cái 
vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội chỉ bằng tài năng 
thuần túy.” 


ws 147 


HARRV POTTEHR VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Cái vẻ bảnh chọc trên mặt Malfoy chập chờn như ngọn 
nến trước gió. Nó khạc ra: 

“Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh Mudblood bẩn thỉu.” 

Harry biết ngay lập tức là Malfoy vừa nói một điều hết 
sức tổi tệ, bởi vì lời nó vừa dứt là dậy lên tức thì tiếng 
gầm phẫn nộ. Flint phải xông ra chắn trước mặt Malfoy 
để ngăn Fred và George nhảy xổ vào nó. Alicia thét lên: 

“Sao màu dám hả?” 

Còn Ron thì thò tay vô áo chùng của nó rút ra cây đũa 
phép, nó gào lên: 

“Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!” 

Nó tức giận chỉa đầu đũa vào mặt Malfoy đang nấp dưới 
cánh tay Flint. 

Một tiếng nổ vang đội khắp sân vận động và một tỉa 
sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron vọt lên, trúng ngay 
bụng nó, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ. 

Hermione thét lên: 

“Ron! Ron! Bạn có sao không?” 

Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành 
lời. Thay vì lời nói thì nó ợ một cái đễ sợ và một con ốc 
sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi. 

Bọn Slytherin phá lên cười đến đờ cả người. Flint cười 
đến gập đôi người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh 
của nó mới đứng nổi. Malfoy thì cười đến bò lăn bò càng, 
nắm tay đấm xuống đất lia lịa. 

Cả đội Gryffindor vây quanh Ron. Nó vẫn cứ tiếp tục 
phun ra mấy con ốc sên bự. Không ai có vẻ muốn đụng 
vào nó. Harry nói với Hlermlone: 


Máu bùn và những tiếng thì thầm 


“Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi, nhà bác 
ấy gần đây nhứt.” 

Hermione dũng cảm gật đầu, rồi hai đứa đỡ hai cánh 
tay Ron kéo lên. 

Thằng nhóc Colin đã từ trên khán đài chạy xuống, bây 
giờ chạy loăng quăng bên cạnh Harry và Hermione khi hai 
đứa dìu Ron ra khỏi sân banh. 

“Có chuyện gì vậy anh Harry? Chuyện gì vậy? Ảnh Ron 
bị bịnh hả? Anh chữa trị cho ảnh được không? 

Ron lại bụm miệng, và một con ốc sên nữa lại nhảy 
ra. 

“Ối, anh Harry, anh giữ cho anh ấy yên được không?” 

Thằng nhóc bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó, giơ máy chụp 
hình lên bấm. 

Harry nổi giận quát: 

“Đi chỗ khác chơi, Colin!” 

Nó và Hermione đỡ Ron ra khói sân vận động, băng 
qua sân chơi, tiến về phía bìa rừng. Khi căn chòi của lão 
Hagrid hiện ra trong tâm mắt, Hermione bảo: 

“Gần tới rồi, Ron. Chút xíu nữa là bồ khỏe thôi... gần 
tới rồi...” 

Chúng chỉ còn sáu bảy thước nữa là tới được nhà lão 
Hagrid thì cánh cửa căn chòi mở ra. Nhưng không phải 
lão Hagrid bước ra. Chính là Gilderoy Lockhart mặc tấm 
áo chùng màu hoa cà nhạt nhứt hôm nay đang sải những 
bƯớc đài, đi ra. 

Harry vội suyt mấy bạn: 


“Lẹ lên, trốn vô đây.” 


x* 1498 ¿x 


HAHHY PGTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Nó kéo Ron ra sau một bụi cây gần đó, Hermione đành 
phải trốn theo, vẻ bất đắc di. 

Thầy Lockhart đang nói to với lão Hagrid: 

“Chỉ là vấn đề đơn giản thôi nếu bác biết bác đang làm 
gì. Khi nào bác cần tôi giúp, bác biết tìm tôi ở đâu mài! 
Tôi sẽ cho bác mượn cuốn sách của tôi. Tôi thật là ngạc 
nhiên thấy bác không có một cuốn nào. Tôi sẽ ký tặng 
một cuốn vào tối nay và gởi cho bác. Thôi, chào nhé!” 

Nói rồi thầy Lockhart sải bước về phía lâu đài. 

Harry đợi đến khi thầy Lockhart đi khuất mắt mới kéo 
Ron ra khỏi bụi cây và đi tới cửa nhà lão Hagrid. Chúng 
khẩn cấp đập cửa. 

Lão Hagrid xuất hiện tức thì, vẻ mặt cáu kỉnh hết sức. 
Nhưng khi nhận ra khách là ai, mặt lão liền sáng rỡ lên 
ngay: 

“Đang thắc mắc không biết chừng nào tụi bay mới đến 
chơi... Vô đi, vô đi! Cứ tưởng là giáo sư Lockhart quay trở 
lại.“ 

Harry và Hermione đỡ Ron qua ngưỡng cửa vào căn chòi 
một gian của lão Hiagrid. Bên trong có một cái giường khổng 
lỗ chiếm một góc, còn góc kia là bếp lửa ấm áp đang cháy 
bập bùng, củi nỏ reo lép bép. Vừa đỡ Ron ngồi xuống một 
cái ghế, Harry vừa giải thích sự cố bọn chúng gặp phải, 
nhưng trông lão Hagrid không có vẻ gì lo lắng về cái tai 
họa ói ra sên của Ron. Lão đặt một cái chậu đồng to trước 
mặt Ron để hứng ốc sên, vui vẻ nói: 

“Ói ra thì tốt hơn nuốt vô. Cho chúng ra hết đi Ron.” 

Hermione nhìn Ron cong người ói vô cái chậu, lo lắng 
nói: 


x* 15D ¿x 


Máu bùn và những tiếng thì thầm 


“Mình thấy không thể làm gì khác hơn là chờ cho tới 
lúc ói hết ra. Lời nguyễn độc dó đã linh nghiệm đúng lúc 
nhứt, nhưng nhè đâu cây đũa phép gãy... ˆ 

Lão Hagrid lăng xăng trong chòi pha trà đãi khách. Con 
chó săn to đùng của lão là con Fang lại nhỏ dãi cùng người 
Harry. Vừa gãi tai Fang, Harry vừa hỏi: 

“Thầy Lockhart muốn gì ở bác vậy?” 

Lão Hagrid lầu bầu: 

“Khuyên bảo bác về chuyện trục xuất hà bá ra khỏi 
giếng.” 

Lão dọn con gà trống bị vặt lông một nửa ra khỏi cái 
bàn mòn vẹt, để đặt lên đó một ấm trà, rồi nói tiếp: 

“Làm như bác không biết! Lại còn nổ về một mụ thần 
báo tử nào đó mà ổng đã trục xuất Nếu ba mớ chuyện 
đó mà đúng tới một chữ thì bác nuốt trọn cái ấm này.” 

Harry nhìn lão Hagrid ngạc nhiên vì trước đây lão chưa 
bao giờ chỉ trích một giáo sư nào của trường Hogwarts. Tuy 
nhiên, Hermione nói, hơi cao giọng hơn thường ngày: 

“Cháu thấy bác hơi thiếu công bằng. Chắc chắn giáo sư 
Dumbledore chọn thầy Lockhart vì nghĩ thây là người phù 
hợp nhứt với chức vụ...“ 

“Chứ không phải ổng là người duy nhứf nhận công việc 
đó hả?” 

Lão Hagrid bày ra một dĩa kẹo mật trong khi Ron vẫn 
đang khạc nhổ ầm ï vô trong cái chậu. 

“Và bác nói là người duy nhứt. Rất khó mà tìm được 
người nào chịu lãnh môn Nghệ thuật Hắc ám. Người ta 
không thích dây dưa với cái thứ đó, các cháu hiếu không? 


ẬT 


Người ta bắt đầu tin là cái môn đó hãm tài xúi quấy lắm. 
Cho đến nay chưa có ai làm được công việc đó lâu cả. 
Bây giờ kể cho bác nghe coi.” 

Lão hất đầu về phía Ron, hỏi: 

“Mà lúc nãy nó định nguyễn rủa ai vậy?“ 

“Malfoy chửi Hermione bằng một tiếng gì đó - chắc là 
tổi lắm, vì ai nghe cũng phát điền lên.” 

Ron ngóc đầu lên khỏi mặt bàn, mặt mày xanh xao yếu 
ớt, giọng khàn khân: 

“Quá tôi chứ gì nữa. Malfoy gọi Hermione là “Mudblood” 
đó bác Hagrid!” 

Chưa dứt câu, Ron lại thụp xuống khỏi mặt bàn vì một 
con ốc sên khác muốn nhảy ra. Lão Hagrid hết sức phân 
nộ. Lão gầm gừ với Hermione: 

“Ai cho thằng Malfoy nói vậy chớ!” 

Hermione đáp: 

“Nó nói vậy mà. Nhưng cháu không hiểu ý nghĩa tiếng 
đó. Dĩ nhiên là cháu có thể đoán là nó thỏ tục lắm...” 

Ron lại ngóc đầu lên vừa thở vừa nói: 

“Đó là điều xúc phạm nhứt mà thằng ấy có thể nghĩ 
ra. Mudblood/ là “Máu bùn”, tiếng miệt thị để gọi một người 
do Muggle sinh ra - tức là người có cha mẹ không phải 
là phù thủy. Có những phù thủy —- như gia đình Malíoy 
chẳng hạn — cứ cho là mình cao quí hơn thiên hạ bởi vì 
cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng.” 

Ron ợ một cái nhỏ, phun ra một con ốc sên con vô lòng 
bàn tay đang xòe ra. Nó quăng con sên vô chậu rồi nói 
tiếp: 


Máu bùn và những tiếng thì thầm 


“Tôi muốn nói, tất cả chúng ta đều biết huyết thống không 
cứ phải đặc quyển cho ai hết. Coi bạn Neville kìa - bạn 
ấy mang giòng máu phù thủy thuần túy ấy, vậy mà dựng 
một cái vạc cũng dựng không xong nữa là.” 

Lão Hagrid bổ sung với vẻ tự hào: 

“Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được 
lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được 
đâu?” 

Câu nói của lão làm cho mặt Hermione ửng đỏ như gấc 
chín. 

Ron vừa đưa bàn tay run run lau mô hôi trán, vừa nói: 

“Miệt thị người ta như vậy thực là xấu xa. Mẩu bùn, tức 
là máu thường, không phải máu quí tộc phù thủy. Thiệt 
là khôi hài. Vả lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. 
Nếu chúng ta không kết hôn với Muggle thì chúng ta đã 
tuyệt chủng rồi.” 

Ron lại thụp đâu xuống khỏi mặt bàn. Lão Hagrid bèn 
nói †O: 

“Được, bác không rầy cháu về chuyện cháu muốn nguyễn 
rủa thằng đó đâu, Ron. Nhưng cũng may là cây đũa phép 
của cháu lại chỉa ngược vô cháu. Chứ nếu cháu mà rủa 
trúng thằng Maloy thì thế nào Lucius Malfoy cũng hầm 
hè vô trường kiếm chuyện. Ít ra như thế này thì cháu còn 
đỡ phải gặp rắc rối với lão ta.” 

Harry muốn nói là rắc rối gì cũng không thể tệ hơn 
chuyện ốc sên cứ từ miệng mình nhảy ra miết. Nhưng nó 
không thể nào há miệng nói được. Viên kẹo mật của lão 
Hagrid đã làm hai hàm răng của nó dính chặt nhau. 

“Ờ, Hamyl” 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Lão Hagrid đột ngột kêu lên như thể vừa chợt nhớ ra 
điều gì: 

“À, có chuyện cần phải làm mỉnh bạch với con đây. 
Nghe nói con đang phân phát ảnh có chữ ký hả? Vậy sao 
bác không được phát tấm nào hết vậy?” 

Harry tức giận vặn muốn trẹo quai hàm, cho hai hàm 
răng tách ra. Nó nóng nảy nói: 

“Ccn không hể tặng ảnh ký tên gì cả. Nếu mà thầy 
Lockhart cứ loan truyển...” 

Nhưng lão Hagrid đã phá ra cười: 

“Bác chỉ đùa thôi mà.” 

Lão vỗ lưng Harry một cách thân tình nhưng làm cho 
nó suýt dập mặt xuống bàn. 

“Bác biết con không hề làm chuyện đó. Bác nói với thầy 
Lo-khart là con không cần làm vậy. Con không cần cố gắng 
cũng đã nổi tiếng hơn ông ta nhiều rồi.” 

Harry đã ngồi thẳng lên, xoa xoa cái cằm: 

“Dám chắc thầy không thích nghe vậy đâu.” 

Lão Hagrid nháy mắt: 

“Bác biết chắc ổng cũng không thích. Và rồi bác nói với 
ổng là bác chưa hề đọc cuốn sách nào của ổng, thế là 
ổng quyết định đi về. Ăn kẹo mật không, Ron?” 

Lão hỏi Ron khi thấy đầu nó nhô lên trên mặt bàn. Ron 
nói: 

“Dạ, không. Cám ơn bác. Cháu không dám liều mạng.” 

Khi Hermione và Harry uống xong tách trà, lão Hagrid 
nói: 


“Các cháu tới coi bác trồng được cái gì nè.” 


Máu bùn và những tiếng dhì thẳm 


Trong mảnh vườn rau nhỏ sau căn chòi của lão Hagrid 
có chừng một tá bí rợ bự chẳng mà Harry chưa từng thấy 
bao giờ. Trái nào trái nấy đều có kích thước của một tảng 
đá lớn. 

Lão Hagrid phấn khởi nói: 

“Đám bí khá quá hén? Để dành cho bữa tiệc đêm Hội 
Ma đó... Tới lúc ấy chắc chúng vừa kịp lớn.” 

Harry hỏi: 

“Bác bón phân gì mà chúng lớn đữ vậy?” 

Lão Hagrid ngoảnh nhìn qua vai để coi có ai khác không? 

“À, bác cho chứng một tý... Các cháu biết mà... một 
tý gọi là trợ giúp thôi...” 

Harry để ý thấy cây dù hồng có bông của lão Hagrid 
dựng ở vách chòi. Từ trước Harry vốn đã có lý do để tin 
là cây dù ấy không phải là cây dù tâm thường như cái 
vẻ ngoài của nó. Thật tình thì Harry đã có một ấn tượng 
mạnh mẽ là cây đữa phép thời lão Hagrid còn đi học nay 
được giấu trong cây dù đó. Lão Hagrid không được phép 
xài pháp thuật. Lão đã bị đuổi khỏi trường Hogwarts hồi 
mới học tới năm thứ ba, nhưng Harry không bao giờ biết 
được tại sao - cứ nhắc tới chuyện đó là lão Hagrid đằng 
hắng âm 1 và tai lão bỗng nhiên điếc một cách bí ẩn, cho 
đến khi đổi để tài trò chuyện. 

Hermione nửa không tán thành nửa lại thích thú nhận 
xét: 

“Cháu đoán là bác dùng bùa Bón Thúc, phải không bác? 
Bác làm cừ lắm.” 

Lão Hagrid gật đầu với Ron: 


vs 155 .> 


HARRV POTTEH VÀ PHÒNG CHẾ! BÍ MẬT 


“Em gái cháu cũng nói với bác như vậy. Mới gặp cô 
bé hôm qua.” 

Lão liếc Harry một cái, bộ râu vĩ đại khẽ giật giật: 

“Cô bé nói chỉ đi vơ vẩn quanh sân chơi thôi, nhưng 
mà bác đoán là cô bé hy vọng sẽ tình cờ gặp ai đó ở 
nhà bác. ˆ 

Lão lại nháy mắt với Harry: 

“Nếu con hỏi ý kiến bác, thì bác nói chắc là cô bé không 
từ chối một tấm ảnh có chữ ký...” 

“Ôi, bác đừng nói nữa mà!“ 

Ron không kềm được một tràng cười ha hả bật ra, khiến 
cho mấy con ốc sên văng xuống đất. Lão Hagrid vệ: gầm 
lên: 

“Coi chừng!” 

Rồi lão vội túm lấy Ron lôi ra khỏi đám bí rợ quí báu 
của mình. 

Lúc ấy đã gần đến giờ ăn trưa, mà Harry thì từ sáng 
đến giờ chỉ mới có mấy viên kẹo mật cho vô bụng. Cho 
nên nó rất hăm hở trở vô trường để chén cho đã. 

Chúng bèn chào bác Hagrid rồi đi về lâu đài. Ron vẫn 
thỉnh thoảng ho khạc, nhưng chỉ còn văng ra hai con ốc 
sên nhỏ xíu nữa mà thôi. 

Khi chúng vừa đặt chân lên tiền sảnh mát lạnh thì một 
giọng nói vang lên: 

“Các trò đây rồi, Potter và Weasley. Các trò sẽ thi hành 
lệnh phạt cấm túc vào tối nay.” 

Đó là giáo sư McGonagall. Cô đang đi về phía chúng 
nó, nét mặt nghiêm trang. Ron cố nén một tiếng ợ, hỏi: 


Máu bùn và những tiếng thì thâm 


“Thưa cô, tụi con sẽ phải làm gì ạ?” 

Giáo sư McGonagall nói: 

“rò sẽ đánh bóng đồ bằng bạc trong phòng truyền thống 
với thây Fiich. Và chớ có dùng pháp thuật đấy, Weasley. 
Chỉ dùng tay thôi.” 

Ron cố nén nỗi đau khổ. Thầy giám thị Argus Filch là 
người bị mọi đứa học trò ghét nhứt trường. 

Giáo sư McGonagall nói tiếp với Harry: 

“Còn trò, Yotter, trò sẽ giúp giáo sư Lockhart trả lời thư 
của người ái mộ.” 

Harry tha thiết khẩn nài: 

“Ôi, thưa cô, xin cô cho con vô làm trong phòng truyền 
thống đi cô.” 

Giáo sư MecGonagall nhướn cao cặp chân mày: 

“Nhứt định không được. Giáo 21 Lockhart đặc biệt yêu 
cầu trò đến làm với ông ấy. Cả hai trò nhớ đó, đúng tám 
giờ tối bắt đầu.” 

Harry và Ron ủ rũ đi lững thững vào Đại Sảnh đường 
trong trạng thái rầu rï chưa từng thấy. Đi đằng sau chúng 
là Hlermione, cô bé mang mnột vẻ mặt “cho-đáng đời-trà đám- 
oi-phạm-nội-qw!”. Harry ăn món bánh nướng nhồi thịt không 
được ngon như nó tưởng. Cả nó lẫn on đều cảm thấy 
tụi nó sẽ gặp chuyện gì đó còn tổi tệ hơn nữa. 

Ron úủ ê than vẫn: 

“Chắc là thầy Fiich sẽ bắt mình làm việc suốt đêm. Mà 
lại không được dùng pháp thuật! Trong phòng truyền thống 
có đến hằng trăm cái cúp chứ ít ỏi sao? Mình đâu có rành 
chuyện lau chùi theo cách thức của dân Muggle.” 


t» 157 zx 


HMARHYV POTTIEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MÁT 


Harry thẫn thờ nói: 

“Tôi sẵn sàng đánh đối để làm chuyện đó bất cứ lúc 
nào. Hồi ở nhà đì dượng Dursley, tôi đã từng làm cả đồng 
công việc như vậy. Chứ còn chuyện trả lời thư những người 
ái mộ thây Lockhart... Quỷ thần ơi, ông ấy sẽ là cả một 
cơn ác mộng... ˆ 

Buổi chiều thứ bảy thế là đi đoong! Và lúc tám giờ kém 
năm, thời gian lúc ấy dường như đứng lại, Harry lê bước 
đọc theo hành lang lầu hai đến văn phòng thây Lockhart. 
Nó cắn răng gõ cửa. 

Cánh cửa mở ra ngay tức thì. Thây Lockhart tươi cười 
cúi nhìn nó: 

“AI Đây rồi, thằng láu cá! Vào đi, Harry. Vào đi.” 

Irong phòng thắp rất nhiều nến, chiếu sáng choang vô 
số ảnh đóng khung của thây Lockhart treo kín những bức 
tường. Một số ảnh thậm chí đã được thây ký tên vào. Một 
đống lớn những tấm ảnh khác đang nằm trên bàn. 

Thầy Lockhart bảo Harry: 

“Trò ghi địa chỉ lên phong bì cho ta!” 


Thầy nói với giọng như thể cho Harry làm chuyện đó 
là ban cá một ân huệ cho nó. 

“Thư đầu tiên gởi cho Gladys Gudgeon, phước lành cho 
bà ấy - một người hết sức ngưỡng mộ ta.” 

“hời gian chấm chậm bò qua. Harry để mặc cho lời thầy 
Lockhart trôi tuột từ tai này qua tai kia của nó, chỉ thỉnh 
thoảng đáp cầm chừng “Dạ”, và “Vâng” và “Được.” Đôi khi 
nó cũng để lọt lỗ tai vài câu như: “Tiếng tăm là một người 
bạn phù phiếm thau đổi xoèn xoẹt, Harru à”” Hay: “Người nối 
tiếng thì cũng phù phiếm như Hếng tăm thôi, hãy nhớ điều đó.” 


Máu bùn và những tiếng thì thẩm 


Mấy cây đèn cây càng lúc càng lụn dân, làm cho ánh 
nến nhảy múa lung linh trên những bức chân dung cử động 
của thầy Lockhart đang nhìn Harry. Nó vẫn phải di chuyển 
bàn tay nhức buốt của mình trên cái phong bì, có lẽ thứ 
một ngàn, để phi địa chỉ của một cô Veronica Smethley nào 
đấy. Nó khốn khổ nghĩ thâm: 

“Chắc là gần tới giờ về nghỉ rồi chứ. Ôi, lẹ lên, tới giờ 
nzahỉ mau lên...” 

Bỗng nhiên nó nghe một cái gì đó. Một cái gì đó khác 
biệt hẳn tiếng xì xèo của những cây đèn cầy cháy iụi và 
tiếng bô lô ba la của thầy Lockhart về những người ái mộ 
Ông ta. 

Đó là một giọng nói, một giọng nói lạnh thấu đến xương 
tủy, mộ: giọng nham hiểm lạnh băng hớp hồn người: 

“Lại đâu... lại gần tao... cho tao xé xác màu... cho tao băm 
Đằm tmàu.. cho tao giết màu “ 

Harry nhảy lùi lại khiến cho một giọt mực tím xuất hiện 
trên con đường trong địa chỉ của Veronica Smethley. Nó nói 
{O: 

“Cát gì Dậu?” 

Thầy Lockhart nói: 

“Ta biết! Sáu tháng liền đứng đầu danh mục sách bán 
chạy nhứt Đúng là phá vỡ mọi kỷ lục!” 

Harry hoảng hốt nói: 

“Không phải! Cái giọng nói kial” 

Thầy Lockhart nhìn nó ngờ ngợ: 

“Sao? Cái giọng nói nào?” 


“Cái giọng... cái giọng đã nói là... thầy không nghe sao?” 


xe 159 4 


LẬT 


Thây Lockhart nhìn Harry vớ: vẻ kinh ngạc hết sức: 

“Harry, trò đang nói về cái gì vậy? Có lẽ trò bị chóng 
mặt một chút chăng? Ái chà, ngó đồng hẻ coi! Chúng ta 
làm việc ở đây gần bốn giờ rồi! Ta không thể nào tin được. 
Thời gian thật như ngựa phi, đúng không?” 

Harry không trả lời. Nó đang dỏng tai để nghe lại cái 
giọng nói đó. Nhưng không còn âm thanh nào khác hơn 
tiếng thầy Lockhart bảo cho nó biết là không phải lần nào 
bị cấm túc cũng được sướng như lần này đâu. Harry chào 
thầy ra về, cảm thấy đầu óc của mình đã mụ mẫm hết. 

Lúc ấy đã xhuya đến nỗi phòng sinh hoạt chung của 
nhà Gryfũñndor hầu như trống vắng. Harry đi thẳng lên phòng 
ngủ. Ron vẫn chưa về. Harry mặc đô ngủ, leo lên giường, 
nằm đợi bạn. Nửa giờ sau, Ron xuất hiện, vừa bước vô 
căn phòng tối om vừa xoa bóp bàn tay mình, mang theo 
mùi xi đánh bóng ngột ngạt Nó lăn ra giường rên rỉ: 

“Bắp tay của mình bị vọp bẻ hết rồi. Lão Filch ấy bắt 
mình đánh bóng một cái cúp Quidditch đến những mười 
bốn lần lão mới tạm hài lòng. Rồi một trận ói ra sên văng 
trúng tùm lum cái mề đay Giải thưởng đặc biệt Vì công ích 
nhà trường. Lại mất hàng giờ đồng hỗ để mà chùi sạch 
vết nhờn của con sên quỉ ấy.... Còn bổ, làm ăn ra sao với 
thây Lockhart?” 

Harry hạ thấp giọng để khỏi đánh thức Neville, Dean 
và Seamus. Nó kể cho Ron nghe chính xác cái giọng nói 
mà nó đã nghe thấy. Ron hỏi: 

“Vậy mà thây Lockhart nói ổng không nghe gì hết?” 

Nhờ ánh trăng, Harry có thể nhìn thấy vẻ mặt đăm chiều 
suy nghĩ của Ron. 


Máu bùn và những (iếng thì thầm 


“Bồ có nghĩ là ống nói đối không? Nhưng mà mình không 
hiểu... Ngay cả trường hợp kẻ đó tàng hình thì cũng phải 
mở cửa mới vào phòng được chứ.” 

Harry nằm ngửa trên giường, ngó đăm đăm cái nóc 
mùng: 

“Mình biết. Mình cũng không hiểu được.” 


CHƯỚƠNG TÁM 


TIỆC TỬ NHẬT 


1 Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp 
sân trường và trong cả tòa lâu đài Bà y tá Pomirey 
bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong 
học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà 
cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế 
nào hai lỗ tai cũng bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau 
đó. 

Cô bé Ginny, trông xanh xao hốc hác, bị huynh trưởng 
Percy ép uống một liễu. Khói lập tức bốc lên từ dưới lớp 
tóc đỏ hoe, tạo ấn tượng là cả cái đầu cô bé đang bốc 
cháy. 

Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ 
lộp độp vào kính cửa số lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. 
Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến 
thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ của 
lão Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho, 

Tuy nhiên, nhiệt tình của Oliver Wood đối với những 
buổi luyện tập Quidditch thường xuyên của đội Gryffindor 
vẫn không hề bị suy suyển. Vì vậy mới có cảnh chiều thứ 
bảy mưa bão dâm đẻ, trước lễ Hội Ma có vài ngày mà 
Harry còn phải đi tập Quidditch; về trễ, tới được tháp 
Gryffindor trong tình trạng ướt như chuột lột, lại còn bê 
bết bùn sình. 


Tiệc Tử nhật 


Buổi tập hôm đó, cho dù không bị mưa gi4 đi nữa, cũng 
không ra một buổi tập vui vẻ cho lắm. Fred và George đã 
thám thính tình hình bên đội Slythern và đã tận mắt chứng 
kiến tốc độ của những chiếc Nimbus 2001 mới toanh của 
họ. Hai anh em nhà Weasley tường thuật là các cầu thủ 
đội Slytherm không khác gì bảy cái bóng xanh lá cây phóng 
vun vút trong không trung như tên lửa. 

Khi Harry dò dẫm đi dọc hành lang vắng vẻ, nó bất 
ngờ gặp một kẻ cũng đang nặng trĩu ưu tư như nó. Đó là 
Nick-Suýt-mất-đầu, con ma của tháp Gryffndor. Con ma đang 
đăm đắm nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt buôn so, lẩm bẩm một 
mình: 

“... không đáp ứng yêu cầu... chỉ nửa phân, nếu mà...” 

Hamy nói: 

“Chào bác Nickl” 

Nick-Suýt-mất-đầu giật mình nhìn quanh: 

“Ờ, chào, chào.” 

Con ma này đội một cái nón lông chỉm trên mái tóc 
xoăn tít thành từng lọn dài, và mặc một cái áo dài có thắt 
lưng to bản, cổ xếp nếp. Cái cổ áo ấy che chắn vết cắt đã 
khiến cho cái cổ của Nick gần như đứt ba. Con ma nhợt 
nhạt như làn khói, và Harry có thể nhìn xuyên qua thân 
nó thấy bầu trời tối đen và cơn mưa như :thác đổ bên ngoài. 

Nick-Suýt-mất-đầu xếp lại một lá thơ trong suốt, rồi nhét 
vào trong túi áo cũng trong suốt. 

“Sao cậu có vẻ râu rĩ vậy, cậu Potter?” 

Harry nói: 


“TIrông bác cũng vậy.” 


»e 183 ¿x 


HARHY ?POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Nick-Suýt-mất-đầu xua tay một cách rất điệu nghệ: 

“À, một vấn để không quan trọng... Không quan trọng 
lắm mặc dù ta thực sự muốn gia nhập... Mặc dù ta đã 
nộp đơn, nhưng rõ ràng là ta “không đáp ứng đủ uêu cầu...” 

Tuy giọng nói ung dung, nhưng gương mặt con ma đây 
vẻ cay đắng. 

Bỗng nhiên nó lại rút bức thư trong túi ra, bùng nổ: 

“Nhưng mà cậu nghĩ coi có đáng không? Bị chặt bốn 
mươi lăm lưỡi búa cùn vô cổ thì cũng xứng đáng gia nhập 
Đoàn Ky sĩ Không đầu rồi chứ?” 

Harry thấy rõ là mình nên đồng ý: 

“Dạ, đáng chứ!” 

“Nói thật, không ai mong muốn hơn tôi là cái đầu tôi 
bị chặt nhanh và gọn, để rớt phứt ra cho rồi, tôi muốn 
nói là như vậy thì đỡ đau đớn hơn và cũng đỡ kỳ cục 
hơn. Nhưng mà...” 


Nick-Suýt-mất-đầu rũ lá thư để mở ra và đọc: 


“Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận những kụ sĩ mà đầu đã 
hoàn toàn lìa khỏi thân thể. Ngài sẽ phải thừa nhận rằng nếu 
không như thế thì không thể nào tham dự được các hoạt động 
của kụ sĩ đoàn như Cỡi ngựa tung hứng đầu tà Cỡi ngựa dùng 
chàu đánh đầu 0ô lưới. Vì tậu, uới 0uô oàn Hếc nuối, tôi xin 
báo cho noài biết là ngài không đáp ứng đủ các yêu cầu của 
chúng tôi. Xin gởi đến ngài những lời chúc tốt đẹp nhút. 


Ngài Patrick Delaney-Podmore. ˆ 


Nick-Suýt-mất-đầu tức tối nhét lá thư vô túi: 


Tiệc Tử nhật 


“Chỉ có nửa phân da và gân nối liền đầu tôi với cổ 
thôi Harry à! Hầu hết mọi người đều nghĩ vậy là tốt và 
coi như tôi đã bị mất đâu, nhưng mà, mèn ơi, đối với ngài 
Patrick Không-đầu-đúng-nghĩa-Delaneu-Podmore thì như vậy vẫn 
chưa đủ.” 

Nick-Suýt-mất-đầu thở mấy hơi dài thườn thượt, rỗi nói 
bằng giọng đã khá bình tĩnh: 

“Ờ mà chuyện gì làm cho cậu rầu rï vậy? Tôi có giúp 
được gì không?” 

Harry nói: 

“Dạ không. Trừ khi bác biết tụi cháu có thể kiếm ở đâu 
ra bảy chiếc Nimbus 2001 miễn phí để dùng cho trận đấu 
sắp tới với nhà Sỉy...” 

Phần câu nói còn lại bị át đi bởi một tiếng mèo ngao 
đâu đó sát bên mắt cá chân Harry. Nó nhìn xuống và bắt 
gặp một đôi mắt vàng khè sáng như ngọn đèn. Chính là 
Bà Norris, con mèo xám ốm trơ xương của thầy giám thị 
Fiich. Con mèo ấy có thể coi như phó giám thị, trợ thủ 
đắc lực trong cuộc chiến không bao giờ kết thúc của thầy 
Fiich chống lại bọn học trò. 

Nick-Suýt-mất-đầu vội nói: 

“Cậu rời khỏi nơi đây thì tốt hơn, Harry à. Thây Filch 
bữa nay không được vui lắm. Ống bị cảm, đã vậy, mấy 
đứa năm thứ ba lại vô ý để vung vấy óc nhái dính khắp 
trần hảm số năm. Ống phải lau chùi suốt cả buổi sáng 
nay. Bây giờ mà ống lại thây cậu trây trét bùn sình khắp 
nơi như vây...” 

“Da, phải.” 

Harry vội vàng chuồn khỏi cái nhìn chòng chọc của Bà 


HARHY POTTEHR VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Nomis, nhưng không kịp rồi. Dường như có một sự thần 
giao cách cảm giữa Bà Norris và thầy Filch, nên thầy bị 
sức mạnh giao cảm bí mật ấy hút tới đúng nơi con mèo 
của thầy phát hiện ra Harry. Từ một tấm thảm treo tường 
ngay bên phải của Harry, thầy Filch đột ngột xông ra, thở 
khò khè, điên cuồng lùng kiếm những kẻ vỉ phạm nội qui. 
Đầu thầy quấn một cái khăn quàng bằng len kẻ ô vuông, 
còn mũi thây thì đỏ tím một cách bất thường. 

Thầy quát to: 

“Đồ rác rưởi!” 

Quai hàm của thầy rưn lập cập, mắt thầy quắc nhìn 
đầy cảnh cáo khi thầy chỉ những vết sình bè bết nhễu xuống 
từ cái áo chùng của Harry. 

“Chỗ nào cũng bẩn thỉu nhếch nhác! Ta nói cho trò biết, 
ta chán ngấy rồi! Đi theo ta, Potter!” 

Thế là Harry đành đau khổ chia tay con ma Nick-Suýt- 
mất-đầu, đi theo thầy Fiich trở xuống câu thang, để làm 
tăng lên gấp đôi những dấu chân đây bùn sình trên sàn. 

Trước đây Harry chưa từng được nhìn thấy bên trong 
văn phòng thầy Filch. Chỗ đó thì đứa học trò nào cũng 
muốn tránh xa. Căn phòng dơ bẩn tối tăm không cửa sổ, 
chỉ được soi sáng bằng một ngọn đèn dẫu độc nhứt thòng 
xuống từ tấm trần thấp lè tè. Mùi cá chiên thoang thoảng 
vướng vất đâu đó trong phòng. Những tủ hồ sơ bằng gỗ 
đứng dựa khắp bốn bức tường. Dựa vào nhãn dán trên 
từng tủ, Harry có thể biết những tủ ấy đựng hồ sơ chỉ tiết 
về mọi học sinh mà thầy Filch từng trừng phạt. Riêng hai 
anh em Fred và George có cá một ngăn tủ. Một bộ sưu 
tập dây xích và cùm tay được đánh bóng kỹ lưỡng treo 


Tiệc Tử nhật 


lủng lắng trên tường sau bàn giấy của thây Filich. Ái cũng 
biết là thầy hiôn luôn nài nỉ cụ Dumbledore cho phép thây 
trói cổ chân học trò mà treo ngược chúng lên trần nhà. 

Thầy Fiich rút một cây viết lông ngỗng ra khỏi cái bình 
mực trên bàn giấy và bắt đầu loay hoay xốc xổ các thứ 
để kiếm giấy da. 

Thầy lầm bầm giận đữ: 

“Nào phân, nào nước mũi rồng,... nào óc nhái..., nào 
lòng chuột... Quá đủ cho ta rổi... Phải nêu một fấm sương 
.. Mẫu đơn đâu rồi... À đây...” 

Thầy rút từ ngăn kéo bàn giấy ra một cuộn giấy đa to 
tướng, trải nó ra trước mặt mình, nhúng cây viết lông ngỗng 
đài và đen vào bình mực. 

“Tên:... Harry Potter. lội...” 

Harry nói: 

“Chỉ là một tí xíu bùn thôi mà thầy!” 

“Chỉ là một tí xíu bùn đối với mày thôi, oắt con ạ, nhưng 
vớ: ta là cả giờ đồng hỗ cọ rửa!” 

Thầy Fiich quát to, một giọt nước mũi đọng ở chóp mũi 
tròn vo của thầy đung đưa một cách khó chịu. 

“Tội:... Bôi bẩn lâu đài... Hình phạt để nghị:... ˆ 

Quẹt cái mũi đang chảy nước của mình, thầy Filch bực 
bội liếc nhìn Harry. Nó đang hồi hộp nín thở đợi bản án 
rớt xuống đầu. 

Nhưng khi thây Fiich vừa hạ bút lông ngỗng xuống, thì 
bỗng vang lên một tiếng NỔ ĐÙNG ngay phía trên trần 
căn phòng, làm cho ngọn đèn dầu chao đảo đu đưa. 


Y 167 .x* 


H.LRRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HỈ MẬT 


Thây Fiich gầm lên: 

“Peeves! Phen này tao phải tóm được mày! Tao phải tóm 
được mày!” 

Không thèm ngó lại Harry một cái, thầy Fiich chạy lạch 
bạch ra khỏi văn phòng, Bà Norris nhanh nhấu bám sát 
theo chân chủ. 


Peeves là một con yêu tỉnh trong trường, một con yêu 
siêu quậy lúc nào cũng toe toét cười, sống để mà gây đổ 
nát và khốn khổ cho kẻ khác. Harry không khoái Peeves 
lắm, nhưng lúc này nó không thể không cảm thấy biết ơn 
con yêu đó đã câu cho nó chút thì giờ. Nó hy vọng thầy 
Fich bị phân tán tâm trí khỏi chuyện trừng phạt nó vì cái 
trò mà Peeves bày ra (lần này nghe có vẻ như con yêu ấy 
đã đập bể cái gì lớn lắm.) 

Nhắm chừng mình có lẽ còn phải đợi thầy Fiich lâu 
lắm, Harry ngồi xuống cái ghế bị mối gặm bên cạnh bàn 
giấy. Trên bàn, ngoài cái mẩu giấy phạt mới điển một nửa, 
còn có một thứ khác nữa: cái đó là một phong bì lớn, bằng 
giấy bóng láng màu tím, với những chữ mạ bạc trên mặt 
phong bì. Liếc nhanh về phía cửa để chắc là thầy Filch 
chưa trở về, Harry cầm phong bì lên đọc: 


KWIKSPELL 
Khóa học hàm thụ 0È Pháp thuật nhập môn 


Lấy làm lạ, Harry mở hé phong bì kéo ra một xấp giấy 
da. Nhiễu chữ mạ bạc nửa trên mặt giấy ghi: 


Bạn cảm thấu chệch bước khỏi thế giới của pháp thuật hiện 
đại? Bạn tự thấu tiếc là không thực hiện được những lời nguuễn 


_ Tiệc Tử nhật 


đơn gửỉn? Bạn đã từng bị chế nhạo uì phù phép quá tệ? 

Đã có câu trả lời! 

Kuikspell là một khóa đào tạo dễ học, kết quả nhanh chóng, 
hoàn toàn mới, bảo đỉm không thất bại. 

Hàng trăm phù thủ tà pháp sư đã thành đạt nhờ phương 
pháp Keuutkspelll 


Phụ nhân Z7. NeHfes ở Topsham 0iết: 

“Trước đâu tôi không nhớ nối lấu một câu thần chú, oà bùa 
ngải của tôi chỉ là trò cười trong gia đình! Nhưng giờ đâu, sau 
một khóa học Kuikspell, tôi đã trở thành nhân uật trung tâm 
của các dạ tiệc, 0à bạn bè nài nỉ xin tôi công thức Thuốc nước 
Xeẹt sáng! 


Ngài Warlock D.J. Prod ở Didsburw nói: 

“Vợ tôi trước đâu ta châm chọc những bùa ngải cà tầng của 
tôi, nhưng chỉ sau một tháng theo học khóa Kuikspell mẫu nhiệm, 
tôi Äã hóa phép thành công, biến bà ợ tôi thành một con trâu! 

Cám ơn Kuikspelll 


Bị những lời lẽ ấy mê hoặc, Harry lật giở xem tiếp nội 
dung những thứ còn lại trong phong bì Mắc cái gì mà thầy 
Fiich lại muốn theo học hàm thụ một khóa Kwikspell? Phải 
chăng điều này có nghĩa là thây Filch không phải là một 
phù thủy đúng nghĩa? 

Harry vừa mới đọc: “Bài một: Cẩm cây đũa phép (Vài mánh 
hữu ích)”, thì tiếng chân lê bước ngoài hành lang báo cho 
nó biết thây Fiich đang trở lại Nhét vội xấp giấy da trở 
vô phong bì, Harry thảy đại nó lên bàn, vừa đúng lúc cánh 
cửa phòng mở ra. 


xi 


we 163 . 


HANRY POITEN VÀ PHÒNG CHỮA NHÍ MẬT 


Trông thây EFiich có vẻ như vừa chiến thắng vẻ vang. 

Thầy hân hoan nói với Bà Norris: 

“Cái tủ hồ sơ đã tiêu tùng đó cực kỳ quí giá! Phen này 
chúng ta sẽ tống cổ được thằng Peeves thôi, cưng ạ...” 

Mắt thầy bắt gặp Harry rồi trượt nhanh qua cái phong 
bì KwikspelL Lúc ấy Harry đã nhận ra một cách muộn màng 
là cái phong bì đang nằm cách vị trí ban đâu đến hơn nửa 
thước. 

Gương mặt chảy nhão ra của thầy Fich bỗng đỏ lên như 
gạch nung. Harry gồng mình để hứng chịu một cơn cuồng 
phong thịnh nộ. Thầy Fiich chụp lấy cái phong bì, quảng 
nó vô ngăn kéo, giận đến líu cả lưỡi: 

“Mày... mày đã đọc... rồi hả?” 

Harry nói dối ngay: 

“Chưa ạ.” 

Hai bàn tay lẻo khoẻo của thầy Eilch xoắn nhau vặn vẹo. 

“Nếu ta mà biết ra trò đã đọc thư riêng của ta... à, cái 
đó không phải của ta... của một người bạn. Cứ coi như 
vậy ởi... nhưng cho dù vậy...” 

Harry trợn mắt ngó thây, cảnh giác; trông thầy hình như 
phát điên hơn bao giờ hết. Mắt thầy ngẫu đỏ, một bên má 
xể xệ của thầy co giựt liên tục, cái khăn quàng sọc ca rô 
cũng không che giấu được. 

“Được rồi... Cút đi! Và chớ có hé ra một lời... Liệu hồn... 
Tuy nhiên, nếu trò không hể đọc... Thôi, cút ngay đi... Ta 
phải viết tờ trình về Peeves... Cút! “ 

Quá kinh ngạc về sự may mắn này, Harry vội vàng lỉnh 
ra khỏi văn phòng thầy Eilch, đi ngược hành lang để lên 


x* 17D zx 


Tiệc Tử nhật 


cầu thang. Ra khỏi văn phòng thầy Fiich mà không bị phạt 
thì có thể coi như một loại thành tích kỷ lục ở trường 
Hogwarts. 

“Harry! Harry! Có hiệu quả không?” 

Nick-Suýt-mất đầu từ trong một phòng học lướt ra. Harry 
có thể nhìn thấy đằng sau con ma này là cả một đống 
tan hoang của cái tủ hồ sơ khống lỗ màu đen và vàng, có 
lẽ đã đổ ập từ trên cao xuống. 

Nick-Suýt-mất-đầu háo hức nói: 


“Ta xúi Peeves xô ngã nó đó, ngay phía trên văn phòng 
thây Fiich. Ta nghĩ việc đó sẽ làm thây Filch buông cậu 


“” 


Ta... 

Harry tỏ ra biết ơn: 

“Hóa ra là bác? Dạ, có hiệu quả lắm, cháu không bị 
cấm túc cũng không bị phạt gì hết. Cám ơn bác nhiều lắm, 
bác Nick.” 

Con ma cùng sóng bước với Harry dọc theo hành lang. 
Harry nhận thấy Nick-Suýt-mất-đầu vẫn còn cẩm lá thư từ 
chối của ngài Patrick. Harry nói: 

“Cháu ước mong sao cháu có thể làm được điều gì đó 
giúp cho bác về chuyện Ky sĩ Không đầu.” 

Nick-Suýtmất-đầu đột ngột dừng lại trên lối đi của Harry 
khiến nó không kịp dừng bước, đành đi xuyên qua con ma 
luôn. Nó thực tình hối tiếc, bởi vì đi xuyên qua mình một 
con ma không khác gì bước xuyên qua dưới một cái vòi 
gương sen phun nước đá. 

Nick-Suýt-mất-đầu hồi hộp nói: 

“Nhưng mà có một chuyện khác cậu có thể làm cho 


HAKRRY POFTER VÀ PHÒNG CHỨA BH“ MẬT 


ta. Harry này, không biết ta có đòi hỏi quá đáng không... 
Nhưng mà, thôi, chắc cậu không muốn đâu...” 

Harry sốt sắng hỏi: 

“Chuyện gì vậy bác?” | 

“Ờ, ngày lễ Hội Ma sắp tới này là Tử nhật thứ năm 
trăm của ta.” 

NickSuýtmất-đầu nói xong ưỡn ngực thẳng lưng lên, trông 
ra dáng tôn nghiêm lắm, 

Còn Harry thì không biết nên bày tỏ thái độ thế nào, 
chia vui hay chia buồn nhân kỷ niệm ngày chết của một 
con ma? Nó ấp úng: 

“A...Vậy hả bác?” 

“Ta sẽ tổ chức một tiệc Tử nhật ở một trong những căn 
hầm ngục lớn. Ta mời bạn bè ta trên khắp cả nước đến 
đây. Nếu cậu đến dự tiệc thì thật là một vinh hạnh lớn 
cho ta. DI nhiên, cậu Ron Weasley và cô Hermione Granger 
cũng được đón tiếp nồng hậu. Ta chỉ e là cậu muốn dự 
bữa tiệc của trường hơn?” 

Nick-Suýt-mất-đầu nhìn Harry chờ đợi căng thẳng. Harry 
nói ngay: 

“Được rồi. Cháu sẽ đến dự ...” 

“Ôi, cậu bé quí hóa! Harry Potter đến dự Tử nhật của 
tại Vậy thì... 

Nick-Suýt-mất-đầu ngập ngừng, rồi phập phông nói với 
Hamy: 

“Cậu nghĩ xem cậu có (thể bày tỏ trước mặt ngài Patrick 
là cậu nhận thấy tôi kinh khiếp ghê sợ và ấn tượng như 
thế nào không?” 


Tiệc Tử nhật 


“Di nhiên rồi, cháu sẽ nói” 


Nick-Suýt-mất-đầu tươi cười rạng rỡ với Harry. 


“Một bữa tiệc Tử nhật?” 

Hermione hăng hái kêu lên. Lúc đó Harry đã thay đỏ 
và nhập bọn với Ron cùng Hermione trong phòng sinh hoạt 
chung. Nó chuyển lại lời mời của Nick-Suýt-mất-đầu đến 
hai đứa bạn. Hermione rất nhiệt tình: 

“Mình đám cá là chẳng có mấy người sống có thể nói 
là họ từng đi dự một bữa tiệc Tử nhật của ma. Chắc là 
kỳ bí kinh đị lắm 

Ron thì đang làm dở dang bài tập Độc dược của nó, 
nên hơi quạu. Nó gắt: 

“Ngày chết thì mắc gì mà mở tiệc ăn mừng chớ? Mình 
nghe mà chán muốn chết...” 

Bên ngoài mưa vẫn quất ràn rạt vào kính cửa sổ, trời 
đã tối đen như mực. Nhưng bên trong phòng sinh hoạt chung, 
mọi thứ đều sáng sủa ấm áp vui tươi. Ánh lửa lò sưởi 
tỏa chiếu lên những chiếc ghế bành êm ái. Bọn học sinh 
ngôi thoải mái trên ghế đọc sách, trò chuyện, làm bài tập, 
hay —- như trường hợp Fred và George - thì đang cố tìm 
hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu đem pháo bung xòe mớm 
cho con kỳ nhông lửa ăn? Fred đã “cứu” được một con 
kỳ nhông sống trong lửa có màu cam rực rỡ khỏi một lớp 
học về Chăm sóc Sinh oật Huyền bí. Bây giờ cái sinh vật 
đó đang nhẹ nhàng âm ỉ cháy như hòn than trên chiếc 
bàn, với một đám trẻ tò mò bu quanh. 


Harry sắp kể cho Ron và Hermione nghe về thầy Filch 


* 


x» 173 


HARRVY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


và khóa học Kwikspell, thì con kỳ nhông lửa bỗng phóng 
vọt lên không trung, phát ra những tiếng nổ đùng dùng 
và những tia lửa xẹt ra sáng lóe, vừa điên cuồng bay vòng 
vòng khắp căn phòng. 

Huynh trưởng Percy cũng điên cuồng gào thét với Fred 
và George. Từ miệng con kỳ nhông lửa phun ra những ngôi 
sao to bằng trái quít hết sức ngoạn mục, rồi nó bay xẹt vô 
lò lửa trốn mất, để lại mấy tiếng nổ ầm ẩm. Cảnh tượng 
náo nhiệt ấy làm Harry quên béng thầy Filch và cái phong 
bì đựng nội dung khóa học Kwikspell. 


Khi lễ Hội Ma đến, Harry đâm hối tếc là mình đã lỡ 
hứa đi dự tiệc Tử nhật của con ma Nick-Suýt-mất-đầu. Cả 
trường đang hớn hở tham dự dạ tiệc Hội Ma; Đại sảnh 
đường đã được trang hoàng bằng những con dơi sống như 
mọi khi, những trái bí rợ khống lổ của lão Hagrid đã được 
cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui 
vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ. Và khắp nơi đều đồn 
đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương 
khô đến giúp vui trong bửa tiệc Hội Ma. 

Hermione nhắc nhở Harry bằng giọng kẻ cả: 

“Lời đã hứa như định đóng cột. Bạn đã nói là bạn sẽ 
đi dự tiệc Tử nhật mà.” 

Thành ra, lúc mười một giờ đêm, cả bọn Harry, Ron, 
và Hermione đành phớt lờ đi ngang qua lối dẫn vào Đại 
sảnh đường đông ken người. Bên trong Sảnh đường, đĩa vàng, 
cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra sức mời 
gọi Nhưng chúng đành ngoảnh mặt, ép chân mình đi thắng 


xuống hầm ngục. 


Tiệc Tử nhật 


Lối đi đến bữa tiệc của Nick-Suýt-mất-đầu cũng được 
thắp nến dài đài, nhưng mà hiệu quả không đáng phấn 
khởi chút nào hết. Những đãy nến ấy màu đen tuyển, cháy 
chờn vờn như ma trơi, phát ra một thứ ánh sáng ma quái 
xanh lơ, tạo một không khí mờ ảo, rờn rợn, ngay cả khi 
rọi lên gương mặt của những người còn sống. 

Cứ mỗi bước đưa bọn trẻ đi tới thì chúng lại cảm thấy 
lạnh thêm. Harry rùng mình và xiết cái áo chùng đang mặc 
quanh người cho chặt hơn. Nó chợt nghe có tiếng gì như 
hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen 
khổng lô. 

Ron thì thẩm: 

“Có lẽ cái đó được gọi là âm nhạc chăng?” 

Ba đứa quẹo qua một khúc quanh và thấy ngay Nick- 
Suýtmất-đầu đang đứng ngay ngưỡng cửa căn hảm ngục 
treo lòng thòng rèm nhung đen xì. Ông ta đứng đón khách 
với về ảm đạm tang thương: 

“Bạn quí của ta, hân hoan chào mừng, xin đón mừng... 
Rất hân hạnh được đón tiếp... rất mừng bạn đã đến đây...” 

Ông giở cái nón lông chim ra, quơ nó theo một đường 
cong khi cúi mình chào khách. 

Thật là một cảnh phi thường! Trong hầm ngục có hàng 
trăm con ma trong suốt hay trắng nhờ nhờ, phần lớn đang 
lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc, cùng nhảy 
theo điệu van-xơ, với nhạc đệm hãi hùng rên rỉ của một 
ban nhạc gồm ba mươi cái cưa, mà các nhạc công thì ngồi 
trên một sân khấu buông màn đen. 

Phía trên đầu những con ma là một chùm đèn thắp bằng 
hàng ngàn ngọn nến đen, tỏa ra một ánh sáng xanh thẫm 


*v* 175 . 


HANRY PŒTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


của nửa đêm. Ba đứa nhỏ có cảm giác như vừa bước vô 
một cái tủ đồng lạnh, hơi thở của chúng hóa thành sương 
mờ ngay trước mũi chúng. 

Harry muốn vận động cho ấm lên, để nghị: 

“Tụi mình đi một vòng coi cho biết.” 

Ron lo lắng: 

“Cẩn thận, đừng có đi xuyên qua con ma nào hết.” 

Chúng cấn thận đi vòng bên ngoài mép sàn nhảy. Chúng 
đi ngang qua một nhóm ma nữ ủ đột, một con ma rách 
rưới mang xiêng xích, một thầy tu mập mạp - con ma vui 
tính của nhà Hufflepufí(. Con ma Thây tu Mập đang nói 
chuyện với một con ma hiệp sĩ bị cắm một mũi tên giữa 
trán. Harry không ngạc nhiên lắm khi gặp Nam tước Đấm 
máu - con ma nhà Slytherimn - một con ma gầy gò, mắt mở 
trừng trừng, mình đây vết máu bạc, đứng ở một chỗ trống 
trải, bị những con ma khác né xa. 

Hermione chợt dừng bước kêu lên: 

“Ôi, không. Mình quay về đi, quay về thôi, mình chẳng 
muốn nói chuyện với Myrtle Khóc nhè đâu...” 

Cả bọn vội vã thối lui, Harry hồi: 

“Là ai vậy?” 

“Là con ma ám một cái bổn cầu tiêu trong nhà vệ sinh 
nữ.” 

“Nó ám một cái bên cầu?” 

“Ừ, cái bổn cầu đó hư quanh năm, bởi vì nó cứ nổi 
khùng lên làm sàn cầu luôn ngập nước. Mình chẳng bao 
giờ xài tới cái bổn cầu đó nếu tránh được. Cứ nghe nó 
khóc lóc tỉ tê thì không làm sao mà đi tiểu được.” 


Tiệc Tử nhật 


Ron chợt nói: 

“Coi đồ ăn kìa!” 

Phía bên kia căn hầm là một cái bàn dài, cũng được 
phủ bằng khăn nhung đen. Chúng háo hức tiến đến gần, 
nhưng chỉ được mấy bước là chúng dừng lại, kinh hoàng. 
Mùi thức ăn ngửi thấy là muốn lộn mửa. Có một con cá 
ươn to tổ chảng nằm trên một cái liễn bạc rất đẹp; bánh 
ngọt nướng đến cháy khét như than chất đầy vun trên mấy 
cái mâm; một cái bao tử cừu nhỏi tim gan phổi trộn bột 
yến đã bị thiu; một tảng phô-mai mọc mốc xanh rì; và ở 
vị trí trang trọng nhứt, một cái bánh vĩ đại màu xám có 
hình dạng như một nấm mổ, trên đó có mấy chữ vẽ bằng 
kem đen như hắc ín: 


NGÀI NICHOLAS DE MIMSY-PORPINGTON 
CHẾT NGÀY 31 THÁNG 1O, 1492 


Harry chăm chú nhìn, hết sức kinh ngạc khi thấy một 
con ma đây đà bước xuyên qua cái bàn, miệng há rộng, 
để ngoạm một con cá hồi hôi thúi kinh khủng. 

Harry hỏi con ma đó: 

“Đi xuyên qua đổ ăn như vậy, bác nếm thấy ngon không?” 

“Cũng khá ngon.” 

Con ma buồn bã đáp, rồi trôi lều bều ra nơi khác. 

Hermione tố ra hiểu biết: 

“Chắc là họ để đồ ăn thiu thối ra cho có hương vị đậm 
đà hơn.” 

Cô bé bóp mũi mình khi cúi thấp hơn để quan sát gần 
hơn một cái bao tử cừu đã nhữn rữa ra. 


* 


x. 177 .* 


HARRYV POFTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


Ron nói: 

“Mình đi ra thôi, tôi buôn ói rồi.” 

Nhưng tụi nó chưa kịp quay lại thì một con ma thình 
lình nhô lên từ dưới gầm bàn rồi tự treo lơ lửng trên không 
trước mặt bọn trẻ. 

Harry tỏ ra dè đặt: 

“Chào Peeves!” 

Peeves yêu tỉnh siêu quậy rất trái ngược với sự trong 
suốt nhợt nhạt, không giống chút nào với những con ma 
khác đang ở chung quanh. Nó đang đội một cái nón đạ 
tiệc màu cam tươi, cổ thắt một cái nơ xoay tròn được, và 
gương mặt to lấu linh của nó toe toét nụ cười rộng tới mang 
tai. Nó chìa một chén đậu phọng đã mọc mốc ra, ngọt ngào 
mời ba đứa nhỏ: 


“Ria không?” 

Hermione đáp: 

“Không. Cám ơn.” 

Mắt của Peeves láo liên: 

“Nghe mi nói xấu Myrtle khốn khổ rồi nhé! Mi thiệt là 
tệ với Myrtle khốn khổ.” 

Con yêu siêu quậy hít một hơi rồi rống lèền: 

“BỚ MYRTLEI” 

Hermione quýnh quáng thì thào: 

“Ôi, đừng, Peeves, đừng kể lại với chị ấy những gì tôi 
nói. Tôi không có ý nói như vậy, tôi không phiền gì chuyện 
chị ấy... Ơ, chào Myrtle.” 


Một con ma lùn bè bè lướt tới, đó là hôn ma của một 
cô gái. Harry chưa bao giờ nhìn thấy một gương mặt nào 


Tiệc Tử nhật 


sầu thảm đến như vậy. Gương mặt ấy khuất sau raái tóc 
suôn và dày, rũ trên đôi mắt kính đính ngọc trai. 

Con ma nữ sinh hờn dỗi hỏi: 

“Gì thế?” 

Hermione nói bằng giọng vui vẻ giả tạo: 

“Chị khóe không, chị Myrtle? Thật là hay được gặp chị 
ở ngoài cầu tiêu.” 

Myrtle khụt khịt mũi. Peeves ranh mãnh thì thọt bên tai 
Mỹyrte: 

“Cô nàng Hermione vừa mới nói lén chị đó.” 

Hermione trừng mắt nhìn Peeves, nói hớt: 

“Chỉ nói là... nói là... tối nay trông chị xinh lắm “ 

Myrtle ngó Hermione ngờ vực: 

“Cô đem ta ra làm trò cười hả?Z 

Nước mắt con ma khóc nhè này trào lên hốc mắt nhỏ 
và trong suốt, lã chã rơi xuống. 

Hermione cố gắng phân bua: 

“Không.. Thực mà... chẳng phải tôi vừa mới nói chị 
Myrtle xinh biết bao đó sao?” 

Cô bé thúc cùi chỏ vô be sườn Ron và Harry khiến chúng 
nhăn mặt đau đớn, nhưng cũng vội phụ họa: 

ZỪ, đúng vậy.. “ 

“Có, Hermione có nói...” 

“Tụi bây đừng nói láo.” 

Myrtle thốn thức, bây giờ nước mắt đã đầm đìa trên mặt 
con ma Myrtle, trong khi con yêu siêu quậy Peeves khoái 
trá cười hí hứng bên vai nó. 


x+ 173 ?y 


HARRVY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


“Tụi Dây tưởng ta không biết sau lưng ta thiên hạ gọi 
ta là gì hả? Myrtle mập ù! Myrtle ma lem! Myrtle khóc nhà, 
rên rỉ, sầu thảm, đáng thương hại!” 

Peeves kể tai Myrtle rít lên: 

“Chị còn quên mặt mụn nữa.” 


Con ma Myrtle ủ đột bèn òa ra khóc tức tưởi và bỏ chạy 
khỏi căn hầm ngục. Peeves bám sát theo theo Myrtle, quăng 
đậu phọng mọc mốc vào người cô ta, miệng gào to: 

“Mặt mụn! Mặt mụn!“ 

Hermione buồn rầu than thở: 

“Ôi, trời ơi!” 

Nick-Suýt-mất- đầu bây giờ đang lướt xuyên qua đám đông 
đến gặp bọn trẻ: 

“Vui không cô cậu?” 

Tụi nó nói đối: 

“Dạ, vui a„” 

Nick-Suýt-mất-đầu tự hào: 

“Chung cục không đến nỗi tệ. Cây Liễu Khóc ở tuốt xứ 
Kent cũng đến... Gần tới giờ ta nói đôi lời rồi, ta phải đi 
bảo cho dàn nhạc chuẩn bị...” 

Tuy nhiên, dàn nhạc ngừng chơi ngay lúc đó. Các nhạc 
công, và tất cả những người khác đang ở trong căn hầm 
đều im lặng, nhìn quanh một cách hồi hộp, khi nghe tiếng 
tù và săn bắn rúc lên từ xa. 

Nick-Suýt-n:ất-đầu thốt lên đầy cay đắng: 

“Ôi, tới rồi đây!” 

Xuyên qua bức tường của hầm ngục, một tá ngựa ma 


w+s 18 x 


Tiệc Tử nhật 


phi ra, trên lưng mỗi con là một ky sĩ không đầu. Đám đông 
xúm lại vỗ tay như điên; Harry cũng vỗ tay theo, nhưng khi 
liếc thấy vẻ mặt của Nick-Suýt-mất-đầu, nó liền ngừng vỗ. 

Ngựa phi vào giữa sàn nhảy, đứng lại, lùi ra sau, phóng 
tới trước. Dẫn đầu đoàn ky sĩ là một con ma cầm cái đầu 
viên râu quai nón của mình dưới nách; nó thổi cái tù và 
từ vị trí đó. 

Con ma nhảy xuống ngựa, nâng cái đầu của mình lên 
ceo để dòm qua đám đông (mọi người cười to), rồi sấi bước 
tới bên Nick-Suýt-mất-đầu, nhét ái đầu trở vô cổ. Nó rống 
lên: 

“Nick! Khỏe không? Đầu vẫn còn treo toòng ten đó hả?” 

Con ma cười ha hả hết sức nhiệt tình và vỗ đồm độp 
lên vai Nick-Suýt-mất-đầu. 

Nick-Suýt-mất-đầu đáp khô khan: 

“Chào mừng anh đến dự. Anh Patrick.” 

“Có người sống nữa hả?” 

Patrick nhận ra sự có mặt của Harry, Ron, và Hermione, 
giả bộ giật mình nhảy lùi lại một cái, khiến cho cái đầu 
của ông lại rớt xuống đất (đám đông rú lên cười). Nick- 
Suýtmất-đầu nói giọng ảm đạm: 

“Thú vị lắm.” 

Cái đầu của Patrick nói vọng lên từ dưới đất: 

“Đừng bận tâm đến Nick! Hắn còn buồn bực về cái vụ 
. bọn này không cho hắn vô hội săn bắn! Nhưng mà tôi 
định nói... Ngó thằng cha kia kìa!” 

Harry vội nói, khi bắt gặp cái nhìn đầy ý nghĩa của Nick- 
Suýt-mất-đâầu: 


HARHY POYTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


“Cháu thấy... bác Nick rất ơ... rất đễ sợ... ơ...” 

Cái đầu Patrick thét: 

“Hả? Hắn biểu mi nói vậy phải không?” 

Nick-Suýt-mất-đầu bèn lấy giọng nói to: 

“Xin lưu ý quí vị, xin chú ý cho, tôi sắp đọc một bài 
diễn văn...” 

Ông đi nharh về phía cái bục diễn giả, trèo lên đứng 
trong một vùng ánh sáng xanh lơ lạnh lẽo. 

“Thưa quí tướng công, quí bà, quí ông quá cố vô cùng 
thương tiếc, đây thật là một nỗi đau buồn lớn lao... “ 

Nhưng chẳng ai thèm nghe nữa. Ngài Patrick và những 
ky sĩ không đầu khác đã bắt đầu trò chơi hốc-ki đầu (dùng 
gây đánh cái đầu, như trái banh, văng xa rồi chụp cái đầu 
l¿i), khiến mọi người đều quay qua xem. Nick-Suýt-mất-đầu 
cố gắng thu hút lại sự chú ý của khán giả một cách vô 
vọng. Cuối cùng ông bỏ cuộc khi cái đầu của Patrick bay 
xẹt qua mặt ông và đám đông rộ lên hoan hô rần rần. 

Lúc này Hairy cảm thấy lạnh quá rồi, không kể tới chuyện 
đói meo đói mốc. 

Ron thì thào: 

“Mình chịu hết nổi trò này rồi” 

Răng nó đang đánh bò cạp, trong khí nhạc công đã trở 
lại vị trí của họ và tiếp tục hòa tấu cho đám đông tiếp 
tục kéo ra sàn nhảy. 

Harry đồng ý: 

“Mình về thôi.” 

Chúng đi vẻ phía cửa, gật đầu và tươi cười với bất cứ 
ai ngó chúng, rồi nhanh chóng chuồn ra, chạy ngược lên 


Tiệc Tử nhật 


cái hành lang thắp toàn đèn cây đen. 

Ron dẫn đầu cả bọn hướng về cầu thang dẫn lên Sảnh 
đường với niềm hy vọng tràn trẻ: 

“Chắc chưa ăn hết món tráng miệng đâu.” 

Chính lúc đó Harry nghe: 

“... xé xác... băm uăm... giết ” 

Đúng là cái giọng y như giọng nói lạnh lùng, khát máu, 
mà hôm trước nó từng nghe trong văn phòng thầy Lockhart. 

Nó đứng chựng lại, áp tai vô tường đá, hết sức lắng 
nghe, rồi nhìn quanh, liếc lên ngó xuống hành lang lờ mờ 
ánh nến. 

“Harry, bồ đang...” 

“Nñn dùm một chút... lại chính là cái giọng nói đó...” 

“.. đóóii quá rôi... lâu lắm rỗi “ 

“Nghe này!” 

Harry khẩn khoản, nhưng Ron và Hlermione cứ ngẩn người 
ra mà nhìn nó. 

“„. giết... đã đến lúc phải giết ” 

Giọng nói nhỏ dân. Harry chắc là kẻ đó đã bỏ đi - đi 
lên. Một cảm xúc lẫn lộn giữa kinh sợ và hồi hộp bám 
chặt lấy nó khi nó ngước mắt nhìn lên cái trần tối đen: 
làm sao kẻ đó di chuyển lên trên được? Phải chăng hắn 
là ma nân trần nhà bằng đá cũng không thành vấn đề? 

Nó chợt hét: 

“Đi lối này!” 

Rồi nó bắt đầu chạy, chạy lên cầu thang, chạy vào Sảnh 
đường. Ở đó thì đừng hòng nghe ngóng được cái gì nữa, 


» 


x»w 1843 .X* 


HARRY POTTERH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


bởi vì tiếng đấu láo ồn ào vọng ra từ bữa tiệc đêm Hội 
Ma trong đại Sảnh đường át hết mọi thứ tiếng khác. Harry 
chạy một mạch lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu một. 
Ron và Hiermione bám theo nó sát gót. 

“Harry! Tụi mình...” 

“Suyt...” 

Harry dỏng tai nghe ngóng. Xa xa, vọng từ tầng lầu phía 
trên nữa, tiếng nói nhỏ dần, nhưng Harry vẫn còn nghe 
được: 

“.. ta ngửi được mùi máu... ta NGỬI THẤY MÁU!” 

Bao tử Harry quặn lại. Nó hét: 

“Hắn sắp giết ai đó! 

Không đếm xỉa gì đến vẻ mặt ngơ ngác của Ron và 
Hermione, Harry chạy như bay lên ba bậc cầu thang một, 
cố gắng lắng nghe tiếng gì đó ngoài tiếng bước chân của 
mình vang lên huỳnh huych. 

Harry sầm sầm chạy đi lùng sục khắp tầng lầu hai, Ron 
và Hermione chạy đằng sau nó, thở hồng hộc. Cho đến khi 
chúng chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, 
vắng vẻ. 

Ron quẹt mồ hôi trên mặt, hỏi: 

“Harmy, tất cả những chuyện này là sao? Mình không 
hề nghe thấy cái gì cả...” 

Nhưng Hermiơne bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống hành 
lang: 

“Nhìn kia!” 

Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời 
lên. Ba đứa từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua 


xs 14 sx 


Tiệc Tử nhật 


bóng tối. Giữa hai khung cửa số, hàng chữ cao cỡ ba tấc 
được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh 
sáng chập chờn của những ngọn đuốc: 


© (xẲ Bí Mắt @ ở 
° /U của_ NGUỔI L“á V1 
. + IL£O trN/¿ 


“Còn cái gì kia - cái treo lủng lắng bên dưới?” 

Ron hỏi bằng giọng run run. 

Khi chúng nhích từng bước tới gần, Harry suýt trượt ngã 
— trên sàn có một vũng nước lớn. Ron và Hermione chụp 
lấy Harry giữ nó đứng vững, rồi cả ba đứa nhích dân đến 
gần cái thông điệp trên tường, mắt dán chặt vào cái hình 
thù tối thui bên dưới dòng chữ đó. Cá ba lập tức nhận ra 
vật đó là gì, và nhảy bật ra sau, đẫm vô vũng nước bắn 
tung tóc. 

Bà Norris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi 
trên cán đuốc. Mình mẩy nó đã cứng đdơ, mắt mở to, ngó 
trừng trừng. Ba đứa trẻ bất động trong giây lát. Lát sau 
Ron nói: 

“Tụi mình ra khỏi chỗ này ngay thôi!” 

Harry lúng túng: 

“Sao chúng ta không thử xem có giúp được gì cho nó 
chăng?” 

Ron ngao ngán: 

“Tin mình đi. Mình không muốn bị bắt gặp tại trận đâu.” 

Nhưng quá muộn rồi. Có tiếng ầm ẩm nối lên phía đại 
Sảnh đường, nghe như tiếng sãm vọng từ xa xa. Ấy là bữa 


w> 185 .x 


HANRV POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


tiệc vừa kết thúc, và từ cả hai đầu của cái hành lang mà 
chúng đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước 
chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào 
hứng của bọn trẻ đã no nê. Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu 
hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng 
chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình 
ảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò đồn tới nhóng 
lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Harry, 
Ron và Hermione đứng tách biệt giữa hành lang. 

Sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ: 

“Kẻ thù của Người Kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo 
sẽ là mi đấy, quân Máu Bùn!” 

Chính là giọng của Draco Malíoy. Nó đã chen lên phía 
trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, 
gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Nó nhe răng 
cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược. 


Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?” 

Chắc chắn là tiếng la to của Malfoy đã khiến cho thầy 
giám thị Fiich phải chú ý. Thầy vẹt đám đông chen tới 
trước. Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Norris là thây ngã ngửa 
ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng: 

“Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy 
ra cho Bà Norris thế này?” 

Thây rít lên the thé. Đôi mắt nẩy lửa của thầy bám ngay 
vào Harry. Thầy hét: 

“Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày 
giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ...” 


Tiệc Tử nhật 


“Thầy Fiich!” 

Cụ Dumbledore xuất hiện, ngắt lời thầy Filch một cách 
nghiêm khắc. Nhiều giáo sư khác cũng đã đến hiện trường. 
Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt 
Harry, Ron và Hermione, đến bên bức tường, gỡ Bà Norris 
ra khỏi cán đuốc. Cụ nói với thầy FEilch: 

“Anh đi theo tôi, anh Fiich. Và các con nữa, Harry, Ron 
với Hermione.” 

Thầy Lockhart sốt sắng bước tới, nói: 

“Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, 
ngay trên lầu thôi, xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên...” 

Cụ Dumbledore nói: 

“Cám ơn anh, Gilderoy.“ 

Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dưmbledore 
và những người có liên can đi qua. Thây Lockhart, trông 
ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ 
Dumbledore; theo sau nữa là giáo sư McGonagall và giáo 
sư Snape. 

Mọi người vừa bước vào phòng thầy Lockhart thì lập tức 
một loạt chuyển động lao xao lan qua các bức tường. Harry 
thấy nhiều bức chân dung thầy Lockhart hấp tấp lỉnh ra 
khỏi vùng ánh sáng với cái đầu đây ống cuộn tóc. Thầy 
Lockhart thiệt thì thắp đèn đặt lên bàn giấy rồi lùi lại đứng 
phía sau. Cụ Dumbledore đặt Bà Norris lên mặt bàn bóng 
láng, bắt đầu xem xét con vật. Harry, Ron và Hermione nhìn 
nhau đây lo âu rồi đến ngồi thu lu trong mấy cái ghế đặt 
ở ngoài vùng ánh sáng đèn cây; ngồi đó mà nhìn chứ không 
biết làm gì hơn. 

Cái chóp mũi khoằm và đài của cụ Dumbledore chỉ còn 


xe 187 .x* 


HARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


một phần nữa là đụng vào lông Bà Norris. Cụ chăm chứ 
nhìn thật kỹ con mèo qua đôi kính nửa vắng trăng. Mấy 
ngón tay dài của cụ nhẹ nhàng xoi xoi chọc chọc con mèo. 
Giáo sư McGonagall cũng cúi gần sát Bà Norris, hai mắt 
giáo sư nheo lại. Thầy Snape đứng lù lù đằng sau họ, nửa 
người khuất trong bóng tối, vẻ mặt rất ư kỳ cục: trông như 
thể thầy đang cố gắng hết sức để nín cười Còn thầy Lockhart 
thì lăng xăng lượn quanh mọi người, để xuất hết ý kiến 
này đến ý kiến nọ: 

“Nhứt định là có một lời nguyễn đã giết chết nó... Có 
lẽ là câu thần chú Khổ hình Biến thể Kỳ ảo... Tôi đã từng 
chứng kiến biết bao nhiêu lần, thật không may là lần này 
tôi lại không có mặt kịp thời. Tôi biết hết mọi câu thần 
chú hóa giải lời nguyển có thể cứu được nó...” 

Những lời lải nhải của thầy Lockhart bị những tiếng nấc 
thốn thức đau khổ cụt ngủn của thầy Filch cắt ngang. Thầy 
ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy, gục mặt vào hai 
bàn tay, không thể nào có đủ can đảm nhìn Bà Norris. Mặc 
dù Harry ghét cay ghét đẳng thầy giám thị Filch, lúc này 
nó cũng phải thấy tội nghiệp cho thầy. Nhưng tội nghiệp 
thầy cách mấy cũng không thể bằng tội nghiệp chính nó. 
Nếu cụ Dumbledore mà tin lời thầy Fiich thì r.? bị đuổi là 
cái chắc. 

Cụ Dumbledore lúc này đang rì rẫm những lời lạ lùng 
trong khi tay cảm đũa phép gõ gõ vào Bà Norris, nhưng 
mãi vẫn chẳng có phép mầu nào xảy ra hết. Con mèo cứ 
ngay đơ bất động như một con thú vừa mới bị nhồi bông 
xong. 

Thầy Lockhart lại lách chách: 


“lôi nhớ ở Ouagadogou từng xảy ra chuyện y chang như 


Tiệc Tử nhật 


vầy. Một loạt trận như vầy chứ chẳng phải một. Tôi có kể 
đầy đủ chỉ tiết trong cuốn tự truyện của tôi ấy. Hỏi đó 
tôi đã cấp cho dân chúng trong thị trấn ấy các thứ bùa 
hộ mạng đủ loại, giải quyết vấn để đó ngay lập tức...” 

Mấy bức chân dung của thầy Lockhart trên tường đồng 
loạt gật gù tán đồng khi thầy nói. Một trong những chân 
dung ấy quên béng mất việc phái lột tấm lưới bao tóc trên 
đề.¡ rtình xuống. 
Cuối cùng cụ Dưmbledore đứng thắng lên. Cụ nói nhỏ 
nhẹ: £ 

“Nó chưa chết đâu, thây Filch à.” 

Thấy Lockhart khựng lại giữa chừng cuộc tổng kết những 
vụ ám sát mà mình đã ngăn chặn được. 

Thầy Filch nuốt nước mắt, hé nhìn Bà Norris qua kẽ ngón 
tay: 

“Chưa chết? Nhưng tại sao nó... nó cứng đơ lạnh ngắt 
như vẫy?” 

Cụ Dumbledore nói: 

“Nó bị hóa đá...” 

Thầy Lockhart la lên: 

“Đó! Tôi đã nghĩ thế mài 

Cu Dumbledore tiếp: 

“.., nhưng tại sao lại hóa đá thì ta không thể nói được...” 

Thây Fiich quay bộ mặt tèm lem nước mắt về phía Harry 
mà gào: 

“Hỏi thằng ấy ấy!” 

Cụ Dumbledore bèn nói, như đỉnh đóng cột: 


v 488 .x* 


HARRYV POTTEN VÀ PHÒNG CHỨA HÍí MẬT 


“Không một học sinh răm thứ hai nào có thể làm nổi 
điều đó. Phải cần đến Ma thuật Hắc ám cao cấp nhứt...” 

Thây Filch vẫn mặt sưng mày xỉa: 

“Chính nó làm! Chính thằng đó gây ra mọi chuyện. Mọi 
người đã thấy nó viết gì trên tường mà! Chính nó đã phát 
hiện trong văn phòng tôi... Nó biết tôi là... Tôi là...” 

Mặt thầy Filch trông thật là khủng khiếp khi ông cố nói 
ra câu cuối cùng: 

“... Nó biết tôi là một Squib!”. 

Harry khổ sở nhận thấy mọi người, kể cả những chân 
dung của thầy Lockhart, đều đang nhìn mình. Nó nói to: 

“Con không hề đụng tới Bà Norris! Và con cũng chẳng 
hề biết Squib là cái gì?” 

Thầy Filch gầm gừ: 

“Láo! Mày đã nhìn thấy thư Kwikspell của tao!” 

Từ trong bóng tối, thầy Snape lên tiếng: 

“Thưa ông hiệu trưởng, nếu ông cho phép, tôi xin nói...“ 

Mối linh cảm điềm gở của Harry gia tăng, nó chắc -:hẳản 
là không có điều gì thầy Snape nói ra mà đem lại điều 
lành cho nó cả. 

Thây Snape nhếch mép cười làm cong cái miệng, như 
thể ông rất nghỉ ngờ chuyện này: 

“Trò Potter và các bạn của trò chẳng qua là có mặt không 
đúng lúc không đúng nơi mà thôi. Nhưng chúng ta có những 
yếu tố đáng ngờ ở đây. Tại sao các trò lại có mặt đúng ở 
hành lang trên lầu? Tại sao các trò không dự tiệc 
Hialloween?”. 


*>è* 1DBD 


Tiệc Tử nhậ(t 


Harry, Ron và Hermione đồng loạt hè nhau giải thích 
về bữa tiệc Tử nhật. 

“,.., Có hàng trăm con ma ở đó. Họ sẽ làm chứng cho 
tụi con là tụi con đã ở đó.” 

“Nhưng mà tại sao sau đó các trò không về Sảnh đường 
dự tiệc? Đi lên hành lang trên lầu để làm gì?” 

Thầy Snape vặn lại bọn trẻ, đôi mắt đen của thầy long 
lanh ánh nến. 

Ron và Hermione đưa mắt nhìn Harry. 

“Bởi vì... Bởi vì...“ 

Harry ấp úng. Tim nó đập dồn đập, có điều gì đó mách 
bảo nó rằng sẽ không ai thèm tin là nó đuổi theo tiếng 
nói của một kẻ vô hình nào đó - tiếng nói mà chỉ có nó 
nghe được thôi. Nó bèn nói: 

“Bởi vì tụi con mệt quá nên muốn ởi ngủ.” 

“Mà không cân ăn uống gì sao?” 

Giọng thây Snape nghe đầy mỉa mai, một nụ cười đắc 
thắng lập lòe trên gương mặt hom hem của thầy. 

“Ta không tin là tiệc tùng của mấy con ma có những 
món hợp khẩu vị người sống đâu.” 

Bao tử Ron kêu ọt ọt vì cổn cào, nhưng nó vẫn nói to: 

“Chúng con đâu có đói.” 

Nụ cười châm biếm của thầy Snape càng toét ra thêm. 
Thây nói: 

“Thưa ông hiệu trưởng, tôi cho rằng Harry đã không hoàn 
toàn thành thật. Có lẽ phải cúp bớt những đặc ân dành 
cho trò ấy cho đến khi trò chịu nói cho chúng ta biết toàn 
bộ câu chuyện. Theo ý tôi thì nên đuối trò ấy ra khỏi đội 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Quidditch của nhà Gryffndor cho đến khi trò ấy tổ ra trung 
thực hơn.” 

Giáo sư McGonagali đanh giọng: 

“Anh Severus à, thực tình tôi thấy chẳng có lý do gì để 
cấm Harry chơi Quidditch cả. Con mèo này có phải bị cán 
chổi thần của thằng bé nện vô đầu mà ra nông nỗi này 
đâu. Chắng có chút chứng cớ nào cho thấy là Harry đã 
làm điều gì sai trái.” 

Cụ Dumbledore nhìn Harry thăm dò. Cái nhìn chăm chú 
của đồi mắt xanh sáng lấp lánh làm cho Harry có cảm 
giác như mình đang bị chiếu X quang. Xong, cụ Dumbledore 
nói một cách kiên quyết: 

“Một người vẫn được coi là vô tội cho đến khi nào người 
ta chứng minh được người ấy là có tội, anh Severus à.” 

Thầy Snape trông tức giận hết sức. Thầy Filch cũng vậy. 
Thầy rít lên, đôi mắt nấy lửa: 

“Con mèo của tôi đã bị hóa đá! Tôi muốn thấy sự trừng 
phạt! ” 

Cụ Dumbledore kiên nhẫn nói: 

“Chúng ta có thể cứu chữa được con mèo, Argus à. Giáo 
sư Sprout đạo gần đây có xoay sở kiếm ra được mấy cây 
nhân sâm. Khi nào bọn nhân sâm ấy đủ lớn, tôi sẽ cho 
bào chế một dược phẩm có thể làm cho Bà Norns hồi phục 
lại.” 

Thầy Lockhart nhảy vô: 

“Để tôi bào chế cho! Tôi đã làm chuyện đó cả trăm lần 
rồi ấy chứ. Ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng có thể luyện 
được Thần dược Đại bổ Nhân sâm mà...” 

“Xin lỗi.” 


Tiệc Tử nhật 


Giọng thầy Snape lạnh lùng: 

“Tôi tưởng tôi mới là bậc thầy độc dược ở cái trường 
này chớ!” 

Căn phòng chợt rơi vào một sự im lặng khó xử. 

Cụ Dumbledore bèn bảo Harry, Ron và Hiermione: 

“Các con về được rồi đó.” 

Bọn trẻ lập tức rút lui, cố gắng không ù chạy, nhưng 
bước càng nhanh càng tốt. Khi tới được tầng lầu phía trên 
văn phòng thầy Lockhart, chúng kéo vô một phòng học trống 
và nhẹ nhàng đóng kín tất cả các cửa. Harry ngó thăm 
đò gương mặt hai bạn trong bóng tối: 

“Mấy bồ nghĩ xem tôi có nên nói hết với các thầy zô 
về giọng nói mà tôi đã nghe được không?” 

lon nói ngay không chút ngập ngừng: 

“Đừng! Nghe được tiếng nói mà không ai nghe được hết 
chẳng phải là điểm hay ho øì, cho dù ngay cả trong thế 
giới phù thủy đi nữa.” 

Có cái gì đó trong giọng nói của Ron khiến Harry phải 
hỏi lại: 

“Bạn công khóng tin mình chứ gì?” 

lon đáp nhanh: 

“Dĩ nhiên là mình tin. Nhưng bồ phải nhìn nhận là chuyện 
đó cũng quái dị...” 

Harry đồng ý: 

“Tôi biết là quái dị. Toàn bộ câu chuyện đều quái dị. 
Hànz chữ ghi trên tường nhằm nói lên cái gì? Phòng chứa 
Bí mật đã được mở ra là có ý nghĩa gì?” 


Ron chậm rãi nói: 


*s 183 . 


HARRYV PUOTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


“Bê biết không, nó gợi cho mình nhớ tới một điều gì 
đó. Mình nghĩ là có một lần, ai đó từng kể cho mình nghe 
một câu chuyện về một căn phòng bí mật ở trường 
Hogwarts... đám anh Bill lắm...” 

Harry sự nhớ ra: 

“Còn Squlb là cái quỉ gì vậy?” 

Ron phì cười khoái chí làm Harry ngạc nhiên hết sức: 

“Ờ, cũng chẳng có gì khôi hài lắm đâu, nhưng tại vì 
đó lại là thấy Filch thì mới tức cười. Squib là một người 
sanh ra trong một gia đình phù thủy nhưng lại không có 
một tý năng lực pháp thuật nào cả. Đại khái ngược lại 
với những phù thủy xuất thân từ những gia đình Muggle 
hoàn toàn ấy. Nhưng Squib thì hiếm thấy hơn. Nếu thầy 
Fuich thử học ma thuật qua khóa Kwikspell, thì mình đoán 
chắc thầy là một Squib. Điều này giải thích được nhiều 
chuyện. Như tại sao thây ghét bọn học sinh tụi mình dữ 
vậy. Thây cay cú ấy mà.” 

Nói xong, Ron lại cười khoái trá. 

Đâu đó vang lên tiếng chuông đồng hồ gõ. Harry nói: 

“Nửa đêm rồi. Tụi mình nên về phòng ngủ kẻo lại bị 
thầy Snape bắt gặp rồi gán thêm cho cát tội gì nữa bây 
giờ.” 


Suốt mấy ngày sau, cả trường không bàn tán cái gì khác 
hơn ngoài vụ Bà Norris bị ếm bùa. Thấy Filch cứ liên tục 
hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình 
rập ở chỗ mà Bà Norris bị tấn công, như thể thầy nghĩ 
rằng kẻ đã làm chuyện đó thể nào cũng quay trở lại. Harry 


»** 194 ¿x 


Tiệc Tư nhật 


đã nhìn thấy thầy ra sức cạo bỏ cái thông điệp trên tường 
bằng cái Nhi giể Pháp thuật Chùi mọi thí của bà Skoœer, nhưng 
vẫn không đạt chút xíu hiệu quả nào. Những hàng chữ 
cứ nhá sáng rực rỡ trên bức tường đá. Khi nào không bận 
canh gác hiện trường vụ án Bà Norris, thầy Fiich lại đi 
rảo khắp các hành lang, láo liên đôi mắt đỏ ngẫu, chộp 
bất cứ đứa học trò đáng ngờ nào để phạt cấm túc, có khi 
chỉ vì những lý do như “thở to” và “hí hứng ra mặt.” 

Ginny Weasley dường như xúc động mạnh và rất lo âu 
về số phận Bà Norris. Theo lời Ron thì cô bé rất yêu mào. 

Ron cố làm cho cô bé đỡ âu sâu: 

“Tại vì em chưa từng nếm mùi Bà Norris đó thôi. Chứ 
thiệt tình mà nói, không có Bà Norris thì đỡ cho tụi mình 
lắm đó.” 

Đôi môi Ginny run run, Ron lại trấn an: 

“Nhưng mà ở Hogwarts, mấy chuyện như vầy không xảy 
ra thường xuyên lắm đâu. Thể nào người ta cũng bắt được 
cái đổ điên nào đó đã gây ra cớ sự rồi tống cổ hắn ra 
khỏi trường cho mà coi. Anh chỉ cầu cho kẻ đó có đủ thì 
giờ ếm bùa hóa đá cho cả ông Filch trước khi bị đuổi.” 

Gương mặt Ginny chợt trắng bệch tái mét. Ron vội nói: 

“Anh chỉ nói đùa thôi mà...” 

Vụ tấn công Bà Norris cũng có ảnh hưởng đối với 
Hermione. Từ trước cô bé vẫn dành nhiều thì giờ để đọc 
sách, nhưng bây giờ thì cô bé lại càng không làm gì khác 
hơn là cặm cụi đọc. Cả khi Ron và Harry hỏi xem Hermione 
đang nghiên cứu cái gì, cô bé cũng chẳng buồn trả lời. Cho 
mãi đến thứ tư tuần sau, chúng mới biết được. 


Hôm đó, Hary bị giữ lại sau lớp học về Độc dược. Thầy 


xe 195 


HMHARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


Snape bắt nó ở lại đặng cạo sạch mấy con giun ống cố lỳ 
bám trên mấy cái mặt bàn. Thành ra nó ăn trưa trễ. Vội 
vã ăn xong, nó chạy lên lầu kiếm Roơn trong thư viện. Nó 
thấy Justin Fimch-Fletchley, thăng bé của nhà Hufflepuff mà 
Harry quen trong lớp Thảo dược học, đang di đến gần. Harry 
mới mở miệng chào thì justin, vừa nhìn thấy Harry, lập 
tức quay mặt đi, và lật đật bước như chạy về hướng ngược 
lại. 

Harry tìm ra Ron ngồi cuối thư viện, đang đọ sức với 
bài làm môn Lịch sử Pháp thuật. Giáo sư Binns đã yêu 
cầu mỗi đứa phải viết một bài luận dài chín tấc về đề tài 
“Hội nghị Trung cổ các Phù thủu châu Âu.” 

Ron tức giận: nói: 

“Mình không thể tin được, viết bở hơi tai mà còn thiếu 
tám phân ...” 

Nó buông tấm giấy da ra, thế là tấm giấy cuộn tròn 
lại ngay. 

“Vậy mà bài luận Hermione viết dài những một thước 
hai, ý là chữ nó nhỏ !¡ t rồi đó.” 

Harry mở cuộn giấy da của mình, vớ lấy cái thước để 
đo bài văn nó viết. Nó hỏi: 

“Hermione đâu?” 

Ron chỉ về phía các kệ sách: 


“Ở đâu đằng đó ấy. Đang lục tìm một cuốn sách khác. 
Mình chắc bạn ấy tính đọc hết cả cái thư viện trước lễ 
Giáng sinh.” 

Harry kể cho Ron nghe chuyện justin tránh mặt mình. 
Ron vừa viết nguệch ngoạc, chữ nào chữ nấy bự như con 
gà tô, để cho bài luận của nó có vẻ đây chữ, vừa nói: 


Tiệc Tử nhật 


“Hổng biết hơi đâu mà bồ lại đi bận tâm chuyện nhảm 
ấy. Mình đã báo thằng đó hơi đần mà. Toàn nói mấy chuyện 
xà bản, nào là thầy Lockhart vĩ đại ra làm sao...” 

Vừa lúc đó Hermione hiện ra giữa hai kệ sách. Trông 
cô bé quạu hết sức, nhưng được cái là có vẻ sẵn lòng trò 
chuyện với tụi Harry và Ron. Cô bé ngồi xuống bên cạnh 
Ron và Harry: 

“Có bao nhiêu cuốn “Hoguwrts - Một Lịch Sử” đều bị mượn 
hết trơn. Còn danh sách chờ mượn quyển đó thì dài tới 
hai tuần lễ. Phải chỉ hồi đó mình không bỏ lại cuốn của 
mình ở nhà. Nhưng thiệt tình lúc đó không cách nào nhét 
được nó vô cái rương đã đây ắp sách của thầy Lockhart.” 

Harry hỏi: 

“Bạn cần cuốn đó để làm gì?” 

Hermione đáp: 

“Thì cũng cùng lý do với mấy người khác muốn mượn 
cuốn đó: đọc mấy huyền thoại về Phòng chứa Bí mật.” 

Harry nói nhanh: 

“Trong đó nói cái gì?” 

Hermmione cắn môi: 

“Khổ vậy! Mình không tài nào nhớ được. Mà kiếm mấy 
sách khác thi không cuốn nào có chuyện đó.” 

Ron vừa xem đồng hồ, vừa tha thiết khẩn nài Hermione: 

“Cho mình ngó qua bài luận của bỏ một cái đi.” 

Hermione bỗng nhiên trở mặt nghiêm nghị: 

“Không đời nào. Bạn đã có tới mười ngày để chuẩn bị 
bài luận kia mà.” 


HARRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


“Mình chỉ cần thêm hai phân nữa là kết thúc được rồi, 
cho ngó một chút đi mà...” 

Chuông reo. Cả bọn kéo vô lớp Lịch sử Pháp thuật, Ron 
và Hermione vừa đi vừa cự cãi với nhau. 


Lịch sử Pháp thuật là môn chán nhứt trong thời khóa 
biểu của bọn trẻ. Người dạy môn này là giáo sư Binns, là 
Vị giáo sư ma duy nhứt của bọn chúng. Và điều duy nhứt 
thú vị trong tất cả các buổi học với giáo sư này là giáo 
sư vào lớp học bằng cách đi xuyên qua tấm bảng đen. Giáo 
sư Binns đã khô quắt lại và cổ xưa cực kỳ, nhưng nhiều 
người nói giáo sư vẫn không hề nhận ra là mình đã chết. 
Có hôm giáo sư thức dậy rồi cứ vậy mà lên lớp, bỏ lại 
cái xác của mình ngồi nguyên trên chiếc ghế bành trong 
phòng giáo viên. Từ đó tới nay, lề thói và phong cách của 
giáo sư không hể thay đổi một chút xíu nào. 

Ngày hôm nay cũng chán ngắt như mọi ngày. Giáo sư 
Binns mở giáo án ra và bắt đầu đọc bằng một giọng đều 
đều tẻ nhạt nghe như tiếng rè rè của một cái máy hút bụi 
cũ kỹ cho đến khi mọi người trong lớp chìm đắm trong 
cơn mê ngủ, thỉnh thoảng choàng dậy để ghi chép một cái 
tên hay một mốc thời gian, rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Giáo 
sư đọc được chừng nửa giờ đồng hồ thì xảy ra một chuyện 
mà trước đây chưa bao giờ xảy ra: Hermione giơ tay xin 
phát biểu. 

Đang giữa chừng bài diễn giảng chán chết người về Hội 
nghị Ngăn chiến Quốc tế năm 1289, giáo sư liếc mắt, nhận 
thấy cánh tay giơ cao của Hermione, bèn tỏ ra kinh ngạc 
hết sức: 

“Irò... ơ...trò...” 


“Thưa giáo sư, con tên Flermione ạ. Con thắc mắc không 


Tiệc Tử nhậ( 


biết giáo sư có thể kể cho chúng con nghe điều gì đó về 
Phòng chứa Bí mật không ạ? 

Giọng Hermione rất rõ ràng. Dean Thomas đang ngồi há 
hốc mồm ngó trừng trừng qua cửa sổ, chợt bừng tỉnh cơn 
mơ. Lavender Beown thì ngóc đầu khỏi hai cánh tay khoanh 
tròn trên bàn, còn Neville thì trượt củi chổ khói mặt bàn. 

Giáo sư Binns chớp chớp mắt. Ông nói bằng giọng khô 
khan khò khà: 

“Môn ta dạy là Lịch sử Pháp thuật, trò Hermione à. Cái 
mà ta dạy là các sự kiện, chứ ta không đạy truyền thuyết 
hay huyền thoại.” 

Giáo sư tăng hắng một cái nghe như tiếng viên phấn 
bị bẻ gãy rôi lại tiếp tục: 

“Vào tháng chín năm đó, một tiểu ban các phù thủy 
Sardmian... 

Nhưng giáo sư chỉ mới lắp bắp được mấy câu thì lại 
phải dừng lại: bàn tay của Hermione lại vẫy vẫy trên không. 

“Gì đó trò Hermione?“ 

“Thưa giáo sư, chẳng phải truyền thuyết cũng dựa phần 
nào vào một sự kiện nào đó sao?” 

Giáo sư Binns nhìn Hermione với vẻ ngạc nhiên đến nỗi 
Harry tin rằng xưa nay chắc chưa từng có một học sinh 
nào dám làm ngưng bài giảng của giáo sư Bìnns, dù là 
khi ông còn sống hay đã chết. 

Giọng giáo sư chậm rãi: 

“À, phải. Ta nghĩ cũng có người cho là như vậy,...” 

Rồi ông ngó chăm chăm Hermione như thể đây là lần 
đầu tiên ông mới nhìn thấy một đứa học trò thật sự: 


wxx 199 


HARRY POTTEHR VÀ PHÒNG CHỮA Bí MẬT 


“,,, tuy nhiên, cái huyền thoại mà trò nói tới chỉ là một 
câu chuyện giật gân, thậm chí quái dị lố bịch...” 

Cả lớp bây giờ đang dỏng tai nghe từng lời giáo sư Binns. 
Giáo sư lờ mờ ngó cả đám, thấy mọi gương mặt đều ngước 
lên nhìn mình. Harry dám cá là giáo sư hoàn toàn bãt ngờ 
trước một cảnh tượng thú vị bất thường như vậy. Ông từ 
tốn nói: 

“Thôi được, thôi được. Để ta nhớ xem... Phòng chứa Bí 
mật... Các trò ắt hẳn đều biết, học viện Hogwarts là do 
bốn phù thủy vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây 
một ngàn năm... Chính xác ngày nào thì không rõ... Bốn 
ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn 
vị đó: Godrnic Gryfindor, Helga Hufflepuf, Rowena Ravenclaw, 
và Salazar Slytherinn. Họ cùng nhau xây tòa lâu đài này, 
khuất xa tâm mắt tọc mạch của dân Muggle, bởi vì thời 
đó người thường còn rất sợ pháp thuật huyền bí, và phù 
thủy thời đó thường phải chịu đựng nhiều sự khủng bố, 
hành hạ.” 

Giáo sư ngừng lại, đảo cặp mắt lờ đờ quanh phòng, 
rồi tiếp tục: 

“Trong vài năm đâu, các nhà sáng lập cùng làm việc 
với nhau rất hòa thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ 
tuổi có năng lực pháp thuật để đưa về lâu đài đào tạo. 
Nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Giữa 
Slytherin và những người khác có một sự rạn nứt ngày càng 
sâu rộng khó hàn gắn. Slytherin thì muốn việc tuyển chọn 
phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ta cho 
rằng pháp thuật chỉ nên được truyền dạy cho con cái những 
gia đình phù thủy thuẫn chủng mà thôi. Ông không thích 
thu nhận những đứa trẻ con nhà Muggie, vì cho là chúng 


ws*  ĐDŨ ¿x 


Tiệc Tư nhật 


không đáng tin cậy. Một thời gian sau, lại xảy ra một cuộc 
tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa Slytherm và Gryffindor, 
cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi.” 

Giáo sư Binns lại ngừng nói, dấu môi ra, trông như một 
con rùa già nhăn nheo: 

“Những nguồn sử liệu đáng tin cậy cho chúng ta biết 
khá nhiều chứng cứ xác thực. Nhưng các sự kiện chân thực 
này đã bị một huyền thoại kỳ cục về Phòng chứa Bí mật 
làm cho mờ mịt đi. Người ta đồn đại là Slythernn đã cho 
xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, mà những 
người đồng sáng lập khác không hề hay biết gì hết. 

“Theo như huyển thoại thì Slytherin đã phong ếm căn 
phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó 
ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. 
Chỉ riêng một mình Người kế vị mới có thể mở bùa ếm 
Phòng chứa Bí mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên 
trong, để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo 
học Pháp thuật.” 

khi câu chuyện chấm dứt, lớp học im lặng như tờ; nhưng 
không phải sự im lặng ngái ngủ như ngày thường trong 
các buổi hục của giáo sư Binns. Có cái gì đó rất khó chịu 
vẫn lơ lửng trong không trung khi bọn trẻ cứ ngước mắt 
nhìn giáo sư Binns, chờ đợi giáo sư nói thêm điều gì nữa. 
Trông giáo sư Binn đã hơi bực mình: 

“Di nhiên toàn bộ câu chuyện này là hết sức nhảm nhí. 
Thực tế là nhà trường đã nhiều lần cử những phù thủy 
thông thái nhứt tiến hành tìm kiếm chứng cứ về một căn 
phòng bí mật như thế. Nhưng căn phòng đó không hề có. 
Chẳng qua đó chỉ là một câu chuyện để hù dọa những 
ké khờ dại cả tin mà thôi.” 


Ẹ vw>» ĐÖO† .x* 


HARHV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


Bàn tay của Hlermione lại vọt lên không: 

“Thưa thầy, chính xác thì cái gọi là nỗi kinh hoàng cất 
giấu bên trong phòng bí mật ấy, là cái gì ạ?” 

Vẫn bằng giọng nói khô khan lạo xạo, giáo sư Binns 
nói: 

“Người ta tin là bên trong phòng bí mật có giấu một 
thứ quái vật gì đó mà chỉ có một mình Người kế vị Slytherin 
mới điều khiển nổi.” 

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau lo lắng. 

Giáo sư Binns thu xếp các tờ giáo trình của ông lại, nói 
thêm: 

“Ta đã nói rồi, cái đó không hề có. Chẳng có một Phòng 
chứa Bí mật nào cả và cũng chẳng có con quái vật nào 
cả.” 

Seamus chợt nói: 

“Nhưng mà, thưa thây, nếu Phòng chứa Bí mật chỉ có 
thể được mở ra bởi chính Người kế vị Slytherin, thì đâu 
có ai khác có thể mở được nó, phải không thầy?” 

Giáo sư tỏ ra bị quấy rầy quá sức: 

“Nhảm nhí. Nếu bao nhiêu hiệu trưởng kế tục của 
Hogwarts mà còn không tìm ra cái gì thì...” 

Parvati vọt miệng: 

“Nhưng, thưa thầy, có khi phải dùng đến Tà thuật Hắc 
ám mới mở được...” 

Giáo sư Biỉnns cự lại: 

“Tại người ta không muốn dùng Tà thuật Hắc ám, chứ 
không phải là người ta không biết dùng đâu, trò Xu Rỗng 
ạ. Ta nhắc lại, nếu một người như cụ Dumbledore...” 


wè 2D 


Tiệc Tử nhật 


Dean Thomas vẫn chưa chịu thôi: 

“Nhưng có thể người mở phải có liên hệ gì đó với 
Slytherim, mà cụ Dumbledore thì lại không, nên...“ 

Giáo sư có vẻ thấy quá đủ rồi, bèn lạnh lùng đáp: 

“Thôi đủ rồi! Đó chỉ là một huyền thoại! Không hề tồn 
tại. Không có một tí xíu bằng chứng nào là Slytherin từng 
xây dựng một cái gì như cái hốc xép bí mật để chổi, chứ 
đừng nói chi tới cả một căn phòng bí mật! Ta hối tiếc là 
đã kể cho các trò nghe một câu chuyện ngu ngốc! Chúng 
ta sẽ quay lại, nếu các trò vui lòng, với bài học lịch sử, uới 
nhữnc sự kiện hiển nhiên chắc chắn, xác minh được, và đáng 
tin được!” 

Thế là trong vòng năm phút sau, cả lớp lại chìm đắm 
vào trạng thái mê ngủ lờ đờ y như từ xưa tới nay. 


Khi buổi học tan, Ron, Harry và Hermione cùng nhau 
chen qua hành lang đông đúc học sinh để chạy về phòng 
ngủ, quảng cho được cái cặp xuống giường trước khi chạy 
xuống Sảnh đường ăn cơm chiều. Ron nói với hai bạn: 

“Hồi nào giờ mình vẫn biết Salazar Slytherin là một lão 
điền quái dị, nhưng mình không hề biết là chính lão khởi 
xướng cái vụ phù thủy thuần chủng. Mấy bê có cho tiền 
mình cũng không thèm vô nhà của lão. Nói thiệt với mấy 
bổ, nếu mà cái nón phân loại xếp mình vô nhà Slytherin 
thì mình thà cuốn gói lên xe lửa về nhà còn hơn.” 

Hermmione sốt sắng gật đầu tán thành, nhưng Harry không 
nói gì cả. Bao tử nó vừa quặn một cái hết sức khó chịu. 
Nó chưa từng nói với Ron và Hermione chuyện cái nón 


+ 23 .x 


ẬT 


phân loại đã từng cân nhắc một cách nghiêm túc là có 
nê:\ xếp nó vào nhà Slytherin không. Nó vẫn còn nhớ, y 
như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, cái giọng nói nhỏ 
nhẹ thì thâm bên tai nó khi nó đặt cái nón lên đâu, cách 
đây hơn một năm: “Vô đó mi có thể trở thành tï đại, mỉ 
biết đấu, trong đầu mi đã có tất cả rồi, tà Slwtherm sẽ giúp 
mì trở thành 0ï đại, chắc chấn như uậy ” 

Nhưng Harry, lúc đó đã từng nghe nói đến tiếng tăm 
của nhà Slytherin là nơi đào tạo ra nhiều phù thủy Hắc 
ám nhứt, nền nó đã suy nghĩ tha thiết: “Đừng oô Slytherin!”. 
Và cái nón đã nói: “Không hả? Được thôi, nếu mi đã đứt 
khoát thì tốt hơn là uê... Grwffndor.” 

Ba đứa đang bị cuốn đi trong đám đông, thì gặp Colin 
Creevy. 

“Chào anh, Harry!” 

Harry đáp lại một cách máy móc: 

“Chào em, Colin!” 

Thằng nhóc cố bám theo Harry lải nhải: 

“Anh Harry biết không, có một đứa trong lớp em nói 
là anh...“ 

Nhưng thằng nhóc nhỏ con quá nên không thể nào kháng 
cự lại được cả đám đông đang ùn ùn kéo về Đại Sảnh 
đường; Harry chỉ còn nghe tiếng thằng nhóc thét lên: 

“Hẹn gặp lại, anh Harry!” 

Rồi thằng nhóc chìm biến đi đâu mất. 

Hermione thắc mắc: 


“Không biết đứa nào đó trong lớp nó nói cái gì?” 


w* ẤS20A zxx 


Tiệc Tư nhật 


Bao tử Harry lại quặn thêm một cái nữa khi nó chợt 
nhớ lại chuyện Justin hoảng hốt trốn chạy nó hồi trưa. Nó 
nói: 

“Chắc tựi nói đồn tôi là Người kế vị Slytherin!“ 

Ron tỏ ra phãn nộ: 

“Cái bọn ở đây bạ cái gì cũng tin được!” 

Đám đông giãn ra, và ba đứa cũng trèo lên được câu 
thang kế tiếp không mấy khó khăn lắm. 

Ron lại hỏi Hermione: 

“Theo bổ thì Phòng chứa Bí mật có thật không?” 

Hermione rùng mình: 

“Mình không biết. Cụ Dumbledore vẫn chưa cứu được 
Bà Norris, điều đó khiến mình nghĩ là... kẻ đã tấn công 
Bà Norris, cho dù là ai, thì cũng không phải... ờ... không 
phải là người.“ 

Nói tới đây, cô bé quay đầu lại nhìn và nhận ra cả ba 
đứa đang ở đằng cuối của chính dãy hành lang nơi mà 
tai họa đã xảy ra. Tụi nó đứng lại ngó trân trân. Cảnh 
vật vẫn y như cái đêm Hội Ma, chỉ có điều là không có 
một con mèo cứng đơ bị treo ngược đuôi vô cán đuốc, và 
một cái ghế trống đã được đặt dựa vào bức tường đá mana 
cái thông điệp “Phòng chứa Bí mật đã được mở ra”. 

Ron thì thâm: 

“Cái ghế là để cho thây Filch ngồi rình đó.” 

Tụi nó nhìn nhau. Hành lang trống vắng. 

Harry nói: 

“Thử đò xét chung quanh đây chắc cũng không hại gì.” 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Nó buông cái cặp xuống, bò lỗổm cổm dọc theo hành 
lang để öm dấu tích manh mối. Nó nói: 

“Có dấu cháy xém... Đây nè... và kia nữa...” 

Hermione cũng reo lên: 

“Lại đây cơi cái này nè! Cái này buổn cười lắm...” 

Harry đứng dậy chạy tới gần cánh cứa sổ cạnh bên cái 
thông điệp viết trên tường. Hermione đang chỉ vào một khung 
kính cao nhứt, chỗ đó có chừng hai chục con nhện đang 
lăng xăng hối hả, rõ ràng là đang chen nhau giành chui 
qua một kẽ hở nhỏ. Một sợi chỉ bạc và dài thòng xuống 
như môt sợi dây thừng, có vẻ như cả lũ nhện đều đã phải 
trèc lên bằng sợi dây đó trong cơn đổ xô ra ngoài. 

Hermione thắc mắc: 

“Mấy bồ có thấy nhền nhện hành động như vậy bao 
giờ cnưa? 

Harry nói: 

“Chưa. Ron có thấy không? Ron? Ron à?” 

Harry ngoái nhìn qua vai Ron đang đứng lùi tuốt đằng 
xa, có vẻ như đang cố gắng kìm mình lại để khỏi co giò 
chạy. 

Harry ngạc nhiên: 

“Cái gì vậy? ” 

Ror nó một cách căng thẳng: 

“Mình... không... ưa... nhền nhện.” 

Hermione quay nhìn Ron hết sức kinh ngạc: 

“Mình không ngờ đó! Bạn vẫn thường phải dùng nhền 
nhện trong môn học Độc dược bao nhiêu lần rồi mà...” 


tw* 2DS ¿x⁄ 


Tiệc Tử nhật 


Ron vẫn cẩn thận canh chừng cánh cửa số, chứ không 
dám nhìn đi đâu khác. Nó nói: 

“Mình khóng ngán gì mấy con chết rồi. Mình chỉ không 
ưa cái kiểu chúng bò lung tung thôi...” 

Hermione cười khúc khích. Ron nổi quạu: 

“Thế thì có gì tức cười đâu? Mấy bổ phải biết là hồi 
mình mới ba tuổi, anh Fred... ảnh biến con gấu nhỏi bông 
của mình thành một con nhện khổng lồ gớm ghiếc, chỉ tại 
vì mình lỡ làm gãy cây chổi đổ chơi của ảnh... Mấy bồ 
thử cai có thích không, khi mấy bổ đang ôm một con gấu 
nhỏi bông, bỗng nhiên nó mọc ra cả đống chân ngọ nguậy...” 

Nó bỏ ngang câu nói, rùng mình. Hermione rõ ràng là 
vẫn đang cố gắng nín cười. Harry cảm thấy không cần xoáy 
vô để tài đó nữa, bèn nói: 

“Các bạn còn nhớ vũng nước trên sàn không? Không 
biết vũng nước đó từ đâu ra. Chắc aj đó đã lau nó rồi.” 

Ron đã cố tự chủ được, bước tới vài bước ngang qua 
cái ghế của thây Filch, chỉ xuống sàn: 

“Nó ở khoảng này nè. Ngang cánh cửa đó.” 

Nó đến bên cánh cửa, vặn nắm đấm bằng đồng, nhưng 
đột ngột nhảy dựng lên, như thể bàn tay nó bị phỏng vậy. 

Harry hỏi: 

“Có chuyện gì vậy?” 

Ron nhăn nhó nói gọn: 

“Không vô được. Nhà vệ sinh nữ.” 

Hermione đứng dậy đi đến gần: 

“Ôi, không sao đâu Ron. Đâu có ai ở trong đó. Cái buồng 
vệ sinh đó là chỗ của con ma khóc nhè Myrtle. Tụi mình 


HARRV PO®TTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


cứ vô thử coi sao. ˆ 

Thế là bất chấp cái bảng ghi mấy chữ to CẤU TIÊU 
HƯ, Hermione đẩy cửa bước vào. Đó là cái nhà vệ sinh 
ảm đạm tăm tối nhứt mà Harry từng đặt chân vào. Bên 
dưới một tấm kính to, rạn nứt, loang Iö, là mấy cái bốn 
rửa tay sứt mẻ. Sàn nhà ẩm ướt và hắt lên ánh sáng lung 
linh của mấy mẩu nến cụt đang cháy gần tới đế đèn. Những 
cánh cửa gỗ của các buồng cầu tiêu thì trầy sướt, long đỉnh, 
có một cái trật bản lề chỉ còn lắt lẻo. Hermione đặt ngón 
tay lên môi ra dấu, rồi đi về phía buồng cầu tiêu cuối cùng. 
Khi đến nơi, cô bé nói: 

“Chào chị Myrtle, chị khóe không?” 

Harry và Ron cũng đi đến gần để xem. Con ma khóc 
nhè Myrtle đang bỏng bềnh lơ lửng phía trên cái bổn xả 
nước của cái cầu tiên, cố nặn một cái mụn dưới cằm. 

Nó nhìn Hary và Ron với đôi mắt đây ngờ vực: 

“Đây là nhà vệ sinh nữ Mà tụi bây đâu phải nứ?” 

Hermione đồng ý: 

“Đúng vậy. Các bạn ấy không phải nữ. Tôi chỉ muốn 
giới thiệu với các bạn ấy chỗ này... xinh đẹp như thế nào 
ấy mà.” 

Con ma xua tay một cách mơ hồ về phía tấm gương cũ 
kỹ bẩn thỉu và cái sàn ẩm tới. 

Harry kể tai Hermione nói: 

“Hỏi xem chị ấy có thấy cái gì không?” 

Myrnile trừng mắt nhìn Harry: 

“Mày nhỏ to cái gì vậy hả?” 


“Có gì đâu?” 


xs Z2Ũ8 sx 


Tiệc Tử nhật 


Harry chối biến. 
“Tụi này chỉ muốn hỏi...“ 
Myrtle mếu máo như thể sắp òa ra khóc. 


“lao mong sao người ta đừng nói lén tao nữa. Tụi bây 
biết mà, tao cũng có cảm xúc chứ bộ, cho dù tao đã chết 
rồi.” 

Hermione phân trần: 

“Chị Myrtle à, không ai muốn chọc giận chị đâu. Harry 
chỉ...“ 

Myrtle rống lên: 

“Không ai muốn chọc giận tao hả? Nghe hay à! Đời sống 
của tao có gì khác hơn chuỗi ngày sâu thảm mì rú ở trong 
xó cầu tiêu này. Bây giờ tụi bay lại kéo đến hòng hủy hoại 
nốt cái cuộc đời chết của tao nữa.” 

Hermlone nói nhanh: 

“Tụi này chỉ muốn hỏi chị có thấy cái gì ngộ nghĩnh 
đạo gần đây không? Bởi vì có một con mèo bị ếm bùa 
ngay ở bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh trong đêm Hội 
Ma.” 

Harry hỏi thêm: 

“Đêm đó, chị có thấy cái gì ở gần đây không?” 

Myrtle đột ngột ngất lời: 

“Tao không bận tâm! Thằng Peeves chọc ghẹo tao đến 
nỗi tao bỏ về đây để tự tìm cái chết. Nhưng mà rỗi... tao 
nhớ ra... tao đã... tao đã...” 

Ron bổ sung: 


“Đã chết rồi.” 


te 209 .* 


HARRVY PO@TTEH VÀ PHÒNG CHA BÍ MẬT 


Myrtle bật khóc nức nở, bốc lên trên cao, xoay mình, rồi 
lao xuống, giộng đầu vô cái bên cầu tiêu, làm cho nước 
văng tung tóe ra khắp chung quanh, rồi biến mất. Tuy nhiên 
căn cứ vào tiếng thốn thức của con ma khóc nhè này, có 
thể xác định là nó đã yên nghỉ ở đâu đó trên cái ỏng 
nước hình chữ ÙU. 

Harry và Ron đứng ngó theo mà xúc động đến há hốc 
miệng ra. Nhưng Hlermione chỉ khẽ nhún vai nói: 

“Nói đúng ra, cách đó cũng làm cho chị Myrtle vui lên 
được một chút... Thôi, tụi mình đi ra đi.” 

Harry chưa kịp khép cánh cửa nhà vệ sinh nữ lại thì 
tiếng thốn thức tỉ tê của con ma khóc nhè bị át đi ngay 
bởi một tiếng quát vang như sấm rên: 

“IRƠN” 

Huynh trưởng Percy dang đứng ngay dầu cầu thang, huy 
hiệu huynh trưởng lóe sáng, gương mặt anh còn nguyên 
vẻ kinh dị: 

“Đó là nhà vệ sinh r6rữ( Sao em...” 

lon nhún Vai: 

“Em chỉ ngó qua thôi, anh biết mà, tụi em đang bm kiếm 
manh mối...” 

Percy phùng mang trợn mắt lên khiến Harry nhớ ngay 
đến bà Weasley. 

“Đi - ra - khỏi - chỗ - này — ngay!” 

Percy sải bước về phía mấy đứa nhỏ, cánh tay vung vẩy, 
lùa chúng đi dọc hành lang. 

“Bộ tụi bay không thèm để ý chuyện này “có vẻ“ gì 
sao? Trong khi mọi người ăn tối thì tụi bay trở lại đây...“ 


** 21D ¿x 


Tiệc Tử nhật 


Ron nóng nảy cãi lại, ngắt giọng Percy và quắc mắt nhìn 
anh: 

“Tại sao tụi em lại không nên ở đây? Anh nghe cho rõ 
nè: tụi này không hề giơ tới một ngón tay đụng vô con 
mèo đó!” 

Percy sôi gan: 

“Anh đã nói với Gimny đúng như vậy, nhưng nó cứ lo 
là em sắp bị đuổi tới nơi rồi. Anh chưa bao giờ thấy Ginny 
lo buồn đến như vậy. Khóc tới sưng bụp cả mắt. Em phải 
nghĩ đến nó một chút chứ. Tất cả học sinh năm thứ nhứt 
đều đang rất bức xúc về cái vụ này.” 

Ron đốp lại, mặt nó lúc này đã đỏ đến mang tai. 

“Chính anh mới không nghĩ gì đến Ginny. Anh chỉ lo 
là em quậy quá thì làm hỏng cơ hội đạt danh hiệu Thủ 
lãnh khối nam sinh của anh mà thôi...” 

Percy búng ngón tay vào cái huy hiệu Huynh trưởng, nói 
cụt ngủn: 

“Trừ nhà Gryffindor năm điểm. Và anh hy vọng điều 
đó dạy cho em một bài học! Liệu hồn, đừng có bày trò trinh 
thám nữn, nếu không anh sẽ viết thư mét má!” 

Nói xong, Percy bỏ đi, gáy cổ của anh cũng đỏ ửng lên 
như vành tai của Ron. 


Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung, Harry, Ron 
và Hermione cố gắng ngôi né Percy càng xa càng tốt. Ron 
vẫn còn ấm ức nên cứ làm giây mực be bét trên bài tập 


x» 11 ¿#w 


HARRVY PUOTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Bùa chú của nó. Khi Ron lơ đãng vói tay lấy cây đữa phép 
để xóa những vết ố đi, nó làm lửa xẹt béng vào cuộn giấy 
da. “Bốc khói” không kém gì cuốn bài tập của nó, Ron 
đóng ập lại ngay cuốn “Sách Lời Nguyễn Cơ Bản, lớp 2”. 
Harry ngạc nhiên thấy Hermione cũng bắt chước làm theo. 

Cô bé nói với giọng nhẹ nhàng, như thể đang tiếp tục 
một câu chuyện mà bọn chúng đang nói từ nãy đến giờ. 

“Nhưng mà ai mới được chứ? Ai lại muốn đe dọa đuổi 
tất cả những người là Squib hay xuất thân từ Muggle ra 
khỏi trường Hogwarts chứ?” 

Ron làm ra vẻ hóc búa: 

“Thử nghĩ đi nào! Tụi mình có quen đứa nào hay nghĩ 
người xuất thân Mugøgle là đồ cặn bã không?” 

Nó nhìn Hermione, Hermione ngó lại nó, không tin chắc 
lắm: 

“Nếu bồ ám chỉ Malfoy thì...“ 

“Mình nói đúng là hắn, chứ ám chỉ gì nữa. Mấy bồ không 
nghe nó nói gì sao? - “Kế tiếp sẽ là màu, đồ Máu bùn!” - 
Nghĩ coi, mấy bổ chỉ cần nhìn vào cái mặt chuột gian xảo 
của nó là dư biết kẻ đó chính là nó!” 

Hermione vẫn ngờ vực: 

“Malfoy, chẳng lẽ chính nó là Người kế vị Slytherin?” 

Đến nước này, Harry cũng xếp sách của nó lại, bàn góp: 

“Cứ nhìn thử gia đình nó coi. Tất cả đều xuất thân từ 
Slytherin, nó luôn khoe khoang chuyện đó mà. Nhà nó rất 
có thể là hậu duệ của Slytherin. Ba nó thôi cũng đủ độc 
địa rồi!” 


Ron nói: 


wx 212 «x 


Tiệc Tử nhật 


“Không chừng họ đã có chìa khóa mở cánh cửa Phòng 
chứa Bí mật cả trăm năm nay rồi, và cứ truyền giao qua 
các thế hệ, từ cha truyền cho con, cho cháu...” 

Hermione vẫn đè dặt nói: 

“Ừ, mình nghĩ cũng dám lắm...” 

Harry bị quan: 

“Nhưng làm sao mình chứng minh được kẻ đó là nó?” 

Hermione hạ thấp giọng, ếc chừng về phía phòng Percy, 
nói chậm rãi: 

“Mình nghĩ có một cách, nhưng đĩ nhiên sẽ rất khó khăn. 
Và nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mình e là tụi mình sẽ phải 
vi phạm tới năm chục điều trong nội qui...” 

Ron cáu kinh: 

“Vậy chừng một tháng nữa, hay cỡ đó, đợi cho bổ cảm 
thấy muốn giải thích thì chắc lúc đó bổ mới vui lòng nói 
cho tụi này biết, há?” 

Hermione vấn tỉnh bơ: 

“Thôi được. Điều mà tụi mình cần làm là xâm nhập 
vô phòng sinh hoạt chung của nhà Slythern và hỏi Malíoy 
vài câu, nhưng không để cho nó nhận ra tụi mình.” 

Cả lon và Harry đều bật cười: 

“Nhưng đó là chuyện không thể nào làm được.” 

“Được chứ!” 

Hermione khẳng định: 

“Cái mà tụi mình cần chỉ là món thuốc Đa-dich” 

Ron và Harry cùng hỏi: 


“Là cái gì?” 


HAHRV POTTEN VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


“Cách đây vài tuần thầy Snape có nói đến nó trong lớp 
học...“ 

Ron làu bàu: 

“Bồ tưởng trong giờ học Độc dược, tụi này không có chuyện 
gì hay ho để làm khác hơn là ngồi nghe thầy Snape nói 
gì sao?” 

“Đó là thứ thuốc làm cho mình uống vô thì biến dạng 
thành một người khác. Mấy bổ thử nghĩ coi! Tụi mình có 
thể biến thành ba đứa nào đó của nhà Slytherin. Sẽ không 
ai biết đó là tụi mình. Malfoy có thể sẽ nói cho tụi mình 
biết hết mọi thứ. Có thể hiện giờ nó đang khoác lác trong 
phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, giá mà tụi mình 
có thể nghe nó nói gì 

Ron có vẻ đắn đo: 

“Cái món thuốc Đa-dịch này mình thấy hơi ớn. Rủúi mà 
tựi mình biến thành ba đứa nhà Slytherin vĩnh viễn thì sao?” 

Hermione xưa tay một cách sốt muội: 

“Thuốc sẽ hết hiệu nghiệm trong một thời gian ngắn mà. 
Vấn để là kiếm được công thức chế biến món thuốc ấy 
mới là khó. Thầy Snape nói là công thức ấy ở trong một 
quyển sách tựa là “Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm”, mà quyển 
sách ấy lại nằm trong khu vực Hạn chế của thư viện.” 

Chỉ có một cách để mượn một cuốn sách trong khu vực 
Hạn chế: đó là phải có tờ giấy của một giáo viên ký tên 
cho phép đọc. 

Ron nói: 

“Khó mà giải thích cho xuôi tai là tụi mình cần đọc 
cuốn sách đó để làm gì, nếu không phải để thử chế ra 
một trong những độc dược kê trong sách đó.” 


xà» 214 


Tiệc Tư nhật 


Hermione nói: 

“Mình nghĩ nếu mình làm ra vẻ như chỉ thích thú về 
mặt lý thuyết thôi, biết đâu lại chẳng lọt...?” 

Ron nói: 

“Thôi, thôi đi, không có thầy cô nào mắc vô cái bẫy 
đó đâu. Họ đâu có ngốc dữ vậy...” 


xe Ẩ15 


CHƯÝCƠNC wMIƯƒCŒI 


THÁI BLUDGEIt TẠI QUÁI 


Ừ sau vụ xảy ra tai họa với mấy con yêu nhí, giáo sư 

Lockhart thôi không đem các con vật sống vào lớp nữa. 
Thay vào đó, thầy giảng chay bằng cách đọc những đoạn 
văn trong sách của thầy cho lũ học trò nghe, thỉnh thoảng 
diễn xuất mình họa một tý cho thêm ấn tượng. Thầy thường 
bắt Harry hễ trợ thầy trong vụ tái hiện câu chuyện trong 
sách. Tính cho đến nay thì Harry đã bị bắt đóng vai một 
dân làng Transylvanian được thây Lockhart cứu khỏi lời 
nguyễn Bép xép, một người tuyết bị bệnh lạnh đầu, và một 
con ma cà rồng kkông thể ăn được cái gì khác ngoài củ 
hành sau khi bị thây Lockhart xử lý. 

Trong buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm 
đó, Harry đã bị lôi ra trước lớp diễn kịch, lần này nó bị 
đóng vai người sói. Nếu hôm ấy Harry không chủ tâm làm 
vui lòng thầy Lockhart, thì nó đã từ chối cái trò này. 

“Tru lớn lên cho thiệt to thiệt hay, Harrv!... Đúng rồi! 
Thế là, các trò tin không, tôi nhảy đè lên... Như vầy nè... 
quăng nó xuống sàn một cái bịch!... Vậy đó... chỉ bằng một 
tay thôi, tôi đã giữ chặt nó dưới sàn. Còn tay kia, tôi đút 
cây đũa phép vào cổ họng nó... Rồi tôi thu hết sức mình 
mà thực hiện vụ ếm bùa cực kỳ phức tạp và khó khăn là 
ếm bùa Homorphus... Nó thốt lên một tiếng rên thảm 


1. Bùa hóa người 


xe 21B sx 


Thái Bludger (al quái 


thương... Rên di, Harry... cao giọng hơn nứa... tốt!... Lớp 
lông biến mất... răng nanh của nó rút nhỏ lại, và nó trở 
lại thành người. Đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu nghiệm... 
Và thêm một ngôi làng nữa sẽ mãi mãi nhớ đến tôi như 
một đấng anh hùng, người đã giúp họ thoát khỏi nỗi kinh 
hoàng hàng tháng bị người sói tấn công.” 

Chuông reo và thầy Lockhart đứng đậy: 

“Bài tập về nhà làm: sáng tác một bài thơ vẻ chiến công 
của tôi đánh bại người sói Wagga Waggal! Bài hay nhứt sẽ 
được thưởng một cuốn tự truyện “Cái Tôi Mẫu Nhiệm” có 
chữ ký của tôi.” 

Cả lớp bắt đầu túa ra cửa. Harry quay về cuối phòng 
nơi Ron và Hermione đang ngồi đợi. 

Harry thì thẩm: 

“Săn sàng chưa?” 

Hermione lo lắng: 

“Chờ mọi người ra hết đã. Được rồi...” 

Cô bé đến gần bàn thầy Lockhart, tay nắm chặt một tờ 
giấy, Harry và Ron đứng sát sau lưng Hermione. 

“Ơ... Thưa giáo sư Lockhart! Con muốn... muốn mượn 
quyển sách này ở thư viện, chỉ để đọc thêm thôi ạ. Nhưng 
mà bởi vì cuốn sách nằm trong Khu vực Hạn chế, nên con 
cần có chữ ký của một giáo viên vào tờ giấy cho phép 
đọc này ạ.” 

Cô bé giơ tờ giấy ra, hai bàn tay run nhẹ: 

“Con chắc là quyển sách này sẽ giúp con hiểu rõ thêm 
những điều thầy viết về nọc rắn tác-dụng-chậm trong cuốn 
“Lane Thang Với Ma Cà Rồng”... 


HARRV POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


“AI Lang Thang Với Ma Cà Rồng! “ 

Thây Lockhart cười rạng rỡ với Hermione, cầm lấy tờ 
giấy cô bé đưa. 

“Có thể nói đó là cuốn sách thầy thích nhứt. Trò đọc 
thấy hay không?” 

Hermione sốt sắng: 

“Dạ, đọc rồi ạ. Cái cách thầy đánh bẫy con cuối cùng 
bằng túi lọc trà thiệt là khôn ngoan khéo léo...“ 

“Tốt. Thầy chắc chắn là sẽ không ai phiển chuyện thầy 
thưởng cho học sinh giỏi nhất trong niên học một chút hỗ 
trợ ngoại lệ.” 

Thầy nhiệt tình rút ra một cây viết lông công vĩ đại, 
hơi hiểu lầm cái nhìn ngao ngán trên gương mặt Ron: 

“Ừ, cây viết đẹp chứ hén? Thây chỉ để đành ký tên vào 
sách mà thôi.” 

Nói rồi, thầy ngoáy một chữ ký khoanh tròn vòng vo 
to tổ nái lên tờ giấy cho phép rồi đưa trả cho Hermione. 

Trong khi Hermione xếp lại tờ giấy bằng mấy ngón tay 
run run rồi nhét ngay vào cặp, thây Lockhart quay qua Harry: 

“Sao, Harry? Ngày mai là trận Quidditch đầu tiên của 
mùa bóng này, đúng không? Đội Gryffindor chơi với đội 
Slytherin, phải không? Thây nghe nói trò là một cầu thủ 
lợi hại lắm hả? Hồi xưa thầy cũng là Tầm thủ. Thầy từng 
được tuyển vào đội Thể thao Quốc gia đó chứ, nhưng mà 
thầy muốn cống hiến đời mình cho chính nghĩa tiêu diệt 
Thế lực Hắc ám. Dù vậy, bất cứ lúc nào trò cảm thấy cần 
thây huấn luyện riêng, cứ nói với thầy, đừng có ngại ngùng 
nhé. Thầy luôn luôn sẵn lòng chia sẻ sự tỉnh thông của 
minh cho những người kém khả năng hơn...” 


v 21B .x 


Harry ậm ừ gì đó trong cổ họng rồi vội vã nối bước 
Ron và Hermione. 

Khi cả ba đứa chụm đầu xem xét tờ giấy phép, Harry 
nói: 

“Thật không tin nổi! Thầy thậm chí không thèm ngó cái 
tựa của cuốn sách mà tụi mình muốn mượn.” 

Ron nói: 

“Bởi vì ổng là đỗ phù phiếm sọ rỗng. Nhưng mà ai hơi 
đâu lo chuyện đó, miễn sao mình có được cái mình cần...” 

Rồi tụi nó chạy về phía thư viện, Hermione vừa chạy 
vừa phản đối the thé: 

“Thây không phải là đổ sọ rỗng.” 

“Ôi, chẳng qua tại thầy nói bổ là học trò giỏi nhứt trong 
năm...” Lúc đó tụi nó đã tới thư viện, nên chúng phái hạ 
giọng xuống trong cái yên lặng tịch mịch của chốn này. 
Bà Pince, quản thủ thư viện, là một người đàn bà gầy gò 
cáu kỉnh, trông giống một con kển kển suy dinh đưỡng. 

Bà đọc đi đọc lại cái tựa với đây vẻ nghỉ ngờ: 

“Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm?” 

Bà định tịch thu tờ giấy phép trong tay Hermione, nhưng 
cô bé nhứt định không chịu buông ra, hồi hộp nói: 

“Không biết... con có thể giữ lại tờ giấy không?” 

Ron moi tờ giấy ra khỏi tay Hermione, đưa nó cho bà 
Pmce: 

“Thôi, đưa cô đi mà... Tụi mình sẽ kiếm được chữ ký 
khác mấy hỏi. Thầy Lockhart sẵn lòng ký lên bất cứ thứ 
gì miễn là nó không nhúc nhích để ổng ký.” 

Bà Pince cầm tờ giấy đưa ra chỗ có ánh sáng, như thể 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA tÍ MẬT 


quyết tâm đò tìm cho ra sự giả mạo. Tuy nhiễn cuối cùng 
tờ giấy phép cũng qua được cuộc kiểm tra. Bà hiên ngang 
Mi giữa những hàng kệ sách cao ngất và lát sau trở lại 
với một quyển sách mốc meo to tướng. Hlermione nhét cẩn 
thận quyển sách vào cặp, rồi cả bọn đi ra, cố gắng không 
bước nhanh quá hay lộ ra vẻ... có tội. 

Năm phút sau, chúng đã cố thủ trong cái phòng vệ sinh 
hư cúa con ma khóc nhè Myrtle. Hermione đã gạt phăng 
sự phản đối của Ron, lý luận rằng đó chính là nơi không 
ai thèm nghĩ tới chuyện viếng thăm, và như thế tụi nó sẽ 
yên tâm là không bị ai quấy rầy. Con ma khóc nhè Myrtle 
cứ khóc sướt mướt trong buồng cầu tiêu của nó, nhưng bọn 
trẻ mặc xác con ma, và con ma cũng mặc xác bọn trẻ. 

Hermione cẩn thận mở quyển “Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm” 
ra, và cả ba chụm đầu đọc những trang sách ẩm ướt lỗ 
chỗ. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu tại sao cuốn sách này bị 
cho vào Khu vực Hạn chế: một số độc dược có tác dụng 
khủng khiếp đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ 
nghĩ tới đã ghê người, lại có những hình minh họa rât gớm 
guốc, thí dụ hình một người đàn ông có vẻ như bị lộn 
trái từ trong ra ngoài và một bà phù thủy mọc dư ra mây 
đôi tay lỉa chỉa trên đầu. 

Khi chúng giở đến trang có tựa đề Thuốc Đa-dịch, Hermione 
reo lên: 

“Nó đây rồi!” 

Trang sách được minh họa bằng tranh vẽ mấy người đang 
biến hình nửa chừng. Harry thành thực mong rằng nỗi đau 
đớn diễn tả trên nét mặt của những người đang biến hình 
đó chỉ là do họa sĩ tưởng tượng ra. Cả bọn dò cái công 


thức phân lượng, nguyên liệu, cùng cách chế biến. Hermione 
lãm nhẩm, rà ngón tay dọc cái danh sách nguyên liệu: 

“Đây là thứ thuốc phức tạp nhứt mà mình từng thấy. 
Nào là ruồi cánh mỏng, đỉa, rong nước xiết, cỏ chút chít. 
Dù sao thi mấy món này cũng còn đễ kiếm, chúng có sẵn 
trong kho đổ dùng học tập của học sinh, mình tự lấy được... 
Ủi, coi nè, sừng tán thành bột của song kỳ mã ~ không 
biết kiếm đâu ra mấy thứ này... lại còn da vụn của một 
con rắn ráo... Sẽ rắc rối lắm đây... phải rồi, dĩ nhiên phải 
có một tý xíu gì đó của cái người mà mình muốn biến 
thành. “ 

Ron hỏi g]ật: 

“Cái gì? Xin lỗi, bổ nói một Hý xíu gì đó của cái người 
mà mình muốn biến thành là nghĩa làm sao? Mình sẽ không 
uống bất cứ thứ gì có cái móng chân của thằng Crabbe 
trong đó đâu nhat” 

Hermione vẫn tiếp tục như thể không hề nghe Ron nói 
gì: 

“Hiện giờ thì mình chưa cần lo đến chuyện đó, bởi vì 
nó chỉ được thêm vào ở giai đoạn cuối cùng... “ 

Ron không thể nói nên lời nào, quay nhìn Harry. Harry 
cũng đang canh cánh một nỗi lo khác: 

“Hermione, bồ có thấy là tụi mình sẽ phải ăn cắp quá 
nhiều thứ không? Da vụn của một con rắn ráo, thứ này 
đầu có trong kho vật liệu đành cho học sinh? Tụi mình sẽ 
phải làm gì? Chẳng lẽ đột nhập vô kho riềng của thầy Snape? 
Tôi không chắc sáng kiến này hay đâu, Hermione.” 

Hermione đóng mạnh quyển sách lại. 


“Thôi được, nếu các bạn đâm ra chết nhát thì thôi.” 


xè c1 ¿x 


HAERRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA, HỈ MẬT 


Hai má cô bé ửng hồng và đôi mắt vốn long lanh sáng 
nay càng sáng hơn bình thường. 

“Các bạn biết là mình đâu có muốn vi phạm nội qui. 
Nhưng mình nghĩ đe dọa những người xuất thân Mugpgle 
còn tệ hơn nhiều so với việc đi bào chế một thứ độc được 
khó chế. Nhưng nếu các bạn không muốn tìm cho ra xem 
đó có phải là Malfoy không, thì mình sẽ đi thắng đến gặp 
bà Pince ngay bây giờ để trả lại quyến sách...“ 

lon nói: 

“Mình chẳng bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày chính 
bổ xúi tụi này vi phạm nội qui. Thôi được, tụi mình sẽ 
cùng làm. Nhưng mà đừng chơi món móng chân nha!” 

Hermione lại mở quyển sách ra, sắc mặt vui hơn. Harry 
hỏi: 

“Nhân tiện tính luôn coi bao lâu thì mới chế xong món 
thuốc đó?“ 

“Để tính coi, bởi vì rong nước xiết phải được hái vào 
đêm trăng tròn, và ruổi cánh mỏng phải được hẳảm trong 
hai mươi mốt ngày... Mình có thể nói trong vòng một tháng 
là chế xong thuốc, nếu mình có đủ các nguyện vật liệu.” 

Ron hỏi lại: 

“Một tháng lận hả? Tới lúc đó thì Malfoy có lẽ đã ếm 
xì bùa hết một nửa học sinh xuất thân từ dân Muggle của 
Hogwarts rồi.” 

Đôi mắt của Hermione nheo lại một cách đáng sợ, làm 
Ron phải nói liền: 

“Nhưng dù sao đây cũng là kế.hoạch tốt nhứt mà tụi 
mình nghĩ ra. Cho nên, tôi nói, cả đội sẽ làm việc hết ga!” 


và 222 


Thái Blndger tai quái 


Tuy nhiên, khi Hermione thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh 
trước để thám thính tình hình cho cả bọn ra theo, thì Ron 
thì thầm với riêng Harry: 

“Mình thấy việc đời sẽ đỡ rắc rối rất nhiều nếu ngày 
mai bổ hất thằng Malfoy rớt khỏi cán chổi của nó cho rồi.” 


Sáng thứ bảy, Harry thức dậy sớm nhưng nằm nướng 
một lát để suy nghĩ về trận Quidditch sắp tới. Nó lo nghị, 
phần vì không biết anh Wood sẽ ăn nói ra sao nếu đội 
GryfRndor thua, phần vì viễn cảnh phải đương đầu với một 
đội gồm những cầu thủ cỡi những cây chổi bay nhanh nhứt 
mà phải có vàng mới mua được. Chưa bao giờ nó tha thiết 
muốn đánh bại đội Slytherin như lúc này. 

Sau nửa giờ nằm đó nghe bên trong ruột gan cồn cào, 
Harry ngồi đậy, thay quần áo, đi xuống ăn điểm tâm sớm. 
Ở Đại Sảnh đường, nó gặp toàn đội Gryffindor đang túm 
tụm ngồi bên cái bàn dài trống trải, người nào trông cũng 
căng thẳng và không al nói năng nhiều. 

Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân 
Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu 
của một cơn giông. Ron và Hermione vội vã chạy đến câu 
chúc Harry may mắn trước khi nó bước vào phòng thay 
đô. Cả đội đã mặc xong đồng phục Quidditch màu đỏ tía 
của nhà Gryffindor, cùng ngồi xuống nghe bài huấn thị trước 
trân đấu của Wood. Anh bắt đầu: 

“Đội Slythermn có chổi tốt hơn chúng ta. Không thể nào 
chối bỏ điều đó. Nhưng mà trên cán chổi của chúng ta là 


wè* “©3 ¿w 


HARRtYV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BMÍ NẬT 


những con người giỏi hơn chúng nó. Chúng ta đã tập luyện 
chuyên cần hơn chúng nó, chúng ta đã từng bay trong đủ 
mọi loại thời tiết...” 

George Weasley lấm bẩm: 

“Quá đúng. Mình chưa từng được hong khô cho đúng 
nghĩa từ hồi tháng tám tới giờ!” 

“Và chúng ta sẽ làm cho chúng nó hối tiếc cái ngày 
mà chúng đã để cho thằng công tử bột lỏi tỳ ấy, thằng 
Malfoy, mua được vị trí của nó trong đội Slythern.” 

Ngực phập phông cảm xúc, Wood quay qua Harry: 

“Harry, kết cuộc sẽ tùy thuộc vào em, em sẽ phải chứng 
tỏ cho chúng nó thấy là một tầm thủ cần có những tài 
năng khác, chứ không phải chỉ có một ông bố giàu sụ là 
đủ. Hãy bắt cho được trái Snitch trước khi Malfoy làm được 
điều đó, có chết cũng phải cố gắng, Harry à, bởi vì hôm 
nay chúng ta phải chiến thắng, chúng ta phải thắng.” 

Fred nháy mắt với Harry: 

“Vậy thì đừng lo quá Harry à!” 

Khi cả đội bước ra sân, âm thanh nổi lên âm âm để 
chào chúng: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà 
Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin 
thua. Nhưng đám Slytherin trên khán đài cũng la trộ, huýt 
sáo để đập tính thần đội Gryffindor. Bà Hooch, giáo viên 
dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. 
Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, 
người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và 
họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết. 

Bà Hooch nói: 


, 


“Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai.... mội... 


vè 22A4 


Trái Bludger tai quái 


Cùng với tiếng gầm từ đám đông, mười bốn cầu thủ 
phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Harry bay cao hơn tất cả, 
đảo nhìn khắp nơi để tìm trái banh Sniich. 

Phía dưới Harry là Malfoy, cũng phóng vọt lên như để 
khoe khoang tốc độ cây chổi mới của nó. Malíoy gào: 

“Khỏe không, Đâu-thẹo?“ 

Harry không có thì giờ trả lời. Đúng lúc đó, một trát 
Bludger đen nặng nẻ lao về phía Hary; nó tránh được trong 
đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi nó cảm thấy 
tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sợt qua. 

Ge©eOrp€ gBỌI: 


Ị 


“Harry, sát sườn 


Anh phóng nhanh như chớp ngang qua Harry, cây gậy 
trong tay sẵn sàng giáng trả trái Bludger về phía Slytheri. 
Harry thấy George nện cho trái Bludger một cú trời giáng 
về phía Adrian Pucey, nhưng trái Bludger đột ngột đổi hướng 
giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía Harry 
mà lao tới tấn công. 

Harry thả mình rớt xuống thật nhanh để tránh banh, còn 
George thì cố tìm cách đánh thật mạnh nó về phía Malfoy. 
Một lần nữa, trái Bludger lại chuyển đường bay y như cây 
boomerang của thổ dân Úc, cứ quay lại nhè đầu Harry mà 
lao tới. 

Harry tăng tốc độ tối đa, phóng tới đầu kia của sân vận 
động. Nó vẫn nghe thấy tiếng trái Bludger xé gió bay theo 
phía sau. Có chuyện gì vậy? Bludger không bao giờ cứ chăm 
chăm nhắm vô một câu thủ như vây cả. Nhiệm vụ của 
Bludger là cố quật ngã càng nhiều cầu thủ càng tốt cơ mà... 


Fred Weasley đang đợi trái Bludger ở đầu kia sân vận 


HARRVY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


động. Khi Fred tống hết sức mình vào trái Bludger thì Harry 
thụp xuống né. Trái Bludger bị đấm văng tuốt ra khỏi sân 
bóng. Fred vui vẻ gọi Harry: 

“Xong rồi!” 

Nhưng anh đã nhằm. Làm như thể bị nam châm hút, 
trái Bludger lại dội về giáng thắng vào Harry, và một lần 
nữa, Harry chỉ còn nước tháo chạy có cờ. 

Trời đã bắt đầu mưa. Harry cảm thấy những giọt mưa 
to rớt lộp độp xuống mặt, vỡ tung toé trên tròng mắt kính 
của nó. Nó chịu, không căn cứ vào đâu được để mà biết 
trận đấu đang ra sao, cho tới khí nghe tiếng Lee jordan, 
người bình luận Quidditch, xướng to: 

“Đội Slutherin đang dẫn trước, 60 — 0.” 

Những cây chối ưu việt cúa đội Slytherin quả là đang 
phát huy tâm lơi hại của chúng. Đông thời trái Bludger 
điên cứ tìm mọi cách để quật ngã Harry ớ trên không. Fred 
và George bây giờ bay sát hai bên Harry, sát đến nỗi Harry 
không thể nhìn thấy gì cả ngoại trừ mấy cánh tay vung 
ngang vẩy dọc của hai người. Nó không có cơ hội nào để 
tìm kiếm trái Snitch, chứ đừng nói tới chuyện bắt được. 

Fred gầm gừ: 


,„ 


“Có ai đó... quấy rối... trái... Bludger... này 


Anh quất cật lực cây gậy của mình vào trái Bludger khi 
nó lao đến trong một cuộc tấn công mới vào Harry. 


George nói: 
“Chúng ta cần tạm dừng trận đấu một lát.” 


Anh cố gắng ra hiệu cho Wood, cùng lúc kịp chặn trái 
Bludger tông bể mũi Harry. 


x* 22B 


Trái Bludger (ai quái 


Wood hiển nhiên là nhận được thông điệp của George. 
Bà Hooch thổi còi, và Harry, Fred, George cùng đáp xuống 
mặt đất, trong khi trái Bludger điên vẫn chưa chịu buông 
tha. 

Cả đội Gryffindor tụ tập lại, trong khi bọn Slytherm trên 
khán đài hè nhau ìÌa trộ. Wood hỏi: 

“Có chuyện gì vậy? Chúng ta đang bị đè bẹp. Fred, George, 
hai đứa bây ở đâu khi trái Bludger cản phá Angelina làm 
bàn hả?” 

George tức giận đáp: 

“Tụi này lúc ấy đang ở trên cao cách bạn ấy gần bảy 
thước, và đang bận đánh trả trái Bludger kia để ngăn nó 
ám sát Harry. Có người đã ếm nó - Nó không chịu buông 
tha Harry. Suốt từ đầu trận đấu, nó không thèm rượt duổi 
theo ai khác hết. Bọn Slytherin ắt là đã làm gì nó.” 

Wood nói một cách lo lắng: 


“Nhưng hai trái Bludger đã được khéa kỹ trong phòng 
cô Hooch từ cuộc tập luyện cuối cùng tới nay mà. Lúc đó, 
mấy trái banh đâu có bị gì đâu.”. 

Bà Hooch đang đi về phía chúng. Qua vai bà, Harry có 
thể nhìn thấy bọn Slytherin đang la ó và chỉ chỏ về phía 
nó. 

Trong khi bà Hooch chưa đi tới, Harry kịp nói nhanh: 

“Xin nghe em. Hai anh mà cứ bay xung quanh em hoài 
như vậy thì chỉ còn cơ hội duy nhứt để em có thể bắt được 
trái Snitch là nó tự bay vô ống tay áo của em thôi. Hai 
anh cứ quay về với đội, để mặc em xoay sở với trái Bludger 
quỉ quái.” 

Fred nói: 


HARRVY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


“Đừng có ngu. Nó tông bể đầu em như chơi.” 

Wood hết nhìn Harry đến nhìn anh em nhà Weasley. 

Alicla giận đữ nói: 

“Anh Wood, chuyện này hết sức điên khùng. Anh không 
thể để cho một mình Harry xoay sở với trái Bludger điên 
đó. Anh phải yêu cầu điều tra...” 

Harry nói: 

“Nếu chúng ta dừng trận đấu lúc này thì chúng ta bị 
thua thiệt! Mà chúng ta không thể để thua đội SÌytherin 
chỉ vì một trái Bludger phát khùng! Anh Wood, anh hãy 
bảo các anh ấy cứ để một mình em xoay sở.” 

George tức tối bảo Wood: 

“Đây là lỗi của anh, anh Wood. “Có chết cũng phải cố 
gắng”, anh đã nói với thằng bé một điều hết sức ngu ngốc!” 

Bà Hooch đã đến bên bọn chúng. Bà hỏi Wood: 

“Sẵn sàng tiếp tục trận đấu chưa?” 

Wood nhìn vào đôi mắt cương quyết của Harry, nói: 

“Được. Fred, George, hai em đã nghe Harry nói rồi đó - 
Cứ để nó một mình chọi tay đôi với trái Bludger đỏ.” 

Mưa vẫn rơi, bây giờ lại còn nặng hạt hơn nữa. 

Tiếng còi của bà Hooch vang lên, Harry phóng vọt lên 
không trung, nghe tiếng hú vun vút của trái Bludger điên 
đuổi sát theo phía sau. Harry bay lên càng lúc càng cao. 
Nó lộn mèo, đột ngột sà xuống rồi bất thình bình vọt lên, 
lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường zic — 
zắc, có lúc lại lăn tròn như bánh xe. Dù bị chóng mặt, nó 
vẫn cố mở to mắt. Nước mưa làm nhòe cả mắt kính, chảy 
cả vô mũi nó khi nó ở tư thế đầu chúc xuống đất, chân 


*ằ 22B x 


Trái Bludger (ai quái 


chống lên trời, để cố tránh một cú tấn công dữ đội của 
trái Bludger. Nó nghe tiếng cười rộ vọng lên từ phía khán 
đài; nó biết trông nó không khác gì một thằng khùng, nhưng 
nó biết trái Bludger quái quỷ kia vì nặng nề nên không 
thể xoay chiều đổi hướng nhanh như nó được. Nó bắt đầu 
một trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, 
không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không, với những 
khúc quanh đột ngột, những cú lao xuống không phanh. 
Đồng thời, nó vẫn liếc qua màn mưa bạc, về phía cật gôn 
của đội Gryffindor, nơi Adrian Pucey đang tìm cácÌ. vượt 
qua Wood. Trái Bludger lại lao vào Hlarry, tiếng gió vút bân 
tai cho nó biết nó lại vừa thoát hiểm trong gang tấc. Nó 
bèn quay ngoắt lại, trở đầu và phóng đi tiếp. 

“Ê, Harry! Mày tập múa ba-lê hả?” 

Malfoy gào lên châm chọc, trong khi Harry cố làm một 
cú lộn mèo nguy hiểm nữa ở giữa chừng không trung để 
tránh một đòn hiểm khác của trái Bludger, rồi cắm đâu 
tháo chạy với trái Bludger vẫn bám sát, cách chưa đây một 
thước sau lưng. Nhưng mà chính lúc ấy, lúc ném cho Malfoy 
một cái nhìn căm ghét, Harry nhìn thấy nó - trái Snitch 
oàng. Nó bay lơ lứng phía trên tai trái của Malfoy chí cách 
vài phân, nhưng Malfoy còn mải bận cười cợt Fiarry nên 
không nhìn thấy! 

Trong một khoảnh khắc sững sờ, Harry đứng khựng giữa 
trời, không dám lao về phía Malfoy, chỉ sợ thằng ấy mà 
ngẩng đầu lên là nhìn thấy trái Snitch vàng. 

ÂM! 


Một giây bất động của nó cũng là thời gian sơ suất quá 
đài. Trái Bludger cuối cùng đã đạt được mục tiêu: nện một 
cú trời giáng vào Harry, đập vào cùi chỏ, và Harry nhận 


_ IẬT 


thấy xương cánh tay mình đã gãy. Choáng váng và đau 
thấu óc, Harry rơi tuột trên thân chổi đẫm nước mưa, chỉ 
còn một đầu zối cố quặp lấy cán chổi, cánh tay gãy dung 
dưa một cách vô dụng bên hông nó. 

Trái Bludger vẫn không buông tha, đang lao trở lại đánh 
bôi thêm một cú nữa, lần này nhắm ngay vào mặt Harry. 
Thằng bé chuồi ra khỏi đường bay của trái banh, trong cái 
đầu tê diếng của nó chỉ còn một ý nghĩ, rõ ràng, chắc chắn: 
bám lấu Malfou. 

Bất chấp cơn mưa xối xả và cơn đau thấu xương, Harry 
nhào tới cái gương mặt lờ mờ nụ cười khinh khiỉnh phía 
dưới và nhận ra đôi mắt trợn trừng vì khiếp sợ trên gương 
mặt ấy: Malfoy tưởng Harry nổi điên lền quay ra tấn công 
nó. 

“Cái trò gì...“ 

Malfoy hốt hoảng lách ra khỏi đường bay của Harry, trong 
khi đó Harry vội buông bàn tay còn lành lặn của mình 
khỏi cán chổi, chụp mạnh. Nó cảm thấy mấy ngón tay của 
mình đã chạm được vào trái Snitch vàng lạnh ngắt, trong 
khi hai chân chênh vênh cố kẹp lấy cán chổi. Đám đông 
rú lên hên dưới, và Harry đâm sắm xuống đất, cố hết sức 
để không bị ngất xỉu. 

Một tiếng uych vang lên cùng bùn nước bắn tung tóe, 
cán chối cắm xuống sình, còn Harry thì lộn mèo mấy vòng 
trên mặt đất sau khi văng khỏi cán chổi. Cánh tay gãy của 
nó lòng thòng lỏi chỏi trông rất quái dị. Tuy điếng người 
vì đau đớn, Harry vẫn nghe, như vọng lại từ cõi nào xa 
xăm lắm, rất nhiều tiếng huýt sáo và la hét. Nhưng nó 
chỉ chú tâm vào trái Snitch vàng nắm chặt trong bàn tay 
chưa gãy. 


Trái Bludger tai quái 


Nó .nói thêu thào: 
“A ha! Chúng ta đã thắng.” 
Rồi ngất xỉu. 

Khi Harry tỉnh lại, mưa vẫn còn rơi xối xả trên mặt, 
và nó vẫn còn nằm dài trên sân bóng. Có người nào đó 
đang cúi xuống, và Harry nhìn thấy hàm răng trắng bóng 
lấp lánh. Nó rên: 

“Ôi, lại là thây...” 

Thây Lockhart nói to với đám đông chộn rộn chung quanh: 

“Trò ấy không biết mình đang nói gì đâu. Đừng lo, Harry. 
Thầy sẽ chữa cánh tay cho con.” 

“Đừng!” 

Harry kinh hãi hét lên: 

“Cám ơn thầy, con muốn để nó như vầy thôi...” 

Nó cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau quả là thấu trời 
xanh. Chợt nghe có tiếng tách tách quen thuộc ở đâu đó 
rất gần, Harry bèn hét to: 

“Colin, anh không muốn chụp hình cảnh này đâu.” 

Thây Lockhart nói hết sức êm ái: 

“Nằm xuống đi con. Phép ếm bùa này đơn giản thôi, 
thây đã làm không biết bao nhiêu lần rồi...” 

Harry nghiến răng: 

“Tại sao không đưa con đi bệnh thất?“ 

Wood tán thành ngay: 

“Thưa giáo sư, đúng là nên đưa Harry đi bệnh thất.” 

Mình mẩy Wood đang lấm lem bùn sình, và mặc dù 
tảm thú của đội nhà đang bị thương, Wood cũng không 


x> 231 #x 


HAIRHV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


thể đừng nhe răng cười: 

“Harry, em bắ: banh giỏi lắm. Một cú bắt banh tuyệt 
vời, hết sức ngoạn mục, cú hay nhứt của em, anh dám 
nói như vậy...“ 

Qua đám chân cẳng dày đặc đứng vây quanh, Harry vẫn 
nhìn thấy được Fred và George đang vật lộn để nhét trái 
Bludger vô một cái họp. Chừng đó thôi cũng đã là mội 
cuộc chiến đấu ác liệt, 

Thây Lockhart xắn tay Áo của chiếc áo chùng xanh ngọc 
bích, dõng dạc bảo đám đồng: 

“Lùi lại!” 

“Ôi, đừng. Xin thầy đừng...” 

Harry cố phản đối yếu ớt; nhưng thây Lockhart đang múa 
cây đũa phép, và ngay sau đó, thầy chĩa thẳng cây đữa 
vào cánh tay Harry. 

Một cảm giác lạ lùng và rất khó chịu lan tỏa từ vai 
Harry xuống tới đầu những ngón tay của nó. Có cảm giác 
như cánh tay bị xì hơi. Harry không còn đủ can đảm để 
ngó xuống tay mình coi chuyện gì đã xảy ra. Nó vẫn nhắm 
nghiền đôi mắt, mặt ngoảnh đi hướng khác. Nhưng nhìn 
đám đông đang đứng há hốc mồm và thằng Colin tự nhiên 
bấm máy như điên, Harry nhận ra chuyện đáng sợ tôi tệ 
nhất đã tới: cánh tay của Harry không còn đau đớn nứa, 
nhưng đồng thời nó cũng không còn có vẻ gì là một cánh 
tay. 

Thầy Lockhart kêu lên: 

“Ủa? Ờ, không sao. Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện 
thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa. 
Đó là điều cần ghi nhớ. Thế nhé, Harry, cứ từ từ mà đi 


Trái Bludger (ai quái 


tới bệnh thất. À, Ron và Hermione, hai trò dđìu trò ấy đi 
nhé. Bà Pomfrey có thể sẽ... ờ... tỉa tót trò lại một tý thôi.” 

Khi Harry đứng dậy, nó có cảm giác thống một bèn hông 
iát lạ lùng. Nó bèn hít một hơi thở sâu để có đủ cam đảm 
ngó xuống bên hông phải của nó. Và cái mà nó nhìn thấy 
suýt làm nó ngã lăn ra xỉu thêm lần nữa: 

Thò ra dưới ống tay áo của nó là một cái gì trông giống 
một cái găng tay cao su dày, màu đa người. Nó thử nhúc 
nhích ngón tay. Nhưng chẳng có ngón nào thèm nhúc nhích. 

Thây Lockhart hóa ra không hề hàn gắn gì xương xẩu 
của nó hết, mà chỉ đơn giản... rút xương cánh tay nó đi 
mà: thôi. 


Bà Pomfrey đương nhiên là không hài lòng chút nào. 

Bà giận dữ cảm cái tàn tích bất động buồn hiu của cái 
mà nửa giờ trước còn là cánh tay đắc lực của Harry, la 
lối: 

“Lễ ra trò phải đến gặp tôi ngay tức thì chớ! Tôi có 
thể nối xương trong một giây, nhưng làm cho xương mọc 
lại thì...“ 


Harry tuyệt vọng: 
“Cô sẽ làm được mà, phải không cô?” 


Bà Pomfrey quảng cho Harry bộ đổ bệnh nhân, nói dứt 
khoát: 


“Tất nhiên là tôi sẽ làm được. Nhưng mà rất đau. Trò 
phải ở lại bệnh thất đêm nay...” 


Hermione đứng đợi bên ngoài tấm màn quây quanh 


x**è 233 


HARRV PGTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


giường của Harry, trong khi Ron giúp Harry thay quần áo. 
Cũng mất nhiều thì giờ mới nhét được cái gọi là cánh tay 
không xương mềm như cao su vô ống tay áo. 

Từ bên trong tấm màn, Ron vừa kéo mấy ngón tay xuôi 
xị của Harry qua cổ tay áo, vừa nói vọng ra: 

“Sao, Hermione? Tới bây giờ bổ còn bênh thầy Lockhart 
nữa thôi? Harry mà cần rút xương thì đã nhờ ổng rồi.” 

Hermione nói: 

“Ai cũng có thể có lúc sai sót. Mà nói cho cùng thì cánh 
tay cũng hết đau rồi, đúng không, Harry?” 

Harry lên giường nằm: 

“Ừ. Hết đau. Nhưng cũng hết xài luôn.” 

Khi nó ngã người xuống giường, cánh tay thõng xuống 
vung vấy ngoài ý muốn. 

Hermione và bà Pomfrey đi vòng qua tấm màn. Bà Pomfrey 
cầm một chai lớn đựng một thứ thuốc gì đó dán nhãn Mo- 
xu), 

Bà rót thứ thuốc bốc khói ấy vô một cái cốc, đưa cho 
Harry và nói: 

“Tối nay trò sẽ bị hành đấy. Mọc lại xương cốt không 
phải là chuyện thú vị lắm đâu.” 

Harry nhắm mắt uống ực cái món Mo-xu. Nó làm phỏng 
cả môi miệng lẫn cổ họng Harry trên đường trôi xuống 
bụng dạ, khiến Harry ho sù sụ và phun phì phì. | 

Bà Pomfrey không ngớt tặc lưỡi lắc đầu để bày tỏ ý kiến 
về những môn thể thao nguy hiểm và những thây bà bất 


1. Mo-xu: nguyên bản là “Skele-Gro”, tức viết không dầy đủ của 
“Skeleton-Growth“: Mọc xương. 


w> 234 


Trái Hludger éai quái 


tài. Cuối cùng, bà cũng rút lui, để cho Ron và Hermione ở 
lại giúp Harry nuốt thêm mấy ngụm nước cho thông cổ 
họng. 

Ron nói, miệng cười toét đến mang tai: 

“Dù sao, chúng ta cũng đã thắng. Bỏ bắt trái banh thật 
hết sấy. Phải nhìn thấy cái mặt của Malfoy... Trông nó như 
muốn ăn sống bỏ.” 

Hermione có vẻ Ìo râu: 


“Mình muốn biết nó làm sao mà ếm được trái Bludger 


ấy.” 
Harry dụi đầu xuống gối, nói: 

“Chúng mình bổ sung câu đó vô cái danh sách những 
câu mình sẽ hỏi nó khi tụi mình uống thuốc Đa-dịch để 
biến hình đi. Mình cầu mơng sao cho thuốc đó... ngon hơn 
cái món Mo-xu này.” 

Ron nói: 

“Bồ nói giỡn chơi, cái món Đa-dịch đó có pha một tý 
của bọn Slytherinn mà ngon hả?” 

Lúc đó cánh cửa bệnh thất mở tung. Tất cả những cầu 
thủ khác trong đội Gryffindor ùa vô thăm Harry, người nào 
cũng ướt nhẹp và bấn thỉu. 

George nói: 

“Harry, một cú bay không tin được! Anh vừa mới nghe 
Marcus Flint quát thét Malfoy. Chuyện gì đó về trái banh 
Snitch lớn vởn ngay trên đầu mà nó không biết. Trông Malfoy 
vui hết nổi rồi.” 

_ Chúng bày ra nào bánh, kẹo, và cả những chai nước 
bí. Chúng quây quần bên giường Harry và vừa mới chuẩn 


HAIIRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


bị nhập một bữa tiệc xôm tụ, thì bà Pomfrey xuất hiện như 
cơn bão, quát tháo: 

“ĐI RA! Thằng bé cần nghỉ ngơi, nó cần mọc lại ba mươi 
ba cái xương, nghe chưa? RA! ĐĨ RA NGAY1” 

Thế là Harry bị bỏ lại một mình trong bệnh thất, không 
có ai “quấy rây” để nó quên đi cơn đau như dao chặt ở 
mãy ngón tay tê liệt. 


Nhiều tiếng đồng hồ sau, Harry thình lnh thức giấc giữa 
màn đêm đen kịt. Nó thốt lên một tiếng rên đau đớn: cánh 
tay nó bây giờ đau nhức như đây những mẩu xương vụn 
rời rạc. Mấy giây đầu, nó tưởng chính cơn đau này đã đánh 
thức nó. Nhưng rồi, một nỗi kinh hoàng ập xuống, khi nó 
nhận ra có ai đó trong bóng tối đang chườm trán cho mình. 
Nó hét: 

“Tránh ra!” 

rồi nhận ra ngay: 

“Dobbwl ” 

Con gia tính có hai con mất lôi to như hai trái banh 
quân vợt màu xanh lá cây đang đăm đăm nhìn Harry trong 
bóng tối. Một giọt nước mắt duy nhứt chảy dọc theo cái 
mũi đài và nhọn. Con gia tỉnh thì thâm một cách bị thương: 

“Harry Potter đã trở về trường học. Dobby đã cảnh cáo 
đi cảnh cáo lại nhiều lần. Mà thưa cậu, tại sao cậu không 
chịu nghe lời khuyên của Dobby? Tại sao Harry cứ một mực 
đến trường, không chịu quay về nhà khi đã lỡ chuyến tàu?” 

Harry nhổm người dậy trên cái gối, đẩy miếng bông 
chườm trán của Dobby ra. Nó hỏi: 


x 23B .* 


Trái Bludiger (ai quái 


“Bạn làm cái gì ở đây hả Dobby? Và làm sao bạn biết 
tôi lỡ chuyến tàu?” 

Môi của Dobby run run, Harry bỗng vỡ ra một môi nghỉ 
ngờ. Nó chậm rãi nói: 

“Vậy là mi! Chính mi đã khiến cái hàng rào không cho 
tụi này đi qua!” 

Dobby gật đầu lia lịa, đôi tai ve vấy: 

“Thưa cậu, đúng vậy. Dobby lén rình Harry Potter, rồi 
ếm bùa cánh cổng, rồi sau đó Dobby phải ủi lên bàn tay 
của mình.” 

Con gia tỉnh xòe mười ngón tay bị quân băng cho Harry 
xem, 

“Nhưng Dobby không hối tiếc đâu, thưa cậu. Vì Dobby 
chỉ nghĩ đến sự an toàn của Harry Potter, mà không thể 
ngờ được rằng Harry Potter vẫn đến trường bằng một cách 
khác!” 

Con gia tỉnh lắc lư từ đằng trước ra đằng sau và ngược 
lại Cái đầu xấu xí của nó cũng lắc qua lắc lại. 

“Dobby sửng sốt hết sức khi nghe nói Harry Potter vẫn 
trở về nhập học Hogwarts. Sửng sốt đến nỗi làm khét cả 
bữa cơm chiều của chủ nó. Dobby bị một trận đòn chưa 
từng thấy trong đời, thưa cậu...” 

Harry lại dụi đầu xuống gối. Nó tức giận càu nhàu: 

“Bạn suýt làm cho Rơn với tôi bị đuổi học. Dobby, bạn 
khôn hồn thì biến mất trước khi xương cốt tôi lành lặn 
lại, nếu không tôi sẽ vặn trẹo bạn cho coi.” 

Dobby mỉm cười yếu ới: 

“Thưa cậu, Dobby quen bị đọa giết chết rồi, Ở nhà Dobby 


. KMARNY POTTEH VÀ PHÒNG CHỬỨA HÍ MẬT 


bị dọa giết chết đến năm lần một ngày kia.” 

Con gia tỉnh hỉ mũi vô góc cái áo gối dơ hết chỗ nói 
mà nó đang mặc, trông thảm thiết đến nỗi cơn giận của 
Harry xìu xuống, dù nó vẫn còn muốn giận. Nó tò mò 
hỏi: 

“Sao bạn lại mặc cái đổ đó, hả Dobby?” 

Dobby kéo cái áo gối, nói: 

“Cái đồ này hả cậu? Đây là dấu hiệu nô lệ của một 
con gia tính đó, thưa cậu. Dobby chỉ được tự do khi nào 
chủ của nó cho nó mặc: quân áo. Bởi vậy người trong gia 
đình chủ rất cấn thận, không bao giờ đưa cho Dobby dù 
là một chiếc vớ, thưa cậu, bởi vì chỉ cần nhiêu đó là đủ 
để giải phóng Dobby và Dobby sẽ ra đi không bao giờ trở 
lại.” 

Con gia tỉnh dụi hai con mắt lỗi của nó và đột ngột 
nóI: 

“Harry Potter phải về nhà! Dobby nghĩ trái Bludger của 
nó đã đủ để khiến...“ 

“Trái Bludger của bạn?” 

Giận dữ lại trỗi lên trong giọng nói của Harry: 

“Trái Bludger của bạn, là ý làm sao? Chẳng lẽ bạn đã 
ếm bùa trái Bludger để giết tôi?” 

Dobby rùng mình chối đây đẩy: 

“Không phải để giết cậu đâu, thưa cậu, không đời nào 
giết cậu đâu. Dobby chỉ muốn cứu mạng của cậu mà. Thà 
cậu về nhà, dù có bị thương tích, còn hơn là ở lại đây. 
Dobby chỉ muốn Harry Potter bị thương vừa đủ để được 
đưa về nhà.” 


xe 238 »xx 


r 


Ttái Bludger (ai quải 


Harry càng thêm giận: 

“Chỉ vậy thôi sao? Thế bạn có định nói cho tôi biết tại 
sao bạn muốn cho người ta gởi những mảnh xương thịt vụn 
của tôi về nhà không?” 

Dobby than khóc, nước mắt ràn rụa chảy xuống ướt đẫm 
cái áo gối te tua. 

“Ôi, giá mà Harry Potter biết! Giá mà cậu biết cậu có 
ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi, những con gia tỉnh 
hèn mọn bị nô lệ, bị khinh miệt trong thế giới phù thủy. 
Thưa cậu, Dobby vẫn còn nhớ cái thời Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra 
còn tác oai tác quái. Bọn gia tỉnh chúng tôi bị đối xử như 
đổ sâu bọ. Thưa cậu, đành rằng bây giờ Dobby vẫn bị đối 
xử như vậy.” 

Dobby nhìn nhận, chùi mặt vô áo gối, nói tiếp: 

“Nhưng thưa cậu, hầu như cuộc sống đã được cải thiện 
đối với bọn gia tỉnh chúng tôi kế từ khi cậu chiến thắng 
quyền lực của Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra. Harry Potter vẫn sống, 
và quyền lực của trùm phe Hắc ám tiêu tan. Thưa cậu, 
một bình minh mới mở ra, và Harry Potter chiếu sáng như 
một ngôi sao hy vọng cho những người như chúng tôi, những 
người cứ ngỡ những ngày Hắc ám không bao giờ tàn. Thưa 
cậu... bây giờ, ở Hogwarts, chuyện khủng khiếp sắp xảy 
ra, mà có lẽ xảy ra rồi. Và Dobby không thể để cho Harry 
Potter ở lại chốn này, khi mà lịch sử dường như đang lập 
lại, khi mà Phòng chứa Bí mật lại bị mở ra một lần nữa.” 

Dobby bỗng khựng lại kinh hoảng, chụp lấy cái bình nước 
uống của Harry trên cái bàn con cạnh giường ngủ mà tự 
nện lên đầu mình mạnh đến nỗi ngã lăn kểnh ra sàn, lăn 
đi mất tiêu. 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Lát sau, nó lỗổm cỏm bò trở lại bên giường, mắt lấm 
lét, miệng lâm bắm: 

“Dobby tôi, Dobby tôi lắm...” 

Harry thì thào: 

“Như vậy là có Phòng chứa Bí mật? Và bạn vừa mới 
nói là frước đây nó đã từng được mở ra? Dobby, nói cho 
tôi biết đi!” 

Harry nắm chặt khuỷu tay gầy gò của con gia tỉnh khi 
nó vói tay toan chụp cái bình nước để tự trừng phạt mình 
một lần nữa. 

“Mà làm sao tôi lại bị nguy hiểm được khi căn phòng 
đó mở ra? Tôi đâu phải xuất thân trong gia đình Muggle?“ 

Đôi mắt của con gia tỉnh, vốn rất to, lại trợn trừng trong 
bóng tối, nó lắp bắp: 

“Ôi, xin cậu, đừng hỏi nữa. Xin cậu dừng vặn hỏi Dobby 
khốn khổ nữa. Những âm mưu Hắc ám sắp diễn ra ở đây, 
nhưng Harry Potter không nên ở đây khi điều đó xảy ra... 
Về nhà đi, Harry Potter. Xin cậu hãy về nhà đi. Hamry Potter 
không nên dính vô mấy vụ tranh đoạt này, nguy hiểm 
lắm...” 

Harry càng nắm chặt cổ tay Dobby hơn để không cho 
nó đập cái bình nước vô đầu nó lần nữa. Harry hỏi: 

“Dobby, ai vậy? Ai dã mở cửa Phòng chứa Bí mật? Ai 
đã mở nó ra lần trước?” 

Can gia tỉnh khóc rồng lên: 

“Thưa cậu, Dobby không thể nói, không thể, không được 
nói! Về nhà đi, Harry Potter, về nhà đi mà!“ 


x» 24D vx 


Harry nổi giận: 

“Tôi sẽ không đi đâu hết! Một trong những người bạn 
thân nhứt của tôi xuất thân từ gia đình Muggle, nếu Phòng 
chứa Bí mật thật sự đã mở ra thì cô ấy sẽ là người đầu 
tiên bị hại...” 

Dobby lại rên rỉ trong một trạng thái thương đau cực 
kỳ: 

“Harry Potter lều mạng mình vì bạn bè! Cao thượng biết 
bao! Anh dũng biết bao! Nhưng mà cậu ấy cũng phải tự 
cứu lấy mình chứ! Harry Potter không được..“ 

Đột nhiên Dobby nín lặng, đôi tai như cánh đơi rung 
động nhẹ, Harry cũng nghe thấy. Có tiếng bước chân đang 
đến gần bên ngoài hành lang. 

“Dobby phải đi thôi!” 

Con gia tỉnh khiếp đảm, thở hổn hến. Một tiếc “rắc” vang 
lên và nắm tay của Harry chỉ còn nắm chặt không khí mà 
thôi. Nó chuổi mình xuống dưới lớp chăn trên giường, mắt 
vẫn mở trong bóng đêm, hướng về phía cửa khi tiếng bước 
chân đến gần hơn. 

Chỉ lát sau là cụ Dumbledore xuất hiện bằng cách đi 
giật lùi vào phòng. Cụ mặc áo ngủ dài bằng len và đội 
một cái nón ngủ. Cụ đang khiêng một đầu của cái gì đó 
giống như một pho tượng. Giáo sư McGonagall xuất hiện 
liền sau đó, khiêng chân của bức tượng. Hai người đặt cái 
tượng đó lên một cái giường. 

Cụ Dumbledore nói khẽ: 

“Đi gọi bà Pomfrey.” 

Giáo sư McGonagall lập tức đi ngang qua giường Harry 
ra ngoài. Harry nằm im, giả đò như say ngủ. Nó nghe những 


xe 241 


HARRBY í*0TTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


tiếng nói khẩn cấp, và rồi giáo sư McGonagall hối hả trở 
lại, có bà Pomdrey theo sát bước chân. Bà Pomfrey vừa đi 
vô vừa tròng cái áo len không tay qua đầu, mặc ngoài tấm 
áo ngủ. Harry nghe như bà hít hơi thật nhanh. 

Tiếng bà Pomteey thì thâm với cụ Dumbledore khi bà cúi 
xuống xem xét bức tượng: 

“Chuyện gì xảy ra thế?” 

Cụ Dumbledore nói: 

“Một cuộc tấn công nữa. Giáo sư McConagall phát hiện 
ra cậu bé trên cầu thang.” 

Giáo sư bổ sung: 

“Với một chùm nho bên cạnh. Tôi nghĩ là thằng nhóc 
này định lén đến đây thăm Harry.” 

Bụng Harry quặn lên một cái đau đớn. Nó nhích đầu 
lên một cách từ từ thận trọng để có thể nhìn thấy mặt 
bức tượng trên giường. Một vạt trăng rọi chiếu khuôn mặt 
trợn trừng của pho tượng. 

Đó là Colin Creevey, mắt nó mở to, hai tay vẫn giơ cứng 
đơ trước mặt, cẩm cái máy chụp hình của nó. Bà Pomfrey 
hỏi: 

“BỊ hóa đá hả?” 

Giáo sư McGonagall đáp: 

“Phải. Nhưng mà tôi rùng mình khi nghĩ đến... Nếu lúc 
đó cụ Dumbledore không đang xuống câu thang để lấy sôcôla 
nóng uống, thì... Ai biết chuyện gì có thể xảy ra...” 

Cả ba người chăm chú nhìn Colin. Rồi cụ Dumbledore 
chồm tới, tháo cái máy chụp hình trong tay Colin ra. 

Giáo sư McGonagall hăm hở hỏi: 


xà 242 


Trái Bludger tai quái 


“Ông có nghĩ là thằng nhóc lúc đó đang tìm cách chụp 
hình kẻ tấn công nó không?” 


Cụ Dưmbledore không trả lời Cụ mở hộp đựng phim 
của cái máy chụp hình. Bà Pomfrey thốt kêu lên: 


“Quỷ thần ơi! 

Một tia khói xịt ra khỏi cái máy. Harry nằm cách đó 
ba giường cũng hửi thấy mùi phim nhựa khét lẹt. 

Bà Pomfrey hoang mang: 

“Tiêu hết. Tất cả tiêu hết...” 

Giáo sư McGonagall khẩn thiết hỏi: 

“Như vây nghĩa là sao, ông Dumbledore?“ 

Cụ Dumbledore nói: 

“Nghĩa là Phòng chứa Bí mật lại bị mở ra lần nữa.“ 


Bà Pomífrey giơ tay bụm miệng mình lại. Giáo sư 
McGonagall trợn mắt nhìn đăm đăm cụ Dumbledore: 


“Nhưng... ông Dumbledore... chắc vậy... nhưng... 4í?” 
Cụ Dumbledore vẫn nhìn Colm. 
“Vấn đề không phải là ø¡, vấn để là như thế nào..” 


Từ chỗ nằm của Harry, nó có thể nhìn thấy gương mặt 
lờ mờ của giáo sư McGonagall. Nó thấy rằng giáo sư cũng 
không có vẻ gì hiểu hơn nó vẻ chuyện này. 


xà 243 


CHƯNG *RTƯCI "_MIỘ TT 


CÂU LẠC HỘ ĐẤU TAY ĐÔI 


bX chủ nhật, Harry thức dậy, nhận thấy ký túc xá tràn 
ngập tia nắng rạng rỡ của một ngày chớm đông, và 
tay nó thì đã mọc đủ xương nhưng vẫn cứng đờ. Nó vội 
ngồi nhốm dậy để nhìn qua giường của Colin, nhưng chẳng 
thể thấy gì vì đã có một tấm màn ngăn ở giữa. Thấy Harry 
đã tỉnh dậy, bà Pomfrey xông vào với cái khay điểm tâm. 
Kế tới, bà bắt đầu bẻ gập mấy ngón tay rồi đến cánh tay 
của Harry, xong kéo chúng duõi ra. Bà nói: 

“Đâu vô đó rồi đấy.” 

Harry lóng ngóng tự múc cháo ăn bằng bàn tay trái. 
Bà Pomfrey nói: 

“Khi nào ăn xong, con có thể ra về.” 

Harry mặc ngay quần áo vào thật nhanh rồi vội vàng 
chạy về tháp Gryffindor, háo hức muốn kể cho Hermlione 
và Ron nghe chuyện về Colin và Dobby. Nhưng cả hai đứa 
kia đều không ở trong ký túc xá. Harry đi loanh quanh tìm 
kiếm bạn, tự hỏi không biết chúng có thể biến đi đâu, trong 
lòng có hơi bị tự ái một chút khi thấy hai đứa tụi nó không 
có vẻ quan tâm gì đến chuyện xương cốt của nó có mọc 
lại hay không? 

Khi Harry đi ngang qua thư viện thì gặp Percy đang từ 
trong đó đi ra, trông vẻ mặt hớn hở hơn lần gặp nhau trước 
rất nhiều. Percy nói: 


*à» 244 


Câu lạc bộ đấu tay đôi 


“A, chào Harry! Cú bay hôm qua thiệt là xuất sắc. Đúng 
là xuất sắc. Nhà Gryfindor nhờ vậy mà dẫn đầu trong cuộc 
thi đưa Cúp Nhà, em kiếm được năm mươi điểm đấy!” 

Harry hỏi: 

“Anh có thấy Ron và Hermione ở đâu không?” 

Nụ cười của Percy có hơi héo ởi, anh nói: 

“Anh không thấy. Nhưng anh hy vọng là thằng Ron không 
chui vô một cái buồng uệ sinh nữ nào khác nữa....” 

Harry cố cười phụ họa câu nói đùa của Percy. Nó nhìn 
theo anh cho tới khi khuất tâm mắt, rồi nhắm hướng buồng 
tắm nữ - lãnh địa của con ma khóc nhè Myrtle - mà bước 
tới. Harry chịu không đoán ra được tại sao Ron và Hermione 
lại chui vào chỗ ấy lần nữa, nhưng nó vẫn cứ lên vào đó 
để tìm tụi kia, sau khi ngó trước dòm sau để yên chí là 
chung quanh không có bóng dáng thây Filch hay một huynh 
trưởng nào nữa. Vừa mở cánh cửa buồng vệ sinh nữ là 
Harry nghe thấy tiếng của hai đứa bạn, vọng ra từ một 
buồng cầu tiêu khóa kỹ. 

Harry lập tức chui vào, khép cửa lại ngay, lên tiếng: 

“Tôi đây.” 

Có tiếng loảng xoảng, lèo xèo lẫn với tếng thở phì phò 
vang lên từ bên trong buồng cầu tiêu đóng kín. Ở lỗ khóa 
hiện ra con mắt Hermione trợn tròn nhìn ra ngoài. Cô bé 
kêu lên. 

“Harry! Bạn làm tụi này hết hồn. Vô đây. Tay của bạn 
sao rồi?” 

“Khóe.” 

Harry ép mình lách qua cánh cửa hé mở. Nó thấy trên 
cái bổn cầu là một cái vạc cũ kỹ, phía dưới đáy vạc vang 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


lên tiếng tanh tách, chứng tỏ hai đứa kía đã nhóm một 
ngọn lửa nhó. Ấy là một trong những ngón nghề đặc biệt 
của Hermione: hóa phép ra được những ngọn lửa xách tay, 
không thâm nước. 

Ron vừa khóa cánh cửa lại vừa cố gắng giải thích cho 
Harry hiểu một cách khó khăn: 

“Tụi này tính đi thăm bẻ, nhưng rồi quyết định để thì 
giờ bắt tay vào bào chế thuốc Đa dịch. Tụi này nghĩ giấu 
thuốc chỗ này là thích hợp nhứt.” 

Harry vừa bắt đầu kể chuyện Colin thì Hermione cắt ngang: 

“Tụi này biết hết rồi — tụi này nghe giáo sư McGonagall 
nói với giáo sư Flitwick hồi sáng này. Chính vì vậy mà 
tụi này quyết định là tụi mình nên ...” 

Ron hầm hè tiếp lời: 

“.. làm cho thằng Malfoy thú tội càng sớm càng tốt. 
Mấy bỏ biết mình nghĩ gì không? Chính nó, vì tức điên 
lên sau khi thua trận Quidditch, nó giận cá chém thớt, trúng 
nhằm thằng nhóc Colin.” 

Harry vừa nhìn Hermione bứt mớ cỏ chút chít bỏ vô vạc 
nấu thuốc vừa nói: 

“Còn một chuyện nữa. Dobby lại tìm đến tôi vào nửa 
đêm hôm qua.” 

Ron và Hermione cùng ngấng lên nhìn, sửng sốt. Harry 
kể cho hai đứa nghe tât cả những gì mà Dobby đã nói — 
hoặc không dám nói với nó. Hermione và Ron há hốc miệng 
ra mà nghe. Hermione lấm bẩm: 

“Phòng chứa Bí mật đã từng được mở ra (rước đây à?” 

Ron nói với giọng đắc thắng: 


wè* 24B xxw 


Câu lạc bộ đấu tay đôi 


“Vậy là rõ rồi: chắc là chính ba thằng Malfoy, ông Lucius 
- Malfoy, đã mở cửa Phòng chứa Bí mật hồi ổng còn đi học 
ở trường Hogwarts. Còn bây giờ ống biểu thằng quí tử Draco 
Malfoy của ống làm lại chuyện đó. Quá rõ ràng. Phải chỉ 
Dobby nói cho bổ biết quái vật bên trong Phòng chứa Bí 
mật là con quái gì há? Mình thiệt tình thắc mắc ghê, làm 
sao lại không ai nhận ra khi nó đang lấn lút ở quanh trường 
chớ?” 

Hermione vừa khẩu mấy con đỉa dưới đáy vạc vừa nói: 

“Không chừng nó biết tàng hình. Hay không chừng nó 
cải trang — giả làm một bộ giáp sắt chẳng hạn. Hỏi đó 
mình có đọc qua về bọn Ma cà rồng Cắc kè bông...” 

“Bồ đọc nhiều quá rồi đó, Hermionel” 

Ron nói, trong lúc tay vẫn trút mấy con ruồi cánh mỏng 
chết lên trên đám đỉa. Nó vò cái bao rỗng, ngó Harry: 

“Vậy là chính Dobby đã ngăn trở, không cho tụi mình 
lên xe lửa tốc hành Hogwarts vào hôm khai trường hả? 
Rồi cũng chính nó làm gãy tay bố?” 

Nó lắc đầu nói tiếp: 

“Bồ biết không, Harry, nếu nó không chịu bỏ cái kiểu 
cứu bổ đó đi thì thể nào cũng có ngày nó làm cho bồ 
chết ngắc.” 


Tin Colin bị hóa đá và đang nằm như chết rồi trong 
bệnh thất đã nhanh chóng lan ra khắp trường vào sáng 
thứ hai. Không khí bỗng nhiên bị những nỗi ngờ vực và 
những chuyện đồn đại làm cho ngột ngạt. Bọn học sinh 
năm thứ nhứt bây giờ chỉ dám đi quanh lâu đài thành 


HAI) POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


từng đám và bíu chặt lấy nhau, như thể chúng sợ nếu đi 
lêu bêu một mình thì thể nào cũng bị tấn công. 

Ginny, bạn ngồi cùng bàn với Colin trong lớp học Bùa 
chú, thì sợ đến gần như quẫn trí Nhưng Harry thấy cái trò 
mà Fred và George bày ra để chọc cho cô bé vui lên không 
phải là một trò hay lắm: họ thay phiên nhau núp sau mấy 
bức tượng, trùm kín đầu bằng áo lông hay áo sơ mi, rồi 
thình lình nhảy bổ ra hù cô bé. Hai đứa nó chỉ chịu thôi 
cái trò đó khi huynh trưởng Percy nổi khùng lên vì tức giận, 
dọa sẽ viết thư méc má là Ginny đang bị ác mộng. 

Trong lúc đó, một phong trào bí mật tràn lan khắp trường: 
bọn học trò lén lút đổi chác, mua bán những lá bùa hộ 
mạng, những bứửu bối, và các loại bùa phép phòng thân, 
mà không để cho thầy cô hay biết. Neville mua một củ 
hành to tướng, màu xanh lá cây, có mùi quỉ sứ, một mẩu 
thủy tỉnh nhọn sắc màu tím, và một cái đuôi con sa giông 
đã thối rửa. Mấy đứa khác trong nhà Gryffindor bèn bảo 
cho Neville biết là nó không việc gì phải lo: nó thuộc giòng 
đõi phù thủy thuần chủng, không có nguy cơ nằm trong 
“sổ bìa đen” của Người kế vị Slytherin. Nhưng gương mặt 
tròn mũm mm của Neville vẫn tái mét vì sợ hãi: 

“Thì thầy Filch cũng bị tấn công đó thôi! Tại thầy là một 
Squib, mà ai cũng biết tui thì cũng gần như là Squib vậy.” 


Vào tuần lễ thứ hai của tháng 12, giáo sư McGonagall 
lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh 
sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng sinh. Harry, Ron, và 
Hermione đều ghi tên. Tụi nó nghe nói Malfoy cũng sẽ nghỉ 
lễ Giáng sinh ở trường. Điều này khiến chúng càng thêm 


Cân lạc bộ đấu tay đôi 


nghi ngờ và đưa đến quyết định lấy kỳ nghỉ làm thời gian 
thích hợp nhứt để đem món thuốc Đa dịch ra moi một lời 
thú tội của Maloy. 

Không may là món thuốc ấy chỉ mới đang ở giai đoạn 
bào chế lưng chừng. Bây giờ tụi nó đang cần sừng của 
song kỳ mã và da vụn của một con rắn ráo, mà nơi duy 
nhứt để lấy được hai món đó là trong cái kho riêng của 
thầy Snape. Riêng Harry thì nghĩ là nó thà đương đâu với 
con quái vật huyền thoại của Slytherin còn hơn là để cho 
thầy Snape bắt tại trận nó đang ăn trộm trong văn phòng 
của thây. 


Vào trưa thứ năm có hai tiết Độc dược liền nhau của 
thầy Snape. Hermione nói dứt khoát: 

“Tụi mình phải bày ra một trận nghi binh, đánh lạc hướng 
chú ý của thầy, để cho một đứa trong đám thừa cơ lẻn 
vào văn phòng của thầy, chôm mấy thứ tụi mình cân.” 

Harry và Ron củng nhìn cô bé một cách lo âu. Hermione 
tiếp tục bằng giọng nói-huych-toet-ra-cho-rôi: 

“Mình tính mình sẽ là người đi chôm đỏ. Hai bạn mà 
bị bắt quả tang vi phạm nội qui gì nữa thì bị đuổi là cái 
chắc, còn mình thì hồ sơ hình sự còn sạch bong. Vậy tất 
cá những gì hai bạn phải làm là gây ra một vụ bủm xum 
gì đó để giữ chân thầy Snape trong lớp chừng năm phút 
là được.” 

Harry gượng cười yếu ớt. Cố tình gây ra một vụ bùm 
xum trong lớp Độc dược của thầy Snape thì có khác gì cầm 
gậy chọc vô mắt một con rồng đang ngủ. 


HARRVY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


Lớp học Độc dược ở trong một gian hẳm rộng. Bài học 
hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy 
bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút; trên bàn 
bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Trong làn 
khói tỏa mờ mờ, thầy Snape lảng vảng đó dây, phê bình 
châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong 
khi bọn Slytherin rúc rích cười khoái chí. Draco Malfoy, học 
trò cưng của thây Snape, cứ lập lòe mấy con mắt của cá 
bong bóng ngay mặt Ron và Harry. Hai đứa ráng nhịn, biết 
là mình mà trả đũa thì thế nào cũng bị cấm túc trước khi 
kịp phản đối “vậy là bất công!”. 

Cái dung dịch Sưng tấy của Harry vẫn còn lỏng lét, nhưng 
nó chẳắng bận tâm mấy. Đầu óc nó còn bận bịu những chuyện 
quan trọng hơn nhiều. Harry đang chờ Hermione ra hiệu hành 
động, nên chẳng còn tai đâu mà nghe thầy Snape chế nhạo 
cái món thuốc còn lõng bõng nước của nó lúc thây dừng 
chân bên cái vạc. Ngay khi thầy vừa bỏ đi sang bắt nạt 
Neville, thì Hermione đưa mắt cho Harry, khẽ gật đầu. 

Harry nhanh chóng thụp xuống đằng sau cái vạc của 
mình, rút từ trong túi ra một cái pháo bỏng bung xòe của 
anh Fred, dùng cây đũa phép mồi cho nó một cái. Viên 
pháo bắt đầu xẹt lửa kêu xèo xèo. Biết là cơ hội dành cho 
mình chỉ có vài giây thôi, Harry đứng thẳng người, nhắm 
hướng, quăng mạnh viên pháo. Viên pháo bay vút một đường 
cầu vồng, rồi đáp xuống đúng chóc mục tiêu là cái vạc 
của Goyle. 

Thuốc trong vạc của Goyle phát nổ và bắn tung tóe khắp 
lớp. Bọn học trò rú lên khi những tia dung dịch Sưng tấy 
bắn trúng vào người. Nguyên cái mặt Malfoy lãnh đủ và 
mũi nó bắt đầu sưng lên như cái bong bóng; còn Goyle thì 
đưa hai bàn tay bè ra to bằng cái đĩa, bưng lấy hai con mắt, 


w» 25O ;x 


Câu lạc bộ đấu tay đôi 


đò dẫm loanh quanh. Thây Snape cố gắng trấn an và lập 
tức tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong cảnh lộn xộn đó, 
Harry thấy Hermione lặng lẽ lỉnh vào văn phòng của thây. 

Tiếng thầy Snape gào: 

“IM LẶNG! IM LẶNG... Trò nào bị văng trúng thuốc 
Sưng tấy thì lại đây mà lấy thuốc Xì độc. Ta mà tìm ra 
tên đầu têu vụ này thì...” 

Harry cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy Malfoy hấp tấp 
chạy tới trước, cái đầu gục xuống vì sức nặng của cái mũi 
phông to bằng một trái dưa hấu nho nhỏ. Cả đến nửa lớp 
xúm xít quanh bàn thây Snape, đứa thì vẹo qua một bên 
vì sức nặng của cánh tay sưng bự như cái chày, đứa thì 
không thể nói nên lời vì đôi môi vều lên choán gần hết 
cái mặt... Và một lát sau, Harry đã thấy Hermione nhẹ nhàng 
trở vô lớp, váy trước phỏng lên. 

Khí mỗi học sinh bị sưng tấy đã làm xong một ngụm 
thuốc giải độc và những nốt phỏng tọ nhỏ các cỡ đã xẹp 
xuống, thây Snape vét cái vạc của Goyle, hớt ra một chút 
tàn dư đen sì của cái pháo bông. Cả lớp bỗng nhiên lặng 
như tờ. 

Thầy Snape nói rít qua kẽ răng: 

“Ta mà tìm ra được trò nào đã ném viên pháo này, ta 
cam đoan rằng trò đó sẽ bị đuổi.” 

Thầy Snape nhìn thắng vào mặt Harry và nó cố gắng 
giữ một vẻ mặt mà nó hy vọng là có vẻ bí ẩn. Mười phút 
sau, nghe tiếng chuông reo, nó mừng húm. Chưa bao giờ 
nó nghe tiếng chuông kêu hân hoan như vậy. 

Khi ba đứa hối hả chạy đến buồng tắm của con ma 
khóc nhè Myrtle, Harry nói: 


© 


tw» 2531 z¿x 


HAI RV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


“Tôi dám cá thầy biết thủ phạm chính là tôi.” 

Hermione thảy mớ nguyên liệu mới lấy được vô cái vạc 
và khuấy lên một cách nôn nóng. Cô bé hào hứng nói: 

“Hai tuân nữa là xong.” 

Ron trấn an Harry: 

“Thầy Snape lấy gì chứng minh bỏ là thủ phạm được? 
Vậy ống đâu có làm được gì bổ đâu nè!” 

Harry nhìn món thuốc tụi nó bào chế đang sủi bọt, nổi 
bong bóng: 

“Đụng thây Snape là xui tận mạng.” 


Một tuần sau, khi Harry, Ron và Hermione đang băng 
qua tiền sảnh thì thấy một đám đông bu quanh một thông 
báo, đọc một mẩu giấy da đính trên bảng. Dean và Seamus 
ra hiệu kêu tụi nó lại, tỏ vẻ hào hứng lắm. Seamus nói: 

“Người ta đang thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi! Tối 
nay có buổi họp mặt đầu tiên! Mình không ngại mấy bài 
học đấu tay đôi đâu; nhất là vào những ngày này, biết 
đâu mình sẽ phải cần đến...” 

Ron nói: 

“Cái gì? Bộ mấy bồ tưởng con quái vật của Slytherin 
biết thách đấu tay đôi à?” 

Dù vậy Ron cũng chăm chú đọc thông báo, rồi nói với 
Harry và Hermione: 

“Coi bộ cũng hữu ích lắm. Tụi mình tham gia không?” 

Harry và Hermione đều ủng hộ, thế là lúc 8 giờ tối hôm 


ws 252 .x* 


Câu lạc bộ đấu ay đôi 


đó, tụi nó vội vã trở lại Đại Sảnh đường. Mấy dãy bàn 
dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ 
đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được 
thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen 
như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều 
có mặt, người nào cũng cảm theo cây đũa phép của mình 
và lộ vẻ hồi hộp. 

Hermione nói khi cùng hai người bạn chen lấn trong đám 
đông: 

“Không biết ai sẽ dạy tụi mình đây? Có người nói với 
mùnh thầy Flitwick từng là vô địch môn đấu tay đôi hỏi 
thầy còn trẻ - không chừng thây Flitwick sẽ dạy tụi mình 
cũng nên.” 

Harry nói: 

“Miễn sao đừng là...” 

Nhưng câu nói của nóa kết thúc ngay bằng một tiếng 
não nẻ: thầy Lockhart đang bước lên võ đài, chói lọi trong 
chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không 
ai khác hơn là thây Snape mặc chiếc áo chùng đen thường 
ngày. 

Thầy Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng và kêu 
-Á0 È 

“Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy 
rõ tôi không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm!” 

Thầy tầng hắng để bắt đầu: 

“Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành 
lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các 
trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải 
chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp - Cứ đọc các sách 


HÀ RRV POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


đã xuất bản của tôi là biết đây đủ chi tiết về chuyện này.” 

Nở một nụ cười sáng chói gương mặt, thầy Lockhart nói 
tiếp: | 

“TÀI xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. 
Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về 
môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tỉnh thần thể thao là 
giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt 
đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say 
này phải lo lắng - Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay 
đôi với ông Ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược 
của mình, đừng sợ nhé!” 

Ron thì thầm vào tai Harry: 

“Nếu hai người đó tiêu diệt lẫn nhau thì có phải hay 

hơn không?” 
— Môi trên của thầy Snape cong lên. Harry không hiểu tại 
sao thây Lockhart vẫn còn mỉrg cười được. Gặp nó, nếu 
thầy Snape mà cứ nhìn nó kiểu ấy thì chắc nó đã lo liệu 
hôn mà chạy trốn. 

Thầy Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện 
nhau và cúi mình chào. Ít nhứt thì thầy Lockhart cũng chào 
một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh một vòng thuần 
thục. Còn thầy Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu 
kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra 
trước mặt. 

Thầy Lockhart nói với đám học trò đang im re: 


“Như các trò nhìn thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa 
phép của mình lên ở một tư thế chiến đấu được chấp nhận. 
Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyễn thứ 
nhứt. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả.” 


wè 254 


Harry ngó hàm răng nghiến chặt của thầy Snape: 

“Mình không dám đánh cược đâu.” 

“Môi... Hai... Ba...” 

Cả hai thây đêu vung gậy qua đầu và chĩa vào mặt đối 
thú. Thầy Snape hô: 

“Expelliarmus”®). 

Một tỉa sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng 
nổ vang lên ngay dưới chân thây Lockhart khiến thầy văng 
bật ra sau, rớt khỏi võ đài, dụng vào bức tường, tế ạch 
xuống và nằm lăn quay trên sàn. 

Malfoy và mấy đứa nhà Slytherm vỗ tay hoan hô. Hermione 
bổn chổn nhấp nhốm trên mấy đầu ngón chân, còn mấy 
ngón tay thì đè trên môi cố ngăn tiếng thét đau đớn: 

“Mấy bổ nghĩ thầy có bị gì không?” 

Harry và Ron cùng nói: 

“Kệ ổng chứ!” 

Thây Lockhart đã gượng đứng trên đôi chân không được 
vững vàng lắm. Nón của thầy đã văng mất, và mái tóc 
dợn sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu thầy. Bước cà nhắc 
trở lên võ đài, thây nói: 

“Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là Phép Giải giới - các 
trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình... Ả, đây rồi, 
cám ơn trò Brown... Vâng, thưa giáo sư Snape, biểu diễn 
phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi 
nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của anh lộ liễu quá, 
tôi mà muốn vô hiệu nó thì đễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy 


1. “Úm bạ la m ba lí, tống đi con chuột xạo” 


x» 255 zx 


_ IẬT 


sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ con...” 

Vẻ mặt thầy Snape đằng đằng sát khí. Có lẽ thây Lockhart 
cũng nhận thấy điều ấy, nên thây vội nói: 

“Biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi! Tôi sẽ xuống với các 
trò, chia các trò thành từng đôi mà luyện tập. Giáo sư Snape, 
anh có vui lòng giúp tôi...?Z 

Cả hai thầy cùng bước xuống võ đài, đi vào đám đông, 
chia chúng thành từng đôi. Thầy Lockhart ráp Neville với 
Justin, còn thầy Snape thì đi thắng đến chỗ Harry và Ron. 

Thầy cười nhếch mép: 

“Ta nghĩ đã đến lúc tách nhóm thôi. Ron, trò bắt cặp 
với Finnigan. Còn Harry...” 

Harry tự động quay sang Hermione. Nhưng thầy Snape 
vẫn mỉm cười lạnh lùng: 

“Ta e không được đâu. Mal(oy, lại đây. Để thử xem trò 
làm được gì với Harry lừng danh. Còn trò, Hermione, trò 
đấu tay đôi với Bulstrode.” 

Malfoy khệnh khang bước tới, miệng cười khinh khỉnh. 
Bước đằng sau nó là một cô bé bên nhà Slytherin. Cô bé 
này khiến Harry nhớ đến một bức tranh nó đã xem trong 
cuốn “Kỳ nghỉ oới Phù thủy”, bởi vì “cô bé” bự chàm vàm, 
cằm bạnh ra vuông vức nặng nề đây vẻ khiêu khích hung 
hăng. Hermione nở một nụ cười yếu ớt để chào, nhưng cô 
bé kia không đáp lại. Thây Lockhart đã lại bước lên võ 
đài kêu gọi: 

“Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào!” 

Harry và Malfoy hầu như không nghiêng đầu đi một tý 
nào, mắt không hề rời khỏi đối thủ. 


»x 256 s 


Câu lạc bộ đâu tay đôi 


Thây Lockhart lại hô: 

“Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, các trò hãy 
tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ. Chỉ tước 
vũ khí của đối thủ mà thôi - Chúng ta không muốn có 
bất kỳ tai nạn nào hết - Một... Hai... Ba...” 

Hamy quơ cây đũa của nó lên, nhưng Malíoy đã ra tay 
trước, ngay từ tiếng đếm thứ hai: đòn phép của Malfoy quật 
Harry mạnh đến nỗi nó có cảm giác bị cả một cái chảo 
nện mạnh trên đầu. Harry loạng choạng suýt ngã, nhưng 
gượng được và không để mất thêm một giây nào, nó chĩa 
thẳng cây đũa phép vào mặt Malfoy mà hét: 

“Richusermpra 71) 

Một tia sáng bạc phóng ra trúng ngay bụng Malfoy khiến 
nó gập đôi người lại, thở khò khè. 

Giọng thầy Lockhart la to, cảnh cáo, trên đám đầu đen 
đang đánh nhau xà quần: 

“Tôi đã bảo chỉ giải giới thôi mà!” 

Malfoy khuyu xuống ôm bụng cười ngoặt nghẽo. Harry 
đã đánh Malfoy bằng bùa Cù lét, khiến cho Malfoy không 
cách nào ngừng cười được. Harry hơi lưỡng lự, cảm thấy 
lờ mờ là đánh tiếp Malfoy đang bò lăn trên sàn thì không 
có tính thần thể thao lắm, nhưng đó là cả một sai lầm. 
Vừa há miệng hớp hơi để thở, Malfoy vừa chia cây đứa 
phép vào đầu gối Harry và đọc: 

“Tarantallegrat 2) 

Ngay lập tức, hai chân của Harry bắt đầu nhảy cà giựt 
cà tưng như điên, không cách nào điều khiển được. 


1. “Hô biến, hô hố, hô hố cười” 
2. “Lóc cóc mòng mòng, lóc cóc qMaV 0òng 0òng”. 


»+è 257 


HARRY POTTEH VÀ PZIÒNG CMHỬA HÍ MẬT 


Thây Lockhart quát inh ỏi: 

“Dừng lại! Thôi 

Chẳng xơ múi gì. Thầy Snape đành can thiệp: 

“Finite Incantatemf” 

Sau tiếng hô của thầy Snape, chân Harry thôi nhảy nhót, 
Malfoy thôi cười, và cả hai đều có thể ngẩng nhìn lên. 

Một làn khói xanh mờ đang bao phủ toàn cảnh. Cả Neville 
và Justin đều nằm lăn quay trên sàn thở hổn hển. Ron thì 
đang đỡ dậy một thằng Scamus mặt mày xám ngoét như 
tro, xin lỗi rối rít về cái tai họa mà cây đũa phép te tua 
của nó gây ra. Nhưng Hermione và Bulstrode vẫn còn múa 
may. Hermione thì bị cô “Bé Bự” dùng miếng đòn hiểm 
khóa đầu, đang thút thít khóc vì đau đớn; cả hai cây đũa 
phép của hai cô bé đều bị bổ mặc nằm lăn lóc trên sàn. 
Harry nhảy tới lôi Bé Bự ra khỏi Hermione. Kể cũng khó: 
Bé Bự to cổ hơn cả Harry. 

Thầy Lockhart nhìn hậu quả của trận đấu tay đôi, nhấp 
nha ướm lời: 

“Nào. Nào... Macmillan, buông ra đi... Coi chừng, trò 
Fawcett... trò Boot kẹp chặt lại, chút xíu nữa là nó ngừng 
chảy máu thôi...” 

Đứng trong đám khói mờ mịt giữa hội trường, thầy 
Lockhart cố át sự náo động: 

“Chắc là tôi phải dạy cho các trò cách thức khóa những 
lời nguyễn không thân thiện thôi!” 

Thây Lockhart liếc một cái sang chỗ thầy Snape. Đôi 
mắt đen của ông này phát ra một tia sáng long lanh, nhưng 


1. “Thâu hồi pháp thuật” 


we 258 ,vx 


Câu lạc bộ đấu (ay đôi 


ông nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Thầy Lockhart đành 
nói tiếp: 

“Chúng ta cần một đôi tình nguyện làm thử - Neville 
và Finch lại đây - Anh thấy sao, anh...” 

Thầy Snape gạt đi ngay: 

“Không ốn chút nào, giáo sư Lockhart à. Neville thì chỉ 
với một câu thần chú đơn giản thôi cũng sẽ gây ra một 
cảnh tan hoang tàn khốc. Còn Finch thì có thể sẽ chỉ còn 
di thể đủ đựng trong mấy cái hộp quẹt để đưa đến bệnh 
thất.” 

Gương mặt tròn trịa hồng hào của Neville ửng đỏ lên. 
Thầy Snape nói tiếp với một nụ cười nhăn nhó: 

“Hay là cặp Harry và Malfoy, anh thấy sao?” 

Thầy Lockhart tán thành: 

“Ý kiến xuất sắc!” 

Thầy ra hiệu gọi Harry và Malfoy đi tới giữa hội trường, 
đám đông lùi lại để chừa chỗ trống cho chúng thi thố tài 
năng. Thầy Lockhart bảo: 

“Nghe dây, Harry, khi Malfoy chĩa cây đũa phép vào trò, 
thì trò làm như uâu.” 

Thầy giơ cây đũa phép của mình lên, cố gắng làm một 
động tác phức tạp xong làm rớt luôn cây đũa. Thầy Snape 
cười ngạo nghễ nhìn thây Lockhart vừa vội vàng lượm cây 
đũa lên vừa nói: 

“Ấy! Tại cây đũa phép của tôi hăng hái quá mà!” 

Thầy Snape đến gần Malfoy, cúi xuống, thì thầm điều 
gì đó với nó. Malíoy cũng nở nụ cười ngạo nghề. Harry lo 
lắng nhìn thầy Lockhart, nói: 


x» 53 /x# 


¬-— 


“Thưa thầy, làm ơn chỉ lại con một lần nữa cách khóa 
lời nguyễn đó.” 

Malfoy quay sang thì thâm cho thầy Lockhart khỏi nghe 
thấy: 

“Sơ rồi hả?” 

Harry đáp qua khóe miệng: 

“Còn lâu!” 

Thây Lockhart vui vẻ vỗ vai Harry: 

“Cứ làm y như tôi dặn nhé, Harry!” 

“Dạ, sao hả thầy? Làm rớt cây đũa phép như thầy hả?“ 

Nhưng thầy Lockhart chẳng thèm nghe nữa. Ông hô to: 

“Ba... hai... một... Bất đầu!” 

Malfoy giơ đũa lên thật nhanh và đọc thần chú: 

“SerpensorHa!”4) 

Đầu đũa của Malfoy bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt 
ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc 
đầu lên, sẵn sàng tấn công. Harry đứng nhìn kinh hãi Đám 
đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp 
vang lèn. 

Thây Snape rõ ràng là rất khoái cái bộ điệu đứng chết 
trân của Harry, như bị con rắn thôi miên, mắt cứ nhìn trừng 
trừng vào mắt rắn. Thầy Snape nói lừ đừ: 

“Đừng nhúc nhích, Harry. Để ta đuổi nó ởi...” 

“Để tôi làm chol” 

Thầy Lockhart la lên. Ông lại vung cây đũa phép lên 
phía trên đầu rắn, và một tiếng nổ đùng vang lên: con rắn 


z ~ N. ~ ` ^“ ^ ” 
1. Có nghĩa là: “Mãme xà tân công 


** Đ2BD xx 


Câu lạc bộ đấu tay đôi 


không biến mất mà phóng vọt lên không trung chừng ba 
thước rồi rớt xuống sàn kêu một cái oạch thiệt lớn. Nổi 
điên lên, con rắn rít lên giận đử và trườn về phía Justin 
Finch-Fletchley. Nó ngóc đầu lên, nhe răng nanh nhọn hoắt, 
tư thế sẵn sàng mổ một cái đích đáng cho đã nư. 

Lúc đó, Harry không biết cái gì khiến mình đã hành 
động như vậy. Nó làm mà hoàn toàn không cân nhắc gì 
cả. Nó chỉ nhận thấy chân cảng mình tự lao tới như thể 
bên dưới chân có những bánh xe con vậy. Và khi lao tới 
trước mặt con rắn, nó quát lớn: 

“Buông bạn ấy ra!” 

Và thật kỳ diệu - không sao giải thích nổi - con rắn 
thụp đầu nằm im đưới sàn, cuộn mình lại như một cuộn 
ống nước bằng nhựa đen trong vườn, con mắt nhìn Harry 
đầy vẻ tuân phục. Harry cảm thấy rất rõ là mình đã hết 
trơn sợ hãi. Nó biết chắc con rắn sẽ chẳng tấn công ai 
nữa cả. Nhưng nếu hỏi nó vì sao nó dám chấc thế thì nó 
chịu, không giải thích được. 

Harry ngước nhìn Jusuin Finch, nhe răng cười, tưởng đầu 
Justin sẽ nhẹ cả người, hay không thì cũng nhìn lại một 
cách biết ơn. Ngờ đâu Justin càng sợ điếng người và giận 
khôn tả. Thằng bé hét: 

“Mày đang chơi cái trò gì vậy hả?” 

Harry chưa kịp nói gì thì Justin đã quay phắt người và 
phóng chạy ra khỏi Sánh đường. 

Thầy Snape bước tới, vẫy cây đũa phép một cái, và con 
rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt. Thây cũng nhìn 
Harry một cách lạ lùng: một cái nhìn tính toán sắc sảo 
mà Harry không thích chút nào. Nó cũng cảm thấy mơ hồ 


*x‹e “B1 ÿ 


HÀRHY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


những tiếng bàn tán rì rầm chung quanh không hay ho gì 
hết. Rồi nó cảm thấy áo chùng của nó bị ai kéo sau lưng. 
Giọng của Ron kề bên tai nó: 

“ĐI thôi. Đi, ra ngoài thôi.” 

Ron kéo nó chen qua đám đông ra khỏi Sảánh đường. 
Hermione vội vã bám theo sau sát gót. Khi ba đứa đi qua 
cửa, mọi người dạt ra hai bên như thể hoảng sợ trước một 
cảnh tượng gì ghê gớm lắm. 

Harry hoàn toàn không hiểu chút xíu gì về những chuyện 
đang xảy ra đó. Mà Ron và Hlermione thì không giải thích 
gì cho đến khi họ kéo nó lên tới phòng sinh hoạt chung 
trong tháp Gryffindor. Bấy giờ Rơn mới dẩy Harry ngồi xuống 
chiếc ghế bành và nói: 

“Tại sao bổ không nói cho tụi này biết bổ là một Xà 
Khẩu?” 

Harry ngơ ngác: 

“Một cái gì?” 

“Một Xà Khẩu! Bồ có thể nói chuyện với rắn!” 

Harry vẫn bình thản: 

“Tôi biết, tôi muốn nói đây mới là lần thứ hai tôi làm 
chuyện đó. Lần trước là lúc tôi ngẫu nhiên thả một con 
trăn ra hù thằng anh họ Dudley ở sở thú - lâu rỗi, chuyện 
đài lắm - con trăn nói với tôi là nó chưa từng nhìn thấy 
Brazil và tôi thả nó ra mà thực tình không có chủ tâm -— 
hồi đó tôi chưa biết mình là phù thủy...“ 

Ron bản thần lập lại: 

“Con trăn nói với bỏ là nó chưa từng nhìn thấy Brazil?” 


“Thì có sao đâu?” 


v*»* 2B2 


Câu lạc hộ đấu (tay đôi 


Harry chẳng hiểu sao Ron lại xúc động đến nhợt nhạt 
như vậy. Nó nói: 

“Tôi chắc là có cả đống người ở đây có thể làm như 
vậy.” 

Nhưng Ron bảo: 

“Không, không ai làm được cả. Đó là một năng khiếu 
hiếm hoi. Harry, chuyện này tệ lắm đó.” 

“Cái gì tệ?” 

Harry bắt đầu cảm thấy tức giận: 

“Thiên hạ mắc cái chứng gì vậy? Mấy bổ nghe nè: nếu 
mà mình không bảo con rắn đó đừng tấn công Justin thì 

“Ủa, bổ nói với con rắn như vậy hả?” 

“Nghĩa là sao? Lúc đó mấy bổ đều ở đó - mấy bỏ có 
nghe tôi nói mà...” 

Ron nói: 

“Tụi này chỉ nghe bổ nói Xà ngữ, tiếng của rắn. Đâu 
ai hiểu lúc đó bê nói cái gì đâu. Bởi vậy Justin mới hoảng 
sợ, lúc đó nghe như bồ đang sai biểu con rắn làm gì đó - 
bồ biết không, cảnh tượng đó làm ai cũng sởn gai ốc.“ 

Harry há hốc miệng ngó Ron: 

“Tôi nói một thứ tiếng khác hả? Nhưng... tôi không biết... 
Làm sao tôi có thể nói một thứ tiếng mà lại không biết là 
mình đang nói tiếng đó chứ?” 

Ron lắc đầu. Vẻ mặt Ron và Hermione như đưa đám. 
Nhưng Harry vẫn chưa hiểu ra có gì mà nghiêm trọng đến 
như vậy? Nó nói: 


“Các bạn làm ơn nói cho tôi biết có gì sai trái trong 


HỎRRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẮẬT 


chuyện ngăn trở một con rắn khổng lồ đớp mất đầu justin 
chứ? Cho dù tôi đã làm bằng cách øì đi nữa thì có sao 
đâu, miễn sao Justin khỏi phải xung vào đội săn của bọn 
ky sỹ không đâu?” 

Hermione lên tiếng bằng một giọng lặng lẽ khác thường: 

“Có sao chứ. Bởi vì nói chuyện với rắn là khả năng đã 
làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu 
tượng của nhà Slytherm là một con trăn.” 

Harry há hốc miệng ra không khép lại được. Ron nói 
thêm: 

“Đúng vậy. Và bây giờ cả trường đang suy ra rằng bồ 
chính là cháu chất chút chít gì đó của...” 

“Nhưng tôi đâu phải...” 

Harry hét lên với nỗi kinh hoàng mà nó không tự giải 
thích được. 

Hermione nói: 

“Bạn sẽ khó mà chứng minh là phải hay không. Salazar 
Slytherin sống cách đây cả ngàn năm. Với tất cả những gì 
tụi này biết, thì rất có thể bạn chính là hậu duệ của ổng.” 


Suốt đêm đó Harry nằm thao thức. Qua kẽ hở của mấy 
tấm màn quanh giường, nó nhìn tuyết bắt đầu rơi bên ngoài 
cửa sổ lâu đài và tự hỏi... _ 

Có thể nào nó là hậu duệ của Salazar Slytherin? Nó không 
biết gì về gia đình bên nội hết. Dì dượng Dursley luôn câm 
nó tuyệt không được hỏi gì tới những họ hàng phù thủy 


của nó. 


w* 2684 s 


Harry lặng lẽ thử nói mấy tiếng Xà ngữ. Nhưng chẳng 
có tiếng nào được thốt ra. Có vẻ như chỉ khi nào đối diện 
với một con rắn, nó mới bộc lộ được khả năng đó, 

“Nhưng mà mình là thành tiên nhà GrWffndor!" Harry nghĩ. 
“Cái nón phân loại ắt hẳn đã không xếp mình uô nhà Gruffindor 
nếu mình mang dòng mắu của Slutherin.“ 

Dường như có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong 
đầu Harry: 

“À, mí không nhớ sao, lúc đầu cái nón phân loại đã muốn 
xếp mi 0ô nhà Sltherin mà." 

Harry trăn trở suốt đêm. Nó mong gặp justin vào sánz 
hôm sau trong lớp Dược thảo học, nó sẽ giải thích cho Justin 
hiểu là nó chỉ kêu con rắn đừng cắn Justin, chứ không xúi 
con rắn làm gì hại ai hết. Điều này lẽ ra đến thằng nào 
ngu nhất cũng phải nhận ra chứ! (Nó nghĩ mà tức, đấm 
thùm thụp vào cái gối nhưng chẳng ăn thua gì.) 


Tuy nhiên sáng hôm sau, cơn mưa tuyết hồi hôm đã 
chuyển thành cơn bão tuyết. Tuyết rơi dày nghịt đến nỗi 
buổi học Dược thảo cuối cùng của học kỳ bị hoãn lại: giáo 
sư Sprout cần phải mang vớ và choàng khăn quàng cho 
lũ nhân sâm, một công việc đòi hỏi sự khéo léo cực kỳ 
mà bà thì lại không tin cậy ai đủ để mà giao phó; nhứt 
là khi lũ ấy cần phải lớn gấp lên để còn kịp hồi sinh cho 
Bà Norrs và Colin. Việc chăm sóc lũ nhân sâm do đó càng 
trở nên quan trọng bội phần. 

Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, Harry 
ngồi bên lò sưởi gậm nhấm nỗi buồn phiền của mình, trong 


te “65 „v 


MARRYV PUTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


khi Hermione và Ron thừa lúc được nghỉ này cùng chơi 
một ván cờ phù thủy. 

Trong khi quân cờ hiệp sĩ của Hermione bị quân cờ giám 
mục của Ron quật ngã và lôi ra khói bàn cờ, Hermilone 
gắt Harry: 

“Harry ơi, nếu bạn thấy chuyện Justin làm bạn khổ sở 
như vậy, thì chỉ bằng bạn đi tìm nó mà nói quách cho 
rồi.” 

Thế là Harry đứng dậy và chui qua cái lỗ chân dung 
ra ngoài, lòng thắc mắc không biết Justin đang ở đâu. 

Tòa lâu đài âm u hơn ngày thường vì màn tuyết xám 
mù mịt dày nghịt bên ngoài các cửa số. Rùng mình vì ớn 
lạnh, Harry lang thang ngang qua các lớp đang học, loáng 
thoáng thấy các cảnh đang diễn ra bên trong các phòng 
học. Giáo sư McGonagall đang la rầy một đứa học trò nào 
đó, mà căn cứ vào lời rây la ấy thì đứa nghịch ngợm ấy 
đã biến bạn mình thành một con lửng. Cố sức cưỡng lại 
ý muốn ngó coi chuyện xảy ra thế nào, Harry đành bỏ đi. 
Nghĩ là có thể Justin nhân lúc rảnh rỗi này đang làm gì 
đó, có thể tra cứu bài vở chẳng hạn, Harry bèn đi lên thư 
viện trước nhứt. 

Một nhóm học sinh nhà Hufflepuíff được nghỉ giờ học 
Thảo được đang ngồi tứm tụm ở cuối thư viện, nhưng không 
có vẻ gì đang làm bài. Giữa hai hàng kệ sách cao, Harry 
có thể ngó thấy đầu đám này chụm vào nhau, trông như 
thể tụi nó đang say sưa trong một cuộc chuyện trò hấp 
dẫn lắm. Harry không nhìn ra được là có jJustin trong đám 
đó không. Đang đi về phía đó thì ngẫu nhiên câu chuyện 
rì rầm lọt vô tai Harry, nó bèn đứng lại, nấp sau đãy kệ 
sách Vô hình, lắng tai nghe. Một đứa to béo nói: 


te 2BB zx 


“Thành ra, tao bảo Justin cứ trốn trong ký túc xá đi. Ý 
của tao là, nếu Harry có chấm nó làm nạn nhân kế tiếp, 
thì tốt nhứt là nó cứ tránh mặt một thời gian. Dĩ nhiên 
Justin cũng đã đoán là chuyện đó thể nào cũng xảy ra, kể 
từ khi nó lỡ hé môi chơ Harry biết nó là con nhà Muggle. 
Jusun đã trót kể cho hắn nghe là nó được ghi danh vào 
trường Eton. Chuyện như vậy ai lại đem nói tào lao thoải 
mái với kẻ kế vị Slytherin, đúng không?” 

Một con bé có bím tóc vàng lo lắng hỏi: 

“Vậy bạn tin chắc kẻ kế vị đó chính là Harry hả Emie?” 

Thằng bé to con làm vẻ mặt nghiêm trọng: 

“Hannah, hắn là một Xà Khẩu. Ai cũng biết đó là dấu 
hiệu của một phù thủy Hắc ám. Bạn có bao giờ nghe nói 
một người đàng hoàng tử tế mà đi nói chuyện với rắn không? 
Chính Slytherin còn có tên là Xà khẩu mà.” 

Tiếng xì xâm nổi lên khi nghe đến chỉ tiết này, nhưng 
Emie vẫn nói tiếp: 

“Có nhớ cái thông điệp viết trên tường không? “Kể thù 
của Người kế 0oị, hãy liệu hồn. Hatry có chuyện đụng độ 
với thầv Filch, vậy là sau đó, như tụi mình đều biết, con 
mèo của thầy Filch bị tấn công. Còn cái thằng nhóc năm 
thứ nhứt, thằng Colin ấy, chỉ vì dám quấy rây Harry trong 
trận đấu Quidditch vừa rồi, dám chụp hình Harry đang be 
bét trong vũng sình, nên bị lãnh đủ sau đó, thấy không?” 

Hannah hoang mang: 

“Nhưng mà mình thấy nó lúc nào cũng dễ thương lắm 
mà. Với lại nó là đứa đã làm cho Kể-mà-zi-cũng-biết-là-ai- 
đấu biến mất. Vậy thì nó đâu có thể tổi như vậy được?” 


Emie bèn hạ thấp giọng một cách bí mật, cả đám 


HARRYV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Hufflepuff cùng chồm tới chụm đầu sát vào nhau. Harry 
cũng nhích tới trước để cố lắng nghe coi Emie nói gì. 

“Đâu có ai biết nó sống sót như thế nào sau vụ sát 
hại của Kể-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấu. Ý tôi nói là hồi chuyện - 
đó xảy ra, nó chỉ là đứa bé sơ sinh mà. Lã ra nó đã phải 
bị nát như tương vì những lời nguyễn rồi. Chỉ có phù thủy 
Hắc ám thực sự mạnh mới sống sót được những lời buyện 
khủng khiếp đó.” 

Mó lại hạ thấp giọng đến nỗi hầu như không thể _ 
được, nói tiếp: 

“Có thể đó chính là lý do Ká-mà-zicũñng-hiết-là-ai-đấy muốn 
giết nó ngay từ đầu. Kẻ đó không muốn có một Chúa tể 
Hắc ám khác cạnh tranh quyền lực với mình. Không biết 
Harry còn giấu giếm bao nhiêu quyền năng chưa xài tới 
nữa đây.” 

Harry không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Nó đằng 
hắng rõ to, rồi bước ra khỏi chỗ núp sau kệ sách. Nếu 
mà nó không đang trong cơn tức giận cực kỳ thì chắc là 
nó phải phì cười trước cảnh tượng lúc ấy: mấy đứa nhà 
Hufflepuff dường như hóa đá khi nhìn thấy Harry xuất hiện, 
và cái mặt Ernie thì cắt không còn hột máu. 

Harry nói: 

“Chào các bạn. Tôi đang tìm Jjustin Finch-Fletchley.” 

Nỗi sợ hãi tệ nhứt của đám Hufflepuff hiển nhiên như 
vậy càng được khẳng định. Tất cả đều sợ sệt nhìn Emie. 

“Mày kiếm nó làm gì?” Ermnie hỏi lại bằng giọng run 
run. 


Harry đáp: 


x» 26B zx 


“Tôi muốn giải thích cho bạn ấy hiểu chuyện đã thực 
sự xảy ra với con rắn ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi.” 

Ernie cắn đôi môi trắng bệch của mình, rồi hít sâu một 
Cái, nói: 

“Tất cả tụi này đều ở đó. Tụi này cũng thấy hết chuyện 
gì đã xảy ra rồi.” 

“Vậy bạn có nhận thấy sau khi tôi nói với con rắn, nó 
đã rút luì không?” 

Giọng Ernie vẫn còn run vì sợ, nhưng nó vẫn bướng 
bỉnh: 

“Tất cả những gì mà tụi này thấy là mày nói Xà ngữ 
và xua con rắn về phía Justin.” 

Giọng Harry cũng run lên, vì giận: 

“Tao không hể xua cơn rắn cắn Justin. Con rắn còn chưa 
đụng tới Justn mài!” 

“Nó chỉ hụt trong đường tơ kế tóc.” Rồi Emie nói thêm: 

“Và trong trường hợp mày có ý đổ nhắm tới tao, thì 
tao nói cho mày biết mày có thể truy tới chín đời giòng 
họ nhà tao đều là phù thủy và giòng máu của tao cũng 
thuần chủng như máu bất cứ phù thủy chân chánh nào....” 

Harry giận dữ ngắt lời Ernie: 

“Tao không cần biết tới giòng máu mày thuộc giống gìi 
Tại sao tao lại muốn hại những người mang giòng máu 
Muggle chứ?” 

Ernie đáp ngay lập tức: 

“Tao nghe nói mày căm ghét những người Muggle sống 
chung nhà với mày.” 

Harry kêu lên: 


x. 289 .x 


HARRY PŒ@TTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


“Không thể nào sống chung với gia đình Dursley mà không 
thấy ghét họ! Mày cứ thử sống với họ đi rồi biết 

Harry quay gót, lao ra khỏi thư viện, bị bà Pince quắc 
mất quở trách; lúc ấy bà đang đánh bóng cái gáy mạ vàng 
của một cuốn sách thần chú khổng lồ. 

Harry lầm lũi đi ngược lên hành lang, hầu như không 
để ý mình đang đi đâu trong cơn điên tiết ấy. Hậu quả là 
nó đâm sắm vô một cái gì đó to lớn chắc chắn và bị dội 
ngược lại, té lăn cù xuống sàn. Nó ngó lên, thốt kêu: 

“Ôi, chào bác Hagrid.” 

Khuôn mặt lão Hagrid hoàn toàn được bít kín mít trong 
chiếc nón trùm bằng len bám đây tuyết. Nhưng cái thân 
hình đổ sộ trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi gần 
lấp hết hành lang thì không thể nào nhầm lẫn với ai khác 
được. Trong bàn tay đeo găng to bè của lão là xác một 
con gà trống chết. 

Lão kéo cái nón len trùm đầu xuống để có thể mở miệng 
nói chuyện: 

“Có sao không, Harry? Sao con không ở trong lớp học?” 

Harry đứng dậy: 

“Lớp con được nghỉ tiết Dược thảo. Còn bác, bác làm 
gì ở đây?” 

Lão Hagrid giơ xác con gà trống xụi lơ lên: 

“Đây là con thứ hai bị giết hại trong học kỳ này. Có 
thể thủ phạm là cáo mà cũng có thể là con Ngáo ộp Hút 
máu, bác phải lên xin cụ Dưmbledore cho phép bác xài 
một chút pháp thuật để ếm bùa mấy cái chuồng gà.” 

Rôi lão trố đôi mắt dưới hàng lông mày rậm bám đây 
tuyết để nhìn Harry thật kỹ: 


Câu lạc hộ đấu day đôi 


“Con có sao không đó? Trông mặt mày con sao mà quạu 
đeo vậy?” 

Harry không thể nhịn được, xì ra hết cho lão Hagrid nghe 
câu chuyện mà Emie và mấy đứa khác của nhà Hufflepuff 
nói về nó. Nó nói: 

“Nhảm nhí hết sức. Nhưng mà con phải đi đây, bác 
Hagrid à, sắp tới giờ học môn Biến rồi, con phải về lấy 
sách.” 

Nó bước đi mà trong đầu vẫn ong ong những lời Emie 
đã nói về nó. “Jusửn cũng đã đoán là chuuện đó thể nào cũng 
xảu ra, kể từ khi nó lỡ hé môi cho Harry biềt nó là con nhà 
Mugele. “ 

Nó giậm chân bước lên câu thang, quẹo vô một hành 
lang dài khác. Hành lang này đặc biệt tăm tối vì những 
ngọn đuốc đã bị tắt ngấm trước những cơn gió mạnh lạnh 
buốt thổi qua những cánh cửa sổ đóng không kín. 

Nó đi được nửa hành lang thì vấp phải cái gì đó nằm 
trên sàn. 

Nó quay lại liếc coi cái gì đã làm nó vấp té và chợt 
thấy ruột gan mình lộn tùng phèo: 

Jusun đang nằm dài trên sàn, cứng đơ và lạnh ngắt, đôi 
mắt vô hồn trợn trừng ngó lên trần, nét kinh hoàng sửng 
sốt còn nguyên trên gương mặt. Và không chỉ một mình 
Justn. Cạnh bên nó là một hình thù khác, một hình thù 
quái lạ nhứt mà Harry từng thấy. 

Đó là Nick-Suýt-mất-đầu, nhưng con ma này không còn 
trong suốt với chút màu trắng mờ mờ nữa, mà đen thui 
và ám khói, cũng ngay đơ cán cuốc, nhưng lơ lửng trên 
không trong tư thế nằm ngang, cách mặt sàn chừng hai 


xe 71 .* 


HAHRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA H MẬT 


tấc. Đầu của con ma Nick-Suýt-mất-đầu đã rớt ra một nửa, 
và vẻ mặt cúa nó cũng mang một vẻ kinh hoàng không 
khác gì mặt Justin. 

Harry cố đứng lên, hơi thở của nó gấp gáp dồn đập, 
tìm nó đánh bưng bưng trong lồng ngực. Nó hoang mang 
ngó lên ngó xuông dãy hành lang trống vắng, chỉ thấy một 
lũ nhền nhện nối nhau mà chạy xa hai cái thi thể càng 
nhanh càng tốt. Âm thanh duy nhứt có thể nghe thấy lúc 
đó là tiếng giảng bài của các thầy cô văng vắng vọng lại 
từ những lớp học dọc hai bên hành lang. 

Harry nghĩ mình cân phải chạy thật nhanh ra xa khỏi 
chỗ này, sẽ không ai biết nó từng có mặt tại đây. Nhưng 
nó không thể bỏ mặc hai kẻ bị nạn nằm trơ ra đó... Nó 
thấy mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ... Liệu có ai tin 
là nó không dính dáng gì tới vụ này không? 

Trong khi Harry còn đứng đó trong nôi kinh hoàng, thì 
cánh cửa ngay bên phải nó chợt mở banh ra. Con yêu tính 
Peeves phóng vọt ra kêu ré lên: 

“Ủa? Thì ra là thằng nhãi ranh Potter!” 

Con yêu tỉnh nhào vô Harry để đi băng ngang qua, quơ 
trúng cặp kiếng của Harry làm cặp kiếng lệch di. 

“È, Harry, làm gì vậy? Sao lại giấu giấu giếm giếm như 
vậy hả?” 

Ở lưng chừng không trưng, con yêu tính Peeves chợt dừng 
lại. Nó lộn đâu xuống, quan sát Justin và Nick-Suýt-mất- 
đầu. Rồi nó bật trở lại, vọt lên cao hớp hơi đầy buồng phổi 
mà hô hoán Ẩm TT: 

“TẤN CÔNG! LẠI TẤN CÔNG! MỘT CUỘC TẤN CÔNG 
KHÁC! KHÔNG CÒN NGƯỜI TA HAY MA CỎ GÌ YÊN 


Câu lạc bộ đấu tay đôi 


THÂN ĐƯỢC NỮA! LIỆU MÀ CHẠY THOÁT THÂN! 
TÃÂÂÂN CÔÔNGỨ” 

Két - Két - Két - những cánh cửa dọc hai bên hành 
lang thi nhau mở ra và người ta đổ xô ra ngoài. Trong mấy 
phút dài dằng đặc sau đó, tình huống thật là rối rắm, đến 
nỗi Justin có nguy cơ bị đè bẹp, còn Nick-Suýtmất-đầu thì 
bị đẫm đạp lên mình liên tục. Harry thì đứng tựa sát tường 
như bị ghỉìm vô đó, trong khi các thây cô giáo ra sức quát 
học trò để giữ trật tự. 

Giáo sư MecGonagall chạy tới, đằng sau cô là cả một lớp 
chạy theo, có người còn mang nguyên bộ tóc văn vện sọc 
đen sọc trắng. Giáo sư dùng cây đũa phép gõ nên một 
tiếng nổ lớn khiến mọi người nín khe. Bấy giờ giáo sư ra 
lệnh cho mọi người trở về lớp học. Chẳng mấy chốc mọi 
người giãn ra, vừa lúc Ernie của nhà Hufflepuff chạy đến 
hiện trường, thở hốn hà hốn hển. Gương mặt nó trắng bệch, 
ngón tay nó chỉ thẳng vào Harry, và nó gào lên đây kịch 
tính: 

“Bắt quả tang tại trận!” 

Giáo sư McGonagall đanh giọng: 

“Được rồi, Erie”. 

Peeves vẫn còn đung đưa phía trên đầu mọợi người. Nó 
thăm dò tình huống, nhe răng cười một cách xảo trá. Peeves 
luôn luôn khoái những cảnh náo động hỗn loạn. Khi các 
giáo viên cúi xuống xem xét justin và Nick-Suýt-mất-đầu, 
Peeves hát rống lên: 

“Ôi PoHer, đồ thối tha, tràu đã làm øì hả? 

Giết lần học trò đi, chắc là màu khoái tỷ tù tụ ” 

Giáo sư McGonagall quát: 


MARRHY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


“Đủ rồi, Peeves!” 

Con yêu tính bèn co mình lù: ra sau, nhưng vẫn cố thè 
lưỡi chế nhạo Harry. 

Giáo sư Flitwick và giáo sư Sinistra của khoa Thiên văn 
học khiêng Justin đến bệnh xá, nhưng không ai biết phải 
làm sao với Nick-Suýtmất dầu. Cuối cùng, giáo sư McGonagall 
búng ngón tay một cái, lấy ra từ không trung một cái quạt 
bự chảng. Giáo sư đưa quạt cho Emie, hướng dẫn nó cách 
quạt nhè nhẹ để đưa Nick-Suýt-mất-đầu lên cầu thang. Emie 
làm theo lời hướng dẫn, quạt Nick-Suýt-mất-đầu bay từ từ 
về phía trước như một làn khói tàu ma, đen đủi và thâm 
lặng. 

Như thế, chỉ còn lại Harry với giáo sư McGonagall với 
nhau. Giáo sư bảo: 

“Đi theo ta, Harry.“ 

Harry nói ngay: 

“Thưa cô, con thể là con không hê...” 

Giáo sư McGonagall săng giọng: 

“Chuyện này vượt ra ngoài phạm vi xử lý của ta, Harry 
à!” 

Cả hai lặng lẽ bước vòng qua một góc hành lang, đến 
trước một miệng máng xối khống lỗ bằng đá khắc hình 
một con thú cực kỳ xấu xí. 

Giáo sư McGonagall nói: 

“Kẹo chanh!” 

Hiến nhiên đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng 
đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua 
một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Mặc 


wè*` 274 


dù đang hoảng sợ lo lắng về những gì vừa xảy ra, Harry 
vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đằng sau bức tường là 
những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, 
giống như cầu thang cuốn tự động vậy. Khi bước theo giáo 
sư McGonagall vào bên trong, Harry nghe tiếng bức tường 
đóng ập lại đằng sau lưng. Hai người được nâng lèn theo 
hình xoắn ốc, càng lúc càng cao, cho đến khi Harry cảm 
thấy hơi chóng mặt thì nó nhìn thấy trước mặt là một cánh 
cửa bằng gỗ sôi bóng láng có nấm đấm cửa bằng đồng 
đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó là con 
Mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà Gryfũndor. 

Bây giờ Harry đã biết mình bị đưa đi đâu. Nhứt định 
đây chính là nơi cụ Dumbledore sống. 


CHƯCƠNG „IƯỜI HAI 


MÓN THUỐC ĐA DỊCH 


arry và giáo sư McGonagall bước ra khỏi bậc thang đá 

trên cùng, rồi giáo sư MecGonagall gõ nhẹ lên cánh cửa. 
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, cả hai bước vào. Giáo sư báo Harry 
đứng chờ, rồi bỏ nó lại đó, một mình. 

Harry ngó chung quanh. Chắc chắn một điều: trong số 
tất cả các văn phòng thầy cô mà Harry từng bước vào, thì 
văn phòng cụ Dumbledore là nơi thú vị nhứt. Nếu mà nó 
không ở trong tình trạng lo sốt vó lên về chuyện có thể bị 
tống cổ ra khỏi trường, thể nào nó cũng khoái chí nhân 
dịp này mà... tham quan chốn riêng tư của cụ Dumbledore. 

Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh 
buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy 
cái bàn chân cắng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những 
cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đây chân dung các 
thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. 
Tất cả đêu đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh. 

Lại có một cái bàn giấy khống lổ, chân có vuốt. Đằng 
sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là 
một cải nón phù thủy te tua sờn nát: cái nón phân loại. 

Harry ngân ngừ. Nó liếc mắt một vòng quanh các bức 
chân dưng phù thủy đang ngủ gật trên tường, Nếu mà nó 
thử đội cái nón phân loại lên đầu một lần nữa chắc cũng 
không hại gì đâu nhỉ? Chỉ để thử coi... để biết chắc là 


w> 227B 


Món thuốc Đa địch 


cái nón ấy đã xếp nó vô đúng ký túc xá, chứ không phải 
vì nhằm lẫn gì hết. 

Harry lặng lẽ đi vòng qua cái bàn giấy, nhấc cái nón 
ra khỏi kệ, rồi từ từ đặt nón lên đầu mình, Cái nón quá 
to so với cái đầu nên sụp xuống che khuất cả mắt nó, y 
như lần trước, khi nó lần đầu tiên đội cái nón ấy lên đầu. 
Nó nhìn đăm đăm vào cái khoảng tối thui bên trong nón 
và chờ đợi. Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai nó: 

“Đang rầu rĩ chuyện gì hở Potter?” 

Harry thì thầm: 

“Dạ. Ơ..., xin lỗi đã làm phiên... ông, cháu chỉ muốn 
hồi...” 

Cái nón lém linh nói ngay: 

“Cháu đang băn khoăn không biết ta có đặt cháu vô 
đúng ký túc xá không chứ gì? Chà... cháu quả là đặt biệt, 
rất khó phân loại Nhưng mà ta vẫn giữ nguyên ý kiến 
ban đầu của ta.” 

Trái tìm Harry nhảy thót lên, Cái nón nói tiếp: 

“Nếu cháu mà vô nhà Slytherin thì cháu sẽ tha hồ phát 
huy tài năng...” 

Harry có cảm giác bao tử của nó tuột ra khỏi bụng rồi. 
Nó nắm cái chóp nhọn của cái nón kéo ra. Cái nón xộc 
xệch, cũ kỹ, tàn phai, rũ xuống trong tay nó. Harry đặt trả 
cái nón lên kệ, cảm thấy muốn bệnh. 

Nó nói to với cái nón im lìm lặng thỉnh: 

“Ông nhầm rồi!” 

Cái nón chẳng tí hử cũng chẳng buổn nhúc nhích. 

Harry bước lùi lại, vẫn ngó chằm chằm cái nón. Bỗng 


SẬT 


nhiên từ đằng sau né vang lên một âm thanh lúc túc rất 
lạ, khiến nó lập tức phải xoay người lại. 

Hóa ra chẳng phải chỉ có một mình nó ở trong phòng. 
Đằng sau cánh cửa có một nhành cây vàng, và đậu trên 
nhành cây đó là một con chim già lụ khụ tróng như một 
con gà tây hom hem bị vặt lông hết một nửa. Harry trợn 
mắt ngó con chim và con chim cũng đáp lễ bằng một cái 
nhìn thâm hiểm, tiếp tục phát ra thứ âm thanh lúc túc 
kia. Harry thấy con chim này có vẻ bệnh hoạn quá. Hai 
mắt nó lờ đờ và lông lá nó cứ rụng tơi tả, ngay cả khi 
Harry nhìn nó. 

Harry vừa thoáng nghĩ là chỉ còn thiếu điều con chim 
kiểng của cụ Dumbledore lăn ra chết trong khi đang ở trong 
phòng, một mình với nó, thì vừa lúc đó, con chim bỗng 
bùng cháy. 

Harry hét lên kinh hoàng và nhảy lùi ra sau cái bàn giấy. 
Nó dáo dác nhìn quanh coi có ly nước nào không, nhưng 
chẳng thấy gì cá. Trong lúc đó, con chim đã trở thành một 
trái cầu lửa. Trái cầu rít lên một tiếng to rồi biến mất trong 
một giây sau đó, chỉ để lại trên sàn một đống tro tàn. 

Cửa văn phòng mở ra. Cụ Dumbledore bước vào, dáng 
điệu buồn rười rượi. 

Harry vừa thở hổn hến vừa nói: 


“Thưa thây, con chim trong phòng thây... con không làm 
gì hết... tự nhiên nó cháy lên...” 


Cụ Dumbledore bỗng mỉm cười, làm Harry ngạc nhiên 
hết sức. Cụ nói: 


“Cũng đã đến lúc rôi. Mấy ngày nay trông nó hãi hùng 
quá sức. Thây đã bảo nó cứ cháy phứt cho xong.” 


xèv 27H xx 


Món thuốc Ba địch 


Bộ mặt thộn ra của Harry làm cho cụ Dumbledore khoái 
trá. Cụ giải thích: 

“Fawkes là một con phượng hoàng, Harry à. Khi nào tới 
số chết thì phượng hoàng bừng cháy lên để rồi lại được 
tái sinh từ đống tro tàn của chính mình. Coi kìa...” 

Harry nhìn xuống, vừa đúng lúc một con chim con mới 
nở, nhăn nheo và bé tí xíu, đang thò đầu ra khỏi đống 
tro. Con chim mới này trông cũng xấu xí y chang như con 
chim cũ. 

Cụ Dumbledore ngồi xuống sau cái bàn giấy: 

“Thiệt xui là con đã nhìn thấy nó vào đúng ngày Hỏa 
thiêu. Thực ra ngày thường nó đẹp lắm, với bộ lông vũ 
vàng và đỏ hết sức tuyệt vời. Phượng hoàng là những sinh 
vật kỳ diệu lắm. Chúng có thể mang rất nặng, mà nước 
mắt chúng lại có sức mạnh hỏi sinh. Phượng hoàng mới 
thiệt là đồ đệ trung thành tuyệt đối.” 

Trong lúc hoảng hốt về chuyện con Fawkes bốc cháy, 
Harry quên béng chuyện của mình. Nhưng khi cụ Dumbledore 
ngồi xuống cái ghế cao sau bàn làm việc và nhìn chằm 
chằm Harry bằng đôi mắt xanh, sáng quắc và soi mói, thì 
nó sực nhớ ra ngay vì sao nó bị đưa tới đây. 

Tuy nhiên, trước khi cụ Dumbledore thốt ra một lời nào 
thì cánh cửa văn phòng lại bị mở bung ra bằng một sức 
đẩy rất mạnh, và lão Hagrid xông vô phòng, mắt nhìn hơ 
hải, cái nón trùm đầu trệch khỏi mái tóc đen bù xù, và 
xác con gà trống vẫn còn lủng lắng trong bàn tay to tướng 
của lão. 

Lão khẩn thiết nói với cạ Dumbledore: 

“Thủ phạm không phải là Harry đâu, thưa giáo sư 


IỨA Bắ MẬT 


- 


Dumbledore. Chính tôi vẫn còn trò chuyện với nó chỉ mấy 
giây trước khi thằng nhỏ kia bị tấn công; nó đâu có đủ 
thì giờ làm gì đâu, thưa ngài...” 

Cụ Dumbledore định nói điều gì đó, nhưng lão Hagrid 
vẫn luôn mồm nói không nghỉ, tay vung vẩy xác con gà 
trống trong cơn xúc động, làm cho lông gà bay tơi tả khắp 
nơi. 

“Không thể nào là Harry được, thưa ngài, tôi sẵn sàng 
tuyên thệ bảo lãnh trước Bộ trưởng Pháp thuật nếu như 
tôi phải...” 

“Bác Hagnid, tôi...” 

“Ngài bắt nhằm thủ phạm rồi, thưa ngài, tôi biết Harry 
không bao giờ...” 

“Bác Hagrid!” 

Cụ D::mbledore buộc phải to tiếng: 

“Tôi không hể nói rằng Harry tấn công hai người đó.” 

“Ủa?” 

Lão Hagrid khựng lại, cánh tay nắm xác con gà trống 
cứng đơ buông xuôi xị. Lão xìu xuống: 

“Thôi được, thưa ông hiệu trưởng, tôi sẽ chờ ở bền ngoài.” 

Lão thẹn thùng bước cồm cộp ra ngoài. 

Cụ Dumbledore phủi mấy cái lông gà trên mặt bàn giấy, 
Harry lập lại câu nói của cụ một cách tràn đây hy vọng: 

“Thưa thầy, thầy đâu có nghĩ thủ phạm là con, phải 
không thầy?” 

“Không. Thầy không nghĩ vậy.” 

Cụ Dumbledore nói, vẻ mặt lại trở nên buồn rười rượi. 


Món thuốc Đa dịch 


“Dù vậy, thầy vẫn muốn nói chuyện với con.” 

Harry đợi chờ căng thẳng trong khi cụ Dumbledore dò 
xét cân nhắc, đầu những ngón tay rất dài của cụ chụm 
vào nhau, 

Cuối cùng cụ nói nhẹ nhàng: 

“Harry à, thầy phải hỏi con, rằng con có điều gì muốn 
nói với thầy không? Bất cứ điều gì” 

Harry không biết nói gì Nó nghĩ đến cái câu mà Malfoy 
thét: “Mày sẽ là đứa tiếp theo, đổ Máu bùn!” và món thuốc 
Đa dịch đang sôi ùng ục trong buồng tắm của con ma khóc 
nhè Myrtle. Rồi nó nghĩ đến giọng nói của kẻ vô hình mà 
nó đã nghe hai lần và nhớ cả những lời Ron nói: “Nghe 
được kiếng nói mà không ai khác nghe được thì không phải là 
điều hay ho øì, cho dù trone thế giới phù thủu đi nữa.” Nó 
cũng nghĩ về điều mọi người đang nói về nó, và nỗi lo sợ 
ngày một lớn trong nó là nó có thể có họ hàng gì đó với 
Slytherim.... 

Nhưng sau một hỏi cân nhắc, nó nói: 

“Thưa thây, không có gì ạ.” 


Cuộc tấn công một lúc hai nạn nhân Justin và con ma 
Nick-Suýtmất-đầu đã biến sự căng thẳng có sẵn từ trước 
thành nỗi kinh hoàng thực sự. Lạ một cái là, người ta lo 
lắng về số phận của con ma Nick-Suýt-mất-đầu nhiều hơn 
tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể 
gây ra một chuyện như vậy đối một con ma, quyền lực 
khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ 
đời tám hoánh nào rồi. 


tư 281 .* 


š, ÔN 


May mà kỳ nghỉ Giáng sinh đã cận kể, học sinh nháo 
nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogwarts để về nghỉ 
lễ với gia đình. 

Ron nói với Harry và Hermione: 

“Tới nước này thì chỉ còn lại tụi mình ở lại trường thôi. 
Tựi mình với tụi Malfoy, Crabbe và Goyle. Kỳ nghỉ này rồi 
đây vưi phải biết!” 

Crabbe và Goyle cũng đã ghi tên ở lại trường trong kỳ 
lễ Giáng sinh, bởi vì hai đứa này luôn làm theo n~ững gì 
Malfoy làm. Nhưng Harry cũng mừng là hầu hết các học 
sinh khác đều đã về nhà. Nó đã ngán tới tận cổ cái cảnh 
người ta cứ né né giạt giạt ra xa khỏi nó trong hành lang, 
như thể nó sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra. Và 
cũng đã chán ngấy những trò chỉ chỏ xì xâm lẫn huýt háy 
mỗi khi nó đi ngang qua. 

Tuy nhiên, Fred và George lại thấy tất cả những trò ấy 
rất vui. Hai đứa lanh chanh bước dõng dạc phía trước Harry 
để mở đường và hô to: 

“Hãy tránh đường cho Người kế vị Slytherin, phù thủy 
ác độc chân chánh đang du hành đây!” 

Percy cực lực phản đối hành động đó. Anh lạnh lùng 
mắng hai em: 

“Đây không phải là chuyện đáng cười đùa.” 

Fred xua tay: 

“Ôi, tránh đường giùm coi, anh Percy. Harry đang gấp 
lắm mà.” 

George hùa thêm: 

“Đúng vậy, nó phải đi gấp tới Phòng chứa Bí mật để 
uống trà với đám tay chân đây nanh nọc đấy!” 


v›* H2 


Món thuốc Pa dịch 


Ginny cũng không thú vị chút nào với trò đùa của hai 
anh. Mỗi lần Fred hỏi to Harry là nó dự định tấn công ai 
tiếp theo, hay khi George giả đò trừ tà Harry bằng một củ 
tỏi, thì Ginny kêu lên đây khổ sở: 

“Ôi, đừng mài” 

Harry chẳng thèm bận tâm. Ít nhứt thì nó cảm thấy dễ 
chịu hơn khi thấy Fred và Ceorge coi cái chuyện người ta 
đồn đại nó là người Kế vị Slytherin là tào lao nhảm nhí. 
Nhưng mà trò cười của anh em Fred và George lại có vẻ 
như đã chọc tức Draco Malfoy, mỗi lần thấy anh em Fred 
diễn trò cười đó, trông Malfoy càng thêm chua chát. 

Ron suy diễn: 

“là bởi vì nó chỉ muốn nổ ra rằng chính nó mới là Người 
kế vị. Mấy bổ cũng biết mà, cái mà thằng đó ghét nhứt 
là bị đánh bại trong bất cứ chuyện gì. Vậy mà bây giờ 
tiếng tăm của mấy chuyện bẩn thỉu nó làm thì Harry lại 
lãnh hết, vậy sao không tức?” 

Hermione nói bằng giọng đắc ý: 

“Không lâu nữa đâu! Thuốc Đa dịch gần xong. Cũng 
sắp tới ngày tụi mình moi được sự thật từ thằng đó ra 
rồi.” 


Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong 
một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. 
Harry nhận thấy tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi chứ không 
phải âm u đi, và điều nó thích nhứt là nó, Hermione cùng 
anh em nhà Weasley được làm “bá chú” toàn tháp Gryffindor, 


* 


xv B3 y 


HARRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


nghĩa là chúng tha hồ chơi pháo bung xòe tưng bừng mà 
không ngại làm phiển ai hết, lại mặc sức thực tập đấu 
tay đôi riêng với nhau. Fred, George và Ginny đã chọn ở - 
lại trường thay vì đi theo ông bà Weasley thăm anh Bill ở 
AI Cập. Percy không tán thành những hành vi của tụi nó 
- những hành vi mà anh cho là trẻ con - nên ít khi anh 
có mặt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Anh đã nói 
với bọn trẻ một cách hơi vênh vang rằng anh ở lại trường 
trong kỳ lễ Giáng sinh này chỉ vì nhiệm vụ huynh trương 
của anh là phải hỗ trợ các thầy cô giáo trong thời gian 
khó khăn này mà thôi. 

Bình minh ngày Giáng sinh trắng toát và lạnh buốt. Harry 
và Ron là hai đứa duy nhứt còn lại trong phòng ngủ. Cả 
hai bị đánh thức dậy khi Hermione chạy vô phòng. Cô bé 
đã ăn mặc chỉnh tẻ, tay cầm quà cho cả hai người bạn. 
Hermione vừa kéo màn cửa số vừa kêu to: 

“Dậy thôi!” 

Ron giơ tay che ánh sáng chói mắt, càu nhàu: 

“Hernone, bổ đâu có được phép vô đây...” 

Nhưng Hermione quảng cho Ron một món quà, vui vẻ 
nói: 

“Chúc mừng Giáng sinh hạnh phúc! Mình đã thức dậy 
cả nửa giờ đồng hồ rồi, cho thêm vô thuốc một mớ ruồi 
cánh mỏng. Bây giờ thuốc đã bào chế xong!” 

Harry ngồi bật dậy, đột nhiên tỉnh táo hẳn: 

“Chắc không?” 

“Chắc!” 

Hermione khẳng định, vừa đẩy con chuột Scabbers xê ra 
để cô bé có thể ngồi xuống phía cuối giường của Ron. 


Món thuốc Đa dịch 


- “Nếu tụi mình muốn thử, thì mình có thể nói là ngay 
tối nay cũng được.” 

Lúc đó, Hedwig lao vào phòng, mỏ ngậm một cái gói 
nhỏ. Khi Hedwig đáp xuống giường Harry, Harry vui vẻ 
chào: 

“Mạnh giỏi há? Mày chịu nói chuyện lại với tao chưa?” 

Con cú rỉa vành tai Harry một cách thân ái, coi như 
một món quà xịn hơn cái mà nó mang về cho Harry rất 
nhiều. Cái đó hóa ra là quà của dì dượng Dursley. Họ gởi 
cho Harry một cái tăm xỉa răng kèm theo một bức chư báo 
nó nhắm coi có thể ở luôn lại Hogwarts vào cả mùa hè 
không? 

Những món quà Giáng sinh khác của Harry làm nó vui 
sướng hơn nhiều. Lão Hagrid tặng Harry một hộp kẹo mật, 
tiếng là kẹo mềm, nhưng Harry quyết định là nên hơ lửa 
cho nó hơi nhão ra rồi mới có thể ăn được. Ron thì tặng 
Harry một cuốn sách về những sự kiện thú vị liên quan 
đến đội Quidditth mà nó hâm mộ nhứt, sách có tựa là 
“Bay Với Súng Thần Công”. Hermione thì tặng Harry một 
cây viết lông đại bàng hết sức sang trọng. Khi Harry mở 
món quả cuối cùng ra thì nó thấy một chiếc áo len đan 
tay của bà Weasley và một cái bánh mận to tướng. Nó đọc 
tấm thiệp mừng Giáng sinh của bà Weasley với một niềm 
hối hận tái trào dâng khi nhớ đến chiếc xe hơi của ông 
Weasley. (Chiếc xe đó từ sau trận dụng độ với cây Liễu 
Rơi đến nay vẫn mịt mờ tông tích). Nó cũng áy náy nghĩ 
tới vụ vi phạm nội qui mà nó và Ron sắp sửa tham gia. 


HAI V POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


Không ai lại không khoái bứa tiệc Giáng sinh ở trường 
Hogwarts, kế cả những đứa đang âm mưu thử nghiệm món 
thuốc rùng rợn Đa dịch. 

Đại Sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Không 
kể một tá cây thông Giáng sinh phủ tuyết trắng và hàng 
chùm hàng chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắc khắp 
trằn; Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, 
tuyết phù thủy nhé, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống. Cụ 
Duưmbledore lĩnh xướng mấy ca khúc Giáng sinh mà cụ yêu 
thích nhứt. Lão Hagrid thì nói cười oang oang, càng lúc 
nói càng to sau mỗi ly rượu tròng trắng trứng lão nốc vào. 
Fred đã làm phép biến phù hiệu Huynh trưởng của Percy 
thành Đính trưởng, mà Percy thì không để ý, nên cứ lấy 
làm lạ và hỏi tại sao bọn nhỏ cứ rúc rích cười miết. Harry 
chẳng bận tâm chuyện Malfoy ngồi bên kia dãy bàn của 
nhà Slytherin đang to tiếng bình luận về cái áo len mới 
của nó. Lát nữa, nếu bọn Harry may mắn, thì bọn Malfoy 
sẽ lãnh đủ một đòn đau đích đáng. 

Harry và Ron chưa ăn xong đĩa bánh Giáng sinh thứ 
ba thì Hermione đã lùa cả hai đứa ra khỏi Sảnh đường để 
đi thực hiện âm mưu của chúng vào tối hôm đó. 

Hermione nói một cách rất lạnh lùng, thực tế, như thể 
cô nàng sắp gửi hai đứa đi chợ mua bột giặt: 

“Tuụi mình vẫn còn cần một chút gì đó của cái kẻ mà 
mình muốn biến thành. Cho nên hai bạn phải kiếm cho 
được một cái gì đớ của Crabbe và Goyle; hai thằng này là 
bạn thân nhứt của Malfoy, có thế mới hòng Malíoy kể hết 
mọi chuyện bí mật của nó ra. Và mình cũng phải tính toán 
sao cho hai đứa Crabbe và Goyle thiệt không thể xuất hiện 
đúng lúc tụi mình đang khai thác Malfoy.“ 


w» 2BB 


Món thuốc Ba dịch 


Mặt của Harry và Ron hơi thộn ra, nhưng Hemnione chẳng 
_đếm xỉa gì, vẫn tiếp tục trình bày kế hoạch của mình một 
cách tỉ mỉ, chu đáo: 

“Mình đã sắp đặt hết trơn rồi.” 

Cô bé giơ ra hai cái bánh sôcôla, nói tiếp: 

“Mình đã rưới đầy bùa mê ngủ đơn giản vô hai cái bánh 
này. Hai bạn chỉ cần làm sao cho Crabbe và Goyle “phát 
hiện ra hai cái bánh. Hai đứa đó tham ăn lắm, thế nào 
tụi nó cũng đớp bánh ngay. Đợi cho tụi nó ngủ rồi, hai 
bạn nhổ mấy sợi tóc của tụi nó, rồi kéo tụi nó vô phòng 
cất chổi cho tụi nó tạm trú ở trỏng.” 

Ron và Harry nhìn nhau một cách đây nghi hoặc. 

“Hermione à, mình không tin lắm...” 

“Rúi mà có trục trặc gì đó...” 

Nhưng ánh mắt của Hemrnione lóe lên một tỉa sáng cương 
quyết không khác mấy với ánh mắt mà giáo sư McGonagall 
thỉnh thoảng để lộ ra. Cô bé cứng cỏi nói: 

“Không có tóc của Crabbe và Goyle thì món thuốc tụi 
mình bào chế trở nên vô dụng. Các bạn có muốn điều tra 
Malfoy không hả?” 

Harry vội nói: 

“Được rồi, được rồi. Nhưng còn phần bạn thì sao? Bạn 
tính nhổ tóc ai đây?” 

Hermione bèn tươi rói lại, móc trong túi áo ra một cái 
chai nhỏ xíu, giơ cho hai bạn xem một sợi tóc duy nhứt 
bên trong. 

“Mình đã có rồi nè! Các bạn còn nhớ con Bé Bự Millicent 
Bulstrode đánh vật với mình ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi không? 


HAHRV POTTEHR VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MÁT 


Lúc nó vặn cổ mình, nó làm vương mấy sợi tóc của nó trên 
áo mình. Bữa nay nó về nhà ăn lễ Giáng sinh rồi - Mình 
biến thành nó xong rồi là chỉ việc nói với tụi nhà Slytherin 
là mình đã đổi ý, quay lại đây chơi lễ với tụi nó.” 

Nói xong, Hermione chạy đi kiểm tra lại món thuốc Đa 
dịch đã bào chế xong. Còn Ron thì quay lại nhìn YHU ý 
với vẻ mặt cực kỳ u ám: 


“Bồ có bao giờ nghe nói tới một kế hoạch sơ hở tùm 
lum chỗ như vẫy chưa?” 


Nhưng hóa ra, giai đoạn thứ nhất của công tác diễn ra 
suôn sẻ y như dự kiến của Hermione, đến nỗi Harry và 
Ron phải kêu lên ngạc nhiên. Hai đứa lén ra hành lang 
tiển sảnh trống vắng sau bữa tiệc trà Giáng sinh để chờ 
Crabbe và Goyle. Chỉ còn hai đứa nhà Slytherin này nấn 
ná để ngốn cho hết món bánh xốp kem thứ tư. Harry đã 
để bánh sôcôla ngay trên thành lan can cầu thang. Khi thấy 
Crabbe và Goyle bắt đầu ra khỏi Đại Sảnh đường, Harry 
và Ron vội chạy trốn ra sau bộ áo giáp đứng gần cửa trước. 

Nhìn Crabbe vui mừng chỉ cho Goyle thấy mấy cái bánh 
và hớn hở chạy tới chụp lấy, Ron thì thẩm: 

“Tụi bây ngu ơi là ngu!” 

Hai đứa nhà Slytherin nhe răng cười một cách ngốc ngếch 
và thôn nguyên cả cái bánh vô hai cái miệng há rộng như 
miệng cá sấu. Rồi hai đứa nhai nhồm nhoàm, vẻ đắc thắng 
lộ trên nét mặt. Nhưng chỉ lát sau, cả hai đứa, vẫn không 
có chút xíu thay đổi gì trên vẻ mặt, cứ lăn đùng ra nằm 
ngủ thẳng cẳng trên sàn nhà. 


w* BBBRB # 


Món thuốc Ea dịch 


Phân khó khăn nhứt của công việc là kéo Crabbe và Goyle 
vào cái tủ bên kia Sảnh đường. Sau khi nhấn hai đứa nằm 
yên ấm trong mớ xô chậu và giẻ lau sàn, Harry nhổ hai 
sợi tóc cứng như lông heo phía trên trán của Goyle, còn 
Ron thì nhổ cả nắm tóc của Crabbe. Tui nó chôm luôn cả 
giầy của hai đứa kia, bởi vì giày tụi nó quá nhỏ so với 
chân cẳng của Crabbe và Goyle. Xong, tụi nó rút quân về 
buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle, lòng vẫn còn chưa 
hết bàng hoàng về những chuyện mình mới làm. 

Cả hai không thấy trời đất gì vì trong buông tắm của 
con ma khóc nhè Mỹyrtle dầy nghịt khói đen bốc ra từ cái 
vạc mà Hlermione đang quậy thuốc. Kéo áo chùng trùm lên 
mặt, Harry và Ron gõ nhẹ lên cửa: 

“Hernuone?ˆ“ 


Có tiếng lách cách mở khóa và Hermione thò đầu ra, 
mặt mày sáng rỡ, trông có vẻ hồi hộp lắm. Tụi nó có thể 
nghe được tiếng lục bục của chất thuốc sển sệt đang sủi 
bong bóng lên trong cái vạc sau lưng Hermione. Ba cái cốc 
thủy tính to đã để sẵn trên nắp bên vệ sinh. 

Hermlone nín thở hỏi: 

“Mấy bồ có lấy được gì không?” 

Harry chìa cho Hermione coi mấy sợi tóc của Goyle. 
Hermlone nói: 

“Hêt sảy!” 

Cô bé đưa ra một gói nhỏ: 

“Mình đã chôm được mấy thứ này ở phòng giặt ủi. Các 
bạn cần áo quần rộng hơn một khi các bạn biến thành 
Crabbe và Goyle.“ 


Cả ba đứa cùng nhìn vào cái vạc thuốc. Nhìn kỹ, món 


ws cẨB9S ¿x 


MARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


thuốc Đa địch trông như bùn đen đặc sệt đang uể oải sủi 
bọt. 

Hermione tới thời điểm này cũng có vẻ căng thẳng. Cô 
bé lo lắng đọc lại trang sách nhàu nát của cuốn “Độc Dược 
Tốt Hiệu Nghiệm”: 

“Chắc chắc là mình đã làm đúng y mọi chỉ dẫn. Sách 
viết hình như là... khi mình uống thuốc vô rồi thì đúng một 
tiếng đồng hồ sau là mình trở lại nguyên hình dạng cũ.” 

Ron thì thào: 

“Bây giờ làm sao nữa?” 

“Tụi mình chia thuốc ra ba ly, rồi bỏ tóc vô mỗi ly.” 

Hermione múc từng muôi lớn chất thuốc đen sệt như 
sình ấy vô mấy cái ly. Xong, tay cô bé run rấy trút vào ly 
đầu tiên sợi tóc của Bé Bự Bulstrode dựng trong cái chai 
nhỏ xíu. 

Ly thuốc rít lên như cái ấm sôi reo và sủi bọt như điên. 
Một giây sau, thuốc biến thành một thứ màu vàng ghê ghê. 

Ron nhìn cái chất vàng vàng ấy: 

“Ý ẹ, tỉnh chất của Bé Bự Bulstrode đó. Dám cá là nếm 
lợm giọng cho coi. ˆ 

Hermione nói: 

“Cho tóc vô ly của bạn đi” 

Harry thả sợi tóc của Goyle vô cái ly chính giữa, còn 
Rơn thì bỏ tóc của Crabbe vào ly cuối cùng. Cả hai cái ly 
đều rít lên và sủi bọt. Thuốc có tóc của Goyle thì đổi màu 
vàng lờn lợt của nước mũi, còn thuốc có tóc Crabbe thì có 


màu nâu xïn. 


Khi mỗi đứa bưng một ly lên, Harry nói: 


t*ề 290G 


Món thuốc Ba dịch 


“Khoan đã. Tựi mình không nên uống ở đây... khi tụi 
mình biến thành Crabbe và Goyle thì đứng ở đây sẽ không 
đủ chỗ nữa. Mà Bé bự Bulstrode thì cũng chẳng bé bỏng 


` / 


gì. 
Ron tán thành: 


“Phải đó. Mỗi đứa chưi vô một buồng cầu tiêu.” 


Nó mở khóa. Harry cẩn thận bưng cái ly của mình sao 
cho không làm đổ giọt thuốc Đa dịch nào hết, bước nhẹ 
vô căn buồng ở giữa. Nó gọi vọng ra: 

“Sẵn sàng chưa?” 

Giọng Hermione và Ron đáp lại: 

“Sẵn sàng!” 

“Một - Hai - Ba -“ 

Bịt chặt mũi, Harry nuốt ực hai cái cho hết ly thuốc của 
mình. Mùi vị không tệ lắm, đại khái như bắp cải hằm nhừ 
thôi. 

Nhưng ngay tức thì, cơ thể nó bắt đầu quằn quại, như 
thể nó vừa nuốt trộng một bầy rắn sống nhăn vậy. Nó 
gập đôi người lại, không biết mình có sắp ói ra không? 
Thế rồi một cảm giác bỏng cháy lan tỏa nhanh chóng trong 
bao tử của nó, lan đến từng đầu ngón tay ngón chân. Kế 
đến, nó thở hổn hến, bè lăn lộn trên sàn, có cảm giác dễ 
sợ là cơ thể mình đang tan chảy, khi lớp da trên toàn thân 
nó phỏng rộp lên, căng bóng như sáp nóng. Và nó nhìn 
thấy hai tay của mình to bè ra, ngón tay ú nần lên, móng 
tay bành bạnh, khớp ngón tay lồi lên thành mấu. Vai nó 
cũng rộng ra một cách đau đớn, và cảm giác nhột nhạt 
ngứa ngáy trên trán khiến nó hiểu là tóc đang mọc lan 
xuống chân mày của nó. Áo chùng của nó chật căng, bó 


wèe 01 


HARRY PG@TTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


bộ ngực đang phình ra, như cái thùng tô nô phình đứt đai 
ràng. Chân nó cũng dau nhức trong đôi giày nhỏ quá cỡ. 

Nhưng đột ngột, y như lúc bắt đâu, mọi đau đớn kết 
thúc. Harry nằm úp mặt trên sàn nhà bằng đá lạnh lẽo, 
lắng nghe tiếng con mà khóc nhè Myrtle đang than thở sầu 
đời ở cuối phòng. Nó hãt đôi giày ra khói chân một cách 
khó khăn, rồi đứng lên. Hóa ra, làm thằng Goyle là như 
vầy đây. Bàn tay to bè của nó run lẩy bẩy khi nó cởi cái 
áo chùng ngắn cũn cỡn tới nửa bắp chân của nó ra để 
mặc vào cái áo khác, rồi đi đôi giầy to như chiếc xuồng 
của Goyle. Nó toan vén mái tóc rú trước trán, nhưng chỉ 
bắt gặp những túm tóc ngắn thô cứng mọc gần kín trán, 
Rồi nó nhận thấy cặp kiếng cận của nó làm cho mắt nó 
mờ đi, bởi vì rõ ràng là mắt Goyle đâu cần đến kiếng. Nó 
bèn gỡ kiếng ra, gọi to: 

“Hai bạn sao rồi?” 

Giọng Goyle khàn khàn thoát ra từ cổ họng Harry. Ở 
buồng bên phải nó, giọng Crabbe ổ ôổ vang lên: 

“Xong.” 

Harry mở cửa buồng, bước tới trước tấm gương rạn nứt 
nhìn vào. Thằng Goyle trong gương chăm chú nhìn lại nó 
bằng đôi mắt sâu hoắm lờ đờ. Harry gãi tai, thằng Goyle 
trong gương cũng làm y như vậy. 

Cửa buồng Ron cũng mở ra. Cả hai đứa trợn mắt nhìn 
nhau. Ron trông giống Crabbe y như đúc, từ cái đầu tóc 
gáo dừa cho đến hai cánh tay khỉ đột dài lòng thòng, ngoại 
trừ chuyện nó hơi nhợt nhạt vì sửng sốt. 

Ron bước đến gần tấm gương, quẹt chóp mũi lân, thốt 
lên: 


Món thuốc Ea dịch 


“Không tin được! Chuyện này thật không tin nổi!” 

Harry nới dây đeo của cái đồng hồ đang cứa da cổ tay 
to tướng của Goyle: 

“Tụi mình phải đi ngay thôi Tụi mình còn chưa biết 
phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin ở đâu. Mình cầu 
mong có ai đó cho mình đi theo...” 

Ron vẫn chăm chăm nhìn Harry, nói: 

“Thiệt tình, ngó Goyle suy nehï trông nó kỳ quái gì đâu 
ấy.” 

Nó đập vô cửa buồng tắm của Hermione gọi: 

“Lẹ lên! Tụi mình phải đi ngay thôi.” 

Một giọng eo éo đáp lại: 

“Mình... mình nghĩ chắc là mình không thể đi đâu. Hai 
bạn đành phải đi mà không có mình đi cùng vậy.” 

“Hermione ơi, tụi này dư biết Bé Bự Bulstrode xấu xí 
mà, bổ khỏi lo có người biết là bỏ...” 

“Không... thực ra thì... chắc là mình không đi đâu. Hai 
bạn đi mau lên, kéo mất thì giờ.” 

Harry nhìn Ron, ngơ ngác. Ron kêu lên: 

“Đúng là kiểu mặt Goyle. Cái mặt của bổ bây giờ giống 
y như mặt Goyle mỗi khi thầy cô giáo kêu nó lên hỏi bài.” 

Harry hỏi vọng qua cánh cửa: 

“Bạn có sao không, Hermione?” 

“Không sao... Ơ... mình không sao, cứ đi đi.” 

Harry nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng đã cù nhây hết năm 
phút trong ó0 phút quí báu mà chúng có được khi thuốc 
còn hiệu nghiệm. Nó đành nói: 


MAHRVY POGTTKH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


“Vậy tụi này sẽ quay lại gặp bạn ở tại đây nha.” 

Harry và Ron dè chừng hé cánh cửa nhà vệ sinh nữ, 
đòm trước ngó sau mở rồi mới lẻn ra. 

Harry thì thào vô tai Ron: 

“Đừng đánh dùng đưa hai cánh tay như vậy.” 

“Hả?“ 

“Crabbe ưa khuỳnh khuỳnh hai tay của nó kìa....” 

“Như vầy được không?” 

“Ừ, như vậy coi bộ khá hơn.” 

Hai đứa đi xuống những bậc thang cấm thạch. Bây giờ 
tụi nó không trông mong gì hơn là gặp một đứa nào đó 
của nhà Slytherin để đi theo tới phòng sinh hoạt chung của 
nhà Slytherin, nhưng nhìn quanh quất mà chẳng thấy ma 
nào hết. 

Harry lại thì thầm vô tai Ron: 

“Tính sao?” 

Ron hất đầu về phía lối xuống tầng hầm: 

“Tụi Slytherin thường đổ ra ăn điểm tâm từ phía đó.” 

Nó vừa há miệng nói thì thấy một con bé tóc dài xoăn 
tít xuất hiện ngay lối đi dẫn xuống tầng hâm. Ron vội chạy 
theo con bé: 

“Xin lỗi, cho hỏi thăm một chút. Mình quên mất lối về 
phòng sinh hoạt chung của tụi mình.” 

Con bé đanh đá: 

“Phòng sinh hoạt chung của ti mình hả? Xin lỗi à! Tôi 
ở nhà Ravenclaw!” 


w> 294 


Món thuốc Đa dịch 


Con bé bỏ đi, vẫn còn ném lại phía sau cái nhìn ngờ 
vực. 

Harry và Ron vội đi xuống những bậc thang đá lạnh 
lšo dẫn vào hành lang tối om, bước chân của tụi nó nghe 
rõ to khi chân cẳng kếch xù của Crabbe và Goyle dẫm thình 
thịch xuống sàn, Tụi nó bắt đầu cảm thấy mạo danh giả 
dạng là chuyện không dễ đàng như tụi nó tưởng. 

Hành lang của mê lộ tối om và vắng ngất. Tụi nó cứ 
đi xuống, đi xuống miết, xuống sâu phía dưới lâu đài 
Hogwarts, vừa đi vừa ngó đồng hồ canh chừng xem tựi 
nó còn được bao nhiêu thời gian nữa. Đã tiêu hết mười 
lăm phút rồi, hai đứa bắt đầu thất vọng. Bỗng nhiên, một 
tiếng động vang lên đột ngột phía trước tụi nó. 

Ron hồi hộp: 

“Đó, rốt cuộc cũng kiếm ra được một đứa!” 

Cái đứa đó từ trong một căn phòng là là đi ra. Tuy 
nhiên khi tụi nó đi vội tới gần đứa đó, thì tim tụi nó chùng 
xuống: Không phải một đứa Slytherin như tụi nó đang mong 
đợi, mà đó là là Huynh trưởng Percy. 

Ron ngạc nhiên hỏi: 

“Anh làm gì tuốt đưới này vậy?” 

Percy có vẻ như bị xúc phạm: 

“Không mắc gì tới trò hết. Trò là Crabbe phải không?” 

Ron khựng một cái nhưng kịp đáp: 

“Cái... Ơ... phải.” 

JDercy nghiêm nghị nói: 

“Vậy thì về phòng ngủ của trò ngay. Những ngày này 


N~ARHV PUOTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


mà đi lang thang trong những hành lang tối thì không an 
toàn chút nào đâu.” 

“Chứ còn anh...” 

Ron cự lại, nhưng Percy đứng ưỡn ngực ra mà nói: 

“Tôi là Huynh trưởng. Không có cái gì dám tấn công 
tôi hết.” 

Một giọng nói chợt vang lên đằng sau Ron và Harry. 
Tụi nó quay lại và thấy Malfoy đang đi tới Đây là lần 
đầu tiên trong đời mà Harry cảm thây mừng khi gặp Malfoy. 

Malfoy ngó hai đứa nó, lè nhè: 

“Tụi bây đây rồi. Suốt từ nãy giờ hai đứa bây ở lỳ trong 
Đại Sảnh dường mà ngốn hả? Tao dang đi kiểm tụi bây 
đây, có cái này hay lắm tao muốn cho tụi bây coi.” 

Malfoy liếc Percy một cách khinh miệt: 

“Anh làm gì ở đây hả, Weasley?“ 

Percy nổi khùng: 

“Trò phải biết tỏ ra tôn trọng một Huynh trưởng chứt 
Tôi không thích thái độ của trò chút nào hết!” 

Malfoy cười khinh khỉnh và ra dấu cho Harry cùng Ron 
đi theo nó. 

Harry suýt mở miệng xin lỗi Percy, may mà kịp tự kiểm 
chế mình. Nó và Ron vội vã đi theo Malfoy. Khi quẹo qua 
một hành lang khác, Malfoy nói: 

“Thằng Peter Weasley đó...” 

Ron tự động sửa ngay: 

“Percy.” 

Malfoy nạt: 


vx> 2135 


Món thuốc Ea dịch 


“Tên gì cũng kệ xác! Tao nhận thấy dạo này thằng đó 
cứ rình rập quanh đây. Mà tao cá với tụi bây là tao biết 
nó muốn gì. Nó tưởng nó tài lanh chỉ một tay mà bắt được 
Người kế vị Slytherin à? “ 

Malfoy cười nhạo báng. Harry và Ron liếc nhìn nhau hồi 
hộp. 

Malfoy chợt dừng lại trước một bức tường đá trơ trụi 
ấm ướt. Nó hỏi Harry: 

“Mật khẩu mới là gì ta?” 

Harry á khẩu: 

 ” 


Malfoy không thèm bận tâm đến tiếng ú ớ của Harry 
(lúc này đã biến hình thành Goyle). Nó đã nhớ ra được 
mật khấu: 

“À, nhớ rồi... Máu trong!” 

Cánh cửa đá ấn trong bức tường mở ra. Mô bi? bước 
thắng vào trong, Harry và Ron bước theo nó. 


Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherm là một căn 
phòng dài, thấp, nằm ngâm dưới đất, tường đá thô, trần 
cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh 
lợt lạt. Một ngọn lửa dang reo tí tách trong một cái lò sưởi 
được chạm trổ công phu, hắt bóng vài đứa nhà Slytherin 
ngồi trên ghế tựa lưng cao quây quanh đó. 

Malfoy dẫn Harry và Ron đến một cặp ghế trống cách 
xa lò sưới, bảo với hai đứa: 

“Tụi bây chờ ở đây. Tao sẽ đi lấy cho tụi bây coi —- Ba 
tao vừa mới gởi tới...” 


x 287 .x* 


MARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Harry và Ron ngồi xuống ghế, hoang mang không biết 
Malfoy sẽ cho mình coi cái gì, trong khi cố gắng hết sức 
ra bộ thoải mái như đang ở nhà mình. 

Chỉ một lát sau, Malfoy trở lại, tay nó cảm một cái gì 
giống như một mẩu báo cắt rời. Nó chìa mẩu báo đó ra 
ngay trước mũi Ron, và bảo: 


“Cho tụi bây tha hồ cười.” 

Harry thấy mắt Ron trợn lên sửng sốt, ráng đọc mẩu 
háo thật nhanh, cố cười khì một cái, rồi đưa bài báo cho 
Harry. Bài báo ấy được cắt ra từ tờ Nhật báo Tiên Tri, có 
nội dung sau: 


CUỘC THẤM TRA Ở BỘ PHÁP THUẬT 


Hôm nau ông Arthur Weasleu, trưởng phòng Dùng sai Chế 
tác của Mugele, bị phạt 50 Galleons 0ì đã phù phép một chiếc 
xe hơi Mugsle. ˆ 

Ông Lucius Malfpv, ủụ tiên Hội đồng Quản trị trường Pháp 
thuật oà Ma thuật Hoguntts, nơi chiếc xe bị phù phép đã gây 
tai nạn hồi đầu niên học nàu, kêu gọi ông Weaslew từ chức. 

Ông Lucius Malfow nói uới phóng uiên bổn báo: “Weasleu 
đã gây tai tiếng cho bộ Pháp thuật. Ông ấy rõ ràng là không 
thích hợp để thực thi luật lệ của chúng ta, 0à do đó đạo luật 
Bảo uệ Mugole khôi hài của ông ta nên cho loại bỏ nga tức 
thì.” 

Chúng tôi không tiếp xúc được ông Weaslew để nghe ý kiến 
của ông, nhưng bà uợ ông thì nói uới phái oiên bốn báo rằng 
hấu cút xéo ngay kẻo bà thả tra xó trong nhà rai” 


Món thuốc Ba dịch 


Khi Harry đưa trả lại mấu báo, Malfoy sốt ruột hồi: 

“Sao? Tụi bây thấy vui không?” 

Harry thẫn thờ nhe răng: 

“H hì” 

Malfoy giở giọng đầy miệt thị: 

“Lão Arthur Weasley ấy khoái bọn Muggle tới nỗi thiếu 
điều bẻ gãy cả đũa phép của lão mà chạy theo bọn nó. 
Cứ nhìn cung cách nhà Weasley thì thiệt cũng khó mà nói 
được là bọn nhà ấy có phải là phù thủy thuần chủng không.” 

Gương mặt Ron - hay nói cho đúng thực tế lúc ấy là 
gương mặt Crabbe - méo mó đi vì phải kèm chế cơn giận 
đang sôi trào. 

Malfoy cáu kinh hỏi: 

“Mày mắc chứng gì vậy Crabbe?” 

Ron làu bàu: 

“Đau bao tử.” 

Malfoy phát cười hí hí: 

“Vậy thì mày đi xuống bệnh thất mà đá cho tụi Muggle 
mối đứa một cái cho tao. Mày biết không, tao lấy làm lạ 
là tại sao Nhật báo Tiên trí chưa có bài tường thuật nào về 
mấy vụ tấn công hôm nay.” 

Nó tiếp tục néi với vẻ suy tư: 

“Tao đoán là lão Dumbledore đang tìm cách bưng bít mấy 
vụ đó đi. Nếu mấy vụ kiểu đó mà còn tiếp diễn thì lão 
sẽ mất chức và bị tống cổ đi ngay. Ba tao vẫn nói chính 
lão già Dumbledore mới là điểu tệ hại nhứt từ xưa tới nay 
ở cái trường này. Lão cũng khoái tụi con nhà Mugele nữa. 
Mà đúng ra, một hiệu trưởng đứng đắn thì đời nào lại để 


wè 38 


IẬT 


cho cái đỗ nhão nhớt như thằng Creevey đó được nhập học 
cơ chứ!” 

Malfoy bắt đầu giả bộ động tác chụp hình với một cái 
máy chụp hình tưởng tượng và nhái theo một cách ác độc 
nhưng hoàn toàn chính xác hình ảnh đầy ấn tượng của 
thằng nhóc Colin: 

“Anh Potter, em chụp hình anh nha, anh Poler? Cho em xm 
chữ ký của anh nha? Cho em liếm sót giầu anh nha, anh Potter?” 

Nhưng nó buông thõng tay xuống, ngó Harry và Ron: 

“Hai đứa tụi bây mắc chứng gì vậy?” 

Harry và Ron đành tự ép mình cười hì hì, có phân hơi 
trễ, để hưởng ứng trò hề của Malfoy. Dù vậy, Malfoy cũng 
có vẻ hài lòng. Có lẽ ngày thường Crabbe và Goyle vẫn 
chậm tiêu những chuyện tiếu lâm của nó kiểu như vậy. 

Malfoy vẫn tiếp tục ung dung nhạo báng: 

“Thánh sống Potter, bạn của lũ Máu bùn! Chẳng qua 
là một thằng thiếu ý thức phù thủy đúng đắn, chứ mà có 
ý thức thì nó đã chẳng đánh bạn với cái thứ xuất thân 
Máu bùn như con nhỏ Hermione. Vậy mà thiên hạ cứ tưởng 
nó là người kế vị Slytherin chứ!” 

Harry và Ron hồi hộp chờ đợi nó nói tiếp: chắc chắn 
chỉ chút xíu nữa thôi là Malfoy tiết lộ với chúng chính nó 
là Người kế vị. Nhưng lúc đó Malfoy lại nói: 

“Phải chỉ tao biết người đó là ai để tao giúp cho một tay.” 

Quai hàm của Ron xệ xuống khiến cho Crabbe trông còn 
ngố hơn cả lúc bình thường. May mà Malfoy chẳng để ý 
gì cả. Harry nhanh trí hỏi ngay: 

“Nhưng chắc đại ca cũng đoán biết được ai đứng sau 
hậu trường vụ này...” 


Món thưốc Đa dịch 


Malfoy nạt ngang: 

“Mày biết là tao không biết mà Goyle! Tao đã nói với 
mày bao nhiêu lần rồi? Ba tao cũng không nói cho tao biết 
chút gì hết về cái vụ Phòng chứa Bí mật được mở ra lần 
trước. DI nhiên, chuyện xảy ra cách đây năm chục năm 
thì còn trước cả thời của ống. Ống thì chắc chắn là biết 
hết rồi, nhưng ống nói chuyện này phải giữ kín như bưng; 
tao mà tỏ ra biết nhiều quá thì có khi người ta lại ngờ 
tao. Nhưng mà ít ra tao cũng biết được một chuyện: lần 
trước, khi Phòng chứa Bí mật được mở ra thì có một tên 
Máu bùn bị chết. Cho nên tao cá là chẳng chóng thì chây, 
thể nào phen này cũng có một đứa trong bọn chúng bị 
giết... Tao mong đó sẽ là con nhỏ Hermione đáng ghét./ 

Cái giọng khoái trá của Malfoy làm cho Ron siết chặt 
bàn tay to bè của Crabbe thành một nắm đấm. Harry cảm 
thấy mọi chuyện có thể hỏng mất nếu Ron không kêm chế 
nổi rồi tống một nắm đấm vô mặt Malíoy, nó bèn trừng 
mắt cảnh cáo Ron và nói: 

“Theo đại ca thì liệu người ta đã bắt được kẻ mở Phòng 
chứa Bí mật lân trước chưa?” 

Malfoy nói: | 

“Ờ, có chứ... dù là ai đi nữa thì cũng bị đuổi học. Có 
thể bây giờ tụi nó vẫn còn ở Azkaban.” 

Harry hỏi lại: 

“Azaban nào?” 

Malfoy nhìn nó, vẻ không sao tin nổi: 

“AZkaban — nhà tà phù thủu chứ Azkaban nào nữa hả 
Goyle? Thành thực mà nói, mày chỉ chậm hiểu thêm chút 
nữa thì cảm như bộ óc mày đang teo đi.” 


xe S3D1 


NAHRYV POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Nhấp nhổm không yên trên cái ghế của mình, Malfoy 
nói tiếp: 

“Ba biểu tao nên nhẫn nhịn một chút và cứ để mặc cho 
Người kế vị SÌytherin làm tới. Ba nói trường Hogwarts cần 
quét sạch bọn rác rưởi Máu bùn, nhưng biểu tao đừng có 
dính vô chuyện đó. Dĩ nhiên, lúc này ống đã có đủ chuyện 
tào lao rồi. Tụi bây có biất Bộ Pháp thuật vừa mới khám 
xét thái ấp của tao hồi tuần rồi không?” 

Harry cố tạo cho nét mặt chán phèo của Coyle một cái 
vẻ quan tâm. 

Malfoy vẫn huyên thuyên nói tiếp: 

“Đúng vậy. Nhưng may mắn là họ không tìm ra cái gì 
đáng kể cả. Ba có một số đồ Mỹ nghệ Hắc ám rất có giá 
trị Nhưng cũng may, nhà tao cũng có một căn phòng bí 
it, ngay phía dưới sàn phòng khách...” 


Quan ọ&t t\tâmx‹ 

Ron thố: lên: 

“Hèn gì!” 

Malfoy nhìn Ron. Harry cũng nhìn Ron. Ron đang “chín 
đỏ”. Ngay cả tóc nó cũng đang đổi sang màu đó. Mũi nó 
cũng đang thun ngắn lại. Một giờ thuốc có hiệu lực trong 
tụi nó sắp hết rồi, Ron đang biến hình trở lại thành chính 
Ron. Và khi thấy Ron bỗng nhiên nhìn mình với ánh mắt 
kinh hoàng thì Harry hiểu là nó cũng đang rã thuốc. 

Cả lai bèn đứng bật dậy. Ron làu bàu: 

“Kiếm viên thuốc đau bao tử coi 

Không để tốn thêm giây nào nữa, hai đứa phóng ngang 
gian phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhào qua 
bức tường đá, lao lên hành lang, hy vọng Malíoy không 
kịp để ý sự thay đổi của bọn chúng. Harry có thể cảm 
nhận được đôi chân của nó đang tuột khỏi đôi giầy khổng 


Món thuốc Đa dịch 


lỗ của Goyle và nó phải tứm vạt áo chùng kéo lên cho 
khỏi vấp khi thân hình của nó co ngắn lại. Hai đứa té 
nhào ở bậc thểm dẫn đến lối vào Sảnh đường tối thưi, ở 
đó vang tiếng lục đục từ góc xép mà tụi nó đã nhốt hai 
thằng Goyle và Crabbe thật. Bỏ lại mấy chiếc giầy to tướng 
bên ngoài của góc xép, chỉ còn mang vớ, hai đứa cắm đầu 
cắm cổ chạy lên cầu thang cẩm thạch, hướng về phía nhà 
vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle. 

Ron vừa đóng cửa nhà vệ sinh vừa thở hổn hển: 

“Ôi, cũng không đến nỗi uổng thì giờ. Tuy tụi mình vẫn 
chưa tìm ra được ai là kẻ đã thực hiện mấy vụ tấn công, 
nhưng ngày mai mình sẽ viết thư xúi ba khám xét phòng 
bí mật dưới sàn phòng khách nhà Malfoy.” 

Harry kiểm tra lại mặt mũi mình trước tấm gương rạn 
nứt. Nó đã trở lại bình thường. Vừa mới đeo mắt kiếng 
lên thì nó nghe Ron đấm rầm rầm vô cánh cửa buồng vệ 
sinh mà Hlermione đang ở trong đó : 

“Hermione, ra đi, tụi này có cả đống chuyện kể cho bổ 
nghe nè...” 

Hermione rên rỉ: 

“Tránh ra chỗ khác đi!” 

Harry và Ron nhìn nhau: 

“Có chuyện gì vậy? Bây giờ thì chắc bô đã trở lại nguyên 
hình như xưa rồi chứ? Hai đứa tựi này...” 


Thình lnh con ma khóc nhè Myrtle lướt xuyên qua một 
cánh cửa, hiện ra trước mặt chúng. Harry chưa từng bao giờ 
thấy con ma khóc nhè lại vui vẻ như lúc này. Con ma nói: 


lắm ” 


vv+ 303 2x 


HARRY PO®TTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Rơn và Harry nghe tiếng mở chốt cửa, rồi Hermione xuất 
hiện, thút thít khóc, cái áo chùng của cô bé được kéo lên 
trùm kín đầu. 

Harry ngờ ngợ hỏi: 

“Sao vậy? Chẳng lẽ bổ vẫn còn đeo cái mũi của Bé Bự 
hay sao?” 

Hermione buông cái áo chùng cho nó tuột xuống khỏi 
đầu, để lộ một gương mặt khiến cả Ron cũng phải kinh 
hoảng đến nỗi bị giật bắn ra sau, té vô cái châu rửa mặt: 

Gương mặt của Hermione phủ đầy lông đen thui. Mắt 
của cô bé cũng đã đổi thành màu vàng trong veo, lại theém 
đôi tai dài và nhọn chỉa ra ngoài mái tóc. 

Hermione hú lên khóc một cách đau đớn: 

“Cái sợi đó là lông con mèo! Chắc là Bé Bự có nuôi 
một con mèo! Món thuốc Đa dịch để xài cho người chứ 
đâu có được dùng để biến ra thú vật!” 

Ron há hốc: 

“Chết mô không!” 

Con ma khóc nhè khoái chí: 

“Tụi nó sẽ chọc ghẹo mày khiếp đảm cho coi!” 

Harry nói mau: 

“Không sao đâu Hermione. Tụi này sẽ đưa bê đến bệnh 
thất. Bà Pomfrey không bao giờ thắc mắc tọc mạch gì đâu...” 

Cũng phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được 
Hermione chịu rời nhà vệ sinh nữ. Tiếng cười hô hố của 
con ma khóc nhè rượt thec chúng trên đường đi: 

“Cứ chờ tới lúc ai cũng thấy mày có một cái đuôi đi 
nha!” 


w*» 34 ¿x 


CHƯỨƠNG WIUCŒI BA 


CUỔN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT 


ermione phải ở lại bệnh thất trong nhiều tuần lễ sau. 
Khi những học sinh khác kéo trở về trường sau kỳ nghỉ 

lễ Giáng sinh, sự vắng mặt của cô bé đã làm đậy lên vô 
số chuyện đồn đãi rùm beng. Dĩ nhiên ai cũng tưởng là 
Hermione đã bị tấn công. Nhiều học sinh kéo đi thành hàng 
đài ngang qua bệnh thât tìm cách dòm Hermione một cái, 
đến nỗi bà Pomfrey phải đem mấy tấm màn của bà ra để 
quây quanh giường của Hermione, cho cô bé đỡ ngượng trước 
những cặp mắt tò mò về bộ mặt đây lông của mình. 

Chiều nào Harry và Ron cũng đến thăm Hermione. Khi 
học kỳ mới bắt dầu, tụi nó đem bài vở trong lớp đến cho 
Hermione ôn trong bệnh thất. Có buổi chiều, Ron vừa đặt 
chồng sách vở lên chiếc bàn cạnh giường cho Hermione, 
vừa nói: 

“Gặp mình, nếu mình mà mọc râu chuột chẳng hạn, 
thì mình cũng nghỉ ôn bài luôn cho khỏe.” 

Nhưng Hermione cương quyết nói: 

“Đừng có nói ngu vậy, lon. Mình phải theo kịp bài vở 
trong lớp chứ!” 

Tỉnh thần cô bé đã phấn chấn lên khá nhiều, bởi vì 
gương mặt giờ đã nhắn lông và đôi mắt đang trở lại màu 
nâu. Hermione nói nhỏ để bà Pomfrey khỏi nghe thây: 


“Mấy bồ có thêm được manh mối gì mới không?” 


HARRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


Harry rầu Iĩ: 

“Không” 

Ron khẳng định, có đến lần thứ một trăm chứ không 
thể ít hơn: 

“Mình chắc chắn là Maoy chứ không ai khác hết!” 

Harry chợt chỉ vào một mẩu giấy vàng thò ra dưới gối 
của Hermione, hỏi: 

“Cái gì vậy?” 

“Ơ... chỉ là một tấm thiệp Chúc bình phìtc thôi mà...” 

Hermione vội vàng giấu nó đi, nhưng Ron đã lanh tay 
hơn cô bé. Nó rút tờ giấy, mở ra và đọc to: 

“Gởi Hermione lời chúc mau chóng bình phục của người thâu 
luôn quan tâm đến em, giáo sư Gilderoy Lockhart, Huân chương 
Merlin, đệ tam đẳng, thành tiên đanh dự của Liên đoàn phòng 
chống Lực lượng Hắc ám, năm lần đoạt giải thưởng Nụ cười 
quuến rũ nhút của tuần báo Mụ Phù thủy.” 

Ron ngẩng lên nhìn Hermione, ghê tởm: 

“Bồ gối đầu bằng cái thứ này à?” 

Nhưng Hermione thoát được, khỏi trả lời, vì lúc ấy bà 
Pofrey đi vào, mang theo liều thuốc buổi tối cho cô bé. 

Khi rời bệnh thất để trở về tháp Gryffindor, Ron nói với 
Harry: 

“Bồ đã bao giờ gặp ai nịnh đầm hơn thầy Lockh-rt chưa?” 


Thầy Snape ra cho chúng một núi bài tập để sộ đến 
nổi khi Harry còn chưa làm xong, thì nó đã có cảm giác 


w* 3DB 


Cuốn nhật ký cực kỳ bí mật 


như mình đã học tới năm thứ sáu rồi. Ron đang lải nhải 
là phải chi lúc nãy nó nhớ hỏi Hermione xem cần cho thêm 
bao nhiêu cái đuôi chuột vô.Thuốc Mọc Lông, thì hai đứa 
bỗng nghe một tiếng thét giận dữ vọng xuống từ tầng lầu 
phía trên. 

Harry thì thầm: 

“Tiếng thầy Filich.” 

Hai đứa vội vàng leo lên cầu thang rồi dừng lại nghe 
ngóng. 

Ron lo lắng: 

“Bồ có nghĩ là lại có thêm ai đó bị tấn công không?” 

Tụi nó đứng yên, dỏng tai về phía phát ra tiếng thét 
của thầy Fiich, nghe càng lúc như càng điền tiết thêm: 

“.. càng thêm việc trút xuống đầu ta! Kỳ cọ suốt cả đêm, 
làm như ta không đú việc để làm hay sao chứ? Không, 
quá sức chịu đựng rồi. Chuyện này là giọt nước làm tràn 
ly mà, ta phải đi gặp cụ Dumbledore!” 

Tiếng bước chân của thầy Eiich dẫm thình thịch nhỏ dân, 
rồi hai đứa nhỏ nghe tiếng cánh cửa đóng sắm. 

Góc cua hành lang, hai đứa thập thò, ló đầu ngó theo. 
Rõ ràng thây Fiich vẫn không rời vị trí canh gác của mình: 
chỗ vừa xảy ra chuyện chính là chỗ mà con mèo Bà Norris 
đã bị ếm bùa cứng đơ. Hai đứa liếc coi cái gì đã khiến 
cho thây Filch hét toáng lên. Thì ra một vũng nước lai láng 
tràn ngập hết một nửa hành lang, có vẻ như đã chảy ra 
từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ của con ma khóc 
nhè Myrtle. Lúc này, khi không còn oang oang tiếng hét 
của thầy Filch nữa, thì tiếng tỉ tê nức nở của con ma Mỹyrtle 
vọng ra lại càng rõ. 


IẬT 


Ron thắc mắc: 

“Giờ này chị ấy mắc chứng gì vậy?” 

Harry bảo: 

“Tụi mình vô coi sao.” 

Rồi tứm vạt áo chùng kéo lên cao quá mắt cá chân để 
bước qua vũng nước, tới trước cánh cửa đeo tấm bảng nhỏ 
ghi chữ thật to: CAU TIEU HƯ. Và cũng như mọợi khi, hai 
đứa bất chấp lời ghi trên tấm bảng, cứ bước vào. 


Lúc này con ma khóc nhè Myrtle đang khóc lóc, có lẽ 
thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma 
đang ấn mình dưới cái bổn nước thường ngày của nó. Đèn 
cầy thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, 
cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm. 

Harry đánh tiếng hỏi: 

“Chị Myrtle, có chuyện gì vậy?” 

Tiếng Myrtle rên lên thống thiết: 

“Ai đó? Lại đến quảng vô đầu tôi cái gì nữa hả?” 

Harry đến gần cái buồng cầu tiêu của Myrtle mà nói: 

“Mắc gì mà tôi lại quảng cái gì đó vô chị chứ?” 

Myrtle rống lên: 

“Đừng có hỏi tôi nữa!” 

Myrtle xuất hiện, kéo theo làn nước cứ trào ra làm cho 
sàn nhà càng thêm ngập lụt. 

“Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo đau nỗi đau của mình, vậy 
mà người ta cũng cứ tới quăng sách vô đầu tôi để bày 
trò vui... ˆ 


Harry nói, nghe rất có lý: 


w‹v đdDÖB yvxv 


Cuốn nhật ký eựe kỳ bí mật 


“Nhưng mà dù có al liệng cái gì vô chị thì chị cũng 
đâu có bị làm sao. Tức là cái đó chỉ bay xuyên qua chị 
mà thôi, đúng không?” 

Nhưng hóa ra điều nó vừa nói ra thiệt là ngu ngốc. Con 
ma Myrtle như được thể càng rống lên dữ tợn hơn: 

“Phải rồi! Cứ liệng sách vô đầu Myrtle nữa đi, vì nó 
đâu có còn cảm giác gì đâu! Liệng mà trúng bao tử nó 
thì được mười điểm đấy! Còn như trúng đầu thì được năm 
mươi điểm cho tha hồ sướng! Chà, vui dữ a! Làm sao tôi 
có thể nghĩ ra được trò chơi hay như vậy chớ!” 

Harry hỏi: 

“Nhưng mà ai liêng cái gì vô chị mới được chớ?” 

Myrtle trừng mắt nhìn nó: 

“Tôi không biết... Tôi đang ngồi trên cái ống nước chữ 
U, đang suy tư về cái chết, thì nó rớt ngay trên đỉnh đầu 
tôi. Nó đằng kia kìa, chắc bị nước tẩy sạch rồi...” 

Harry và Ron cùng nhìn vô cái chậu mà Myrtie chỉ Bên 
trong có một quyển sách nhỏ và mỏng. Bìa quyển sách đã 
te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này. 
Harry bước tới để lượm cuốn sách lên, nhưng Ron bỗng 
nhiên vung tay cán nó lại. 

Harry hỏi: 

“Sao vậy?” 

Ron đáp: 

“Bồ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm.” 

Harry cười: 

“Nguụ hiểm? Thôi đi, làm sao một cuốn sách mà nguy. 
hiểm được?” 


HARHY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Ron vẫn ngó cuốn sổ một cách lo lắng: 

“Bồ không biết được đâu. Ba có kể cho tụi này nghe, 
hồi đó, trong số sách bị bộ Pháp thuật tịch thu, có một 
cuốn đốt cháy đui luôn mắt người đọc. Có cuốn Thơ Phù 
Thủ, ai đọc qua rồi thì mãn đời hễ mở miệng ra là nói 
vè. Lại có một mụ phù thúy già nào đó ở xứ Bath làm ra 
cuốn sách mà 4í cẩm lên rồi thì không thể nào ngừng đọc! 
Bồ sẽ cứ phải dí múi vô cuốn sách mọi lúc mọi nơi, làm 
cái gì cũng chỉ dùng một tay để làm mà thôi. Lại có cuốn...” 
Harry nói: 

“Thôi được, mình hiểu rồi.” 

Cuốn sách nhỏ vẫn nằm trong chậu, bí ẩn và ướt nhẹp, 
Harry lưỡng lự : 

“Nếu mình không thử thì làm sao biết được...” 

Nó lách qua khỏi Ron để cúi xuống lượm cuốn sách 
lên. 

Ngay lập tức Harry nhận ra đây là một quyển nhật ký, 
và những dòng ngày tháng ghỉ mờ nhạt trên bìa cho nó 
biết ngay rằng cuốn nhật ký đó đã có từ năm mươi năm 
trước. Harry háo hức mở ra. Trên trang đầu tiên, chỉ có 
một cái tên viết bằng mực đã phai “T. M. Riddle”. 

Ron bước đến gần một cách đè dặt và ngó quyển nhật 
ký qua vai của Harry. Nó kêu lên: 

“Khoan đã, mình biết cái tên này... T. M. Riddle được 
tặng giải thưởng Công lao đặc biệt cách đây năm mươi năm.” 
Harry ngạc nhiên hết sức: 

“Sao bồ biết được chuyện đó?” 

Ron nhắc lại mà còn thấy quạu: 


x» 310 ¿# 


Cuốn nhật ký cực kỳ bí một 


“Tại thầy Filch bắt mình đánh bóng cái huy chương của 
anh ta tới năm chục lần hồi mình bị phạt cấm túc đó, 
nhớ không? Mình đã lỡ ói sên vô tấm mê đày đó, rồi mất 
cả tiếng đồng hồ chùi nhớt dính trên một cái tên, thì mình 
phải nhớ cái tên đó chứ.” 

Harry gỡ từng tờ giấy ướt ra. Trarg nào cũng trắng bóc. 
Không có một chút dấu vết mờ nhạt nào chứng tỏ là đã 
từng có chữ nghĩa được viết lên những trang giấy đó, dù 
là một ghi chú thông thường như “sinh nhật dì Mabel” hay 
“hẹn nha sĩ lúc ba giờ rưổi.” 

Harry không giấu được thất vọng: 

“Anh ấy không viết gì trong này hết.” 

Ron tò mò: 

“Mình không hiểu tại sao người nào đó lại muồn quăng 
nó vô cầu tiêu?” 

Harry lật ra bìa sau cuốn nhật ký và thấy in tên của 
một tiệm bách hóa ở đường Vauxhall, thành phố Luân Đôn. 
Harry đăm chiêu ngẫm nghĩ: 

“Anh ta mua một cuốn nhật ký ở một cửa tiệm trên 
đường Vauxhall. Chắc anh ta xuất thân trong một gia đình 
Mugegle.” 

Ron nói: 

“Ừ, nhưng chẳng để làm gì đâu.” 

Kê tai Harry, Ron thì thẩm nói thêm: 

“Thử liệng trúng mũi con ma khóc nhè Myrtle coi, được 
năm chục điểm đó.” 

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao Harry lại bỏ cuốn nhật ký 
vồ túI. 


xe 311 z4 


HARKRV POTTKEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


Đầu tháng hai Hermdone rời khỏi bệnh thất, đuôi đã đứt, 
râu đã rụng, mặt đã nhắn lông. Đêm đầu tiên cô bé trở 
lại tháp Gryffindor, Harry dưa ngay cho cô bé coi quyển 
nhật ký của T. M. Riddle và kể cho cô bé nghe câu chuyện 
mình đã tìm được quyển nhật ký như thế nào. 

Hermione hăng hái cầm quyển nhật ký lên xem xét tỷ 


2 


mỉ: 

“Ôi, chắc thế nào nó cũng phải ẩn chứa một quyền lực 

nào đó.” 
Ron giểu: 

“Nếu mà có, thì điều đó phải được giấu kỹ lắm. Hổng 
chừng nó mắc cỡ đó. Harry, mình không hiểu tại sao bồ 
không quảng nó đi cho rồi.” 

Harry nói: 

“Ước gì mình biết được tại sao lại có người cố quảng 
nó đi. Mình cũng muốn biết Riddle đã được thưởng nhờ 
“Công lao đặc biệt” gì đối với trường Hogwarts.” 

Ron tỏ ra không hứng thú lắm: 

“Công gì mà chẳng được? Có thể anh ta được ba chục 
cái O.W.L hoặc đã cứu được một thầy giáo thoát khỏi vòi 
một con mực khổng lô. Hay không chừng anh ta đã ám 
sát Myrtle; làm chuyện đó cũng kể như công lao đặc biệt...” 

Nhưng căn cứ vào nét mặt tư lự của Hermione thì Harry 
dám chắc là cô bé đang nghĩ đến cái điều mà nó cũng 
đang suy nghĩ. 


vs 312 v* 


Cuốn nhật ký cực kỳ bí mật 


“Tôi chắc không còn chuyện lôi thôi nào nữa đâu.” 

Thầy gõ gõ lên mũi mình và nháy mắt ra vẻ hiểu biết: 

“Tôi cho là phen này cửa Phòng chứa Bí mật đã được 
khóa lại vĩnh viễn. Thủ phạm ắt phải biết là sớm muộn 
gì cũng sẽ bị tôi tóm cổ. Thành ra nó khôn hồn thì dừng 
tay lại ngay bây giờ, kéo tôi sẽ phải nặng tay với nó. Cái 
mà bây giờ trường ta cần là một cuộc kích hoạt - tỉnh thần. 
Để xả xui thôi. Xóa hết những ấn tượng xấu của học kỳ 
vừa rồi đi! Bây giờ tôi chưa thể tiết lộ gì được, nhưng tôi 
đã có kế hoạch rồi...” 

Thầy Lockhart lại gõ ngón tay lên mũi mình rồi sải bước 
chân đi. 

Vào bữa điểm tâm ngày 14 tháng hai thì ý tưởng về 
một cuộc “kích hoạt tỉnh thần” của thầy Lockhart đã trở 
nên rõ ràng. Đêm hôm trước, Harry không ngủ được nhiều 
vì phải luyện tập Quidditch hơi khuya. Nó dậy trễ, lật đật 
xuống Đại Sảnh đường sau mọi người. Khi bước vào Sảnh 
đường, nó thoáng có ý nghĩ mình đã đi vô nhằm chỗ. 

Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng 
màu hỏng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái 
tìm cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Harry 
đi tới cái bàn của nhà Gryffũndor. Ở đó, Ron đã ngôi sẵn 
với vẻ mặt như muốn bịnh, còn Hermione thì dường như 
không thể nào mà rín cười được. 

Harry ngồi xuống, phủi hoa giấy bám đầy trên miếng 
thịt muối của nó, hỏi: 

“Chuyện gì vậy?” 

Ron giơ ngón tay chỉ lên bàn giáo viên, rõ ràng là nó 
ngán đến hết muốn nói. Thầy Lockhart đang vẫy tay bảo 


*e 317 z»# 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


mọi người im lặng. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng 
cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi 
ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá. Từ chỗ nó 
ngồi, Harry có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonapgall 
gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn thầy Snape 
thì mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một 
vại thuốc Mọc Xương. 

Thầy Lockhart hô to: 

“Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám 
ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp 
chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống 
hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị - và chưa hết 
đâu nhé!” 

Thây Lockhart võ tay, và một tá chú lủn mặt mũi cáu 
kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh 
cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm 
thường đâu! Thầy Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo 
cánh và ôm đàn hạc. 

Thây Lockhart rạng rở nói tiếp: 

“Đây là những vị thân ái tình đễ thương đi trao thiệp! 
Ngày hôm nay các vị thân ái tình này sẽ đi khắp trường 
để trao cho quí vị lời cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa 
hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ 
hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu 
thây Snape phết cho một món Tình Dược? Trong khi thầy 
Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick 
sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp 
sử nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá 
đấy nhé!” 


xà» 31B 


Cuốn nhật ký eựe kỳ bí má 


Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn 
thầy Snape thì ngó như thể ông sẽ nhôi thuốc độc cho bất 
cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược. 

Khi bọn trẻ rời Đại Sảnh đường để đến lớp học tiết đầu 
của ngày hôm đó, Ron nói: 

“È, Hermione, bổ làm ơn nói là bổ không có trong đám 
bốn mươi sáu người ái mộ đó đi.” 

Hermione tự nhiên ra vẻ bận bịu lục tìm cái thời khóa 
biểu trong cặp, không thèm nói gì. 

Suốt cả ngày hôm đó, mãy chú lùn cứ xông vô các lớp 
để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực 
mình. Xế trưa, khi cả đám nhà Gryffindor đang đi lên lầu 
để học môn Bùa ngải, thì một chú lùn bắt kịp Harry. Vừa 
dùng cùi chỏ huých người ta để vẹt đường, chú lùn có vẻ 
màt đặc biệt nham hiểm ấy vừa la to: 

“Ôi, anh đây rồi, anh Arrw Potter.” 

Kinh hoàng với ý tưởng mình sẽ bị tặng cho một tấm 
thiệp tình nhân trước mặt những cô bé học sinh năm thứ 
nhứt đang đứng sắp hàng, trong đó có cả Gimny, Harry vội 
lẩn trốn. Tuy nhiên, chú lùn vẫn len lỏi qua chân cẳng 
của đám đông mà chặn đường Harry trước khi nó vọt chạy 
được hai bước. Chú lùn búng dây đàn hạc nghe như đe 
dọa: “Có một nhạc-thư gửi đến “tận mặt Arry Potterˆ đây” 

Harry lăm le trốn chạy, miệng rên rỉ: 

“Đừng làm ở đâu mài” 

Chú lùn càu nhàu: 

“Đứng yên/” 

Chú tứm chặt cái cặp của Harry để kéo nó lại. 


»+ 313 ¿x 


HARRY POTTEN VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Harry giật mạnh cái cặp ra, cần nhằn: 

“Buông tôi ra.” 

Một tiếng rẹt vang lên và cái cặp của nó tét làm hai. 
Sách vở, đữa phép, giấy da, và viết lông ngỗng của Harry 
rớt hết xuống sàn và bình mực của nó đổ ra văng tung 
tóe lên mọi thứ. 

Harry bò khắp nơi để lượm lại đỗ đạc của mình trước 
khi chú lùn bắt đầu cất tiếng hát, gây ra tình trạng tắc 
nghẽn giao thông trong hành lang. 

“Chuyện gì đó?” 

Giọng nói kéo dài lạnh lùng của Malíoy chợt vang lên. 
Harry càng thêm hấp tấp thu dọn đổ đạc của nó vô cái 
cặp rách, chỉ mong chuồn sớm trước khi Malfoy nghe lọt 
tai bản nhạc Tình yêu dành tặng cho mình. 

Chợt lúc đó vang lên một giọng nói quen thuộc: 

“Túứm tụm ở đây làm gì hở?” 

Huynh trưởng Percy xuất hiện. Harry gần phát điên lên, 
tìm cách chạy trốn cho lẹ, nhưng chú lùn đã kịp ôm chặt 
đầu gối nó, vật nó ngã xuống sàn. Ngồi đè lên mắt cá 
chân Harry, chú lùn nói: 

“Được rồi đấy. Bây giờ hãy lắng nghe bài Tình ca dành 
cho cậu đây: 

MẮI chàng xanh như cóc ngâm tươi rói 

Tóc chàng đen như tấm bảng đen 

Em ước sao chàng là của em 

Chàng quả thực siêu phầm 

Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám.” 


Harry sẵn sàng đổi hết số vàng mình có trong ngân hàng 


vs 32D sw 


Cuốn nhật ký cưe kỳ bí mậ(ứ 


Gringotts để được bốc hơi ngay khỏi chỗ này. Thu hết can 
đảm để cười theo tất cả những người đang đứng vây đây 
chung quanh, Harry gắng gượng đứng trên đổi cảng tê rần 
vì bị đè dưới sức nặng của chú lùn. Huynh trưởng Percy 
thì cố hết sức giải tán đám đông đang cười ngoặt nghẽo, 
có người cười đến chảy nước mắt, 

“Thôi đi đi, các em giải tán đi, chuồng vào học đã reo 
năm phút rồi. Đi vào lớp ngay!” 

Harry nhìn quanh, thấy Malfoy cúi xuống lượm lên cái 
gì đó. Liếc xem qua một cách đểu cáng, Malfoy đưa cho 
Crabbe và Goyle cùng xem, và Hlarry nhận ra ngay là Malfoy 
đã lây được cuốn nhật ký của Riddle. 

“Trả nó đây!” 

Harry lạnh lùng bảo. Malíoy nói: 

“Để coi Harry viết cái gì trong này.” 

Rõ ràng là Malfoy đã không để ý đến cái năm ghi trên 
bìa và tưởng là nó đang cảm quyển nhật ký của Harry. 
Những người chung quanh chợt im lặng. Ginny nhìn trừng 
trừng hết quyến nhật ký rồi đến Harry, sợ điếng cả người. 

Nhưng Percy nghiêm nghị bảo: 

“Malíoy, đưa trả nó cho Harry!” 

Malfoy vẫn vung vấy quyển nhật ký trong tay khiêu khích 
Harry: 

“Chừng nào tôi đọc xong đã.” 

Percy nói: 

“Với tư cách huynh trưởng... 

Nhưng Harry không còn đủ bình tĩnh nữa. Nó rút cây 
đũa phép và hét lên: 


k4 


xe 3Z1 .>* 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÉ MÁT 


“Expelliarrus! “9 


Thật không khác chi cảnh thầy Snape tước vũ khí thầy 
Lockhart. Malfoy bỗng thấy cuốn nhật ký phóng vọt khỏi 
tay mình, bay vào không trung. Ron toét miệng cười đưa 
tay đón lấy. 

Percy hét: 

“Harry, không được xài pháp thuật trong hành lang! Anh 
sẽ phải báo cáo chuyện này, em có biết không?” 

Nhưng Harry bất chấp. Nó đã thắng Malfoy 1 - 0, và 
điều này có làm mất đi năm điểm của nhà Gryffindor thì 
cũng xứng đáng. Trông Malfoy giận dữ điên cuồng, nên 
khi Ginny đi ngang qua nó để vào lớp học, nó cay đắng 
quát vào mặt cô bé: 

“Tao thấy thằng Harry không khoái bài tình ca của mày 
lắm đâu.” 

Ginny đưa hai tay lên bưng mặt chạy thật nhanh vô lớp. 
Ron nổi sùng, rút luôn cây đũa phép của mình ra, nhưng 
Harry đã kịp thời kéo nó đi. Nhờ vậy Ron không đến nỗi 
ói ra ốc sên thêm một lần nữa. 

Chỉ mãi cho đến khi tụi nó đến được lớp của giáo sư 
FHtwick, Harry mới để ý nhận thấy quyển nhật ký có cái gì 
đó bất thường: trong khi tất cả những sách vở khác của nó 
đều ít nhiều bị giây mực tím lem nhem, thì quyển nhật ký 
vẫn trắng bong trắng bóc như chưa hề bị bình mực của nó 
đổ vấy lên. Nó định chỉ cho Ron coi, nhưng lúc ấy Ron lại 
đang gặp rắc rối với cây đũa phép: những cái bong bóng 
màu tím cứ thi nhau phình ra ở đầu đũa như hoa nở, khiến 
cho Ron chẳng còn hứng thú chú ý đến cái gì khác nữa. 


I. Có nghĩa là: “lm ba la, tỉm ba lì, tổng ải con chuột xạo!” 


tr» 3ø2 .x* 


Cuốn nhậ( ký cực kỳ bí mật 


Đêm đó Harry lền giường sớm hơn mọi người trong ký 
túc xá. Một phần vì nó nhắm nó không thể nào chịu nổi 
giọng ca của Fred và George thêm chút nào nữa, Hai người 
đó cứ hát ông ống: 

“Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói” 

nhưng một phần là do nó muốn xem xét lại quyển nhật 
ký của Riddle, một chuyện mà nó biết là Rơn coi nh chuyện 
mất thì giờ. 

Harry ngồi trên giường, xăm soi từng trang giấy trống 
trơn, không một trang nào có dính một chút vết mực tím. 
Harry lôi ra một bình mực mới từ ngăn tủ cạnh giường 
nó, chấm cây viết lộng ngỗng vô bình mực, và nhễu một 
giọt vô trang đầu tiên của quyển nhật ký. 

Giọt mực long lanh trên trang giấy chừng một giây rồi 
biến mất như thể nó bị trang giấy nuốt gọn. Harry hồi hộp 
chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực lần nữa và viết: 

“Tên tôi là Harry Potter” 

Giòng chữ long lanh trên trang giấy trong chốc lát rồi 
cũng lặn mất, không để lại một dấu vết gì. Nhưng, chuyện 
lạ cuối cùng cũng xảy ra: 

Trên trang giấy, dòng chữ lại hiện ra từ từ, bằng chính 
màu mực tím của Harry, nhưng không phải những chữ mà 
Harry đã viết: 

“Chào Harry Potter. Tên tôi là Tom Riddle. Làm sao mà bạn 
có được cuôn nhật ký của tôi?” 

Những chữ này cũng biến mất đi khi Hamy bắt đầu viết 
tiếp: 


HAẠRRV POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


“Có ai đó đã liệng nó trong bổn câu tiêu và tôi lượm 
được.“ 

Rồi nó nôn nóng chờ ziòng chữ của Riddle hiện ra: 

“Cũng maw là tôi hat it ký ức của mình bằng một cách 
khó phai hơn bằng mực. Nhưng tôi biết là có những người không 
bao giờ muốn cho ai đọc cuốn nhật kú này.” 

Harry ngoáy ngay hàng chữ mới: 

“Nghĩa là sao?” 

“Ý tói muốn nói là cuốn nhật ký nàu chứn những kú ức 
kinh khủng. Những điều người ta đã ùi lấp. Những điều đã 
xáu :a ở trường Pháp thuật oà Ma thuật Hoguwrts.” 

Harry viết thật nhanh: 

“Đé chính là nơi tôi đang sống. Tôi đang học ở trường 
Hoøwarts và có nhiều chuyện khủng khiếp đang xảy ra. 
Anh có biết gì về Phòng chứa Bí mật không?” 

Trái tim Harry đập đồn dập. Câu trả lời của Riddle cũng 
nhanh chóng hiện ra, chữ viết xiên xeẹo, như thể anh ta 
cũng sốt ruột muốn trút nỗi lòng ra với Harry: 

“Dĩ nhiên tôi có biết 0uê Phòng chứa Bí mật. Thời tôi còn 
đi học, người ta chỉ nói 0È nó như 0È một huuễn thoại, chứ 
không hệ tin là nó có thật. Nhưng đó là sự dối trá. Khi tôi 
đang học năm thứ năm, Phòng chứa Bí mật đã được mở ra tà 
con quái oật đã tấn công nhiều học sinh, cuối cùng giết chết 
một trò. Tôi đã bắt được kẻ đã mở cửa Phòng chứa bí mật nà 
kẻ đó đã bị đuổi. Nhưng ông hiệu trưởng, giáo sự Dippet, xấu 
hổ uề những chuuện đã xả ra ở trường Hogusris, nên đã cấm 
tôi nói ra sự thật. Người ta bịa ra một câu chuuện để giải thích 
là nữ sinh bị sát hại đã chết uì một tai nạn quái sở. Họ đã 
tặng thưởng cho tôi một huy chương xinh xến, chạm trổ, mạ 


v.* 324 


Cuốn nhật ký ewe kỳ bí mật 


kim sáng chói, cho công lao đặc biệt của tôi uà để tôi ngậm 
miệng làm thính. Nhưng tôi biết chuuện đó có thể lại xảu ra. 
Con quái 0ật uẫn sống, 0à cái kẻ có quuễn năng thả con quái 
uật âU oân chưa bị bỏ tù.” 

Harry chấm mực lia lịa để viết trả lời gấp gáp đến nỗi 
cái bình mực bực mình hết sức. 

“Chuyện đó hiện đang xảy ra lần nữa. Đã có ba cuộc 
tân công và không ai biết kẻ chủ mưu trong những vụ này 
là ai. Lần tấn công trước đây xảy ra lúc nào?” 

Câu trả lời của Riddle có ngay: 

“Tôi có thể chỉ cho bạn coi nếu bạn thích. Bạn không tin 
tôi cũng không hề gì. Tôi có thể dẫn bạn ào kú ức của tôi 0 
cái đêm mà tôi bắt được kẻ đó.” 

Harry ngập ngừng, cây viết lông ngỗng của nó ngừng 
giữa chừng trang nhật ký. Riddle viết như vậy là ngụ ý 
gì? Làm sao mà nó có thể được đưa vào ký ức của người 
khác? Nó lo lắng hếc về phía cửa phòng ngủ, trời bên ngoài 
đã tối đen. Khi nhìn lại trang nhật ký, nó thấy mấy dòng 
chữ mới toanh hiện ra: 

“Để tôi cho bạn xem.” 

Harry ngập ngừng trong tích tắc rồi viết hai chữ: 

“Đồng )! Ế 


Những trang sách bắt đầu bị thổi lật thật nhanh như 
thể đang bị cuốn trong một cơn gió lớn, rồi dừng ở giữa 
chừng của những trang tháng sáu. Miệng há hốc, Harry sửng 
sốt nhìn cái khung vuông của ngày 13 tháng 6 dường như 
đang biến thành cái màn ảnh truyền hình tí hon. Hai tay 
Harry run rẩy cầm quyển nhật ký lên và dán mắt vào màn 
ảnh nhỏ. Và trước khi nó kịp ý thức chuyện gì đang xảy 


wa 325 „w 


MAHRRV P0TTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT' 


ra thì màn ảnh dường như lớn rộng lên rồi như thể nó bị 
hút vào trong đó. Harry có cảm giác thân thể mình rời khỏi 
giường và đang lao đầu xuyên qua trang nhật ký mở rộng, 
bước vào một cõi mịt mù của màu sắc và bóng tối. 

Rồi Harry thấy chân mình chạm đất. Nó đứng đó, rùng 
mình, trong khi những hình ảnh nhập nhoạng xung quanh 
rõ lên dân và khiến nó phải tập trung chú ý. 

Harry biết ngay mình đang ở đâu. Căn phòng hình tròn 
này cùng với những bức chân dung ngái ngủ rõ ràng là 
văn phòng của cụ Dumbledore. Nhưng sau cái bàn giấy lớn 
lại không phải là chính cụ Dumbledore mà là một lão phù 
thủy trông ốm yếu hom hem và héo quất, đầu sói sọi, nếu 
không kể mấy sợi tóc bạc lưa thưa. Ông đang ngồi đọc 
một lá thư bên cạnh một ngọn nến. Trước đây Harry chưa 
từng nhìn thấy lão phù thủy này. 

Harry lắp bắp chào: 

“Con xin lỗi, con không cố ý xông vào đây, chẳng qua...” 

Nhưng lão phù thủy không hề ngẩng đầu lên. Ông cứ 
tiếp tục đọc, mặt hơi cau lại, vẻ nghiêm nghị. Harry bước 
lại gần bàn giấy hơn, tằng hẳng: 

“Dạ... Ơ.... Con có nên đi ra không, thưa thây?” 

Lão phù thủy vẫn không hề chú ý đến Harry. Ông ta 
thậm chỉ không hề tỏ ra có nghe Harry nói gì không. Harry 
nghĩ có thể lão phù thủy già lăng tai nên nó lấy hơi nói 
lớn tiếng, gần như hét: 

“Cơn xin lỗi đã làm phiền thầy. Con xin phép đi ra ngay.” 

Lão phù thủy xếp lá thư lại và thở đài một cái, rồi đứng 
lên, đi ngang qua mặt Harry mà có vẻ như không hề nhìn 
thấy nó. Ông đi lại cửa sổ kéo màn lên. 


w»*» 326 #x 


Cuốn nhật ký cưe kỳ bí mật 


Bầu trời bên ngoài cửa sổ văn phòng Hiệu trưởng đang 
ửng đỏ lên màu hồng ngọc. Có vẻ như đang buổi hoàng 
hôn. Lão phù thủy lại đi trở về bàn làm việc, ngồi xuống, 
đan những ngón tay vào nhau, vặn vẹo chúng nhè nhẹ, 
mắt nhìn chăm chú cánh cửa. | 

Harry nhìn quanh văn phòng. Không có con phượng hoàng 
Fawkes, cũng không có những thứ đề bằng bạc phát ra đủ 
thứ âm thanh ngộ nghĩnh, đây chính là Hogwarts của thời 
Riddle, và lão phù thủy ấy chính là ông Hiệu trưởng thời 
bấy giờ, chứ không phải đụ Dumbledore. Còn Hay thì chẳng 
qua chỉ là một cái bóng ma tương lai, hoàn toàn vô hình 
đối với những người đã sống cách đây năm mươi năm. 

Có tiếng gõ trên cánh cửa. 

Lão phù thủy nói bằng một giọng mong manh: 

“Mời vào.” 

Cửa mở ra, một nam sinh độ mười sáu tuổi bước vào, 
giở chiếc nón phù thủy chóp nhọn ra, trên ngực áo cậu 
là phù hiệu Huynh trưởng lấp lánh. Cậu thiếu niên này 
cao hơn Harry, nhưng giống Harry ở mái tóc den tuyên. 

Ông Hiệu trưởng nói: 

“À, Riddle.” 

Trông Riddle có vẻ căng thẳng: 

“Thưa giáo sư Dippet, thầy cho gọi con ạ?” 

Thầy Dippet bảo: 

“Con ngồi xuống đi. Thầy vừa mới đọc xong bức thư 
con gởi cho thầy.” 

Riddle thốt lên: 

4A1“ 


xà 427 sx 


LRRV PGFTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


Thây Dippet ân cần: 

“Con trai của ta à, có lẽ ta không thể để cho con ở trường 
trong suốt mùa hè này được. Chắc là con muốn về nhà 
để nghỉ lễ chứ?” 

Riddle đáp ngay: 

“Thưa thầy không ạ. Còn rất muốn ở lại trường Hogwarts 
hơn là trở về chỗ... chỗ... đó.” 

Thầy Dippet có vẻ tò mò: 

“Con về trại mổ côi của dân Muggle vào những ngày 
nghỉ phải không?” 

Riddle hơi đỏ mặt: 

“Thưa thây vâng ạ.” 

“Cha mẹ con là dân Muggle à?” 

“Thưa, cha con là Muggle. Mẹ con là phù thủy.” 

“Thế... cha mẹ của con...” 

“Thưa thầy,'mẹ con mất sau khi sinh con, chỉ kịp đặt 
tên con là Tom, theo tên của ba con, và Marvolo, theo tên 
ông nội con. Những người ở Cô nhỉ viện kể cho con nghe 
như vậy.” 

Thầy Dippet chất lưỡi tổ ra thông cảm. Ông thở dài: 

“Tom à, có thể có sự sắp xếp đặt biệt cho con, nhưng 
vấn đề là trong hoàn cảnh hiện nay...” 

“Thưa thầy, có phải thầy muốn nói đến những vụ tấn 
công?“ 

Nghe Riddle nói, tìm Harry thót một cái. Nó nhích tới 
gần hơn, như sợ mình bỏ sót điều gì. 

Thầy hiệu trưởng nói: 


*e 32H xx 


Cuốn nhật ký ewe kỳ bí mậứ 


“Đúng vậy. Con trai của ta à, con phải thấy rằng ta mà 
cho phép con ở lại lâu đài sau khi niên học kết thúc thì 
quả là dại. Đặc biệt là với những bì kịch vừa xảy ra gần 
đây... Cái chết của cô gái đó... Con cứ về Trại mồ côi thì 
an toàn hơn. Thực ra, Bộ pháp thuật còn đang tính đến 
chuyện đóng cửa trường Hogwarts nữa kia. Chúng ta cũng 
gần xác định được... ờ... nguyên nhân của mấy chuyện 
không hay đó...” 

Đôi mắt Riddle mở to. 

“Thưa thẩy, nếu bắt được người nào đó... thì chắc mọi 
chuyện sẽ chấm đứt...” 

Thầy Dippet thốt lên một tiếng kêu hơi chói tai: 

“Con nói gì?” 

Thầy ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế cao hỏi tới: 

“Riddle, có phải con có biết điểu gì đó về những vụ 
tấn công?” 

Riddle nhanh nhấu đáp ngay: 

“Thưa thầy, không ạ.“ 

Harry tin là cái tiếng “không” đó cũng giống như tiếng 
“không” mà nó đã trả lời cụ Dumbledore. 

Thây Dippet lại ngả lưng ra ghế, hơi thất vọng: 

“Con đi về được rồi đó, Tom.” 

Riddle đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Harry đi theo nó. 

Cả hai đi xuống bằng chiếc cầu thang cuốn xoắn trôn 
ốc, chưi ra khỏi bức tượng đầu thú, đi vào một hành lang 
tối om. Riddle dừng bước. Harry cũng đứng lại, quan sát 
Riddle. Nó có thể đoan chắc là Riddle đang suy nghĩ dữ 
dội. Nó cắn chặt môi, trán nhăn lại vô số nếp. 


H.LHRftV POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍỈ MẬT 


Thế rồi, như thể đã quyết định xong, Riddle vội vã phóng 
đi. Harry cũng lặng lẽ bám gót. Cả hai không gặp ai hết 
cho tới khi đến lối vào Đại sảnh đường. Ở đó, phía cầu 
thang cẩm thạch, có một phù thủy cao lớn, tóc râu xum 
xuê màu nâu vàng, đang cất tiếng gọi Riddle: 

“Tom, khuya khoắt như vây mà trò còn đi lang thang 
hả, làm gì ở đây vậy?” 

Harry tròn mắt nhìn vị phù thủy này. Không thể là ai 
khác hơn cụ Dumbledore hỗi năm mươi năm về trước. 

Riddle đáp: 

“Thưa thây, con có chút việc cần gặp thầy Hiệu trưởng 


, 


ạ. 

“Thôi, đi ngủ di.” 

Thây Dumbledore nói, ánh mắt thầy nhìn Riddle đúng 
y như cái nhìn soi mói mà Harry biết quá rõ. Thầy bảo: 

“Tốt nhứt là đừng có đi lung tung trong hành lang vào 
những ngày này. Không nên, từ khi...“ 

Thây thớ dài nặng nể, chúc Riddle ngủ ngon, rồi sải bước 
chân bỏ đi. Riddle nhìn theo thầy đi khuất và rồi, quay mình 
thật nhanh, cắm đầu đi thắng xuống những bậc thang bằng 
đá dẫn tới tâng hảm. Harry vẫn bám sát sau lưng. 

Nhưng Harry hơi thất vọng, vì Riddle không dẫn nó vô 
một hành lang bí mật hay một địa đạo ẩn tích nào cả, 
mà lại vô chính cái tầng hầm nó vẫn thường học môn 
Độc dược với giáo sư Snape. Những ngọn đuốc không được 
thắp, tối om om, và khi Riddle khép cánh cửa lại, chỉ chừa 
một khe hở nhỏ, thì Harry chỉ còn có thể nhìn thấy Riddle 
đứng yên lặng canh bên cánh cửa, đăm đăm nhìn qua khe 
hở ra lối đi bên ngoài. 


Cuốt‹: nhật Lý cực kỳ bí mật 


Harry có cảm tưởng như Riddle đứng đó ít nhứt cũng 
cả tiếng đồng hồ. Tất cả những gì nó quan sát được chỉ 
là hình bóng của Riddle bên cánh cửa, đăm đăm nhìn qua 
kẽ hở, chờ đợi như một bức tượng đá. Vừa đúng lúc Harry 
hết mong chờ điều gì nữa và bắt đầu muốn trở về với thời 
hiện tại, thì nó nghe có tiếng cái gì đó di chuyển bên kia 
cánh cửa. 

Có ai đó đang bò dọc hành lang. Harry nghe rõ người 
nào đó đang bò ngang qua căn phòng dưới hầm mà Riddle 
và nó đang núp. Như một cái bóng lặng lẽ, Riddle lách 
mình qua cánh cửa, và Harry làm theo y như vậy. Quên 
mất là tiếng nói hay âm thanh nó gây ra không hề bị người 
trong quá khứ nghe, Harry cũng rón rén đi sau lưng Riddle. 

Cả hai lần theo tiếng bước chân trong khoảng năm phút, 
rồi Riddle thình lình đứng lại, đầu nghiêng về hướng vừa 
phát ra tiếng động mới. Harry nghe tiếng cánh cửa kẹt mở, 
Rồi tiếng của một người nào đó nói bằng giọng thì thẩm 
khàn khàn: 

“Đi thôi... tao đem mày ra khỏi chỗ này nha... Đi đi... 
Vô hộp di...” 

Harry nghe giọng nói sao mà quen thuộc quá... 

Riddle bống nhiên nhảy lùi vô góc quanh. Harry cũng 
lùi lại đằng sau nó. Một thằng bé tướng tá khổng lỗ đang 
cúi lom khom trước một cánh cửa, bên cạnh là một cái 
hộp cũng thuộc loại khống lồ. 

Riddle lên tiếng, giọng sắc lạnh: 

“Chào Rubeus Hagrnid.” 

Thằng bé khổng lỗ đóng sập cánh cửa, đứng thẳng lên: 

“Anh làm gì ở đây hả anh Tom?” 


š 


*s 331 .x* 


HARHY PUTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẶẬT 


Riddle bước đến gần hơn, nghiêm giọng nói: 

“Đành kết thúc thôi. Tôi phải đem nộp trò cho thầy hiệu 
trưởng thôi, Rubeus à. Người ta sẽ đóng cửa trường Hogwarts 
mất, nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra.” 

“Anh nói gì...” 

“Tôi nghĩ trò không có ý định giết ai hết. Nhưng mấy 
con quái vật không phải là những con thú ngoan lắm. Chắc 
là trò chỉ thả nó ra để chúng vận động chút đỉnh, và chứng...” 

Thằng bé khổng lô lùi lại, dựa lưng sát tường la lên: 

“Nó không hề giết ai hết! 

Harry có thể nghe thấy những tiếng lào xào, lách cách 
vang lên phía sau thằng bé khổng lồ ấy. 

Riddle càng tiến đến gần hơn: 

“Thôi đi, Rubeus. Ba má của cô gái bị giết ấy sẽ đến 
đây ngày mai. Ít nhất trường Hogwarts cũng phải đảm bảo 
với họ là kẻ giết con gái họ phải bị trừng trị...” 

Thằng bé khổng lỗ rống lên: 

“Không phải nó!“ 

Tiếng của Rubeus vang vọng trong dãy hành lang tối om. 

“Nó không giết! Nó có giết ai đâu!” 

Riddle rút cây đũa phép ra, bảo: 

“Tránh qua một bên!” 

Câu thần chú của Riddle khiến một tia lửa lóe sáng lên, 
chiếu rọi cả hành lang. Cánh cửa sau lưng thằng bé khổng 
lỗ mở tung ra với một sức mạnh khiến nó bắn văng vô 
bức tường đối diện. Từ trong phòng bò ra một quái vật 
khiến Harry phải thét lên một tiếng rú dài khủng khiếp, 
nhưng không ai nghe được. 


xwv 332 zý 


Cuốn nhật ký cực kỳ bí mật 


Một con quái vật to dễnh dàng, mình đây lông lá lừng 
lững trên một mớ chân cắng đen thui, một đám mắt lấp 
lánh, và một cặp càng bén như lưỡi lam. 

Riddle lại giơ cây đũa phép lên lần nữa, nhưng quá trễ 
rồi. Con quái vật trên đường bỏ trốn đã xô ngã cả Riddle, 
xông lên hành lang và biến mất. Riddle gượng đứng lên, 
ngó theo con quái vật, nó giơ đữa phép lên, nhưng thằng 
bé khống lỗ nhảy lên mình Riddle, giật phát cây đũa phép, 
rồi nhảy xuống, gào lên: 

“KHÔÔÔNG!” 


Cảnh mờ đi, bóng tối lan kín. Harry có cảm giác như 
mình đang rơi xuống, và rồi rớt phịch xuống chiếc giường 
của mình trong phòng ngủ tháp Gryffindor, với tư thế tay 
chân giang ra như đại bàng sải cánh, quyến nhật ký của 
Riddle đặt trên bụng nó, vẫn mở. 

Harry chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa phòng ngủ mở 
ra, Ron bước vào và nói: 

“Thì ra bổ ở đây.” 

Harry ngồi dậy. Nó đang toát mồ hôi và vẫn còn run 
rấy. 

Ron nhìn Harry lo ngại: 

“Gao vậy?” 

Harry thở hốn hển: 

“Ron ơi, chính là bác Hagrid. Người đã mở Phòng chứa 
Bí mật cách đây năm mươi năm chính là bác Hagrid.” 


CHƯNG MƯỜI BÕN 


CORRNELIUS FKUIMÿE 


T ừ hồi nào giờ bọn Harry, Ron và Hermione đều biết lão 
Hagnd thuộc một loại người không may là đi khoái 
những con vật to lớn hung dữ. Suốt năm thứ nhứt của tụi 
nó ở trường Hogwarts, tụi nó đã chứng kiến lão thử nuôi 
một con rồng trong căn chòi gỗ bé tí của mình. Lại còn 
con chó khổng lễ ba đầu dễ sợ mà lão đặt tên là “Fluffy” 
nữa chứ, còn lâu tụi nó mới có thể quên được. Vậy thì 
nếu Hagrid, hếi còn là học sinh ở Hogwarts, có nghe nói 
đến một con quái vật đang trốn đâu đó trong lâu đài, thì 
thế nào lão cũng tìm mọi cách để được ngó con quái vật 
đó một cái, Harry tin chắc như vậy. Có thể lúc đó lão nghĩ 
rằng nhốt con quái vật quá lâu thì tội cho nó, và có thể 
lão chỉ nghĩ là nó đáng được thả ra một lát để vận động 
chân cẳng. Harry có thể hình dung “thằng bé” Hagrid mười 
ba tuổi loay hoay khớp mõm tra vàm vô mũi con quái vật 
để dẫn nó đi chơi. Nhưng Harry hoàn toàn tin rằng lão 
Hagrid không đời nào có ý hại ai. 

Harry hơi hối tiếc là mình đã tìm ra được cách “viết” 
nhật ký Riddle. Hermione và Ron cứ bắt nó kể đi kể lại 
những gì nó đã thấy, cho đến khi nó phát ngán nhắc lại 
câu chuyện và phát ngán luôn mấy chuyện bình luận của 
tụi kia sau khí nghe chuyện xong. 

Hlermione nói: 


“Có thể Riddle đã bắt nhằm người. Có thể một con quái 


vv* 334 xx 


Cornelius Fudge 


vật khác đã tấn công người ta chứ không phải con quái 
vật của bác Hagrid.” 

Ron chán ngán hỏi lại: 

“Bổ tính thử coi cái lâu đài này có thể chứa tới mấy 
con quái vật?” 

Harry rầu rĩ 

“Tụi mình đều biết từ lâu rồi là bác Hagrid từng bị đuổi 
học. Sau khi bác bị đuổi, chắc là mấy vụ tấn công cũng 
chấm dứt; chứ nếu không thì Riddle đâu có được thưởng 
huy chương.” 

Ron thử đưa ra một manh mối khác. 

“Riddle nhe ra cũng giống anh Per<‹y lắm - Dù sao thì 
ai biểu anh ta chỉ điểm bác Hagrid chứ?” 

Hermione nói: 

“Con quái vật đã giết người mà Ron?“” 

Harry nói thêm: 

“Và nếu trường Hogwarts bị đóng cửa thì Riddle sẽ phải 
về sống ở trại mổ côi của dân Muggle, về điểm này thì 
tôi thông cảm, tôi không thể trách anh ta vì muốn ở lại 
trường mà.. 

“Ờ, Hamy, bổ đã có lần bắt gặp bác Hagrid ở hẻm 
Knocktưmn, phải không?” 


Harry đáp ngay: 

“Bác ấy đi mua Thuốc trừ bọn sên ăn thịt sống.” 

Cả ba đột ngột yên lặng. Một lát lâu sau, Hermione thốt 
lên câu hỏi mấu chốt nhứt bằng một giọng ngập ngừng: 

“Mấy bổ thấy tụi mình có nên đi hổi thẳng bác Hagrid 
về chuyện đó không?” 


x» 335 #x 


HARRV POTTER VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


Ron mỉa mai: 

“Chắc là cuộc viếng thăm sẽ vui lắm đó: “chào bác Hagrii. 
Nói cho tụi châu biết đi, có phải dạo sẵn đâu bác đã thả ra 
một cái øì đó lông lá uà điển khùng trong lâu đài không? ” 

Cuối cùng, tụi nó quyết định không nói gì với lão Hagrid 
trừ khi có một cuộc tấn công khác nữa xảy ra. Nhưng ngày 
tháng trôi qua mà Harry không nghe thêm lời thì thầm nào 
của tiếng nói kẻ vô hình, tụi nhỏ bắt đầu hy vọng là chúng 
khỏi cần phải hỏi lão Hagrid về chuyện lão bị đuổi học. 

Từ khi Justin và Nick-Suýtmất-đầu bị hóa đá đến nay 
đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, 
cho dù là ai đi nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi. Đến 
con yêu tỉnh Peeves cũng đã phát chán cái điệp khúc chính 
nó sáng tác “Ôi, Harru PoHer, đề thối tha ”. Một hôm trong 
lớp Dược thảo học, Emie của nhà Hufflepuff đã lịch sự nhờ 
Harry đưa giùm cái xô đựng mấy cái nâm độc nhảy loi 
choi. Và vào tháng ba, lũ nhân sâm đã mở một bữa tiệc 
vỡ tiếng hết sức ổn ào trong nhà kính số ba. Ch-1yện này 
làm cho giáo sư Sprout vui lắm. Giáo sư nói với Hamy: 

“Đến cái lúc mà tui nó bắt đầu dọn vô chậu của nhau 
ở chưng là coi như chúng đã trướng thành. Lúc đó chúng 
ta sẽ có thể hồi sinh mấy người bệnh tội nghiệp đang nằm 
trong bệnh thất. 


Vào những ngày lễ Phục Sinh, học sinh năm thứ hai 
bận một chuyện đau đầu. Ấy là lúc phải chọn môn học 
cho niên khóa sau. Đây là một vấn để mà, ít ra cũng được 


v» 343B 


€ornnelius Fude 


cô bé Hermione coi là hết sức quan trọng. Hermione nói 
với Ron: 

“Nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.” 

Hai đứa đang dò bảng liệt kề những môn học mới, đánh 
dấu môn được chọn. 

Harry nói: 

“Tôi chỉ mong bỏ phứt môn Độc được.” 

Ron rầu rĩ: 

“Tụi mình đâu có bỏ được. Tụi mình phải giữ lại tất 
cả các môn học cũ, chứ nếu không thì mình đã bỏ quách 
cái môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám.” 

Hermione có vẻ bị sốc vì ý kiến của Ron: 

“Nhưng mà môn đó rất quan trọng!” 

Ron dè bỉu: 


“Nhưng cái cách mà thầy Lockhart dạy môn đó thì quan 
trọng cái nỗi gì. Tôi chưa itọc được nơi ổng chút kiến thức 
gì ngoài chuyện không nên thả lỏng mấy con yêu nhí.“ 

Neville nhận được vô số thư từ của tất cả những phù 
thủy bà con xa gần của nó, nhiệt tình và đây trách nhiệm 
gởi đến những lời khuyên bảo khác nhau về việc chọn môn 
nào. Neville hết sức bối rối và lo âu, ngồi thè lưỡi đọc bảng 
liệt kê các môn hoc, băn khoăn hói mọi người vậy chứ 
môn Toán phù thủy có khó hơn môn Ký hiệu ma thuật 
không. Dean Thomas thì cũng giống như Harry, từng lớn 
lên trong gia đình Muggle, cuối cùng đã quyết định bằng 
cách nhắm mắt lại, giơ cây đũa phép lên trên bảng liệt 
_ kê, úm ba la một cái, đầu đũa chỉ vô môn nào thì học 
món đó cho xong. Hermione không cần hỏi ý kiến ai hết, 
* nh danh học tất cả các môn. 


HARRY POTTEN VÀ PHÒNG CHỨA Bí MẮẬT 


Harry chỉ biết một mình mỉm cười đau khổ khi nghĩ xem 
đượng Vernon và đì Petunia nói gì nếu nó thử thảo luận - 
với họ về tương lai phù thủy của nó. Nhưng nó không hẳn 
là không có được sự hướng dẫn nào. Huynh trướng Percy 
rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với nó. Anh nói: 

“Tùy theo nơi mà em muốn tới, Harry à. Người ta bất 
cứ lúc nào cũng nên nghĩ về tương lai của mình; Vì vậy 
anh giới thiệu với em môn Bói toán. Người ta hay nói môn 
Mugsgle-học là một bộ môn tâm xàm, nhưng cá nhân anh 
thì nghĩ phù thủy nên có sự hiểu biết thấu đáo về cộng 
đồng phi-pháp-thuật, đặc biệt khi mình hướng đến một nghề 
nghiệp sẽ phải thường xuyên tiếp cận với họ - Thí dụ như 
ba của anh, lúc nào ba cũng giải quyết những việc liên 
quan đến dân Mugøsle. Anh Charlie thì là loại người khoái 
chạy rông, bởi vậy ảnh theo đuổi môn Chăm sóc các Sinh 
vật Huyền bí. Chơi theo sức mình thôi, Harmy à.” 


Nhưng môn duy nhứt mà Harry cảm thấy nó thực sự 
giỏi là môn Quidditch. Cuối cùng, Harry chọn mấy môn 
mới giống y như Ron, vì cảm thấy nếu mà nó đở môn đó 
quá thì ít ra'cũng có ai đó thân thiện sẵn lòng giúp đỡ. 


Trận Quidditch tiếp theo của nhà Gryffindor là trận đấu 
với đội nhà Hufflepuff. Wood cứ bắt cả đội luyện tập mỗi 
đêm sau bữa ăn tối thành ra Harry cũng không còn thì 
giờ để làm gì khác hơn là luyện tập Quidditch và làm bài 
tập. Tuy nhiên, những đợt luyện tập đang khá dần lên, ít 
nhứt thì trời cũng đang khô ráo dần. Vào buổi tối trước 
trận đấu ngày thứ bảy, Harry bước về phòng ngủ trong tháp 


xs 33B zxx 


€Cornelius Fudge 


Gryffindor, buông cây chổi thân ra với niềm tin chắc chắr 
là đội nhà Gryffindor đang có cơ hội chiến thắng ngon lành 
hơn bao giờ hết. 

Nhưng tâm trạng phấn khởi của nó không kéo dài được 
bao lâu. Khi lèn hết bậc cầu thang của tháp Gryffndor, Harry 
gặp Neville đang ở trong trạng thái kinh hoảng. 

“Harry ơi, mình không biết ai đã làm vậy - mình chỉ 
phát hiện ra...” 

Nó vừa sợ hãi nhìn Harry, vừa đẩy cánh cửa buồng ngủ 
ra. 

Những thứ trong rương của Harry bị quăng tùm lưm khắp 
phòng. Tấm áo trùm của nó nằm trên sàn rách teng beng. 
Khăn trải bị lôi ra khỏi giường và ngăn kéo bị rút ra khỏi 
kệ tủ, và các thứ bên trong bị đổ ụp hết xuống nệm. 

Harry bước lại gần giường, miệng há hốc, giãm lên mấy 
trang rời của quyển Du Hành Cùng Quủ Khổng Lô. Khi nó 
và Neville cùng kéo chăn lền giường thì Ron, Dean và Seamus 
bước vào. Dean nguyễn rủa ỏm tỏi: 

“Chuyện gì vậy, Harry?” 

Harry nói: 

“Chẳng biết nữa.” 

Ron kiểm tra các áo chùng của Harry, nhận thấy tất cả 
các túi đều bị lộn trái. Ron nói: 

“Có ai đó đang tìm kiếm cái gì đó. Bổ coi có mất cái 
gì không?” 

Harry bắt đầu thu lượm lại các thứ đổ đạc của nó, quăng 
trở vô rương. Khi nó quăng tới cuốn sách cuối cùng của 
thây Lockhart vô rương thì nó chợt nhận ra hình như còn 
thiểu cái gì đó. Harry nói chỉ vừa đủ cho Ron nghe: 


HAHHY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ NẬT 


“Cuốn nhật ký của Riddle mất rồi “ 

“Cái gì?” 

Harry hất đầu về phía cửa phòng ngủ, Ron đi theo nó 
ra ngoài. Cả hai đứa vội vàng xuống phòng sinh hoạt chung 
lúc đó đã khá vắng, chỉ còn một nửa số học sinh còn ngồi 
làm bài hay trò chuyện. Tựi nó đến ngồi bên cạnh Hermione. 
Cô bé đang ngồi một mình đọc vuốn “Ký Hiệu Ma Thuật”. 

Nghe tin cuốn nhật ký bị đánh cắp, Hermione hết sức 
kinh hãi: 

“Nhưng... chỉ có dân Gryffindor mới có thể làm chuyện 
chôm chỉa đó... đâu có ai biết mật khẩu của chúng ta...” 

Harry nói: 

“Đúng như vậy.” 


Hôm sau mọi người thức dậy thấy trời trong, nắng ấm, 
gió mát. 

“Điều kiện tuyệt hảo cho một trận đấu Quidditch đây!” 

Wood hăng hái nói ở bàn ăn nhà Gryffindor, chất vô 
dĩa của các câu thủ trong đội cả đống trứng chiên. Anh 
gọi Harry: 

“Ăn nhiều vào, Harry. Em cần một bữa điểm tâm ra 
trò đấy!” 

Harry mải nhìn suốt dãy bàn dài của nhà Gryffindor, 
thắc mắc không biết chủ nhân mới của cuốn nhật ký Riddle 
có đang ở ngay trước mặt mình *l¿ông? Hermione đã xúi 
Harry đi báo mất đỏ, nhưng Harry không thích ý kiến đó. 
Nếu đi cớ mất thì Harry sẽ phải thuật lại cho thây cô tất 


€Cornelins Fudge 


cả những chuyện liên quan đến cuốn nhật ký. Mà trong 
số đó không biết có được mấy người biết chuyện lão Hagrid 
đã bị đuổi cách đây năm mươi năm? Harry không muốn 
mình là người khơi lại tất cả những chuyện đó. 

Khi Hamy, Ron và Hemmione cùng rời khỏi Đại Sánh đường 
để di lấy trang thiết bị cho trận đấu Quidditch, thì một nỗi 
lo trầm trọng nữa lại được thêm vô cái danh sách ngày 
càng nhiều điều lo nghĩ của Harry: vừa mới đặt chân lên 
những bậc cầu thang cẩm thạch thì bỗng nhiên nó lại nghe 
thấy tiếng nói ấy một lần nữa: 

“Phen nàu thì ta giết... ta băm ra... xé nát “ 

Harry hét lớn, cả Ron và Hermione đều giật nẩy mình 
nhảy bắn ra sau. 

Harry ngoảnh nhìn lại phía sau: 

“Giọng nói! Tôi vừa mới nghe lại giọng nói - Các bạn 
có nghe thấy không?” 

Ron lắc đầu, hai mắt mở to. Nhưng Hermione thì vỗ vỗ 
bàn tay lên trán như sực nghĩ ra điều gì: 

“Harry, mình nghĩ là mình hiểu ra rồi! Mình phải đi 
tới thư viện đây!” 

Cô bé nói xong là chạy bắn lên cầu thang. 

“Hermione nói “úấu' là hiểu cái gì vậy?“ Harry hoang 
mang tự hỏi trong lúc vẫn còn nhìn quanh, cố gắng tìm 
xem tiếng nói kia xuất phát từ đâu. 

Ron lắc đầu: 

“Hermione “hiểu nhiều hơn tụi mình lắm lắm.” 

Harry thắc mắc: 

“Nhưng tại sao Hermione lại chạy lên thư viện?” 


“ 


xe 341 # 


HARHRYV POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Ron nhún vai: 


“Thì đó là kiểu cách của Hermione mà. Khi nào có điều 
gì không chắc chắn thì cứ đi vô thư viện!” 

Harry vẫn đứng đó, phân vân, những mong nghe lại giọng 
nói một lần nữa, nhưng lúc đó mọi người đang túa ra khỏi 
Sánh đường, nhộn nhịp đi tới sau lưng nó. Ai cũng chuyện 
trò ồn ào, náo nức đi qua cánh cửa trước để kéo ra sân 
Quidditch. 

Ron nói: 

“Bồ nên đi đi thì tốt hơn. Gần 11 giờ rồi, tiận đấu...” 

Harry chạy gấp lên tháp Gryffindor, vớ chiếc Nimbus 2000 
của mùnh, rồi hòa vô đám đông băng qua sân trường. Nhưng 
đầu óc nó vẫn lẩn quẩn trong lâu đài, lướng vướng giọng 
nói của kẻ vô hình. Và khi mặc vào tấm áo chủng màu 
ta trong phòng thay đồ, nó nghĩ rằng giờ đây chỉ có một 
điều duy nhứt làm nó yên tâm phần nào, ấy là mọi người 
đều đang có mặt trong sân Quidditch. 

Hai đội tiến ra sân giữa những tiếng hoa hô vang rân 
trời đất. Wood nhảy lên chổi thân bay tới cột gôn để khởi 
động. Bà Hooch thả mấy trái banh ra. Đội Hufflepuff mặc 
áo chùng màu vàng két còn đang túm tụm bàn bạc chiến 
thuật tới phút cuối cùng. 

Harry vừa mới trèo lên cán chối thì giáo sư McGonagall 
đi như chạy băng qua sân, mang theo một cái loa vĩ đại 
màu tím. 

Trái tim của Harry rớt xuống như một hòn đá rơi. 

Giáo sư McGonagall thông báo qua loa phóng thanh với 
đám đông ngồi chật nứt khán đài: 

“Bãi bỏ trận Quidditch này !“ 


w» 342 sx 


Cornelius Fudge 


Từ phía khán đài vang lên tiếng la ó phản đối. Trông 
mặt Wood như thể vừa bị ai thọc gậy bánh xe. Anh đáp 
xuống mặt đất và hướng ngay về phía giáo sư MecGonagall 
mà không cần trèo ra khỏi cán chổi. Anh hét to: 

“Nhưng thưa giáo sư - Tụi con sắp thi đấu... cúp giành 
cho nhà Gryffindor...” 

Giáo sư McGonagall chẳng đếm xỉa gì đến anh, vẫn tiếp 
tục phát loa: 

“Tất cả học sinh phải trở về ngay phòng sinh hoạt chung 
của nhà mình. Ở đó các giáo viên chủ nhiệm sẽ cho các 
trò biết thêm tin tức. Hãy cố hết sức đi nhanh lên.” 

Sau khi thông báo, giáo sư hạ loa xuống, ra dâu gọi Harry 
đến gần: 

“Harry, cô nghĩ là con nên đi với cô.” 

Harry hoang mang không biết hay là lần này giáo sư 
lại nghi ngờ nó. Nó thấy Ron đang cố tách ra khỏi đám 
đông phàn nàn kêu ca để chạy đến với nó, rủ cùng nhau 
trở về tòa lâu đài Harry ngạc nhiên hết sức, thấy giáo sư 
McGonagall chẳng những không phản đối mà còn bảo: 

“Ù, có lẽ con cũng nên đi cùng với cô, Ron à.” 

Chung quanh đó, một số học sinh vẫn còn nấn ná, tỏ 
ra tiếc rẻ về trận Quidditch bị bãi bỏ, một số tỏ ra lo âu. 
Harry và Ron theo giáo sư McGonagall trở vô trường, cùng 
leo lên những bậc cầu thang cẩm thạch. Nhưng lần này 
tụi nó không bị đưa đến văn phòng của ai hết. 

Giáo sư McGonagall dẫn chúng đi về phía bệnh thất. Bà 
nói với chúng bằng một giọng địu dàng đến ngạc nhiên: 

“Chuyện này hơi kinh động một chút. Có thêm một cuộc 
tấn công nữa... một cuộc tân công đói.” 


wse 343 


HARHVY POTFER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


Ruột gan bên trong người của Harry lộn tùng phèo. Giáo 
sư McGonagall đây cánh cửa bệnh thất ra và Ron cùng Harry 
bước vào. 

Bà Pomfrey đang cúi xuống giường bệnh chăm sóc một 
nữ sinh năm thứ năm có mái tóc dài xoăn tít. Harry nhận 
ra đây chính là cô gái bên nhà Ravenclaw mà hai đứa nó 
đã tình cờ gặp và nhờ chỉ đường đến phòng sinh hoạt chung 
cúa nhà Slythemn. 

Và, trên cái giường bên cạnh cô gái này là... 

“Hermionc!” 

Ron gào lên. Hermione vẫn nằm bất động hoàn toàn, 
đôi mắt mở to và trong suốt. 

Giáo sư McGonagall nói: 

“Người ta phát hiện ra hai trò này ở gần thư viện. Cô 
không biết là có đứa nào trong hai con có thể giải thích 
được điều này không? Vật này nằm trên sàn, cạnh bên các 
trò này...” 

Cô giơ lên một cái gương nh: nhỏ hình tròn. Cả Ron 
và Harry đều lắc đầu, cả hai đều đăm đăm ngó Hermione. 

Giáo sư McGonagall lại nói tiếp bằng một giọng nặng 


À 
ne: 


“Cô sẽ đưa hai con về tháp Gryffindor. Đằng nào thì cô 
cũng phải nói chuyện với các học sinh.” 


Học sinh nội trú nhà Gryffindor tụ tập chật kín phòng 
sinh hoạt chung, lặng lẽ lắng nghe giáo sư McGonapgall thông 
báo: 


>»s 4344 vx 


Comnelìius Pudge 


“Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào 
lúc 6 giờ tôi. Sau giờ giới nghiêm đó không một học sinh 
nào được rời phòng ngủ. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi 
kèm các con đến lớp. Không học sinh nào được vào nhà 
vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi. Tất cả những cuộc 
luyện tập và thi đấu Quidditch đều phải hoãn bỏ. Các sinh 
hoạt học tập giải trí buổi tối cũng tạm ngưng.” 

Giáo sư McGonagall cuộn tờ giấy da ghi bản thông báo 
mà bà vừa đọc xong. Bà nói thêm với giọng nghẹn ngào: 

“Cô không cần phải nói thêm rằng cô chưa bao giờ lại 
đau buồn như lần này. Rất có thể trường sẽ phải đóng 
cửa nếu kẻ chủ mưu đằng sau những cuộc tấn công vẫn 
chưa bị bắt. Cô tha thiết khuyên các con, bất cứ ai, nếu 
nghĩ mình có biết được điều gì về những chuyện này thì 
hãy mạnh dạn nói ra.” 

Ngay sau khi giáo sư McGonagall vất vả chui qua cái 
lỗ chân dung Bà Béo và đi khuất, thì cả nhà Gryffindor rộ 
lên nói râm ran. 

Bạn thân của anh em sinh đôi nhà Weasley là Lee Jordan 
đang xòe tay ra đếm: 

“Vậy là đã có hai đứa nhà Gryffindor bị hại, chưa kể 
một con ma nhà Gryffmdor, một đứa nhà Ravenclaw và một 
đứa nhà Hufflepuff. Không biết có thầy cô nào lưu ý rằng 
nhà Slythern vẫn bình an vô sự không? Chẳng lẽ không 
thấy rõ ràng là tất cả những vụ này xuất phát từ nhà 
Slytherin sao? Nào là Kẻ kế ơị Slutherimn, Quái uẬt của Slutherim. 
Tại sao không kiểm tra thanh lọc từng đứa một bên nhà 
Slytherin?” 

Đó đây trong phòng rộ lên sự tán thành ý kiến của Lee. 
Sau lưng Lee là Percy ngồi lặng yên trong một chiếc ghế, 


HARHV PUOTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ NUẬT 


lần đầu tiên không tỏ ra hứng thú ra mặt hay phát biểu 
ý kiến. Trông anh nhợt nhạt và bị choáng váng nặng. 

George nói thầm với Harry: 

“Anh Percy bị xúc động phê lắm. Nữ sinh bên nhà 
Ravenclaw bị tấn công ấy, chị Penelop ấy, chị cũng là một 
huynh trưởng. Chắc Percy đang bị sốc vì con quái vật đã 
tấn công mọi người, không tha cả huựnh trưởng.” 

Harry chỉ nghe George nói có một tai Đầu óc nó vẫn 
chưa thể nào dứt ra khỏi được hình ảnh Hermione nằm 
dài trên giường trong bệnh thất như thể một bức tượng được 
tạc ra từ đá tảng. Và nếu mà kẻ chủ mưu mà không sớm 
bị bắt thì tương lai của nó cũng sẽ thê thảm không kém. 
Nó hãi hùng ôn lại cuộc sống với gia đình Dursley. Riddle 
đã phải giao nộp lão Hagrid chính vì Riddle phải đương 
đầu với viễn cảnh trở lại cuộc sống trong một trại mỏ côi 
dân Muggle nếu trường Hogwarts đóng cửa. Giờ phút này 
Harry cảm thông sâu sắc tâm trạng Riddle năm mươi năm 
trước. 

Bên tai Harry, giọng của Ron vang lên khe khẽ: 

“Tụi mình phải làm gì đây? Bồ nghĩ coi người ta có 
nghỉ ngờ bác Hagrid không?” 

Harry quyết định: 

“Tụi mình phải đi gặp bác nói chuyện. Mình không thể 
tin lần này lại cũng chính là bác gây ra. Nhưng nếu lần 
trước bác đã thả con quái vật ra thì bác ắt biết cách để 
vào Phòng chứa Bí mật. Đó có thể là manh mới để bắt 
đầu mọi chuyện.” 

“Nhưng giáo sư McGonagall đã bảo tụi mình phải ở lại 
trong ký túc xá nếu không có giờ học, làm sao...” 


+* 34B #x 


€Cornelius Fudge 


Harry nói, giọng hết sức trầm lắng: 
“Mình nghĩ đã đến lúc lại xài tới cái áo khoác tảng hình 
của ba mình.” 


Cái áo khoác tàng hình dài và mượt mà như lụa là vật 
duy nhứt mà Harry thừa kế được từ cha mình. Khoác áo 
đó là cơ hội duy nhứt để nó có thể lên ra khỏi trường 
đến thăm lão Hagrid mà không bị ai phát giác. 

Buôi tối, hai đứa lền giường như thường lệ, chờ cho Nevile, 
Dean và Seamus thôi bàn bạc về Phòng chứa Bí mật và 
cuối cùng lăn ra ngủ say. Bấy giờ, hai đứa mới dậy, mặc 
quần áo, trùm áo khoác tàng hình lên mình. 

Đi qua các hành lang tối thưi trong tòa lâu đài lúc này 
không thú vị chút nào hết. Trước đây, Harry đã từng đi 
lang thang trong tòa lâu đài vào ban đêm nhiều lần, nhưng 
chưa bao giờ nó thấy ban đêm mà lâu đài lại đông người 
như bây giờ: các giáo viên, các huynh trưởng, và cả những 
con ma đi rảo từng đôi một qua các hành lang, chăm chú 
quan sát chung quanh, canh phòng từng hoạt động bât thường. 

Trong tấm áo tàng hình, hai đứa nó không bị nhìn thấy, 
nhưng tiếng động tụi nó gây ra thì không thể vô thanh 
được. Tụi nó căng thắng hết sức khi đi ngang chỗ thây 
Snape đang đứng canh gác, Ron vấp ngón chân vô cái gì 
đó, chỉ cách thầy vài thước. May phước cho tụi nó là vừa 
khi Ron thốt lên một tiếng xuýt xoa thì lại đúng lúc thầy 
Snape nhảy mũi một cái. Chỉ khi đi qua được cánh cửa 
đồ sộ bằng gỗ sôi và lách được ra ngoài rồi, Harry và Ron 
mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. 


HARRVY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


Bầu trời đêm ấy rất trong và đây sao. Hai đứa vội vã 
dựa theo ánh đèn phát ra từ cửa số nhà lão Hagrid mà 
đi tới, và chỉ cởi tấm áo khoác tàng hình ra khi đã đên 
trước cửa nhà lão. 

Cửa bật mở ngay sau khi hai đứa vừa gõ mấy tiếng. 
Lão Hagrid đứng ngay trước mặt chúng, cây cung trong tay 
lão giương thẳng, mũi tên lắp sắn trên dây cung kéo căng 
và chỉ vào đúng hai đứa nhỏ. Đằng sau lão là con Fang 
hố trợ bằng tiếng sủa inh ỏi. 

Nhưng lão hạ ngay cây cung xuống sau tiếng thốt kêu 
kinh ngạc: 

“Ủa? Các cháu làm gì ở đây?” 

Lão trợn mắt ngó chúng. Hai đứa nhỏ bước vào nhà. 
Harry chỉ cây cung hỏi: 

“Để làm gì vậy bác Hagrid?” 

Lão Hagrid lầm bảm: 

“Không có gì... không... chẳng là bác tưởng... mà không 
sao đâu... Ngồi xuống đi các cháu... bác sẽ pha trà...” 

Nhưng trông lão Hagrid lúng túng như thể lão không 
biết mình đang làm øì. Lão suýt làm tắt ngấm ngọn lửa 
khi đặt cái siêu nước chông chênh lên lò, làm nước sóng 
sánh đổ cả ra. Rồi lão làm bể cái ấm trà khi quơ bàn tay 
to bè của lão trong một trạng thái căng thẳng. Harry hỏi: 

“Bác có sao không bác Hagrid? Bác có nghe chuyện về 
Hernuone chưa?” 

Lão Hagnd đáp, giọng nói không được tự nhiên: 

“Ờ, có nghe rồi.” 


Lão vẫn lo lắng ngó chừng ra ngoài cửa số. Nước sôi, 


wà» 34H 


Cornelius Fualge 


lão rót nước vào hai cái tách bự (lão quên cả chuyện bỏ 
trà vào ấm). Rồi lão lấy ra một miếng bánh trái cây, vừa 
đặt nó lên đĩa thì lại nghe có tiếng gõ cửa. 

Lão Hagrid giật mình làm rớt cả miếng bánh trái cây. 
Harry và Ron nhìn nhau kinh hoảng. Chúng lập tức tung 
cái áo khoác tàng hình ra trùm lên mình kín mít, và lui 
vô một góc căn chòi. 

Sau khi chắc chắn là tụi nhỏ đã trốn kỹ, lão Hagrid 
nắm lấy cây cung và mở tung cánh cửa một lần nữa. 

“Chào bác Hagrnid.” 


Thì ra là cụ Dumbledore. Cụ bước vào căn chòi, trông 
vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bước ngay theo sau cụ là một 
người dị hợm. 

Người khách lạ có mái tóc muối tiêu rối bù và vẻ mặt 
căng thẳng, ăn mặc quần áo kỳ cục: một bộ com-lê sọc 
nhỏ, một cái cà-vạt đỏ thắm, một áo khoác đen, và đôi 
giầy ống mũi nhọn màu tím. Dưới nách ông ta còn kẹp 
cả một cái nón nỉ màu vàng chanh nữa chứ. 

Ron cố thì thào thật nhỏ: 

“Đó là sếp của ba mình, ông Comelius Fudge, Bộ trưởng 
Pháp thuật!” 

Harry thúc mạnh cùi chỏ vô Ron để bắt nó im đi. 

Lão Hagrid đã toát mồ hôi đầm đìa và mặt mày trông 
tái lét. Lão ngồi phịch xuống một trong những cái ghế trong 
căn chòi, hết nhìn cụ Dumbledore đến ông Bộ trưởng Pháp 
thuật. 

Ông Fudge có giọng nói rin rít như không thể hở môi 
được. 


LẬT 


“Bậy quá, Hagrid à. Ông làm ăn bậy quá. Tôi phải ra 
tay thôi. Bốn cuộc tân công học sinh xuất thân con nhà 
Muggle rồi... Chuyện đi quá xa rồi đó. Bộ Pháp thuật phải 
hành động thôi.” 

Lão Hagrid ngước mắt nhìn cụ Dumbledore khẩn khoản 
van nài: 

“Tôi không hể làm. Giáo sư biết rõ tôi không hễ làm 
mà, thưa giáo sư!” 

Cụ Dumbledore nói với ông Fudge một cách nghiêm trang: 

“Ông Fudge, tôi muốn nói rõ để ông biết là tôi hoàn 
toàn tin tưởng ông Hagrid.” 

Nhưng ông Fudge không thoải mái lắm: 

“Ông Dumbledore à, ông nghĩ coi, hỗ sơ của Hagrid không 
có lợi cho ông ta chút nào. Bộ pháp thuật phải làm gì đó 
- Ban quản trị trường học đã tiếp xúc...” 

Cụ Dumbledore nói: 

“Dù vậy, ông Fudge à, tôi vẫn nói với ông là bắt Hagrid 
đi cũng chẳng giải quyết được chút xíu gì cả.” 

Đôi mắt xanh thắm của cụ Dumbledore bừng cháy ngọn 
lửa mà Harry chưa từng bao giờ nhìn thấy trước đây. 

Ông Fudge ngọ nguậy với cái nón nỉ trong tay: 

“Hãy nhìn vấn để này từ quan điểm của tôi: tôi đang 
bị nhiều áp lực. Tôi phải cho người ta thấy tôi có làm cái 
gì đó. Nếu rốt cục thủ phạm không phải là Hagrid thì ông 
ấy sẽ được thả về và không ai nói đến chuyện này nữa. 
Nhưng bây giờ thì tôi phải bắt ông ấy. Đành phải vậy thôi. 

Không thể không thi hành bổn phận của mình.” 
_— Lão Hagrid run lẩy bẩy: 


w* 350 sx 


Cornelius Pudge 


“Bắt tôi hả? Bắt tôi đi đâu?” 

Ông Fudge cố tránh nhìn vào mắt lão Hagrid: 

“Chỉ tạm giam để điểu tra thôi. Không có trừng phạt 
đâu, ông Hagrid. Chỉ là sự phòng xa. Nẽu có kẻ khác bị 
bắt, ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi chính thức.” 

Lão Hagrid rên rỉ: 

“Đừng nhốt tôi vô ngục Azkabanl” 

Ông Fudge chưa kịp đáp thì lại vang lên tiếng gõ khác 
trên cánh cửa. Cụ Dumbledore bước ra mở cửa. Ngay lúc 
ấy Harry bị Ron thúc một cú mạnh vô hông đau điếng, 
đến nỗi nó suýt bật ra tiếng rên. 


Người bước vào căn chòi của lão Hagrid lúc này không 
ai khác hơn là ông Lucius Malfoy, trong tấm áo khoác đi 
đường màu đen và đài, và trên mặt vẫn luôn khinh khỉnh 
một nụ cười lạnh nhạt. Con Fang bắt đầu gầm gừ. 

Ông Lucius gật gù: 

“Ông đã có mặt rồi hả, ông Fudge? Tốt, tốt đấy...” 

Lão Hagrid nổi giận: 

“Ông tới đây làm gì hả? Cút ra khỏi nhà tôi!” 

Lucius Malfoy cười nhếch mép khi nhìn quanh căn chòi: 

“Ông bạn thân mến, xin hãy tin lời tôi, tôi không hề 
có hứng thú chút nào để viếng thăm cái... ờ... cái mà ông 
gọi là nhà đây hả? Chẳng qua tôi ghé qua trường và được 
biết là ông Hiệu trưởng đang ở đây.” 

Cụ Dumbledore hỏi: 

“Chính xác là ông cần gì nơi tôi, ông Malfoy?” 

Tuy giọng nói của cụ Dumbledore nghe lịch sự, nhưng 
ngọn lửa trong mất cụ vẫn bừng bừng. 


xe đ51 zx 


HARRY POTTER VÀ PHÔNG CHỨA HỈ MẬT 


Ông Malfoy làm ra vẻ uể oải rút ra một cuộn giấy da 
khá đài: 

“Chuyện tệ lắm, ông Dumbledore à. Nhưng Ban quản trị 
nhà trường cảm thấy đã đến lúc ông nên tránh qua một 
bên. Đây là Lệnh Đình chỉ Công tác. Ông có thể tìm thấy 
có đủ 12 chữ ký trong này. Tôi e rằng ông đang mất đi 
sự sáng suốt. Cho đến giờ đã có bao nhiêu cuộc tấn công 
ở trường rồi? Nội trưa nay đã có thêm hai cuộc tấn công 
nữa, đúng không? Cứ như vây thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng 
còn học sinh con nhà Muggle nào trong trường Hogwarts 
nửa, và ông ắt biết đó là một mát mát lớn lao như thế 
nào đối với nhà trường chúng ta chứ?” 

Ông Fudge có vẻ hoảng sợ: 

“Ôi, ông Malfoy, coi đây, thế này... cụ Dumbledore bị 
đình chỉ công tác thì... không, không... Lúc này tôi thực 
tình không muốn điều đó...” 

Ông Malfoy nói một cách êm ái: 

“Sự chỉ định - hay đình chỉ - chức vụ Hiệu trưởng là 
chuyện của Ban quản trị nhà trường, ông Fudge à. Và ông 
Dumbledore đây đã không thể làm được gì để ngăn chặn 
những cuộc tấn công học sinh trong trường...” 

Ông Fudge, mổi hôi đã rịn lấm tấm quanh miệng, vẫn 
cố gắng trình bày: | 

“Thưa ông Malfoy, như thế này, nếu cụ Dưmbleđore mà 
không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công, thì 4i có 
thể làm bây giờ?” 

“Chuyện đó còn coi lại.” 

Ông Malfoy mỉm một nụ cười khó ưa, kết thúc: 

“ Cả mười hai người chúng tôi đã biểu quyết rồi.” 


„x 352 zx 


Cornellus Fudge 


Lão Hagrid dứng phắt dậy, cái đầu to lớn bù xù tóc 
đen của lão gần dụng trần nhà : 

“Vậy chứ trước khi họ đồng ý, ông đã tống cho họ bao 
nhiêu lời dọa dẫm mua chuộc hả, ông Malfoy?” 

Ông Malfoy vẫn ngạo nghễ: 

“Chà, chà, ông coi chừng đó, cơn giận của ông chỉ tổ 
đem lại cho ông thêm nhiều rắc rối trong thời buổi này 
mà thôi. Tôi khuyên ông không nên quát thét vào mặt những 
viên cai ngục Azkaban cái kiểu đó. Họ không thích như 
vậy tí nào đâu.” 

Lão Hagrid gào lên, làm con Fang rúm người run rẩy: 

“Ông không thể đuổi cụ Dumbledore! Cụ mà ra khỏi trường 
thì những người xuất thân con nhà Muggle sẽ không còn 
cơ hội sống sót. Họ sẽ bị giết hiền cho coi!” 

Cụ Dumbledore nói gọn: 

“Bình tĩnh, bác Hagrid.” 

Cụ nhìn ông Malífoy: 

“Nếu Ban quản trị muốn tôi gạt tôi ra, thì đương nhiên 
tôi sẽ bước qua một bên...” 


Ông Fudge lắp bắp: 


“Nh... nhưng...” 
Lão Hagnidd thét: 
“KHÔNG!” 


Cụ Dumbledore dứt đôi mắt xanh thắm sáng quắc của 
cụ khỏi đôi mắt xám lạnh lùng của ông Malfoy: 
“Tuy nhiên,” 


e 353 .* 


MARHRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BHÍ MẬT 


Cụ Dumbledore nói tiếp, từng tiếng rõ ràng để cho không 
ai có thể bỏ sót một từ nào: 

“,., các người sẽ thấy là ta chỉ thực sự rời khỏi trường 
ch: không còn al ở đây trung thành với ta. Các người cũng 
sẽ nhận thấy kẻ nào cần ầm kiếm sự giúp đỡ thì luôn luôn 
tìm được sự giúp đỡ đó ở ngay tại trường Hogwarts này.” 

Đúng lúc đó Harry hầu như tin chắc là ánh mắt sáng 
quắc của cụ Dumbledore quét qua góc phòng nơi nó và Ron 
đang trốn. 

Ông Malfoy nghiêng mình nói: 

“Thật đáng khâm phục. Tất cả chúng tôi sẽ... ờ... nhớ 
tiếc... cách điều hành rất... ơ... cá biệt của ông, ông 
Dumbledore à, và chỉ mong người kế nhiệm ông sẽ nỗ lực 
ngăn chặn... các vụ... giết chóc.” 

Ông Malfoy bước tới cửa, mở cửa và nghiêng mình tiễn 
cụ Dumbledore ra ngoài. 

Ông Fudge, loay hoay với cái nón của ông, đợi lão Hagrid 
đi trước. Nhưng lão Hagrid vẫn đứng lỳ, hít một hơi thở 
sâu, và nói hết sức thận trọng: 

“Nếu có ai muốn tìm ra điều gì liên quan đến những 
vụ này, người đó chỉ cần đi theo những con nhền nhện. 
Chúng sẽ dẫn đi đúng đường! Đó là tất cả những gì ta 
cần nói.” 

Ông Fudge trợn mắt nhìn lão Hagrid, hết sức ngạc nhiên. 
Lão Hagrid nói: 

“Xong rồi, tôi đi đây.” 

Lão cầm lên cái áo khoác bằng lông chuột chũi của ông. 
Nhưng khi sắp bước theo ông Fudge ra khỏi cửa thì lão 
lại đứng khựng lại lần nữa và nói to: 


vx›*x 354 


Cornellus PFudge 


“Trong lúc tôi không có ở nhà thì cần có ai đó cho con 
Fang ăn uống” 

Cánh cửa mở ra rồi đóng mạnh lại. Ron và Harry kéo 
tấm áo khoác tàng hình ra. Ron nói bằng giọng khàn khàn: 

“Bây giờ tụi mình khốn đốn tới nơi rồi. Chẳng còn thầy 
Dumbledore để bảo vệ dạy dỗ mình nữa. Chắc là họ sẽ 
đóng cửa trường ngay tối nay thôi Không có thầy Dumbledore 
thì đám mỗi ngày có một cuộc tấn công lắm.” 

Con Fang bắt đầu tru lên thảm thiết và cào cào vào cánh 
cửa đóng kín. 


xà 355 + 


CHƯƠẾNG MƯỜI LẮM 


ARAGO0G 


ùa hè đang len lén trườn qua những khoảnh sân quanh 

tòa lâu đài; nền trời và mặt hổ đều đã đổi sang màu 
xanh lơ của hoa nhạn lai hổng. Trong các nhà lổng kính, 
hoa bắt đầu nở rộ, cái nào cái nấy to bằng cái bắp cải. 
Nhưng cảnh trí bên ngoài cửa sổ lâu đài ấy, một khi đã 
vắng hình bóng lão Hagrid sải bước đi trong sân trường, 
với con chó Fang bám theo sát gót, thì vẫn chẳng làm cho 
Harry vui được như trước nữa. Thực ra, tình cảnh bên trong 
lâu đài cũng không khá gì hơn, mọi thứ giờ đây bông trở 
nên rối rắm trâm trọng. 

Harry và Ron cố tìm cách đi thăm Hermione nhiều lần, 
nhưng bây giờ khách khứa đã bị cấm lai vãng đến gần 
bệnh thất. Qua khe hở của phòng cách ly bệnh nhân, bà 
Pomfrey nghiêm nghị bảo chúng: 

“Phải tránh tạo cơ hội để mấy chuyện nguy hiểm lại 
diễn ra. Ta rất tiếc, nhưng mà không thể được. Bất cứ lúc 
nào kẻ tấn công cũng có thể quay trở lại để kết thúc mạng 
sống của những người nằm đây...” 

Chưa bao giờ mà nỗi khiếp sợ lan tràn ghê gớm như 
những ngày này, khi cụ Dumbledore không còn ở trường 
nữa. Mặt trời đường như chỉ sưởi ấm được phía ngoài những 
bức tường tòa lâu đài, rồi dừng lại ở bên ngoài những khung 
cửa sổ có chấn song. Bên trong trường, gương mặt người 
nào cũng lộ nét căng thẳng và sự lo âu. Trong hành lang 


w> 235B 


Arago£ 


mà có vang lên tiếng cười thì tiếng cười ấy nghe sao bất 
thường, gây nhức óc, và thường nhanh chóng nín bặt. 

Harry luôn nhớ lại những lời nói cuối cùng của cụ 
Dumbledore: 

“Các người sẽ thấy là ta chỉ thực sự rời khỏi trường khi 
không còn ai ở đây trung thành với ta. Các người cũng sẽ 
nhận thấy kẻ nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ thì luôn luôn 
tìm được sự giúp đỡ đó ở ngay tại trường Hogwarts này.” 

Nhưng mà những lời nói ấy liệu có ích gì trong hoàn 
cảnh hiện nay? Tụi nhỏ biết trông mong vào sự giúp đỡ 
của ai bây giờ khi mà mọi người đều rối rắm và hoảng 
sợ y như tụi nó? 

Tuy nhiên, những lời nói bóng gió ám chỉ đến những 
con nhện của lão Hagrid thì dễ hiểu hơn nhiều - Nhưng 
khổ một nỗi là đường như không có một con nhện nào 
còn lại trong lâu đài để mà tụi nhỏ lần theo. Harry cứ 
phải ngó đáo dác chung quanh, ở bất cứ chỗ nào mà nó 
đi qua, với sự giúp sức (hơi có vẻ bất đắc đĩ) của Ron. 

Dĩ nhiên là lực bất tòng tâm, bởi vì tụi nó đâu có được 
phép di lang thang một mình, mà phải luôn luôn đi chung 
cả đám với những đứa học sinh khác trong nhà Gryffndor 
mỗi khi có việc phải di chuyển trong tòa lâu đài. Hầu hết 
mấy đứa khác đều có vẻ vui mừng khi được thầy cô lùa 
đi từ phòng học này sang phòng học khác, nhưng đối với 
Harry thì chuyện đó thiệt là khó chịu. 

Tuy nhiên, vẫn có một người dường như khoái hết sức 
cái không khí sặc mùi khủng bố và đẩy nghi ngờ trong 
trường lúc này. Đó là Draco Malfoy. Nó khệnh khạng đi 
lại khắp trường với cái vẻ hách xì xăng như thể nó vừa 
được giao chức Thủ lĩnh Nam sinh vậy. 


* 


*w 357 vx 


HARRVY POTTIER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Hai tuần sau khi cụ Dumbledore và lão Hagrid bị đưa 
đi khỏi trường, Harry mới nhận ra cái điều làm Malfoy 
khoái trá. Hôm đó đang trong lớp học Độc dược, Harry 
ngồi ngay đằng sau Malfoy, nghe nó huênh hoang nói với 
Crabbe và Goyle: 

“Tao cho rằng phải chính ba tao mới khử được lão 
Dumbledore.“ Malfoy thậm chí không cân hạ thấp giọng, 
cứ bô lô ba la: “Tao đã nói với tụi bây rồi, ba tao coi lão 
Dumbledore là hiệu trưởng tổi nhứt từ xưa tới nay ở cái 
Hogwarts này. Bây giờ có lẽ tụi mình sắp có một hiệu trưởng 
đàng hoàng đứng đắn rồi. Một người sẽ không có ý định 
đóng lại cánh cửa Phòng chứa Bí mật. Cô McGonagall chẳng 
qua là tạm trám Năng: phế Chai trưởng thôi, chứ cũng không 
thể ngồi lâu được.. 

Lúc đó thây l _ đi ngang qua chỗ Harry, không bình 
luận gì về chỗ ngồi bỏ trống và cái vạc rỗng không của 
Hermione. Malíoy la lớn: 

“Thây ơi thầy, sao thây hổng xin lãnh chức hiệu trưởng 
đi thầy?” 

“Thôi, thôi, Malíoy à.” 

Thây Snape quở nhẹ Malfoy, mặc dù thầy cũng không 
giấu nổi nụ cười trên đôi môi mỏng dính: 

“Giáo sư Dumbledore chỉ bị hội đồng quản trị tạm ngưng 
công tác thôi. Ta dám cam đoan là chỉ nay mai thôi là 
giáo sư sẽ trở về với chúng ta.“ 

Malfoy cười ngạo nghề: 

“Hổng có đâu! Con bảo đảm ba sẽ bỏ phiếu cho thầy 
nếu thây nộp đơn xin việc. Con sẽ nói với ba rằng thầy là 
giáo sư lý tưởng nhất ở đây.” 


x» 35H >zx 


Arago£ 


Thây Snape mỉm cười tự đắc khi đi rảo quanh căn hầm 
phòng học, và cũng may là thầy không nhìn thấy Seamus 
làm động tác giá nôn ói vô cái vạc của nó. 

Malfoy vẫn tiếp tục ba hoa: 

“Tao thiệt lấy làm lạ là sao tụi Máu bùn còn chưa chịu 
cuốn gói xéo khỏi trường cho mau. Tao đánh cá năm đồng 
vàng Galleon rằng đứa chết ngáp sắp tới là ai. Nếu mà 
không phải con nhỏ Hermione thì thiệt đáng tiếc...” 

Lúc đó chuông reo, kể cũng là may, vì Malfoy vừa thốt 
mấy tiếng cuối cùng là Ron nhảy phắt ra khỏi chễ ngồi 
của mình. Trong lúc mọi người chộn rộn thu dọn sách vở 
cặp táp, không mấy người nhận thấy Ron chực nhảy xổ 
vô Malfoy. Harry và Dean túm chặt lấy hai cánh tay Ron 
giữ nó lại, nhưng Ron gầm gừ: 

“Buông ra, để mình đánh cho thằng đó một trận. Mình 
cóc sợ, mình cũng không cần cây đũa phép cùi của mình, 
mình sẽ nện thằng mất dạy đó bằng nắm tay không...” 

Phía trên đâu tụi nhỏ, thầy Snape đang quát: 

“Mau lên! Tôi còn phải đưa tất cả các trò qua lớp Dược 
thảo học nữa chới” 

Cả lớp sắp hàng đôi kéo nhau đi theo thầy, bọn Harry, 
Ron và Dean lẽo đẽo đằng sau chót, Ron vẫn ra sức vùng 
vằng trong sự kểm kẹp của hai đứa bạn. Tụi nó chỉ yên 
tâm chịu thả Ron ra sau khi thầy Snape đã đưa chúng ra 
khỏi lâu đài, và để chúng đi băng qua mấy thửa vườn trồng 
rau đến khu nhà lông kính. 

Không khí lớp Dược thảo học bây giờ có hơi buồn; lớp 
đã vắng mất hai học viên là Hermione và justin. 


Giáo sư Sprout giao cho bọn học sinh thực hành cắt tỉa 


HAHRRVY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


những cây Sung quắn Vực thắm. Harry đi tới chỗ đống phân 
bón để bỏ một nắm cuống hoa héo quắt. Nó chợt nhận 
thấy Emie của nhà Hufflepuff đứng trước mặt, mặt đối mặt 
với nó. Emie hít một hơi thật sâu xà nói, rất trang trọng: 

“Harry à, tôi muốn gắp bạn chỉ để nói xin lỗi là tôi 
đã nghỉ ngờ bạn. Tôi biết chắc bạn không đời nào tấn công 
Hermmione. Tôi xin lỗi về tất cả những điều không đúng 
mà tôi đã nói về bạn. Giờ đây tất cả chúng ta đều đồng 
hội đồng thuyền. Vậy thì...” 

Ernie thẳng thắn đưa bàn tay múp míp của nó ra, và 
Harry cũng giơ tay mình ra bắt chặt. 

Emie và bạn nó, Hannah, sau đó đến tỉa cây Sung quắn 
churg với Ron và Harry. Emie vừa tía một cành khô vừa 
nói: 

“Tánh thằng Malfoy vậy đó, nó có vẻ khoái chí lắm về 
những chuyện không may của người khác, hén? Mấy bạn 
biết không, mình nghí nó chính là người kế vị Slytherin.” 

“Vậy là bổ cũng còn sáng suốt đấy chới” 

Ron nói, còn có vẻ hậm hực, chưa sẵn lòng tha thứ Emie 
như Harry. 

Ernie hỏi: 

“Bạn có nghĩ đó là Malíoy không, Harry?” 

“Không.” 

Giọng Harry nói chắc chắn đến nỗi cả Emie lẫn Hannah 
đều trố mắt nhìn nó. 

Ngay lúc đó, Harry chợt nhận thấy có chuyện lạ. 

Trên nền đất, vô số rhện khổng lỗ đang hấp tấp chạy 
băng băng. Harry lấy cây kéo xén cây đập lên cánh tay 


.\mago£ 


Ron, khiến Ron kêu lên đau đớn: 

“Úi da! Bồ mắc chứng gì vậy?” 

Harry chỉ mấy con nhện. 

Ron cũng nhìn theo, cố tỏ ra vẻ vui mừng theo, tuy không 
đạt lắm, và nói: 

“Ờ, thấy rồi. Nhưng mà giờ này làm sao tụi mình đi 
theo chúng được?” 

Ernie và Hannah lắng nghe một cách hết sức tò mò. 

Harry nhìn đàn nhện bỏ chạy, nó nói: 

“Có vẻ như chúng đang đi về phía khu Rừng Cấm....” 

Ron càng không hào hứng chút nào khi nghe tới điểu 
đó. 

Cuỏi buổi học Dược thảo, giáo sư Sprout hộ tống cả đám 
trò nhỏ sang lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. 
Ron và Harry đi lẹt đẹt tuốt đằng sau chót để có thể nói 
chuyện với nhau mà không bị người khác nghe. 

Harry nói với Ron: 

“Tụi mình sẽ phải dùng đến tấm áo khoác tàng hình 
lần nữa. Cũng có thể đắt con Fang cùng đi. Nó đã quen 
việc đi vô rừng với bác Hagrid, có nó biết đâu lại được 
VIỆC. “ 

“Đúng!” 

Ron xoay xoay cây đũa phép trong tay một cách bồn 
chồn. Nó nói: 

“Mà... Ừ... không biết trong Rừng Cấm có người sói không 
ta? “ 

Hai đứa vô lớp thầy Lockhart, vừa chui tọt xuống bàn 
cuối cùng trong phòng học để ngồi như mọi khi, Harry vừa 


w» đB1 zx 


HARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


né để khỏi phải trả lời thắc mắc của Ron bằng cách nói 
láng: 

“Trong Rừng Cấm cũng có nhiều cái hay lắm. Mấy con 
nhân mã chẳng hại ai, còn mấy con bạch kỳ mã...” 

Rừng cấm thì Ron chưa từng vô tới bao giờ, còn Harry 
thì đã vô một lần và không bao giờ muốn trở vô lần nữa. 

Vừa lúc đó thầy Lockhart nhảy vô phòng khiến cả lớp 
tròn xoe mắt ngó. Thời gian này, trong khi tất cả những 
giáo sư khác còn lại trong trường đều có vẻ u trầm đi ít 
nhiều, thì thầy Lockhart trông vẫn hí hửng như thường. 

Thầy đứng trước lớp cười tươi rạng rỡ với mọi người, 
kêu lên: 

“Vui lên nào! Sao mà ai cũng thuỗn mặt ra như vây?” 

Bọn học trò trao nhau những cái nhìn dễ nổi sùng, nhưng 
không ai trả lời thầy Lockhart. 

| “Không lẽ mọi người không nhận thấy gì sao?” 

Thầy Lockhart nói thong thả như thể đám học trò đều 
là một lũ ngốc. 

“Tai họa đã qua rồi! Thủ phạm đã bị bắt...” 

Dean vọt miệng hỏi lớn: 

“Ái nói vậy thầy?” 

Bằng giọng của một người đang giảng giải “một cộng 
một là hai”, thầy Lockhart nói: 

“Chàng trai trẻ thân mến ạ, Bộ trưởng Pháp Thuật không 
đời nào bắt lão Hagrid nếu như không chắc chắn trăm phân 
trăm là lão ấy có tội.” 

Ron lên tiếng, còn lớn tiếng hơn cả Dean: 

“Ờ phải, đời nào!” 


x› 3623 ¿x 


Aragog 


Thầy Lockhart vẫn nói tiếp, giọng hết sức tự mãn: 

“Này trò Ron, ta dám nói là ta biết rõ chỉ tiết về việc 
bắt lão Hagrid nhiều hơn trò biết đấy, Ron ạ”. 

Ron há miệng định cãi lại, nhưng nó đành phải ngậm 
miệng lại giữa chừng câu vì bị Harry đá cho một cái đích 
đáng dưới gầm bàn. Harry nhắc: 

“Lúc đó tụi mình dang tàng hình, coi như mình đầu 
có mặt ở đó. Không nhớ sao?” 

Cơn hồ hởi phấn khởi đáng ghét của thây Lockhart, như 
muốn nói rằng thây đã dư biết từ lâu là lão Hagrid không 
xài được, cùng với sự tin tưởng ngây thơ của thấy rằng 
toàn bộ chuyện rắc rối lâu nay đã tới hồi chấm dứt, làm 
cho Harry ghét giận đến nỗi nó chỉ muốn vứt phăng cuốn 
“Lang Thang Với Ma Cà Rông” đi cho rồi. Nhưng nó tự dần 
lòng lại, viết cho Ron mấy chữ: 

“Tối naụ hành động.” 

Ron đọc mẩu giấy, nuốt nước miếng một cách khó nhọc, 
và nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh, nơi Hermione vẫn 
thường ngồi. Chỗ trống đó dường như giúp củng cố quyết 
định của nó, Ron gật đầu. 


Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor vào những 
ngày này lúc nào cũng chật cứng, bởi vì từ sáu giờ chiều 
trở đi bọn trẻ đâu còn chỗ nào khác để mà la cà. Với lại, 
chúng cũng có rất nhiều điều để bàn tán với nhau. Kết 
quả là phòng sinh hoạt chung không bao giờ yên vắng trước 
nứa đêm cả. 


Ngay sau bữa ăn chiều, Harry đã lôi tấm áo khoác tàng 


xx J3B3 ¿w 


—  SẬT 


hình ra khỏi rương, ngồi đè lên tấm áo suốt từ tôi cho đến 
nửa đêm, chờ cho phòng sinh hoạt chung vắng người. 

Fred và George rủ Ron và Harry chơi bài Xìnáp nổ. Ginny 
lặng ngồi, đúng ngay cái ghế Hermione thường ngồi, quan 
sát mấy ông anh đang chơi. Ron và Harry cố ý chơi thua 
để kết thúc ván bài sớm cho rồi. Nhưng dù vậy, đến tận 
sau nửa đêm, Fred, George và Ginny mới chịu rời phòng 
sinh hoạt chung để đi ngủ. 

Harry và Ron cẩn thận đợi cho tất cả những âm thanh 
vọng lại từ phòng ngủ nam và phòng ngủ nữ đều tắt ngấm 
rồi mới lấy tấm áo khoác, tung ra, trùm lên mình cả hai 
đứa, rồi trèo qua lỗ thủng trên chân dung Bà Béo mà ra 
ngOÀI. 

Đi xuyên qua lâu đài, vừa đi vừa tránh đụng đầu các 
thầy cô canh gác tuần tra vào lúc này còn hãi hùng hơn 
những lần trốn ngủ trước. Cuối cùng hai đứa cũng lần ra 
được tới tiền sảnh, đẩy cái chốt của cánh cửa khổng lô 
bằng gỗ sôi, nhẹ nhàng lách mình qua, cố gắng không gây 
một tiếng kèn kẹt nào, rồi thoát ra ngoài khoảnh sân đầy 
ánh trăng. 

Hai đứa sải chân đẫm trên lớp có đen thui, băng ngang 
mảnh vườn rộng. Ron đột ngột nói: 

“Biết đâu mình đi vô tới khu rừng rồi mới thấy là chẳng 
có gì để theo dõi. Nói cho cùng, mấy con nhện đó chắc gì 
đã kéo nhau đi vô rừng. Mình biết đúng là tụi nhện đó 
trông có vẻ chạy về hướng khu rừng thiệt, nhưng...” 

Ron kéo đài giọng nhấn nha, với niễm hy vọng là cuối 
cùng tụi nó khỏi phải đi vô khu Rừng Cấm. 

Hai đứa tới trước cửa nhà lão Hagrid, cánh cửa sổ nhà 
lão tối thui làm tăng thêm vẻ buồn thảm. Harry đẩy cánh 


«*. 384 


Anmagogế 


cửa ra, con Fang nhảy chồm lên, mừng như điên khi được 
thấy lại bạn bè. Hai đứa sợ tiếng sủa reo mừng như pháo 
nổ của con chó có thể đánh thức cả lâu đài dậy. Tụi nó 
vội lấy cho Fang mấy viên kẹo mật trong cái hộp thiếc để 
trên nóc lò sưởi. Nhờ mấy viên kẹo này, hai hàm răng của 
con Fang dính chặt nhau và nó thôi súa. 

Harry để lại tấm áo tàng hình trên bàn của lão Hagrid. 
Khu Rừng Cấm tối đen như hũ nút nên cũng không cần 
tấm áo tàng hình lắm. 

Harry vỗ về bắp đùi con chó, bảo: 

“Đi thôi, Fang, tụi mình đi dạo một lát coi.” 

Fang mừng quýnh phóng theo hai đứa nhỏ ra khỏi nhà 
và chạy bắn tới bìa rừng. Ngang qua một cây phong, Fang 
sung sướng giơ một cẳng sau lên tưới cây. 

Harry rút cây đũa phép của nó ra lẩm bẩm: 

“Lumos!”®) 

Lập tức một ngọn đèn nhỏ xíu xuất hiện ở đầu đũa, 
vừa đủ sáng để hai đứa dò tìm được dấu vết của những 
con nhện trên lối đi. 

Ron nói: 

“Sáng kiến hay đó. Mình cũng có thể thắp cây đũa phép 
của mình lên, nhưng mà, bể cũng biết rồi, hổng chừng nó 
lại nổ tung hay giở thêm trò gì nữa...” 

Harry vỗ lên vai Ron, chỉ xuống mặt cỏ: có hai con nhện 
lẻ đang vội vã chạy trốn ánh sáng của ngọn đèn cây đũa 
phép, chúng lấn vào sau một gốc cây. 


1. Có nghĩa là: “Tỏa sáng” 


xe 353 vv 


HARWY ??OTTER VÀ PHÒNG CHÍ H MẬT 


Ron thở đài, như thể đành chịu thua điều tôi tệ nhứt: 

“Thôi được. Mình sẵn sàng rồi. Tụi mình đi thôi!” 

Vậy là cả bọn tiến vào rừng, Fang chạy loanh quanh, 
hít hửi đánh hơi những gốc cây và đám lá. Nhờ ánh sáng 
của ngọn đèn cây đũa phép, tụi nó lần theo được dấu của 
bầy nhện di chuyến dọc theo lối đi. Hai đứa đi theo lũ 
nhện có đến hai mươi phút, không nói năng gì, chỉ chăm 
chú lắng nghe động tĩnh, nhưng chúng cũng chẳng nghe 
thấy gì khác hơn tiếng cành khô gãy và tiếng lá xào xạc. 

Càng đi sâu vô trong rừng, cây cối càng trở nên rậm 
rạp hơn, đến nỗi không còn thấy được cả những ngôi sao 
chỉ chít trên bầu trời phía trên cao. Chỉ còn lại ánh sáng 
duy nhứt giữa biển đêm đen mênh mông là ngọn đèn ở 
đầu cây đũa phép của Harry. Qua ánh sáng đó, chúng thấy 
mấy con nhện đẫn đường đã bắt đầu rẽ khỏi lối mòn. 

Harry dừng bước, cố gắng tìm hiểu xem chỗ mà lũ nhện 
đang tới là đâu, nhưng xung quanh, ngoài vùng ánh sáng 
nhỏ nhoi của ngọn đèn dầu cây đũa phép, là một vùng 
hoàn toàn đen đặc. Lần trước Harry cũng không đi vô rừng 
sâu dữ như lần này. Nó còn nhớ rất rõ lần đó, cũng ở 
trong chính khu rừng này, lão Hagrid đã khuyên nó đừng 
bao giờ rời bỏ lối đi. Nhưng giờ đây lão Hagrid đang ở 
cách xa nó hàng đặm, có lẽ đang bị nhốt trong nhà tù 
phù thủy Azkaban. Và những lời cuối của lão đặn dò Harry 
chỉ vỏn vẹn là hãy theo dấu những con nhện. 

Có cái gì đó ẩm ướt chạm vào tay Harry khiến nó giật 
mình nhảy lùi ra sau, dẫm phải chân Ron. Nhưng hóa ra 
đó chỉ là mõm cúa con Fang. 


Harry nói với Ron: 
“Bồ thấy sao?” 


Nó chỉ có thể nhận ra ánh mắt của Ron phản chiếu 
ánh sáng leo lét của ngọn đèn cây đũa phép, chứ cũng 
khó mà nhìn thấy cả gương mặt bạn. Ron nói chán ngán: 

“Thì đằng nào tụi mình cũng đã tới tận đây rồi.” 

Thì tới luôn. Cả bọn lại tiếp tục đi theo những cái bóng 
chập chờn của lũ nhện, tiến vào sâu hơn nữa trong khu 
rừng. Lúc này không thể đi nhanh được, vì trong bóng đêm, 
những gốc cây và rễ cây lỏi lên trên mặt đất làm con đường 
chúng ởi trở nên hết sức gồ ghề trắc trở. Harry cảm nhận 
được hơi thở nóng hổi của con Fang phà vào bàn tay. Và 
cứ đi được một chút cả đám lại phải dừng lại để quơ đèn 
nhìn xem lũ nhện đã đi tới đâu. 

Có vẻ như tụi nhỏ đã đi như vậy ít nhứt là nửa tiếng 
đồng hồ. Áo chùng móc vô bụi gai và những cành cây 
thấp là xà. Một lát sau chúng nhận thấy mặt đất hình như 
đổ dốc, mặc dù cây cối vẫn mọc khít rịt không thay đổi. 

Bỗng nhiên con Fang phát ra một tiếng sủa lớn, âm vang, 
làm cho cả Ron và Harry hết hồn, thiếu điều vuột hết da. 

Ron la to: 

“Cái gì vậy?” 

Nó cố nhìn thủng màn đêm đen đặc chung quanh, tay 
túm chặt cùi chó Harry. 

Harry thở mạnh: 


“Có cái gì đó di chuyển chung _- đây... Láng nghe 
đi... Hình như có cái gì đó lớn lắm.. 


Cả hai đứa lắng nghe. Đâu đó bên cánh phải, có một 
vật gì to lớn lắm đang bẻ gãy cành lá để mở đường qua 
khu rừng. 

Ron lắm nhảm không thôi: 


xe 367 cv 


BHEARRVX POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


“Ôi, thôi, thôi rồi, thôi rồi...” 

Harry nối điên lên gắt: 

“Im đi! Nó nghe thấy bổ bây giờ.” 

“Nghe tiếng mình hả?“ giọng Ron the thé một cách bất 
thường, “Nó nghe tiếng con Fang trước rồi còn đâu!” 

Bóng tãi dường như đè lên cả tròng mắt của hai đứa 
nhỏ khi cả rai cứ đứng trân ra, mắt mở thao láo, chờ đợi, 
hoảng sợ. Có một tiếng gầm pgừ rất lạ nổi lên, rồi lại lặng 
trang. 

Harry hỏi: 

“Bồ nghĩ coi nó sắp làm gì?” 

Ron nói: 

“Chắc nó sắp sửa nhảy chồm lên mình.” 

Hai đứa sợ quá, run lập cập, chỉ biết chờ đợi chứ không 
đám nhúc nhích nửa. 

Rồi Harry lại thì thầm hỏi: 

“Bồ nghĩ coi nó bỏ đi chưa?” 

“Ai mà biết !” 

Lúc đó, bỗng dưng bên phải của tụi nó sáng lòa ánh 
đèn pha, đặc biệt trong bóng đêm đen thưi ánh sáng càng 
lóa mắt, đến nỗi cả Harry và Ron đều bất giác giơ tay lên 
ngang trán để che mắt. Con Fang tru lên và lo co giò chạy 
trốn, nhưng bị mắc kẹt vô mấy bụi gai nên càng tru lên 
thảm thiết hơn. 

“Harry!” 

Tiếng Ron hét lên, giọng nó vỡ ra trong tiếng thở phào: 


“Harry ơi, chiếc xe của mình đây mà!” 


t*ề 3EB zx 


Aragog 


“Cái gì?” 

“Tới coi nè!” 

Harry lao theo Roơn về phía phát ra luồng sáng, trượt chân, 
vấp váp, suýt ngã lăn, nhưng ngay sau đó hai đứa thấy 
hiện ra trước mắt một trảng rừng trống. 

Chiếc xe của ông Weasley đang nằm chơ vơ ở đó, giữa 
một vòng vây của lũ cây cối, dưới một vòm cành lá rậm 
rạp, đèn pha ở đâu xe đang chiếu sáng. Ron há hốc miệng 
đi về phía chiếc xe, chiếc xe cũng nhích từ từ về phía Ron, 
y chang một con chó khống lồ đang mừng chủ. 

Ron mừng lắm, sung sướng đi quanh chiếc xe, xuýt xoa: 

“Nó vẫn nằm đây từ hồi đó cho tới giờ! Coi kìa! Rừng 
rú đã biến nó thành xe hoang rồi...” 

Hai bên hông xe bị trầy trụa và bê bết bùn sình. Rõ 
ràng là nó cũng đã tự một mình bươn chải loanh quanh 
khu rừng. Fang không có vẻ gì khoái chiếc xe lắm. Nó cố 
gắng bám sát chân Harry, và Harry cảm thấy được con chó 
đang run như cẩy sấy. Từ từ thở chậm lại, Harry cất cây 
đũa phép của nó vô túi áo. 

Ron dựa vào chiếc xe, bàn tay đập nhẹ lên thùng xe 
như vỗ về: 

“Vậy mà tụi mình cứ tưởng nó sắp tấn công tụi mình 
chớ! Lâu nay mình cứ thắc mắc không biết chiếc xe biến 
đi đâu!” 

Harry nheo mắt tìm kiếm trong vùng ánh sáng mà đèn 
pha chiếc xe hơi soi rọi, xem có dấu vết gì của mây con 
nhện nữa không? Nhưng lũ nhện đã cuống cuồng chạy biến 
ra khỏi vùng ánh sáng của đèn pha. 


Harry nói: 


HAI V POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HBỐ MẬT - 


“Tụi mình lạc mất dấu vết rồi. Thôi, đi âm lũ nhện đi” 

Nhưng Ron không đáp. Nó thậm chí không nhúc nhích, 
mắt cứ trừng trừng ngó một điểm nào đó ngay đằng sau 
Harry, hơi lơ lửng một chút phía trên cao. Bộ mặt nó xạm 
đi vì nỗi kinh hoàng. 

Harry thậm chí không đủ thời gian để quay lại để coi 
đó là cái gì. Một tiếng “cách/ thiệt to vang lên và nó bỗng 
cảm thấy có cái gì đó vừa đài vừa lông lá quắp ngang 
thân, nhấc nó lên khỏi mặt đất, khiến nó bị treo lơ lửng 
trên không, mặt ngó xuôõng đất. Harry hoảng sợ, ra sức vùng 
vẫy, nhưng nó lại nghe thêm một tiếng “cách” nữa, và thấy 
hai chân của Ron cũng bị giở hỏng khỏi mặt đất luôn. Con 
Fang rên rỉ và tru lên thống thiết. Trong nháy mắt, Harry 
bị cuốn đi vào tuốt trong rừng sâu. 

Với cái đầu thòng xuống, Harry nhận thấy mình bị một 
con quéi vật có sáu cái chân đài cực kỳ và đây lông tha 
đi. Hai chân trước của quái vật quặp chặt Harry trong đôi 
càng đen bóng. Đằng sau nó, Harry có thể nghe tiếng chân 
của một quái vật khác, hẳn là đang quắp Ron. Lũ quái 
vật đang tiến vào sâu giữa rừng, Harry nghe được cả tiếng 
con Fang đang cố vùng thoát khỏi càng của con quái vật 
thứ ba. Con Fang còn sức rống lên rên rĩ, chứ Harry thì 
dù rất muốn gào thét vẫn không thể thốt được lời nào. 
Có vẻ như tiếng nói của nó đã bị bỏ lại với chiếc xe ở 
trảng trống trong rừng. 

Harry không thể nào biết được nó bị quái vật quắp đi 
như vậy trong bao lâu. Nó chí biết thình nh bóng tối nhạt 
đi một chút để nó có thể nhìn thấy mặt đất đây lá rơi 
giờ đây đã lúc nhúc lũ nhện. Vươn dài cổ ra ngó nghiêng 
ngó ngửa, Harry nhận thấy mình đã đến bên mép một cái 


Aragog 


hố rộng. Cái hố này quang đãng không bị cây cối che khuất, 
nên nhờ ánh sao trên trời soi mờ mờ xuống đáy hố, mà 
Harry thấy bày ra một khung cảnh tôi tệ nhứt nó từng nhìn 
thấy trong đời. 

Những con yêu nhền nhện. Không phải những con nhện 
bé tí bò lê ngổn ngang giữa đám lá khô trên mặt đất, mà 
là những con nhện kếch xù như những cỗ xe ngựa, có đến 
tám mắt, tám chân, đây lông lá, và đen ngòm. Tên khổng 
lồ nhền nhện đang quắp Harry mở đường xuống hố qua 
một cái bờ cực kỳ dốc, đến một cái mạng nhện khum khum 
mờ mờ giăng ngay ở trung tâm cái hố. Những con nhền 
nhện khổng lô khác xúm xít chung quanh mạng nhện, giơ 
càng lên nhấp lách cách một cách hào hứng trước cảnh 
đồng bọn đem về những con môi có vẻ ngon lành. 

Khi con nhền nhện khổng lỗ nhả môi ra, Harry té chống 
kềnh xuống đất rồi lỗồm cổm bò dậy. Ron và Fang cũng bị 
tế uych xuống bên cạnh. Fang không còn tru sủa gì nữa, 
chỉ nằm co rúm một chỗ, im thin thít Ron thì trông hãi 
hùng y chang như Harry. Miệng nó ngoác rộng như đang 
gào, một tiếng gào không thành lời, còn hai con mắt thì 
trố ra đến suýt lòi tròng. 

Harry bỗng nhận ra con nhền nhện kếch xù đã quắp 
nó tha về đây đang nói gì đó. Cũng khó nghe ra nó nói 
gì, Vì cứ mỗi tiếng thốt ra đều được đệm bằng tiếng càng 
nhắp lách cách. 

Con nhền nhện ấy kêu: 

“Aragogl Aragog1!” 

Từ chính giữa "cái vòm mạng nhện mờ mờ thong thả 
hiện ra một con nhền nhện có kích thước một con voi nhỏ. 
Thân mình và chân cẳng con nhền nhện này có màu xám, 


we 371 


IIAIRV POTTER VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


còn những con mắt trên cái đầu có càng thì màu trắng 
đục. Con nhễn nhện này mù. 

Vừa nhấp càng một cách sốt ruột, con nhân nhện mù 
được gọi là Aragog lên tiếng hỏi: 

“Cái gì đó?” 

Con nhền nhện đã bắt được Harry trả lời: 

“Người. ˆ 

Aragog nhích tới gần hơn, tám con mắt trắng đục của 
nó đảo quanh mơ hồ. 

“Có phải bác Hagrid không ?“ 

Con nhền nhện bắt được Ron đáp: 

“Người lạ” 

Aragog quạu quọ nhắp càng ra lệnh: 

“Giêt chúng đi. Ta đang ngủ...” 

Harry la to: | 

“Chúng tôi là bạn của bác Hagrid.” 

Trái tìm nó dường như đã nhảy khỏi lỗổng ngực mà vọt 
lên tới cổ họng. 

Lách cách lách cách, tiếng nhắp càng của những con 
nhền nhện khổng lổ vang lên khắp chung quanh. Aragog 
dừng lại. Rồi nó chậm rãi nói: 

“Bác Hagrid chưa bao giờ phái người nào đến gặp ta.” 

Harry thở gấp gáp, giải thích: 

“Bác Hagrid đang bị rắc rối. Bởi vậy mà chúng tôi phải 
đến đây.” : 

Con nhền nhện già lập lại: 


“BỊ rắc rối à?” 


v*` 372 v 


Amagog 


Harry cảm nhận được sự quan tâm lẫn trong những tiếng 
nhắp càng lách cách. 

“Nhưng tại sao bác ấy phái tụi bây đến đây?” 

Harry nghĩ đến chuyện cố đứng lên, nhưng rồi nó quyết 
định bỏ ý nghĩ đó ởi, vì nó không tin rằng chân cẳng nó 
còn đỡ nổi thân hình mình. Vì thế, Harry cứ nằm bệt dưới 
đất mà nói, ráng hết sức mà bình tĩnh: 

“Ở trường, người ta cho là bác Hagrid đã thả... thả gì 
đó ra giết hại học trỏ. Họ đã bắt bác nhốt vô nhà ngục 
Azkaban rồi.” 

Aragog tức giận nhắp càng như điên, và đám đông nhền 
nhện hiện diện khắp hố cũng đồng loạt nhắp càng hưởng 
ứng. Tiếng nhắp càng lách cách nghe có vẻ như ¡nột tràng 
võ tay, nhưng là một tràng vỗ tay làm Harry teo hết gan 
ruột vì kinh hoàng. 

Aragog lại cáu kỉnh lên tiếng: 

“Nhưng chuyện đó đã xưa rồi mà. Xưa lơ xưa lắc. Ta 
còn nhớ rõ. Chính vì chuyện đó mà họ đuổi học bác ấy. 
Họ tưởnc ta chính là con quái vật trú ẩn trong Phòng chứa 
Eí mật. Họ tưởng bác Hagrid đã mở cửa Phòng chứa Bí 
mật và thả ta ra.” 

Mô hôi lạnh rịn ra trên trán Harry, nó hỏi hộp lắp bắp 
hỏi lại: 

“Vậy... vậy ra... ông không... không phải là con quái 
vật đã thoát ra từ Phòng chứa Bí mật?” 

“Ta hả?” 

Aragog quát lên, càng nhắp lách cách tức giận. 

“Ta không hể sinh ra trong cái lâu đài đó, quê ta ở một 
nơi xa lắm. Một kẻ lữ hành đã đem ta cho bác Hagrid từ 


xe 3/3 ÿzx 


H.LRRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BH MẬT 


khi ta hãy còn là một cái trứng. Bác Hagrid lúc đó cũng 
hãy còn là một cậu học trò. Nhưng bác ấy đã chăm sóc 
ta, giấu ta trong hộc tủ trong lâu đài, nuôi ta bằng thức 
ăn thừa mà bác góp nhặt ở bàn ăn. Bác Hagrid là một 
người tốt, một người bạn vĩ đại của ta. Khi họ phát hiện 
ra ta, đổ thừa ta gây ra cái chết của cô nứ sinh đó, thì 
bác Hagrid bảo vệ ta. Từ đó tới giờ ta vẫn sống trong khu 
rừng này, bác Hagrid vẫn thường lui tới đây thăm viếng 
ta. Bác ấy thậm chí còn lo cả chuyện dựng vợ gả chồng 
cho ta nữa, bác ấy đem Mosag về đây làm vợ ta, và tụi 
bây thấy đo, gia đình ta nay đã con đàn cháu đông đây 
ra đó. Tất cả đều nhờ tấm lòng bác ái của bác Hagrid...” 

Harry thu gom tất cả lòng can đảm còn sót lại trong 
người nó, hỏi: 

“Vậy... ông không hề... tấn công ai hết?” 

Cor. nhền nhện già ôm Ổm quát: 

“Không đời nào. Bản năng ta cũng không hiển lành gì, 
nhưng vì kính trọng bác Hagrid, không đời nào ta làm hại 
một con người. Xác của cô bé bị giết nằm trong buồng tắm 
nữ. Mà ta thì không hề biết đến chỗ nào khác trong lâu 
đài, ngoài cái hốc tử nzi mà bác Hagrid đã nuôi lớn ta. 
Nồi giống ta vốn chuộng sự yên tĩnh trong bóng lối....” 

“Vậy thì... ông có biết øái øì đã giết chết cô gái đó không?” 

Harry liều mạng hỏi tiếp, và nói luôn: 

“Tại vì, cho dù là cái gì đi nữa, thì bây giờ nó lại đang 
tấn công học trò trong trường....” 

Lời nói của Harry chìm trong hàng loạt tiếng lách cách 
của những cái càng khắp nơi thi nhau nhắp một cách giận 
đữ. Bóng những con nhền nhện kếch xù bồn chồn chuyển 
động chung quanh Harry. 


Aragog 


Aragog nói: 

“Kẻ đó sống trong lâu đài. Là một sinh vật cổ xưa mà 
nòi giống nhền nhện của ta sợ hơn hết thảy mọi thứ trên 
đời. Khi ta cảm nhận được sự tôn tại của con ác thú đang 
quanh quấn trong lâu đài, ta đã van nài bác Hagrid thả ta 
ra. Ta vẫn còn nhớ rõ mà.“ 

Harry khẩn thiết nài nỉ: 

“LÀ con gì vậy?” 

Chung quanh dậy lên tiếng nhắp càng lách cách to hơn, 
những bóng đen của những con nhền nhện khống lô dường 
như đã tiến đến sát Harry rồi. 

Aragog giận đữ nói: 

“Ta không muốn nói đến nó! Ta không bao giờ gọi tên 
nó! Ngay như với bác Hagrid, ta cũng không bao giờ nói 
tới tên của con ác thú ghê rợn đó, cho dù bác đã gặng 
hỏi ta nhiều lân.” 

Harry không muốn thúc ép một con nhêền nhện già. Nhứt 
là trong lúc bầy nhẻền nhện chung quanh cứ dồn sát tới 
nó từ mọi phía. Aragog có vẻ như đã chán chuyện trò. Nó 
chậm rãi lùi về chỗ ngồi của mình ở 6iữa cái mạng nhện 
hình vòm. Nhưng lũ nhền nhện con cháu nó thì vẫn tiếp 
tục từ từ đồn sát tới Harry và Ron. Harry nghe tiếng lá bị 
nghiến rào rạo quanh mình. Nó tha thiết khẩn khoản gọi 
Aragog: 

“Vậy thôi chúng tôi đành đi về vậy.” 

Giọng Aragog rẻ rể: 

“Đi về? Ta không nghĩ vậy đâu...” 

“Nhưng... nhưng...” 


HARRY POYTTER VÀ PHÒNG CHỮA NÍí MẬT 


“Lũ con trai con gái cúa ta, theo lệnh ta, không hại bác 
Hagrid. Nhưng ta không thể nào cản được lũ chúng nó 
những món thịt tươi sống tự dẫn xác tới lãnh địa của ta 
nộp mạng. Thôi, vĩnh biệt, hỡi những người bạn của bác 
Hagrid.” | 

Harry xoay mình nhìn quanh, Cách chỉ chừng non thước, 
ngất nghếu phía trên đầu nó là một đoàn quân nhền nhện 
hình thành một bức tường vững chắc bao vây tụi nó. Lũ 
nhền nhện háu đói nhắp càng lách cách và trố ra những 
con mắt lấp lánh trên những cái đầu đen xấu xí !tông 
chịu nổi. 

Cho dù đã rút cây đũa phép ra, Harry cũng hiểu là chẳng 
ích gì, vì lũ nhện đông quá. Nhưng nó vẫn quyết chiến 
đấu để sống còn. Vừa mới cố sức đứng dậy, thì bỗng nó 
nghe vang lên một tiếng nổ to, rên dài, đổng thời, một luồng 
ánh sáng rọi soi thấu đáy hố. 

Chiếc xe hơi bị phù phép của ông Weasley đang rẩm 
râm chạy xuống đốc, đèn pha sáng trưng, còi hụ ¡nh ỏi, 
chạy tới đâu hất văng lũ nhện ra khỏi chỗ đó. Nhiều con 
nhền nhện té chống càng, mấy cái cắng dài cứ chới với 
ngo ngoe trong không trung, chẳng thể nào ngừng được. Chiếc 
xe thắng một cái “kéƯ trước Harry và Ron, cánh cửa tự động 
bung ra mời gọi. 

Harry hét: 

“Cứu con: Fang!” 


Rồi ngay sau đó, nó chui tọt vô xe, ngồi ở ghế trước; 
Ron ôm ngang con Fang đã đờ đẫn như con chó trôi sông 
chỉ còn kêu ăng ẳng, đẩy nó lên băng ghế sau của chiếc 
xe hơi, rồi đóng mạnh cửa lại. Ron còn chưa kịp đạp tới 
chân ga, máy xe đã tự động rổ lên, và “véo! - cả bọn vọt 


wx 3/8 »x 


Arnagog 


đi, tông thêm mấy con nhền nhện nửa làm chúng té lăn 
kênh sắp lớp. 

Xe tăng tốc vọt lên đốc, ra khỏi cái hố, và chẳng mấy 
chốc đã băng băng vượt qua khu rừng, bị cành lá cây cối 
quật đập ràn rạt vô cửa xe. Nhưng chiếc xe cũng khéo léo, 
biết lách lượn tìm từng khoảnh trống mà chạy, theo một 
con đường mà xem ra nó đã tự biết lối một cách rõ ràng. 


Harry nhìn sang Ron. Miệng Ron vẫn còn há hốc trong 
động tác gào không thành lời, nhưng mắt thì không còn 
trợn lòi ra nữa. 

“Bồ có sao không?” 

mon nhìn thẳng tới trước, chưa thốt nổi lời nào. 

Chiếc xe băng càn qua những bụi cây thấp, con Fang 
bắt đầu tìm sai được tiếng sửa và tru lên om sòm từ băng 
ghế sau. Harry thấy cái kiếng chiêu hậu bị bay tưng khi 
chiếc xe lách mình né một cây sôi vĩ đại. Sau khoảng chừng 
mười phút ẩm ï nhọc nhằn, cả đám cây bị tỉa xơ xác, và 
bọn Harry được thấy iại mảnh trời trông trên cao. 

Bỗng nhiên chiếc xe đứng khựng lại, khiến cho tụi nó 
suýt đập đầu vô tấm kính chắn gió. Thì ra đã đến được 
bìa rừng. Con Fang tự nhoài mình ra cửa số, sốt ruột muốn 
thoát ra khỏi chiếc xe càng nhanh càng tốt. Khi Harry vừa 
mở cánh cửa xe ra, con chó phóng ra như mũi tên, chạy 
cụp đuôi xuyên qua hàng cây, về thẳng phía ngôi nhà của 
lão Hagrid. 

Harry cũng xuống xe, và một hay hai phúi sau, Ron mới 
có vẻ hoàn hồn, tay chân bắt đầu có cảm giác, và nó bắt 
chước Harry leo xuống xe, mắt vẫn còn đờ dại và cổ còn 
cứng đơ. 


BHARIRVY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HỂ MẬT 


Harry vỗ vỗ vào chiếc xe bày tỏ lòng biết ơn. Chiếc xe 
bèn de vô rừng và trong chốc lát là biến mất. 

Hai đứa quay trở lại căn chòi của lão Hiagrid để lấy 
lại tấm áo tàng hình. Con Fang vẫn còn run rẩy dưới tấm 
chăn đắp trong cái ổ của nó. Khi Harry trở ra ngoài, nó 
thấy Ron đang nôn thốc nôn tháo trong thửa vườn bí rợ 
của lão Hagrid. 

Ron vừa chùi miệng vô ống tay áo vừa thêu thào nói: 

“ Mình sẽ không đời nào tha thứ cho bác Hagrid. Nghe 
lời ống: theo chân những con nhện! Thiệt là nhờ phước 
đức ông bà mình mới còn sống sót trở về đây.” 

Harry nói: 

“Mình dám cá bác Hagrid không thể ngờ là Aragog lại 
nỡ làm hại đến bạn bè của bác Hagrid như vậy đâu.” 

Ron vẫn còn tấm tức, thụi một nắm đấm vô tấm vách 
căn chồi: 

“Thì chính đó là tai họa của bác ấy! Bác ấy cứ cho là 
những con quái vật không đến nỗi khủng khiếp như người 
ta đôn đại đâu. Thử coi, chuyện đó đưa bác ấy tới đâu? 
Nhà ngục Àzkaban!” 

Bây giờ giọng Ron run run không kiềm chế được nữa: 

“Mà bác ấy biểu mình đi theo mấy con nhện đến đó 
để làm gì chứ? Bây giờ mình muốn biết là chuyến mạo 
hiểm này thì giúp tụi mình tìm ra được cái gì nào?” 

Harry tung tấm áo khoác tàng hình lên trùm kín cả hai 
đứa rồi xốc nách Ron, đỡ bạn đi về tòa lâu đài. 

“Bác Hagrid muốn cho chúng ta biết là bác vô tội, bác 
không hễ mở cánh cửa Phòng chứa Bí mật.” 


v*» 43278 xé 


Árngog 


Ron khịt mũi tỏ vẻ bất đồng ý kiến. Hiển nhiên, theo ý 
Ron thì ấp trứng nhên nhện trong hốc tủ không thể nào 
được coi là vô tội. 

Khi bóng tòa lâu đài hiện ra lù lù trước mặt, Harry sửa 
sang tấm áo để yên chí là chân cẳng tụi nó cũng được 
phủ kín, rồi mới đẩy cánh cửa khống lô bằng gỗ sồi ra. 
Hai đứa cẩn thận đi ngược lên tiền sảnh rồi trèo lên cầu 
thang cẩm thạch, nín thở khi đi ngang qua những hành 
lang, nơi những người trong phiên trực đang ởi lại canh 
phòng hết sức cảnh giác. 

Cuối cùng hai đứa cũng an toàn về được tới phòng sinh 
hoạt chung của nhà Gryffindor. Ở đó, củi lửa đã cháy rụi 
thành tro tàn. Hai đứa cởi áo khoác ra, trèo lên cầu thang 
xoắn mà lên phòng ngủ của mình. 

Ron lăn ra giường, không màng đến cả chuyện cởi giầy 
hay thay quân áo. Tuy nhiên Harry lại chẳng cảm thấy buồn 
ngủ lắm. Nó ngồi ở mép giường, nghĩ ngợi hoài về những 
điều mà Aragog đã nói. 

Nó nghị, con quái vật đang lớn vởn đâu đó trong lâu 
đài nghe hao hao giống như một thứ quái vật Voldemort 
- một thứ quái vật mà ngay đến những con quái vật khủng 
khiếp khác cũng không muốn nhắc đến tên. Nhưng cái 
bí mật về con quái vật đó thì vẫn còn nguyên, nó là cái 
gì làm sao nó hóa đá được các nạn nhân? Cả Ron lẫn 
Harry đều chịu, chưa tìm được. Và có lẽ ngay cả lão Hagrid 
cũng không hề biết trong Phòng chứa Bí mật có chứa cái 
bí mật gì. 

Harry rút chân lên giường, ngồi dựa lưng vào gối, ngắm 
ánh trăng suông tràn qua cửa số tháp Gryffindor. 

Nó nghĩ chán chê vẫn không vỡ ra được là tụi nó có 


HARRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


thể làm gì. Lần theo đầu mối nào thì tụi nó cũng đi tới 
ngõ cụt hết rồi. 

Riddle đã bắt nhằm người, Người kế vị Slytherin đã bị 
sống, và không ai dám chắc kỳ này cũng chính là kẻ đó 
đã mở cánh cửa Phòng chứa Bí mật ra, hay lại mới nảy 
ra Kẻ kế vị khác nữa. 

Chẳng có ai trong tòa lâu đài này có thể có câu trả lời 
cho Harry cả. Chẳng có ai để Harry hỏi hết. Nó nằm xuống, 
vẫn suy nghĩ lung tung về những điểu Aragog đã nói. 

Khi mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì đột nhiên một ý 
tưởng nảy ra như thể đó là niềm hy vọng cuối cùng. Lập 
tức Harry ngồi bật dậy: 

“Ron... Ron...” Harry khẽ gọi trong bóng tối. 

Ron thức giấc, cẩn nhắn y như con chó Fang, trợn mắt 
nhìn quanh, và thấy Harry. 

Harry lay Ron dậy, thì thào trong tiếng ngáy như sấm 
của Neville nằm ở góc phòng: 

“Ron... cô gái đã chết ấy. Aragog nói xác cô ấy được 
tìm thấy trong buồng tắm. Không chừng cô ấy vẫn chưa 
ra khỏi buồng tắm, không chừng cô ta vẫn ở đó thì sao?” 

Ron dụi mắt, mặt mày cau có trong ánh trăng. Nhưng 
rồi nó cũng chợt hiểu ra. 

“Hổng lẽ bổ cho là... hổng lẽ đó là cơn ma khóc nhề Murie?” 


x>ề 2390 z;x 


CHƯCƠNG RTƯỜI SÁU) 


PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


ƯỰ» bữa điểm tâm sáng hôm sau, Ron cay đắng nói: 
“Hồi tụi mình luyện thuốc Đa-dịch, tụi mình lê la hết 
ngày giờ trong nhà vệ sinh nữ, mà con ma khóc nhè thì 
chỉ cách tụi mình ba buồng tắm chứ mấy, lẽ ra lúc đó tụi 
mình đã có thể hỏi chị ấy... chứ bây giờ...” 

Bây giờ muốn gặp con ma khóc nhè Myrtle cũng gian 
nan hiểm nghèo không thua chuyện đi tìm những con quái 
nhễn nhện. Làm sao trốn được các giáo sư một lúc đủ lâu 
để lên vô nhà vệ sinh nữ, (nhà vệ sinh nữ nhé), đã vậy 
cái nhà vệ sinh nữ ấy lại nằm kế bên cái hiện trường đã 
xảy ra cuộc tấn công đầu tiên. Nghe ra không có kế nào 
có vẻ khả thi cả. 

Nhưng trong tiết học đầu tiên của buổi học hôm ấy, vào 
giờ Biến, một vấn để nảy sinh đã đánh văng khỏi đầu óc 
bọn trẻ mọi ám ảnh của Phòng chứa Bí mật. Lần đầu tiên 
trong vòng nhiều tuần lễ nay, bọn trẻ có một mối lo lớn 
hơn mối lo về quái vật trong Phòng chứa Bí mật. Ấy là 
lúc giáo sư McGonagall, sau khi vào học được mười phút, 
thông báo cho bọn trẻ biết về lịch thi. Kỳ thi sẽ bắt đầu 
vào đầu tháng sáu, nếu tính từ lúc ra thông báo thì chỉ 
còn đúng một tuần lễ nữa. 

Vừa nghe xong, Seamus rú lền: 

“Thi hd? Tụi mình vẫn còn phải thi nữa hả?” 


w+ 381 7x 


Có một tiếng nổ lớn đằng sau Harry, vì cây đũa phép 
của Neville tuột rớt xuông, làm tiêu một cái chân bàn. Giáo 
sư McGonagall lập tức dùng cây đũa phép của mình hô 
biến cho cái chân bàn tái hiện ra. Xong giáo sư quay lại 
phía Seamus, nghiêm nghị, lạnh lùng bảo: 

“Toàn bộ lý do khiến nhà trường vẫn phải hoạt động 
trong những ngày này, chính là để cho các trò được học 
hành chu đáo. Vì vậy những kỳ thi vẫn diễn ra như bình 
thường, và cô tin rằng tất cả các trò đều sẽ cố gắng học 
hành chăm chỉ.” 

Học hành chăm chỉ! Harry không thể nào nghĩ ra là vẫn 
phải thi cử khi mà lâu đài đang ở trong tình cảnh như vây. 

Khấp phòng dậy lên tiếng rì rằm phản đối khiến giáo 
sư McGonagall càng thêm cáu kỉnh một cách rầu rĩ: 

“Chỉ thị của giáo sư Dumbledore là cố hết sức giữ cho 
trường chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Và, có lẽ cô 
cũng không cần phải nói ra, điều đó có nghĩa là phải bảo 
đảm được chất lượng học tập trong niên học này của các 
trò, xem các trò tiếp thu được bao nhiêu.” 

Harry ngó xuống hai con thỏ trắng mà nó có nhiệm vụ 
biến thành hai chiếc dép. Nó đã học hành được bao nhiêu 
trong niên học này, tính đến nay? Kiến thức của nó thật 
không đủ để xài được cho một kỳ thi. 

Vẻ mặt của Ron còn thê thám hơn cả Harry. Trông mặt 
Ron thì cứ như thể nó vừa nhận được lệnh đi vô khu Rừng 
Cấm mà sống vậy 

Ron giơ cây đũa phép te tua của mình lên mà hỏi Harry: 

“Bồ có thể nào tưởng tượng ra được là mình sẽ thi bài 
phép thuật với cây đũa này không?” 

Cây đũa bắt đầu huýt sáo véo von. 


twvs 3B2 sx 


IPhòng chứa bí mậý 


Ba ngày trước kỳ thi thứ nhất, giáo sư McGonagall lại 
đưa ra một thông báo khác ở bửa điểm tâm. Giáo sư vừa 
nói: 

“Cô có một tin tốt lành ...” 

.. thì cả Đại Sánh đường, thay vì im lặng, đã vội nhao 
nhao lên: 

“Thầy Dumbledore trở về!” 

Một cô bé bên nhà Ravenclaw thét lên: 

“Đã bắt được Người kế vị Slytherin!” 

Còn Wood thì gầm như sấm nổ: 

“Tiếp tục các trận thi đấu Quidditchi” 

Khi sự huyên náo lắng xuống, giáo sư McGonagall nói: 

“Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết là nhân sâm nay 
đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay, 
chúng ta có thể hồi sinh những người đã bị hóa đá. Cô 
khỏi cần nói chắc các con cũng hiểu, là mệt trong những 
người bị hóa đá ấy có thể sẽ nói cho chúng ta biết ai, hay 
cái gì, đã tấn công họ. Cô hy vọng khi niên học kinh khủng 
này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi. “ 

Tức thì nổ ra một trận hoan hô ẩm 1. Harry ngó qua 
bên bàn ăn nhà Slytherin thấy Draco Malfoy chẳng thèm 
hưởng ứng cuộc reo mừng này, và Harry không hề lấy đó 
làm lạ. Tuy nhiên Ron tỏ ra vui hơn mấy ngày qua. Nó 
nói nhỏ với Harry: 

“Vậy là tụi mình cũng khỏi cần hỏi thăm con ma khóc 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MỆT 


nhè Myrtle làm gì há? Có lẽ Hermione sẽ có đủ mọi câu 
trả lời khi bạn ấy tỉnh lại. Chà, để rồi bổ coi, cô nàng sẽ 
điên tiết sốt vó lên khi biết chỉ còn ba ngày nữa là bắt 
đầu thi. Suốt thời gian qua Hermione có được học hành gì 
đâu. Thà để cho Hermione cứ hóa đá còn hơn hồi sinh cô 
nàng trong lúc này. Cứ đợi thi xong rồi hắng hồi sinh 
Hermione có phải là hay hơn không?” 

Vừa lúc đó, cô bé Ginny đến ngồi bên cạnh Ron. Trông 
cô bé hết sức căng thẳng, lo âu. Harry để ý thấy hai bàn 
tay cô bé đặt trên đùi cứ vặn vẹo nhau một cách khổ sở. 

Ron vừa múc thêm cháo vô dĩa của mình vừa hỏi em 
BÁI: 

“Có chuyền gì vậy?” 

Ghuny không nói gì, nhưng liếc lên ngó xuống dãy bàn 
ăn của nhà Gryffindor với nét mặt sợ sệt gợi Harry nhớ 
đến một người, nhưng nó không thể nghĩ ra là người nào. 
Ron vẫn ngó em gái, bảo: 

“Cứ nói ra đi.” 

Bỗng nhiên Harry sực nghĩ ra Ginny giống ai. Cô bé lắc 
lư trên chiếc ghế của mình, trông y chang Dobby khi con 
gia tĩnh này sắp sửa tiết lộ điều bí mật bị cấm đoán. 

Ginny cẩn thận tránh không ngước nhìn Harry, lầm bằm 
nót: 

“Em phải nói với anh một điều.” 

Harry hỏi: 

“Điều gì vậy?” 

Ginny có vẻ như đang đắn đo lựa chọn từ ngữ. Ron 
sốt ruôt hỏi dồn: 


Phòng chứa bí mật 


“Chuyện øì?” 

Ginny há miệng nói, nhưng chẳng thốt ra được tiếng 
nào. Harry chổm tới trước, nói nhỏ để cho chỉ có Ron và 
Ginny là nghe được: 

“Có phải chuyện liên quan đến Phòng chứa Bí mật không? 
Em thấy cái gì đó phải không? Có ai đó có hành động 
quái gở hả?” 

Ginny hít sâu một hơi và đúng lúc cô bé sắp bắt đầu 
nói thì huynh trưởng Percy xuất hiện, trông mệt mỏi xanh 
xao hết sức: 

“Nếu em đã ăn xong thì nhường chỗ chơ anh, Gimny à. 
Anh đang đói chết được đây. Anh vừa mới xong ca trực 
tuần tra canh phòng ban đêm. “ 

Ginny nhảy bắn ra khỏi ghế như thể bị điện giựt. Cô 
bé nhìn trộm Percy với ánh mắt hoảng sợ, né tránh, và 
linh nhanh đi chỗ khác. Percy ngồi xuống, thò tay vói lấy 
cái bình trà đặt giữa bàn. 

Ron tức tối nói: 

“Anh Iercy! Ginny sắp sửa nói cho tựi em biết một chuyện 
quan trọng.” 

Percy vừa hớp nửa ngụm trà thì ngừng lại như bị mắc 
nghẹn. Anh húng hắng ho: 

“Chuyện bá láp gì hả?” 

“Em vừa mới hỏi nó là nó có thấy cái gì bất thường 
không, và nó sắp sửa nói thì...” 

“Ôi, cái chuyện đó hả, chẳng có dính dáng gì tới Phòng 
chứa Bí mật hết.” 

Percy gặt phắt đi. Ron nhướn lông mày hỏi: 


HARRV PUOTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


“Làm sao anh biết?” 

“À, ờ... em phải biết là hôm nọ Ginny... ờ... tình cờ 
bắt gặp anh đang... đang... mà thôi, đừng bận tâm chuyện 
đó nữa, vấn để là nó bắt gặp anh đang làm một chuyện 
mà anh, ờ..., anh nhờ nó giữ kín giùm, đừng có nói lung 
tung cho mọi người biết. Anh phải công nhận là Ginny rất 
kín miệng, biết giữ lời. Mà thực ra thì cũng không có gì, 
thực ra thì anh nên...“ 

Percy có vẻ khổ sở hết sức, Harry chưa bao giờ thấy anh 
tỏ ra như vậy. 

Ron toét miệng cười, gạn hỏi: 

“Lúc đó anh bị bắt gặp đang làm gì hả anh Percy? Nói 
đi mà, tụi <m không cười anh đâu.” 

ercy cũng knông thèm cười: 

“Harry, dưa dùm anh mấy ổ bánh mì. Anh sắp chết vì 
đói rồi.” 


Harry vẫn biết là không cần tới sự tham gia của tụi nó 
thì toàn bộ bí mật về những chuyện xảy ra trong lâu đài 
cũng vẫn có thể được phanh phưui. Tuy nhiên, nếu có cơ 
hội để trò chuyện với con ma khóc nhè Mỹyrtle thì nó quyết 
sẽ không bỏ qua. Và nó khoái biết chừng nào khi cơ hội 
đó bỗng nảy ra, vào giữa buổi sáng, khi tụi nó đang được 
thầy Lockhart lùa sang phòng học môn Lịch sử Pháp thuật. 

Thầy Lockhart lâu nay cứ mỗi lần bảo đảm với tụi nhỏ 
là mọi nguy hiểm đã qua, thì y như ngay sau đó một tai 
họa khác xảy ra ngay, như là để phủ nhận lời thầy. Lân 


»e 386 x 


Phòng chứa bí mật 


này thầy cũng hết sức hăng hái cam đoan là không còn 
gì đáng lo sợ nữa, chuyện hộ tống bọn học trò đi trong 
hành lang đến các lớp học là chuyện không cần thiết chút 
nào, chỉ thêm phiền toái. Mái tóc thầy nay không còn láng 
lấy như mọi khi, có lẽ tại thầy đã phải thức nhiều đêm 
để tuần tra canh gác trên tầng lầu thứ tư. 

Khi lùa bọn học trò quẹo qua một khúc quanh, thầy 
Lockhart nói: 

“Hãy ghi nhớ lời của ta để nghiệm xem có đúng hay 
không nhé. Những lời đầu tiên mà những kẻ đã bị hóa 
đá sẽ nói ra khi tỉnh lại là: “Chính lão Hagri là thủ phạm”. 
Thành thực mà nói, ta không tán thành giáo sư McGonagall 
lắm về những biện pháp an ninh không cần thiết này.” 

Harry vọt miệng nói: 

“Con đồng ý với thầy.” 

Ron kinh ngạc đến nỗi làm rớt luôn cuốn sách đang 
cầm trên tay. 

Thây Lockhart hòa nhã nói: 

“Cám ơn, Harry.” 

Lúc đó họ phải đứng lại chờ cho một hàng dài học sinh 
bên nhà Hufflepuff đi ngang qua. Thầy Lockhart nói với vẻ 
độ lượng: 

“Ta chỉ muốn nói là các thây cô giáo thực ra thì cũng 
đủ chuyện để làm rồi, không cần thêm chuyện đi lùa học 
sinh vô lớp và đứng canh gác suốt đêm nửa...” 

Ron đã hiểu ý của Harry nên đón bắt câu nói của thấy 
Lockhart ngay: 

“Đúng vậy, thưa thây. Hay là thầy cứ để tụi con lại đây. 
Chỉ còn có một hành lang nữa là tới rồi...” 


xe 43487 ¿x 


MARtRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


Thây Lockhart nói: 

“Ron à, trò biết đấy, ta nghĩ ta nên làm như vậy. Thực 
tình ta cũng phải đi chuẩn bị cho buổi dạy kế tiếp của 
ta.” 

Thế là thầy vội vã đi mất. 

Ron khít mũi, nói nhỏ: 

“Chuẩn bị cho buổi dạy kế tiếp! Thây đi cuộn tóc thì 
có!” 


Dù sao thì Ron và Harry cũng có được cơ hội tách ra 
khói đám học sinh nhà Gryffindor đang đi phía trước, lỉnh 
ra sau và vọt qua một lối nhỏ, vội vàng hướng về buồng 
tắm của con ma khóc nhè Myrtle. 

Hai đứa đang hí hửng tán tụng nhau về sự thành công 
của âm mưu xuất sắc này, thì: 

“Harry! Ron! Các con làm gì ở đây?” 

Chính là giáo sư McGonagall. Hai làn môi của cô mím 
lại mỏng dính chưa từng thấy. 

Ron lúng ba lúng búng: 

“[ụi con... ư... a... tụi con.... Tụi con định đi... ư... a... 
đi gặp a... ơ...” 

Harry nhanh trí bổ sung ngay: 

“Hermione.” Cả Ron và giáo sư McGonagall đều nhìn 
Harry. Nó khoèo chân Ron một cái, rồi vội nói tiếp: 

“Thưa cô, lâu lắm rồi tụi con không được gặp Hermione. 
Tụi con tính đi... ơ... lên vô bệnh thất, để nói cho Hermione 
biết là nhân sâm đã gần dùng được rồi và bảo Hermione 
ơ... cứ yên tâm, đừng lo sợ nữa...” 


Giáo sư McGonagall vẫn nhìn Harry chăm chăm, khiến 


w» 3B8R x 


Phòng chứa bí mẬ(t 


nó tin là chỉ một tích tắc nữa là bà sẽ bùng nổ. Nhưng 
khi bà cất tiếng nói, thì giọng bà khàn khàn một cách lạ 
lùng: 

“Di nhiên... “ 

Harry và Ron kinh ngạc nhìn giọt nước mắt lấp lánh ở 
khoé mắt của giáo sư McGonagall. Bà nói tiếp: 

“Dĩ nhiên là cô hiểu điều này, bạn bè bị nạn như vậy 
thì thật là một thử thách lớn... Cô hiểu chứ. Ừ, Harry à, 
đĩ nhiên con được phép đến thăm Hermione. Cô sẽ báo 
lại cho giáo sư Binns biết là con đi đâu. Nhớ nói với bà 
Pomfrey là cô đã cho phép.” 

Khi Harry và Ron bước đi, hai đứa vẫn còn chưa tin 
được là tụi nó lại thoát được một phen cấm túc nữa. Quẹo 
qua góc tường, tụi nó còn nghe rõ tiếng sụt xịt mũi của 
giáo sư McGonasallL. 

Ron nhiệt thành nói: 

“Quả là cầu chuyện hay nhứt mà bỏ bịa ra được đấy.” 

Nhưng tụi nó cũng không thể nào không ghé bệnh thất 
nói với bà Pomrey là giáo sư McGonagall đã đặc ân cho 
phép tụi nó đến thăm Hermione. 

Bà Pomfrey cho tụi nó vô một cách bất đắc di. Bà nói: 

“Nói chuyện với người bị hóa đá thì có ý nghĩa quái 
gì kia chứ?” 

Phải đến khi ngồi xuống bên cạnh Hermione, hai đứa 
mới phải công nhận là nhận xét của bà Pomfrey quả là 
chí lý. Rõ ràng là chẳng có chút xíu dấu hiệu gì cho thấy 
Hemmione biết rằng mình đang có bạn đến thăm, hoặc hiểu 
được tí nào những lời động viên an ủi ân cần tụi nó lải 
nhải bên cạnh giường. 


xe 301 ¿w 


'.MẬT 


Nhìn vẻ mặt bất động vô hồn của Hermione, Ron buôn 
sâu sắc: 

“Mình tự hỏi liệu Hermione có nhìn thấy ai đã tấn công 
mình không? Bởi vì nếu kẻ đó len lén đột nhập chẳng hạn, 
thì ai mà biết được đó là ai chứ?” 

Nhưng lúc đó Harry không nhìn gương mặt Hermione. 
Nó lại chú ý đến bàn tay phải của cô bé. Bàn tay nắm 
chặt đặt trên tấm chăn đắp ngang mình. Khi Harry cúi xuống 
gần hơn, nó nhìn thấy một miếng giấy bị vò trong bàn tay 
nắm chặt của Hermione. 

Nhìn quanh để biết chắc bà Pomfrrey không có mặt lúc 
đó, Harry chỉ cho Ron xem. 


Ron thì thẩm: 
“Tìm cách lấy nó ra coi.” 


Nó kéo cái ghế để che chắn cho Harry khuất tâm nhìn 
của bà Pomfrey. 

Công việc cũng không phải dễ. Bàn tay của Hermione 
nắm chặt tờ giấy đến nỗi Harry e là mình đến phải xé tờ 
giấy mất. Trong khi Ron bận canh gác, Harry loay hoay cạy 
cục suốt mấy phút căng thẳng mới gỡ được mẩu giấy ra. 

Đó là một trang sách xé ra từ một cuốn sách rất cũ 
trong thư viện. Harry hăm hở vuốt cho tờ giấy thẳng ra 
và cùng Ron cúi sát xuống đọc: 


Trong số những ác thú oà quái uật đáng sợ đi lang thang 
trên mảnh đất của chúng ta, không có con nào lạ lùng hơn nà 
nguụ hiểm hơn con Basilisk, còn được gọi là Tử Xà. Con rắn 
nà có thể sống đến nhiều trăm năm, 0à đạt tới kích thước lớn 
kinh hôn. Nó được phôi thai trong một cái trứng gà, nhưng được 


Phòng chứa bí mẬ(t 


một con cóc ấp nở ra. Phương cách giết người của nó thật kỳ 
lạ: ngoài những chiếc răng nanh có nọc độc chết người, Tử Xà 
còn có một cái nhìn siết người, tất cả những ai bắt gặp ánh 
mắt của Tử Xà, thì chỉ một cái nhìn cũng đủ chết neaw lập 
tức. Nhên nhện thường trốn chạu trước khi Tử Xà xuất hiện, 
bởi 0ì đó là kẻ tử thà của chúng, Và Tử Xà thì chỉ bỏ chạy 
khi nghe tiếng sáu của gà trống, tiếng gà trống sáu là tai họa 
chí Hỉ đối oới Tử Xà. 


Phía dưới những dòng chữ m này chỉ có vón vẹn hai 
chữ viết tay mà Harry nhận ra ngay là chữ viết của Hermione. 
“Ống nước”. 

Như thể có ai đó vừa bật một ngọn đèn trong đầu Harry. 
Nó thở hổn hển: | 

“Ron, Đúng là đây rồi. Đây đúng là câu trả lời. Con 
quái vật trong Phòng chứa Bí mật chính là con Tử Xà. Một 
con trăn khống lô! Chính vì vậy mà mình nghe được tiếng 
nói bí mật khắp lâu đài, trong khi không ai khác có thể 
nghe thấy. Đó là do mình có khả năng nghe hiểu được 
Xà ngữ.” 

Harry ngước nhìn những cái giường chung quanh, vỡ lẽ 
dần: 

“Tử Xà giết người bằng cách nhìn vào mắt họ, Nhưng 
mấy người ở đây không ai chết - bởi vì không ai nhìn thẳng 
vào mắt nó. Colin nhìn nó qua ống kính máy chụp hình. 
Cái nhìn của Tử Xà đã đốt cháy tất cả phim trong máy 
chụp hình, còn Colin thì bị hóa đá. Còn Justin... Justin hẳn 
là nhìn thấy Tử Xà xuyên qua thân hình trong suốt của 
con ma Nick-Suýt-mất-đầu. Chính Nick-Suýtmất-đầu là kẻ 
lãnh đủ hiệu lực cái nhìn của Tử Xà, nhưng con ma thì 


x» 331 #x 


HARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


đâu có thể chết thêm lần nữa... Còn Hermione và chị huynh 
trưởng bên nhà Ravenclaw thì được phát hiện với một cái 
gương bên cạnh. Hắn là Hermione đã nhận ra con quái 
vật chính là Tử Xà. Mình dám cá là Hermione ngay lập 
tức đã khuyên bảo người đầu tiên mà cô bé gặp là hãy 
dùng một cái gương soi đé ngó chừng các góc tường trước 
khi đi qua. Và chị bên nhà Ravenclaw đã rút ra một cái 
gương soi... và... -ˆ 

Miệng Ron lại há hốc ra. Nó nôn nóng hỏi nhỏ: 

“Còn Bà Norris?” 

Hamy suy nghĩ một hồi, hình dung lại cảnh trí đêm Hội 
Ma. Nó nói chậm rãi: 

, “Nước... Sàn buông tắm của con ma khóc nhè Myrtle 
lúc đó ngập nước. Mình đoán là Bà Norris chỉ nhìn thấy 
bóng phản chiếu...” 

Harry hăm hở dò theo tờ giấy trong tay. Càng đọc kỹ 
càng thấy rõ dần. Nó đọc to: 

“... Hếng cấu của gà trống là tai họa chí Hì đối tới Tủ 
Xà. Hèn gì mấy con gà trống của bác Hagrid bị giết. Người 
kế vị Slytherin không muốn có con gà trống nào quanh quấn 
gần lâu đài một khi Phòng chứa Bí Mật được mở ra. Nhên 
nhện thường trốn chạu trước khi Tử Xà xuất hiện! Hoàn toàn 
phù hợp!” 

Ron vẫn thắc mắc: 

“Nhưng làm cách nào mà Tử Xà di chuyển quanh lâu 
đài được? Một con rắn khổng lô... thì phải có ai đó thấy 
nó chứ?” | 

Nhưng Harry đã chỉ vào hai chữ viết tay của Hermione 
ở cuối trang sách bị xé rời. Nó nói: 


v>* 392 


Phòng chứa bá mậ( 


“Ống nước. Ống nước... Đúng rồi, Rơn! Nó dùng hệ thống 
ống nước để di chuyến. Mình nghe tiếng nói bí ẩn vang 
lên từ bên trong những bức tường...” 

Ron thình lình chụp cánh tay Harry. Giọng nó khàn hẳn: 

“Lối vào Phòng chứa Bí Mật! Hống chừng là một cái 
buồng tắm! Hổng chừng nó ở ngay trong...” 

Harry tiếp lời: 

“buông tắm của con ma khóc nhè Mụrtle!” 

Hai đứa ngồi trân ra đó, khó tin nổi chuyện đó, toàn 
thân trong tình trạng bị kích động mạnh. Harry nói: 

“Điều này có nghĩa là mình không phải là Xà Khẩu 
duy nhứt trong trường Hogwarts. Người kế vị Slythernm cũng 
là một Xà Khẩu. Nhờ đó mà hắn điều khiển được Tử Xà.” 

Ron chớp mắt lia lịa: 

“Bây giờ tụi mình làm sao đây? Tụi mình có nên ổi 
gặp trực tiếp giáo sư McGonagall không?” 

Harry đứng phắt dậy: 

“Đi! Tụi mình đi đến phòng giáo sư đi Chắc mười phút 
nữa là cô có mặt ở đó. Gần tới giờ ra chơi rồi.” 

Cả hai đứa chạy băng băng xuống cầu thang. Để khỏi 
bị bắt gặp đang đi lêu bêu ngoài hành lang, Harry và Ron 
đi thẳng vô phòng giáo sư lúc đó chẳng có ai Căn phòng 
này rộng lớn, tường đóng ván gỗ, đầy những bàn ghế gỗ 
sậm màu. Harry và Ron hồi hộp quá, không thể ngồi yên 
được, đành đi qua ởi lại loanh quanh căn phòng. 

Nhưng tiêng chuông báo hiệu giờ ra chơi không bao giờ 
vang lên. 


Thay cho tiêng chuông là tiêng của giáo sư McGonagall, 


x> 3933 


HARRV POTITER VÀ PHÒNG CHỨA Hí MẬT 


đã được pháp thuật hóa để tăng âm lên nhiều lần, đang 
vang dội trong khắp các hành lang: 

“Tất cả học sinh trở oể phòng ngủ của Nhà mình nợau. Tất 
cÄ các giáo sư, xin mời các 0ị trở 0Ê phòng giáo sự neaU lập 
Hứ.ˆ 

Harry xoay mình để nhìn Ron trân trân: 

“Chẳng lẽ lại là một cuộc tấn công nữa? Không lẽ đúng 
lúc này?” 

Ron kính hãi hỏi: 

“Tụi mình làm gì đây? Trở về phòng ngủ hả?“ 

“Không.” 

Harry nhìn quanh. Bên trái có một cái tủ, thuộc loại tủ 
quần áo xấu xí, mắc đầy những tấm áo choàng của các 
giáo sư. Nó bảo Ron: 

“Vô đây. Để nghe coi có chuyện gì. Rồi mình sẽ thưa 
lại những gì tụi mình vừa biết được.” 

Hai đứa trốn vào tủ áo khoác, lắng nghe tiếng chân dồn 
đập của hàng trăm người đang bước phía trên đầu tụi nó. 
Và rồi cánh cửa phòng giáo sư mở ra. Giữa đám áo choàng 
bốc mùi mốc, hai đứa trố mắt nhìn các thầy cô đang lần 
lượt kéo vô phòng. Một số trông rất hoang mang, một số 
thì nét sợ hãi không giấu được trên gương mặt. Rồi giáo 
sư McGonagall bước vào. Giáo sư lên tiếng trong căn phòng 
hết sức yên lặng: 

“Lại mới có một cuộc tấn công nửa xảy ra. Một học 
sinh đã bị quái vật bắt đem đi. Đem vô chính Phòng chứa 
Bí mật. ˆ 

Giáo sư Flitwick kêu ré lên một tiếng hoảng sợ. Giáo 


*+ 394 zx 


IFPhòng chứa bí mậ( 


sư Sprout thì giơ hai tay lên bụm miệng. Thầy Snape nắm 
chặt lưng ghế hỏi lại: 

“Làm sao bà biết chắc như thế?” 

Giáo sư McGonagall đáp: 

“Người kế vị Slytherm để lại một thông điệp nữa. Ngay 
phía dưới thông điệp thứ nhứt. “Bộ xương của con bé sẽ tĩnh 
diễn nằm trong Phòng chứa Bí mậit.'” 

Giáo sư McGonagall đã trắng bệch như tờ giấy trắng. 

Giáo sư Flitwick òa khóc. Bà Hooch khuyu chân ngã ngôi 
xuống một chiếc ghế. Bà hỏi: 

“Trò nào vậy?” 

Giáo sư McGonagall đáp: 

“Ginny Weasley.” 

Harry cảm nhận được Ron lặng lẽ ngã xuống đống áo 
choàng, bên cạnh nó. 

Giáo sư McGonagall nói: 

“Chúng ta sẽ phải gởi trả tất cả học sinh về nhà vào 
ngày mai. Vậy là coi như trường Hogwarts chấm hết. Cụ 
Dumbledore luôn luôn nói...” 

Cánh cửa phòng giáo sư đột ngột mở ra. Trong một 
khoảnh khắc hy vọng hoang đường, Harry đã cầu cho người 
bước vào là cụ Dumbledore. Nhưng hóa ra là thầy. Lockhart. 
Ông tươi cười: 

“Ô, xin lỗi quí vị... Tôi chỉ chợp mắt một tý... Không 
biết tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì rồi?” 

Ông thậm chí không để ý là những giáo sư khác đang 
nhìn ông với ánh mắt có thể nói là căm ghét. Thầy Snape 
bước tới trước: 


HARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA NHÍ MÁT 


“Thật đúng người đúng việc. Chính đây là cứu tỉnh ! 
Ông Lockhart à, một nữ sinh đã bị quái vật bắt cóc rồi. 
Bắt đem về chính Phòng chứa Bí mật. Cuối cùng cơ hội 
trổ tài của ông cũng đã đến rồi đó.” 

Thầy Lockhart thất thần sắc, người ngợm đều tái nhợt. 
Giáo sư Sprout bôi nhẹ thêm một câu nữa: 

“Đúng đó, ông Lockhart. Chẳng phải tối hôm qua ông 
vừa mới nói là ông biết tóng tòng tong lối vào Phòng chứa 
Bí mật là gì?” 

Thây Lockhart lắp bắp: 

“TôI... Ờ, tÔi.... “ 

Giáo sư Flitwick nói to một cách cố ý: 

“Phải rồi, chính ông đã nói với tôi là ông thừa biết rõ 
cái bí mật gì nằm bên trong Phòng chứa Bí mật, đúng không?” 

“T... t... ôi... có nói hả? T... t... ôi... hổng nhớ.” 

Thầy Snape khẳng định: 

“Tôi còn nhớ chắc chắn là ông nói ông rất tiếc đã không 
có dịp trừng trị con quái vật trước khi lão Hagrid bị bắt. 
Chẳng phải chính ông đã nói là toàn bộ chuyện này thiệt 
là lộn xộn, lẽ ra ngay từ đầu nếu người ta để cho ông 
được tự do hành động thì tình hình đâu đến nỗi nào, phải 
không?” 

Thây Lockhart mở to mắt nhìn những gương mặt nặng 
nề như đeo đá của đồng nghiệp ngồi chụng quanh. Ông 
cố gắng phân bua: 

“T... t... ôi... tôi thực sự thì... Quí vị hiểu lầm tôi rồi...” 

Giáo sư McGonagall nói: 

“Thôi thì chúng tôi giao phó hết cho ông vậy, ông Lockhart 


vw> 39B 


Phòng chứa bí mật 


à. Tối nay là thời điểm tốt nhứt để làm chuyện đó. Chúng 
tôi sẽ bảo đảm là không ai cản trở hay dây dưa gì đến 
công việc mà ông sẽ làm đâu. Ông cứ tha hỗ mà một mình 
tự quần với con quái vật. Rốt cuộc, ông được toàn quyền 
tự do hành động rồi đấy nhé.” 

Thây Lockhart khẩn khoản nhìn quanh một cách tuyệt 
vọng, nhưng không ai có vẻ muốn cứu ông cả. Trông thầy 
Lockhart bây giờ không còn cái vẻ đẹp trai cao sang nữa. 
Môi thầy run lập bập, và vì thiếu vắng nụ cười đầy răng 
thường ngày, trông thầy rõ ra là một kẻ yếu ớt, trệu trạo. 

Thây gượng nói: 

“Th... thôi... được.... T... tôi sẽ... tôi sẽ về văn phòng 
của tôi để... chuẩn bị... “ 

Nói rồi ông bỏ đi ngay. 

Giáo sư McGonagall đã bắt đầu nóng mũi lên, bảo: 

“Tốt rồi, có như vậy thì ông ta mới bớt làm vướng chân 
chúng ta. Bây giờ giáo viên chủ nhiệm các nhà phải đi 
giải thích cho học sinh của mình biết chuyện gì đã xảy ra. 
Bảo cho các trò ấy biết việc đầu tiên phải làm vào sáng 
hôm sau là lên tàu Tốc hành Hogwarts về nhà. Xin tất cả 
các giáo viên còn lại lưu ý: phải đảm bảo là không có 
học sinh nào trốn khỏi phòng ngủ vào lúc này.” 

Các giáo sư đồng loạt đứng dậy, và từng người một lặng 
lẽ bước ởi. 


Ngày hôm đó có lẽ là ngày tôi tệ nhứt trong cả cuộc 
đời của Harry. Nó ngồi bên cạnh Ron, Fred, và George trong 
một góc phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor mà không 


w» 393/7 »„v 


HARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT: 


thể nói được một lời nào với nhau. Percy không có mặt 
trong phòng. Anh đã đi gởi cú cho ông bà Weasley rồi tự 
giam mình trong phòng ngủ. 

Buổi trưa hôm ấy trôi đi một cách chậm chạp chưa từng 
thấy. Và phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor chưa 
bao giờ trông đông đúc như thế mà lại im lìm thế. Khi 
mặt trời sắp lặn, Fred và George không thể nào chịu đựng 
cảnh ngồi như thế lâu hơn được nữa, đã bỏ về phòng ngủ. 

Bấy giờ Ron mới mở miệng, lần đầu tiên kể từ lúc hai 
đứa trốn trong tủ áo khoác của các giáo sư: 

“Ginny có biết điều gì đó, Harry à. Chính vì vậy mà 
nó bị bắt đi. Điều nó biết không phải là một chuyện vớ 
vẩn nào đó của anh Percy đâu. Chắc chắn là nó đã phát 
hiện ra điều gì đó về Phòng chứa Bí mật. Đó mới là lý 
đo tại sao nó bị...” 

Ron dụi mắt mình lia lịa, nói thêm: 

“Nghĩ coi, chỉ còn lý do đó thôi, tại nó mang giòng máu 
phù thủy thuần chủng cơ mà...” 

Harry nhìn thấy mặt trời đang lặn, đỏ au như máu, từ 
từ lún xuống đường chân trời. Thiệt tình nó chưa bao giờ 
cảm thấy khổ sở như bây giờ. Giá mà tụi nó có thể làm 
được điều gì đó. Bất cứ điều gì. 

Ron chợt nói: 

“Harry, bổ nghĩ coi có chút hy vọng nào là Ginny còn 
sống sót không ?... Bồ thấy...” 

Harry không biết nên nói gì. Thật lòng nó không nghĩ 
rằng Ginny vẫn còn sống, trong bất cứ tình huống nào. 

Ron lại hỏi: 


xè* 398 


Phòng chứa bí mậ( 


“Bồ biết gì không? Mình nghĩ là mình phải đi đến gặp 
thầy Lockhart, kể cho ống nghe những gì mà tụi mình biết, 
biết đâu ổng sẽ thử tìm cách vô được Phòng chứa Bí mật? 
Mình có thể nói cho ổng biết tụi mình nghĩ lối vào Phòng 
chứa Bí mật ở đâu, và nói cho ổng biết quái vật bên trong 
chính là Tử Xà.” 

Bởi vì Harry cũng chẳng thể tự nghĩ ra điều gì khác hơn 
để làm, mà nó thì đang khao khát làm điều gì đó, nên nó 
đồng ý ngay với Ron. 

Tất cả học sinh nhà Gryffindor đang ngồi chung quanh 
tụi nó đều hết sức buồn rẫầu đau đớn cho sự mất mát của 
nhà Weasley, cho nên không ai muốn ngăn cản Ron và Harry 
khi hai đứa đứng dậy, đi ngang qua căn phòng, chui qua 
lỗ chân dung Bà Béo để ra ngoài. 

Trời đã sụp tối khi hai đứa đi xuống tới văn phòng thây 
Lockhart. Nghe như bên trong đang bận rộn túi bụi chuyện 
øì Tụi nó có thể nghe tiếng lục đục, tiếng đồ đạc va chạm 
nhau, tiếng chân người vội vàng. 

Harry gõ cửa, bên trong đột ngột im lặng, Rồi cánh cửa 
mở he hé và lộ qua khe cửa hẹp té ấy là đôi mắt của 
thây Lockhart. 


“À... cậu Potter và cậu Weasley...” 

Thầy mở cánh cửa rộng thêm một chút: 

“Lúc này ta đang bận rộn lắm. Các trò có chuyện gì 
thì trình bày nhanh lên một chút.” 

Harry hỏi: 

“Thưa thầy, chúng con đến thưa với thầy một số thông 
tin. Tụi con nghĩ chắc là những thông tin này có thể giúp 
thầy.” 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÉ MÁT 


“Ờ... thôi, cũng được.... Không đến nỗi kinh khủng lắm...” 

Tuy chỉ nhìn thấy có một nửa mặt của thầy Lockhart, 
nhưng tụi nhỏ cũng nhận ra là thầy có vẻ không thoải 
mái lắm. Dù vậy thây cũng mở cửa ra cho Harry và Ron, 
bước vào: 

“Ta định... Ờ thôi... cũng được...” 

Văn phòng của thầy Lockhart hầu như đã bị lột trần 
trụi. Hai cái rương to tổ chảng để mở banh nắp trên sàn. 
Những tấm áo chùng đủ màu: xanh ngọc bích, màu hoa 
tử đỉnh hương, màu bán dạ lam... được xếp vội vàng và 
chất đống vào trong một cái rương. Trong cái rương kia là 
sách vở chen chúc nằm ngốn ngang. Những tấm hình từng 
dùng để treo kín các bức tường, bây giờ đã được tháo xuống, 
xếp vào những cái hộp để trên bàn làm việc. 

Harry hỏi: 

“Thưa thây, thầy định đi đâu sao?“ 

Thầy Lockhart đưa tay gỡ nốt tấm bích chương có chân 
dung bằng khổ người thật của ông ra khỏi cánh cửa, vừa 
cuộn tấm bích chương lại vừa nói: 

“Ờ, thì... ờ, phải. Hiệu triệu khẩn cấp... không thể tránh 
được... Đành phải đi thôi...” 

Ron hói, giọng nhát gừng: 

“Còn số phận em gái em thì sao, thưa thây?” 

“À, về chuyện đó,... thật là không may...” 

Tránh né ánh mắt của hai đứa nhỏ, thây Lockhart vừa 
nói vừa kéo ngăn tủ ra và bắt đâu vét hết đồ bên trong 
cho vô một cái bao: 


“ 


. xui xẻo hết sức... không ai có thể đau lòng thương 
tiếc hơn ta...” 


w*> A4DO 


Phòng chứa bí mậ( 


Hamy kêu lên: 

“Thầy là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mài 
Thầy không thể bỏ đi lúc này! Không thể bỏ đi khi chung 
quanh đây thế lực Hắc ám đang làm đen tối mọi thứ như 
vầy.” 

Vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, vừa xếp những cái vớ lên 
đống áo choàng, thầy Lockhart vừa lẩm bẩm: 

“Chà... ta phải nói rằng... hồi ta nhận lấy công việc 
này... đâu có thấy trong hợp đồng ghi là phải công tác 
mấy chuyện như vây... ta đâu có ngờ...” 

“Vậy là thây tính chạy trốn?” 

Harry hỏi lại, vẫn không thể tin được: 

“Thầy đã làm được bao nhiêu kỳ tích ghi trong sách vở 
mà rồi thầy lại...” 

Thầy Lockhart nói nhẹ nhàng: 

“Sách nhiều khi gây ngộ nhận...” 

Harry hét lớn: 

“Nhưng chính thầy viết ra chúng mà!” 

Đưng thẳng lên và nhìn Harry một cách nghiêm trang, 
thầy Loakhart nói: 

“Con trai của ta ơi, hãy lý luận một cách tỉnh táo bình 
thường đi. Nếu người ta không tưởng là chính ta đã làm tất 
cả những gì ta ghi trong sách, thì sách của ta làm sao mà 
bán chạy được bằng một nửa như hiện nay. Ái mà thèm 
đọc chuyện về một lão phù thủy người xứ Armenie xấu xí, 
cho dù thực sự chính lão đã cứu được cả một làng thoát 
khói họa người sói. In hình lão trên bìa sách chỉ tổ làm 
cho người đọc chạy xa khỏi kệ sách mà thôi. Lão này thiếu 


xs 4D1 zx 


HANRHYV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA BÉ MẬT 


khái niệm về y phục. Còn mụ phù thủy đã trục xuất được 
Nữ thần báo tử Bandon lại sứt môi. Ý ta định nói, mà thôi...” 

“Vậy là thầy đã cướp công của nhiều người làm thành 
tích của riêng mình? “ 

Harry vẫn còn rất sửng sốt. 

Thầy Lockhart bèn lắc đầu sốt ruột: 

“Harry ơi là Harry! Đâu có đơn giản như vậy được! Cũng 
phải tốn nhiều công sức lắm chứ.Ta phải tìm ra tông tích 
những người đó, rồi hỏi họ đã làm như thế nào những 
cnuyện mà họ đã làm. Rồi ta phải cho họ thưởng thức 
món Bùa Mê Ngải Lú của ta để họ quên hết những chuyện 
họ đã làm đi. Nếu ta chỉ còn có một điều đáng để tự hào 
thì đó chính là món Bùa Mê Ngải Lú của ta. Thành ra, 
Harry à, cũng phải làm cả khối việc ấy chứ. Đâu phải chỉ 
ký tên trên sách và đăng hình quảng cáo là xong, trò cũng 
biết đấy. Muốn có tên tuổi thì phải xả thân vô công việc 
chứ, phải cố đấm ăn xôi, trò ạ.” 

Thây Lockhart đóng sập nắp rương và khóa lại. Ông lẩm 
bẩm: 

“Để coi. Ta thấy cũng đâu vô đó cả rồi, mọi thứ đã 
thu dọn xong. À, còn quên một thứt” 

Thầy rút cây đũa phép ra và quay về phía hai đứa nhỏ: 

“Ta lấy làm tiếc ghê gớm, các cậu nhóc ạ, nhưng ta vẫn 
phải ấm Bùa Mê Ngải Lú lên tụi bây. Kẻo tụi bây bô lô 
ba la um xùm lên khắp nơi, làm lộ hết bí mật của ta, rồi 
ta lại chẳng bán được cuốn sách nào nữa.” 

Nhưng Harry cũng rút cây đũa phép của nó ra kịp thời. 
Thầy Lockhart chưa kịp giơ cây đũa phép của ông lên thì 
Harry đã rống lên câu thần chú: 


x»è 4D2  »zx 


Phòng chứa bí mậý 


“Expelliarrusf”@) 

Thầy Lockhart bị bắn văng ra sau, té ngã chổng kểnh 
lên cái rương. Cây đứa phép của thầy bay vèo lên không 
trung. Ron bèn chụp lấy và quảng luôn ra ngoài cửa số. 

“Lẽ ra không nên để cho thầy Snape đạy tụi tôi cái 
trò đó.” 

Harry vừa tức giận nói vừa đá vô cái rương nằm trên 
sàn. Thây Lockhart ngước nhìn lên thấy Harry đang chĩa 
đầu cây đũa phép của nó ngay vô mình thì cụp mặt, tái 
mét, nói yếu ớt: 

“Các trò muốn... tôi làm gì? Tôi thực tình không biết 
Phòng chứa Bí mật ở đâu. Tôi quả thực không thể làm 
được gì cả.” 

Giận dữ chĩa cây đũa phép vào thây Lockhart, Harry thúc 
thầy đứng lên, nó nói: 

“May cho thây là tụi con biết nó ở đâu. Và biết cả cái 
gì ở bên trong đó nữa kìa. Chúng ta cùng đi thôi.” 

Harry và Ron áp tải thầy Lockhart ra khỏi văn phòng, 
xuống câu thang gần nhứt, đi đọc hành lang tối om, về 
phía bức tường có vẽ cái thông điệp ma quái đang chiếu 
sáng, và đến buồng vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle. 

Hai đứa nhỏ đẩy thầy Lockhart vô trước. Thấy thầy run 
rẩy mà Harry cũng khoái thầm. 

Con ma khóc nhè Myrtle đang ngồi trên cái bổn nước ở 
cuối buồng. Ngó thấy Harry, con ma nói: 

“Ôi, lại là tụi bây nữa. Lần này tụi bây muốn gì nữa 
đây?” 


1. Có nghĩa là: “Lm ba la, úm ba lị, tổng đi con chuột xạo!” 


xà A203 


Harry nói: 

“Chỉ muốn hỏi chị đã chết như thế nào?” 

Diện mạo của con ma khóc nhè Mỹyrtle lập tức thay đối. 
Trông nó phấn khởi như thể từ trước tới giờ chưa từng có 
người nào hỏi nó một câu tâng bốc đến như vậy. Myrtle 
bèn nói với niềm hứng thú đặc biệt: 

“Ôôôii! Thật là kinh hồn bạt vía. Chuyện xảy ra ngay 
tại đây nè. Ta đã chết ngay trên cái bồn câu tiêu này nè. 
Ta còn nhớ rõ lắm nhé. Ta đã trốn vô dây vì bị Olive Hornby 
đem cặp mắt kiếng của ta ra mà chọc ghẹo miết. Ta khóa 
cửa buồng tắm lại, rồi ta ngồi đây mà khóc. Rồi ta nghe 
có tiếng ai đó đi vào nhà vệ sinh. Ai đó nói chuyện nghe 
tức cười lắm. Ta nghĩ chắc là họ nói bằng một thứ tiếng 
khác. Nhưng mà lúc đó thiệt sự ta cũng hoảng hồn, vì đó 
là tiếng nói của con trai Vì vậy ta mở chốt cửa buồng tắm, 
tính bảo thằng nhãi ranh nào đó đi chỗ khác, hay qua bên 
nhà vệ sinh nam ấy. Thế rồi... “ 

Myrtle vươn người lên, lên mặt ra vẻ cực kỳ quan trọng, 
gương mặt con ma sáng rỡ: 

“Thế rồi... ta chết.” 

Harry hỏi lại: 

“Chết như thế nào?” 

“AI biết được!” 

Myrtle nói bằng giọng kín bưng: 

“Ta chỉ nhớ là mình nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, 
bự, to. Toàn thân ta như bị tứm chặt, và rồi ta trôi đi lơ 
lửng...“ : 


Con ma mơ màng nhìn Harry nói tiếp: 


w*è A4D4 ÿyx 


Phòng chứa bí mật 


“Và rồi ta trở lại đây. Biết để chỉ không? Ta quyết định 
ám Olive Hornby cho bõ ghét. Ôi, con nhỏ đó đã phải ăn 
năn hồi hận xiết bao vì trót cười nhạo cặp kiếng của ta. “ 

Harry vẫn thắc mắc: 

“Chị nhìn thấy cặp mắt đó chính xác là ở chỗ nào?” 

Myrtle chỉ vu vơ về phía cái bổn rửa mặt đằng trước. 

“Ở đâu đằng đó ấy.” 

Harry và Ron vội đi về phía đó xem xét. Thầy Lockhart 
vẫn cấn thận đứng cách xa một khoảng có vẻ đủ an toàn, 
vẻ kinh hoàng lễ lộ trên nét mặt. 

Cái bồn trông giống như bất cứ một bồn rửa mặt bình 
thường nào. Hai đứa nhó xem xét kỹ lưỡng từng ly từng 
tý, cả phía trong lẫn bên ngoài, cả những ống nước phía 
dưới cái chậu. Và rồi Harry nhìn thấy: một con rắn nhỏ 
xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước 
bằng đồng. 

Thấy Harry loay hoay vặn cái vòi nước, con ma khóc 
nhè Myrtle hớn hở nói: 

“Vòi nước đó hư từ hồi nào tới giờ rồi!” 

Ron bỗng nhắc: 

“Harry, nói cái gì đi, cái gì bằng Xà ngữ ấy.” 

Harry suy nghĩ lung lắm: 

“Nhưng... 37 

Những lần Harry vuột miệng nói ra được Xà Ngữ là 
những lần nó đối mặt với những con rắn thực sự. Bây giờ 
nhìn hình vẽ một con rắn nhỏ xíu, nó phải cố sức tưởng 
tượng cho con rắn ấy thực lên một chút. Cuối cùng, Harry 
nói: | 


MHAKRRYV POTTEN VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


“Mở rat” 

Nó nhìn Ron. Ron chỉ lắc đầu : 

“Bổ vẫn nói tiếng Anh.” 

Harry ngó lại con rắn, thực lòng mong sao cho mình 
mờ mắt tin được đó là một cơn rắn thực, một cơn rắn sống. 
Harry thử lắc lư cái đầu, ánh nến lung linh liển tạo ảo 
giác như thể con rắn cũng nhúc nhích. 

Harry nói lại: 

“Mở ra!” 

Bỗng từ miệng nó thoát ra một tiếng rít lạ lùng, và lập 
tức từ cái vòi nước tuôn ra một luồng ánh sáng trắng lóa 
rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu 
đi chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước 
mắt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ 
lớn để cho cả một người lớn chui vào được. 

Harry nghe tiếng Ron thở phập phổng, nó ngước nhìn 
lên và quyết định điều phải làm, Nó nói: 

“Mình sẽ đi xuống đó.” 

Không thể nào không đi, một khi đã tìm ra được lối 
vào Phòng chứa Bí mật, dù cho chỉ có một tý xíu hy vọng 
hết sức mong manh, hết sức, mơ hồ và hết sức hoang đường, 
là Ginny có thể vẫn còn sống và chỉ đang bị giam cẩm 
trong đó. 

Ron nói: 

“kình cũng đi nữa.” 

Một thoáng ngập ngừng. Rồi thây Lockhart cũng lên tiếng 
với nụ cười gượng mơ hồ: 

“Ờ, có lẽ các trò cũng không cần đến tôi đâu nhỉ? Tôi 
sẽ chỉ... 


ws 4DB 


Phòng chứa bí mật 


Thây đặt tay lên nắm đấm cửa toan chuồn ra ngoài, nhưng 
cả Harry và Ron đều chĩa cây đũa phép về phía ông. Ron 
nói: 

“Thầy xuống trước đi.” 

Mặt mày trắng bệch, lại bị tước mất đũa phép rồi, thầy 
Lockhart đành phải riu ríu đi về phía cửa Phòng chứa Bí 
mật. Giọng thầy run rẩy: 

“Các trò ơi, làm như vây để mà được cái gì chứ?” 

Harry chọc đầu đũa phép vô lưng thầy Lockhart. Ông 
trượt chân ngay xuống ống nước, còn cố gắng nói thêm: 

“Ta thực sự không tin...” 

Nhưng Ron đã đẩy nhẹ vào vai ông một cái, và ông 
tuột xuống ống nước mất tiêu. Harry lập tức làm theo. Nó 
tự thả mình xuống miệng ống nước, rồi buông tay. 

Y như là nó bị hút xuống và cứ trôi tuột đi, tuột mãi 
xuống trong bóng tối vô tận. Nó nhận thấy ống nước rẽ 
thành nhiều nhánh chạy về mọi hướng, nhưng không có 
nhánh nào to như cái ống đang hút nó xuống. Ống này 
cũng quanh cua, ngoằn ngoèo, đổ đốc đứng. Harry biết là 
mình đang lao xuống rất sâu phía dưới trường Hogwarts, 
sâu hơn cả những tầng hầm ngục. Phía sau nó là Ron cũng 
đang lao xuông, va đụng nhẹ mỗi khi qua những khúc quanh. 

Tụi nó cứ tuột xuống trong ống nước hoài, đến nỗi Harry 
bắt đầu lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo 
đây. Cho đến khi chân nó chạm đất thì cái ống mới bới 
nghiêng. Đâu ống hơi ngóc lên và Harry bị hất văng ra từ 
đó, té một cái uych xuống một cái sàn ẩm ướt trong một 
địa đạo bằng đá tối om và đủ cao, rộng để đứng thẳng 
TĩgƯỜI. 


HÀ RRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA NÍ MẬT 


Thầy Lockhart đã lỗm cổm đứng dậy cách chỗ nó không 
xa, mình mẩy dính bết lem nhem, mặt mày trắng xác. 

Harry đứng lên thì Ron cũng vừa được tống văng ra từ 
cái ống. 

“Chắc là tụi mình ở sâu phía đưới trường hàng đặm 
ấy.” 

Tiếng nói cúa Harry vang vọng trong địa đạo. 
Ron liếc nhìn những bức tường nhớp nháp u ám chung 
quanh, nhận xét: 

“Không chừng ở bên dưới đáy hồ ấy.” 

Cả ba người bây giờ cùng hướng nhìn về bóng tối dày 
đặc phía trước. 

Harry thì thầm ra lệnh cho cây đũa phép của nó: 

“Lurnosl” 

Đầu đũa lại hóa thành ngọn đèn, Harry bảo: 

“Hi thôi!” 

Cả ba người cùng bước tới, tiếng chân họ dẫm trên nên 
ướt nghe bèm bẹp. 

Địa đạo tối đến nỗi ba người chỉ có thể nhìn thấy được 
một khoảng ngắn phía trước mà thôi. Đã vậy ánh sáng 
đầu cây đũa phép của Harry lại soi cái bóng họ lên vách 
tường ẩm ướt, bóng nào bóng nấy chờn vờn theo sau họ 
hết sức kỳ quái. 

Cả ba vẫn cẩn thận bước tới trước. Harry nói nhỏ: 

“Nhớ nghe, hễ nghe động tĩnh gì thì phải nhắm ngay 
mắt lại.” 

Nhưng địa đạo yên lặng như ở dưới đáy mô. Cái “động 
tĩnh” bất ngờ duy nhứt mà họ nghe thấy là tiếng “rốp” 


w> 4DB ¿x 


Phòng chứa bí mật 


vang to khi Ron ngẫu nhiên dẫm chân lên một cái gì đó, 
hóa ra là cái sọ khô của một con chuột. 

Harry hạ thấp cây đũa phép xuống để quan sát nền địa 
đạo, nhận thấy có nhiều mẩu xương xẩu của các động vật 
nhỏ. Cố gắng không để nghĩ tới số phận Ginny trong tay 
con quái vật, Harry mở đường đi nhanh tới trước, quẹo qua 
một khúc quanh của địa đạo. 

Chợt Ron níu vai Harry, giọng khàn khàn: 

“Harry, có cái gì ở đằng kia kìa.” 

Họ đứng sững lại nhìn. Harry chỉ có thể thấy đại khái 
một cái gì to lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, đang nằm 
vắt ngang qua địa đạo. Vật đó không hể nhúc nhích, 

Harry thở hốn hển, liếc nhìn lại hai người cùng đi: 

“Có lẽ nó ngủ rồi.” 

Bàn tay run lấy bấy của thầy Lockhart đè chặt lên hai 
mắt. 

Harry quay lại nhìn con quái vật, tìm nó đập mạnh đến 
phát đau. 

Mắt nó nhíu lại đến mức gần nhắm khít nhưng vẫn còn 
hi hí để vẫn còn có thể nhìn được. Harry giơ cao cây đũa 
phép, từ từ, rất thận trọng, sẽ sàng nhích từng bước tới 
trước. 

Ánh sáng ở đầu đũa phép rọi lên lớp da con rắn khổng 
l, một con rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, 
đang nằm cuộn trên nên địa đạo. Một lớp da rỗng không. 
Con rắn đã lột đa thoát xác từ bộ da rắn này ắt là phải 
đài ít nhứt bảy thước. 

Ôi” 


xe “D3 


HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÉ MẬT 


Ron xuýt xoa yếu ớt. 

Bỗng nhiên sau lưng hai đứa vang lên âm thanh của 
một chuyển động lạ lùng. Đầu gối của thây Lockhart khuyu 
xuống. 

Ron chĩa cây đũa phép vô ông, lạnh lùng báo: 

“Đứng dậy! 

Thây Lockhart gượng đứng lên. Rồi bất ngờ, ông nhào 
vô Rơn, đãm ngã nó xuống đất. Harry phóng ngay tới, nhưng 
đã trễ mất rồi, thầy Lockhart đã đứng thẳng lên, hổn hến 
thở, tay nắm lấy cây đũa phép của Ron, và nụ cười “quyến 
rũ năm năm liễn” lại nở trên gương mặt của ông. 

Ông nói: 

“Cuộc phiêu lưu chấm đứt ở đây thôi, lũ nhóc à. Ta 
sẽ lấy một tý da rắn này về trường, nói với mọi người là 
ta không thể cứu cô bé học trò kịp thời, và hai đứa bây 
đã mất trí một cách kỳ bí khi nhìn thấy thi thể tả tơi của 
con bé. Thôi nhé, hãy nói lời tạm biệt với trí nhớ của tụi 
bây đi.“ 

Thầy Lockhart giơ cây đũa phép được hàn gắn bằng keo 
của Ron lên và đọc thân chú: 

“Oblipiate†”0) 

Cây đũa phép nổ dùng bằng sức mạnh của một trái 
bom nhỏ. Đệm y giơ tay bưng đầu chạy ra xa, trượt té vô 
đống. da rắn rồi lại văng ra khỏi đó, nhào ra né những 
mảnh tường vỡ đổ ụp xuống người. Sức nổ làm trần địa 
đạo rung chuyển mạnh, làm cho vụn vữa rơi xuống lả tả 
thành đồng to. Khi mặt đất yên, Harry đứng lên, chăm chú 
nhìn qua đống tường vỡ. Nó hét: 


1. Obliviate: “Mê muội” 


Phòng chứa bí mậẬ( 


“Ron! Bồ có sao không hả Ron ?“ 

“Mình ở đây!” 

Giọng Ron vang lên sau đống gạch đá như bị nghẹn lại: 

“Mình không sao cả, nhưng... ông thây của tựi mình... 
ống bị tẩu hoả nhập ma rồi, cây đũa phép của mình đã 
chơi ổng một vố!” 

Harry nghe có tiếng ạch đụi và tiếng kêu lớn “ôi”. Nghe 
như thể Ron đá nhằm ống quyển của thầy Lockhart. 

Giọng Ron lại vang lên, nghe tuyệt vọng: 

“Bây giờ làm sao đây? Mình không thể đi qua đống gạch 
đá này, mất cả đống thời gian mới hòng dọn dẹp xong. “ 

Harry ngước nhìn trần địa đạo. Trên đó đã xuất hiện 
những vết nứt khổng lồ. Nó chưa bao giờ thử dùng pháp 
thuật để tách ra những tảng đá to dùng như vầy, mà bây 
giờ cũng không phải lúc để thử làm một việc như vậy. 
Biết đâu địa đạo là hang động nằm sâu trong lòng đất ? 

Có một tiếng uych nữa và một tiếng kêu “ôi” nữa vang 
lên sau đống đá. 

Harry nghĩ là mình đang lãng phí thì giờ. Có thể Ginny 
đang thoi thóp trong Phòng chứa Bí mật nhiều tiếng đồng 
hồ rồi và đang chờ nó đến cứu. Nó biết rất rõ việc quan 
trọng nhứt mà nó phải làm bây giờ là øgì. 

Nó gọi Ron: 

“Bồ chờ ở đó nha. Chờ ở đó với thầy Lockhart. Mình 
sẽ đi tiếp. Nếu một giờ nửa mình không quay trở lại...” 

Một khoảng lặng yên ngột ngạt. Rồi tiếng Ron vang lên, 
nghe như thế nó cố giữ cho giọng nói đừng run: 


x» 411 . 


HARRYV POTFTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


“Mình sẽ cố gắng dời đống đá này... để... để khi quay 
về bổ có chỗ chui qua... Và... Harry này...” 

Harry cố gắng tiêm vào giọng nói của mình được chút 
tự tin nào hay chút nãy: 

“Lát nữa gặp lại bồ nha!” 

Rồi nó một mình đi tiếp, băng qua đống da rắn vĩ đại. 

Chẳng mấy chốc nó không còn nghe vọng lại tiếng Ron 
hì hụi dọn đá nữa. Địa đạo cứ quanh co khúc khuỷu, hết 
quẹo rồi đến quanh. Mợi dây thần kinh trên toàn thân Harry 
đều căng lên một cách khốn khổ. Harry chỉ cầu mong cho 
địa đạo kết thúc cho rồi, nhưng khi đi đến khúc cuối của 
địa đạo, bò qua khúc quanh cuối cùng, thì cái nó nhìn thấy 
còn hãi hùng gấp bội: trước mặt nó là một bức tường đá 
vững chắc có khắc hai con rắn khống lỗ xoắn vào nhau. 
Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cổ 
sáng lấp lánh. 

Harry tiến đến gần, cổ họng khô đắng. Chẳng cần phải 
ép mình nghĩ mấy con rắn bằng đá này là rắn thực, vì 
nội những con mắt rắn nhìn cũng hết sức sống động rồi. 

Harry hiểu là mình phải làm gì. Nó tầng hắng, và mấy 
con mắt ngọc bích dường như nhấp nháy. 

Bằng một giọng trầm trầm, run run, Harry tít: 

“Mở ra!” 

Hai còn rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. 
Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tắm mắt, 
và Harry, run rẩy hai chân, hít hơi, bước vào. 


*e 412 vx 


CHƯỈƠNG MƯỜI BÁY 


NGƯỜI KẾ VỊ SLYVTHERIN 


Gì :> đây Harry đang đứng ở cuối một căn phòng rất dài, 
mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được 
chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc 
hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những 
bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn. 

Tim Harry đập dồn đập. Nó đứng yên lặng, lắng nghe 
sự yên tĩnh đên ớn xương sông. Liệu con Tử Xà có đang 
ẩn núp trong góc tối, đằng sau một cây cột nào đó không? 
Còn Ginny nữa, Ginny đang ở đâu? 

Harry rút cây đũa phép của mình ra cầm sẵn trong tay 
rồi tiến tới giữa những hàng cột rắn. Mỗi một bước chân 
dè dẫm của nó đều đội vang vang vào những bức tường 
tn tối Nó nhíu mí mắt lại thật khít, chỉ hi hí đủ nhìn, 
và sẵn sàng nhắm tịt lại nếu có bất cứ động tĩnh nào, 
Những hốc mắt sâu hoắm của mấy con rắn đá dường như 
đõi theo từng bước của Harry. Và rãt nhiều lần, bao tử của 
Harry đã phải thót lại vì tưởng là có cái gì đó đang chuyên 
động. 

Tới ngang đôi cột đá cuối cùng, thì một pho tượng cao 
tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt Harry. Pho 
tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Harry phải 
vươn cô cò ra để ngó nhóng lên gương mặt khống lồ tuốt 
trên cao: một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khi, 
với chòm râu thưa và đài tới lai cái áo chùng phù thủy 


HAHHV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


bằng đá dài lượt thượt. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám 
to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng. Và 
giữa đôi chân là một hình thù nhỏ bé với mái tóc đỏ hoe 
đang nằm sấp trên sàn trong tấm áo chùng đen. 

“Ginnw!” 

Harry kêu lên nho nhỏ, phóng ngay đến bên Ginny, quỳ 
xuống cạnh cô bé. Harry khẩn khoản lay Gimny: 

“Ginny ơi, đừng chết mà... Đừng chết, em ơi! 

Harry quảng cây đũa phép qua một bên, ôm lấy đôi vai 
Ginny, xoay cô bé lại. Gương mặt Ginny trắng bệch như 
vôi, và đôi mắt nhắm nghiền lạnh ngắt, vậy có nghĩa là 
cô bé không bị hóa đá. Nhưng như vậy là cô bé đã bị... 

Harry tha thiết lay gọi: 

“Ginny ơi, hãy tỉnh dậy đi.” 

Nhưng cái đầu của Ginny chỉ ngả bên này rồi ngoẻo 
sang bên kia dưới sức lay của Harry. 

“Con bé sẽ không tỉnh lại đâu.” 

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. 

Harry giật bắn người, xoay phát lại. 

Một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào 
cây cột gần nhứt, đang nhìn nó. Những đường nét của thiếu 
niền này nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến Harry cảm 
tưởng mình đang nhìn cậu ta qua một cửa sổ mù sương. 
Nhưng chắc chắn là có một thiếu niên đang đứng đó, không 
thể nhâm lẫn được. 

“Anh Tom ~ Tom Riddle phải không?” 

Riddle gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mặt Harry. 

Harry khẩn thiết hỏi: 


*« 414 xe 


“Em Ginny sẽ không tỉnh lại hả? Anh nói vậy nghĩa là 
sao? Ginny chưa... Ginny chưa...?” 

Riddle nói: 

“Đúng, con bé vẫn còn sống. Nhưng chỉ lúc này thôi.” 

Harry nhìn Riddle chòng chọc. Tom Riddle đã từng là 
học sinh trường Hogwarts cách đây năm mươi năm, nhưng 
bây giờ nó đứng đây, trong làn sương khói bảng lắng mơ 
hồ, vẫn trẻ như một cậu thiếu niên mười sáu tuổi. 

Harry ngờ ngợ hỏi: 

“Anh là ma hả?” 

Riddle lặng lẽ đáp: 

“Tôi là một ký ức. Một ký ức được giữ gìn trong một 
quyền nhật ký suốt năm mươi năm.” 

Riddle chỉ xuống sàn, phía gần những ngón chân khổng 
lỗ của bức tượng, quyển nhật ký nhỏ màu đen mà Harry 
từng lượm được trong buổng tắm của con ma khóc nhè Mỹyrtle 
đang nằm đó, mở toang. Thoáng trong một giây, Harry thắc 
mắc không biết làm sao mà quyển nhật ký lại nằm ở đây. 
Nhưng ngay lúc này nó có nhiều điều phải bận tâm cấp 
bách hơn điều đó. Nó lại hì hục nâng đầu Ginny lên: 

“Anh Tom, anh phải giúp em mới được. Chúng ta phải 
ra khỏi chỗ này ngay. Có một con Tử Xà... Em không biết 
nó ở đâu, nhưng nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào... 
Anh làm ơn giúp em...” 

Riddle không động đậy. Harry vẫn toát mô hôi xoay sở 
để nâng được nửa thân Ginny lên khỏi sàn. Nó cúi xuống 
để lượm lại cây đũa phép, nhưng cây đũa phép đã biến 
đâu mất. Harry ngước nhìn lên hỏi Riddle: 

“ảnh có thấy...?” 


xe 415 ¿. 


I4 ILV PO TTEKH VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


Riddle vẫn đứng yên nhìn Harry, mấy ngón tay dài đang 
xoay xoay cây đữa phép của Harry. Tưởng Riddle đã nhặt 
giùm mình cây đũa, Harry vừa đưa tay ra vừa nói: 

“Cám ơn anh.” 

Nhưng Riddle vẫn đứng yên nhìn Harry đăm đăm, mấy 
ngón tay dài vẫn thờ ơ xoay xoay cây đũa. Một nụ cười 
bí hiểm thoáng làm cong khóe miệng của Riddle. 

Tấm thân bất động của Ginny nặng tru làm cho đầu 
gối của Harry như muốn sụm xuống. Harry khẩn khoản: 

“Anh nghe em đi. Tựi mình phải ra khỏi chỗ nàu! Nếu 
con Tử Xà mà xuất hiện...” 

Nhưng Riddle bình thản nói: 

“Nó chỉ xuất hiện khi nào được gọi mà thôi.” 

Harry hạ lưng của Ginny xuống sàn vì không thể đỡ 
lâu hơn nữa. Nó hỏi Riddle: 


“Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh làm ơn đưa trả c¡n cây 
đũa phép, em có thể sẽ cần đến nó...” 


Nụ cười của Riddle nở rộng hơn. Nó nói: 

“Mày sẽ không cần đến nó nữa đâu.” 

Harry trân trối nhìn Riddle: 

“Ý anh muốn nói gì? Em sẽ không cần dùng đến....? 

Riddle nói: 

“Harry Potter à, tao đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. 
Cơ hội gặp gỡ mày. Để trò chuyện với mày.” 

Harry không còn kiên nhẫn nữa: 

“Anh Riddle à, em thấy anh không hiểu gì cả. Tụi mình 
đang ở trong Phòng chứa Bí mật. Chuyện trò thì để sau này 
hắng...” 


x*s 41656 xv 


Nhưng Riddle bó cây đũa phép của Harry vô túi áo, miệng 
vẫn cười: 

“Chúng ta sẽ nói chuyện ngay bây giờ.” 

Harry nhìn Riddle trừng trừng. Có chuyện gì đó rất quái 
đản đang diễn ra ở đây... 

Chậm rãi từng tiếng, Harry hỏi: 

“Làm sao mà Ginny ra nông nối này?” 

Riddle có vẻ rất thoải mái, đáp: 

“A, đó là một câu hỏi thú vị. Và câu trả lời lại là một 
câu chuyện dài. Tao nghĩ nguyên nhân chính khiến Ginny 
ra nông nổi này là do con bé đã để mở trái tim mình và 
đem hết bí mật của mình tâm sự với một kẻ xa lạ vô hình.” 

Harry không hiểu: 

“Anh đang nói vẻ cái gì vậy?” 

“Về quyển nhật ký. Quyển nhật ký của tao ấy mà. Con 
bé Ginny đã viết vô nhật ký của tao trong suốt mãy tháng 
trời, kể lể với tao những nỗi sầu muộn và băn khoăn đáng 
thương của nó - nào là mấy thằng anh trêu chọc nó như 
thế nào, nào là đi học năm thứ nhứt mà phải xài toàn là 
đồ cũ, áo cũ, sách cũ, nào là...” 

Riddle hơi ngừng lại, mắt lấp láy, rồi nói tiếp: 

“Nào là anh chàng Harry Potter vĩ đại tốt bụng nổi tiếng, 
chắc là, theo con bé nghĩ nhé, chẳng hề thích nó chút nào.” 

Suốt trong lúc nói những điều này, mắt Riddle không 
hề rời khỏi gương mặt Harry. Một cái nhìn hau háu. Riddle 
vẫn tiếp tục: 

“Kể ra thì cũng chán ngấu khi phải nghe tất cả những 
nỗi phiển muộn băn khoăn be bé ấy của một con bé mười 


>> 417 .ăX 


MÀ IRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


một tuổi. Nhưng mà tao kiên nhẫn lắm. Tao viết lại cho 
con bé. Tao rất cảm thông. Tao rất ân cần. Ginny đơn giản 
là khoái tao: “Chưa từne có người nào hiểu em như anh cả, 
anh Tom à... Em sung sướng biết bao được có quyển nhật kú nàu 
để giải bàu lâm sự.. Nó như một người bạn mà em có thể mang 
theo bên mình trong túi áo” 

Riddle bật cười, giọng cười cao ngạo lạnh lùng, có vẻ 
không phù hợp chút nào với nó. Tiếng cười ấy làm cho 
tóc gáy Harry dựng đứng hết cả lên. 

“Nếu phải tự công nhận, thì Harry à, tao cho rằng mình 
luôn luôn có đủ khả năng mê hoặc những người tao cần 
mê hoặc. Cho nên con bé Ginny trút hết tâm tình của nó 
với tao, và ngẫu nhiên mà tâm tình của con bé đúng y 
như điều tao muốn... Tao đã ngày càng mạnh lên, nhờ nhấm 
nháp những nỗi sợ hãi sâu sắc nhứt của con bé, những 
bí mật tăm tối nhứt của con bé. Tao trở nên mạnh mẽ, và 
mạnh hơn con bé Ginny rất nhiều; dủ mạnh để bắt đầu 
nhen nhúm trong con bé ấy vài ba bí mật của tao, để bắt 
đâu trút một chút tâm tình của tao vào cơn bé...” 


Cổ họng Harry đã trở nên khô đắng. Nó hỏi: 

“Ý anh muốn nói gì? “ 

Riddle vẫn nhẹ nhàng: 

“Chưa hiểu ra hả, Harry Potter? Ginny là người đã mở 
cửa Phòng chứa Bí mật. Chính con bé ấy đã vặn cổ mấy 
con gà trống quanh trường và vẽ lem nhem lên tường những 
thông điệp dọa nạt. Chính con bé đã thả Tử Xà Slytherin 
ra hại bốn tên Máu Bùn và con mèo của lão giám thị.” 

Harry thì thào: 


“Không đời nào có chuyện đó!” 


xwx 418 


Người kế vị SIytherin 


Riddle vẫn bình thản nói: 


“Đó là sự thật. Dĩ nhiên là ban đầu con bé không ý 
thức được mình đang làm gì Kể ra cũng thú vị. Phải chí 
mày được đọc những trang nhật ký mới viết của con bé... 
Những điều con bé ấy viết hay lắm...” 

Riddle lấy giọng đọc ê a, vừa ngâm nga vừa quan sát 
gương mặt kinh hãi của Harry: 

“Tom mến, em nghĩ em đang mất trí nhớ. Khắp áo chùng của 
em dính đầu lông gà trống mà em không biết làm sao lại như 
uậu. Anh Tom ơi, em không thể nào nhớ được là cm đã làm gì 
uào cái đêm lễ Hội Ma, nhưng đêm ấy đã có một con mèo bị 
hóa đá, còn ạt áo trước của em thì không biết tại sao lại dính 
sơn bê bết Anh Tom ơi anh PercW cứ nói em xanh xao hốc hác 
tà lrông có 0 khác thường. Em nghĩ ảnh nghỉ ngờ em... Bữn 
nay lại có một cuộc tấn công nữn anh Tom ơi. mà em lại không 
thể nhớ mình đã ở đâu trong lúc đó... Anh Tom ơi, bây giờ em 
phải làm gì? ChẮc em sắp điên mất, em có ý nghĩ là chính em 
là kẻ đã tấn công mọi người, anh Tom à!” 

Bàn tay Harry nắm chặt lại thành nấm đấm, móng tay 
nó bấm sâu vào đa thịt. 

Riddle cứ nói liên tu bất tận: 

“Con bé Ginny ngu ngốc ây phải mất một thời gian khá 
lâu mới thôi tin cậy vào quyển nhật ký. Cuối cùng con bé 
cũng dâm nghỉ ngờ quyển nhật ký và tìm cách quăng bỏ 
nó đi. Lúc đó, chính mày, Harry, chính mày đã lượm được 
cuốn nhật ký và vào cuộc. Không có gì làm tao vui sướng 
hơn khi mày lượm được cuốn nhật ký của tao. Trong số 
bao nhiêu người có thể lượm được nó, cuốn nhật ký lại 
ngẫu nhiên rơi vào tay mày, chính mày, con người mà tao 
đã háo hức muốn gặp gỡ...” 


_ IẬT 


Cơn tức giận đã trào dâng khắp người Harry, nó phải 
cố gắng tự kiểm chế lắm mới nói thành lời: 

“Tại sao mày lại muốn gặp tao?” 

Riddle đáp: 

“À, mày biết không, Harry, con bé Ginny kể cho tao nghe 
đủ thứ về mày, cả tiểu sử hấp dẫn của mày nữa.” 

Cái nhìn của Riddle tập trung vào vết thẹo hình tia chớp 
trên trán Harry, càng lúc càng trở nên khao khát hơm: 

“Tao biết tao phải tìm hiểu thêm về mày, nói chuyện 
với may, và nếu được thì gặp gỡ mày. Vì vậy tao quyết 
định chỉ cho mày xem vụ bắt giữ thằng ngốc Hlagrid nổi 
tiếng, để lấy lòng tin của mày...” 

Harry ngắt lời Riddle, giọng run lên: 

“Bác Hagrid là bạn của tao. Có phải mày đã vu oan 
giá họa cho bác ấy không? Tao những tưởng mày bắt lầm, 
nhưng hóa ra mày...” 

Riddle lại bật cười khanh khách: 

“Harry ơi, chẳng qua là những gì tao nói ngược với những 
gì Hagrid nói. Mày thử tưởng tượng coi lão hiệu trưởng già 
Dippet phân xử thế nào? Một bên là Tom Riddle, nghèo 
nhưng xuất chúng, mô côi mà rất dũng cảm, một học sinh 
gương mẫu của trường, một huynh trưởng... Còn một đằng 
là thằng Hagrid bự xác mà ngớ ngẩn, cứ cách tuân lại 
dính vô một chuyện rắc rối nào đó, khi thì tìm cách nuôi 
người sói con dưới gầm giường, khi thì lẻn vô khu rừng 
Cấm để đánh vật với mấy con quỷ khổng lồ... Nhưng tao 
nhìn nhận là tao cũng có hơi ngạc nhiên khi âm mưu của 
mình diễn ra tốt đẹp còn hơn cả dự kiến. Tao đã lo là ắt 
có người nào đó nhận ra rằng Hagrid không thể nào là 


# 


Người kế vị Siytherin 


Người kế vị Slytherm được. Tao đã mất suốt năm năm trời 
để tìm hiểu mọi điều về Phòng chứa Bí mật rồi mới khám 
phá ra lối vào bí mật... Hagrid làm gì có đủ đầu óc hay 
tài năng mà làm được những chuyện đó cơ chứ! 

Riddle lại nở nụ cười lạnh lùng, nói tiếp: 


“Chỉ có thầy dạy môn Biến, lão Dumbledore, dường như 
tin là Hagrid vô tội. Lão ra sức thuyết phục lão Dippet giữ 
lại Hagrid và huấn luyện thành người giữ khóa cho trường 
Hogwarts. Ờ, tao nghĩ có thể lão Dumbledore đã đoán biết 
được sự thật... Lão Dumbledore không bao giờ tỏ ra ưa tao 
như những giáo sư khác...” 


Harry nghiến răng: 


“Thây Dumbledore nhìn thấu suốt tìm gan mày, tao đám 
chắc như vậy.” 


“Ờ, sau khi Hagrid bị đuổi, lão Dumbledore chắc chắn 
đã để mắt theo dõi tao sát sườn đến bực cả mình. Tao 
biết là khí tao còn ở trường thì mở Phòng chứa Bí mật ra 
một lần nữa là không an toàn, không khôn ngoan. Nhưng 
mà tao tốn bao nhiêu năm đài tìm tòi ra nó không lẽ lại 
để nó chìm trở vào bí mật một cách lãng phí. Nên tao quyết 
định để lại một quyến nhật ký, lưu giữ tuổi mười sáu của 
tao trong đó, để một ngày nào đó, nếu may mắn, tao sẽ 
có thể dẫn đắt một kẻ khác bước theo dấu chân tao và 
hoàn tất công việc cao cả của Salazar Slytherin.” 


Harry nói bằng giọng của người chiến thắng: 

“Mày không thể nào hoàn tất công việc đó đâu. Lần 
này không có ai chết cả, kể cả con mèo cũng không chết. 
Trong vài tiếng đồng hồ nữa thuốc nhân sâm sẽ được luyện 
xong và tất cả những người bị hóa đá sẽ được hồi sinh...” 


vs A421 


ÁẬT 


Riddle lạnh lùng nói: 

“Tao chẳng nói với mày rồi ư? Rằng chuyện giết lũ Máu 
Bùn bây giờ không còn nghĩa lý gì với tao nữa. Trong nhiều 
tháng trời nay, tao đã nhắm vào mục tiêu mới, là mày.” 

Harry nhìn sững Riddle. 

“Mày tưởng tượng coi tao đã tức giận như thế nào, khi 
người mở quyển nhật ký của tao ra lần vừa rồi không phải 
là mày, mà là Ginny. Con bé đã nhìn thấy mày có quyển 
nhật ký, thế là, con bé hoảng loạn. Nó sợ nếu mày biết 
xài quyển nhật ký này, biết cách “viết nhật ký”, và tao 
đem hết bí mật của con bé ra kể cho mày biết thì chuyện 
sẽ ra sao? Hoặc tệ hơn, nếu tao kể cho mày biết ai đã vặn 
cổ mấy con gà trống, thì sẽ ra sao? Cho nên con ngốc bé 
bỏng đó đã thừa lúc phòng ngủ của mày vắng vẻ, lẻn vào 
lấy trộm lại cuốn nhật ký. Nhưng tao biết tao phải làm gì 
chớ. Tao thấy rõ là mày đang lần ra dấu vết của Người 
kế vị Slytherin. Những gì mà Ginny kể cho tao nghe về mày 
giúp cho tao biết là mày sẽ đi tới cùng bằng bất cứ giá 
nào để làm sáng tỏ bí mật, nhất là khi một trong những 
người bạn thân thiết nhứt của mày bị tấn công. Và Ginny 
cũng đã nói cho tao biết cả trường đang đồn đại nhốn nháo 
bởi vì mày có thể nói được Xà ngữ...” 

Harry vẫn nhìn Riddle trân trân: 

“Vì vậy tao bắt con bé Ginny phải viết lời vĩnh biệt lên 
tường rồi xuống đây mà chờ. Con bé đã vùng vẫy, khóc 
lóc, đến phát ngán luôn. Nhưng cũng chẳng còn mấy sự 
sống trong con bé đó... Nó đã đốc quá nhiều tâm huyết 
vào quyến nhật ký, vào tao. Nhiều đến nỗi rốt cuộc tao 
đã thu đú thần lực để tự mình rời khỏi trang giấy... Tao 
đã chờ đợi mày xuất hiện từ lúc tao và con bé đó xuống 


x* 422 ¿x 


Người kế vị Siytherin 


đây. Tao biết mày sẽ đến. Tao có nhiều điều muốn hỏi 
mày, Harry Potter à.” 


Hai bàn tay của Harry vẫn nắm chặt: 
“Hói gì?” 
Riddle mỉm cười thích thú: 


“À, làm thế nào mà mày, một đứa trẻ sơ sinh không 
có tài năng pháp thuật gì phi thường, lại có thể đánh bại 
được vị phù thủy vĩ đại nhứt của mọi thời đại? Làm thế 
nào mà màu có thể sống sót không hề hấn gì, ngoại trừ 
một vết theo nhỏ, trong khi mọi quyển lực của Chúa tể 
Voldemort lại bị tiêu húy?” 


Nói tới đó, mắt Riddle hau háu, ánh lên những tia đỏ 
kỳ lạ. 
Harry đáp chậm Tãi: 
“Tại sao mày lại quan tâm đến chuyện tao thoát chết? 
Voldemort thuộc đám hậu sinh của mày mà...” 
Nhưng Riddle đáp, giọng nhẹ nhàng: 
“Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của tao, 
Harry Potter à.” 
Riddle rút cây đũa phép của Harry ra khỏi túi và bắt 
đầu quơ trong không trung, viết ba từ lung linh: 
TOM MARVOLO RIDDLE 
Rồi nó vẫy cây đũa phép lần nữa, ba từ đó tự sắp xếp 
lại thành: 
ï AM LORD VOLDEMORT® 


1. “Ta là Chúa tể Voldernort” 


*» 423 „# 


HAHRHY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA HÍ mật 


Riddile thì thẩm: 

“Mày hiểu chưa? Đó là một bí danh mà ta đã dùng ở 
trường Hogwarts, nhưng đĩ nhiên chỉ giữa bạn bè thân thiết 
với nhau thôi. Mày tưởng là tao khoái xài tên họ của người 
cha Muggle thô tục của tao mãi mãi sao? lao, kẻ mang 
trong mình dòng máu của chính Salazar Slytherin, thừa hưởng 
từ dòng đõi bên mẹ tao. Tao, tao mà lại chịu mang tên họ 
của một tên Muggle tâm thường ngu độn, kẻ đã bỏ rơi tao 
trước cả khi tao chào đời, chỉ vì phát hiện ra vợ mình là 
một phù thủy sao? Không đời nào đâu, Harry. Tao tự tìm 
cho mình một cái tên, một cái tên mà tao biết một ngày 
nào đó, khi tao trở thành vị phù thủy vĩ đại nhứt thế giới, 
thì tất cả phù thủy pháp sư khác nghe đến đều run sợ, 
không đám nhắc tới.” 

Bộ não của Harry dường như bị tắc nghẽn. Nó trơ mắt 
ngây nhìn Riddle: đây là đứa trẻ mô côi đã lớn lên, rồi 
trở thành kẻ giết hại chính cha mẹ của Harry và rất nhiều 
người khác sao?... 

Mãi thì Harry cũng phải thốt nên lời: 

“Mày không...” 

Riddle chặn họng: 

“Không cái gì?” 

Harry thở nhanh: 

“Không phải là phù thủy vĩ đại nhứt thế giới. Rất tiếc 
phải làm mày thất vọng, nhưng vị phù thủy vĩ đại nhứt 
trên thế giới là thầy Albus Dumbledore. Mọi người đều nói 
vậy. Ngay cả khi mày còn hùng mạnh, mày cũng không 
dám thử tranh giành chiếm đoạt Hogwarts với thây 
Dumbledore, thây đã nhìn thấu suốt tìm gan của mày khi 


xà 424 


Người kế vị Siytherin 


mày còn là đứa trẻ học ở trường, và cho đến giờ mày vẫn 
còn sợ thầy, cho dù mày có ẩn náu nơi chốn nào đi nữa...” 

Nụ cười biến mất trên gương mặt của Riddle. Thay vào 
đó là một cái nhìn hằn học xâu xa. Nó rít lên: 

“Nên nhớ, chỉ cân dùng ký ức của ta thôi mà ta đã 
tống cổ được lão Dumbledore ra khỏi cái trường này nhé!” 

Harry phản đối: 

“Thầy không đi luôn như mày tưởng đâu!” 

Harry chỉ nói đại như vậy, mong dọa Riddle, chứ trong 
thâm tâm, dù rất mơ ước, nó cũng không dám tin chuyện 
đó là thật. Nhưng Harry vừa dứt lời thì văng vắng đâu 
đó, một tiếng nhạc thanh tao trỗi lên, khiến cho Riddle vừa 
há miệng toan nói đã phải sững sờ ngậm lại Nó xoay mình 
nhìn suốt chiều dài Phòng chứa Bí mật trống vắng. Tiếng 
nhã nhạc mỗi lúc một vang rõ hơn, lớn hơn, kỳ la, siêu 
nhiên, bí hiểm đến rợn xương sống, làm dựng hết tóc trên 
đầu Harry và khiến trái tìm nó như đang nở lớn gấp đôi 
kích thước bình thường. Thế rồi, khi tiếng nhạc đạt tới mức 
khiến Harry cảm thấy như từng âm thanh đang rung lên 
trong cá khung sườn, thì ánh sáng chợt bừng lên trên đỉnh 
những cây cột gần nhứt chung quanh. 

Thì ra, xuất hiện một con chim to bằng con thiên nga 
màu đỏ thắm, đang rót khúc nhạc du dương khắp vòm 
. trần của căn phòng. Con chim ấy có đuôi dài tha thướt 
như đuôi công bằng vàng lộng lẫy, những móng vuốt cũng 
bằng vàng lấp láy, quắp trong móng vuốt bằng vàng ấy 
là một cái nùi giế tả tơi. 

Chỉ trong tích tắc, con chim bay thẳng đến cạnh Hary. 
Nó buông cái vật te tua đang quắp dưới chân ra, rồi nặng 


HARRVY POTTERH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MỆT 


nề đáp xuống vai Harry. Khi con chim xếp cánh lại, Harry 
ngước nhìn lên, thấy một cái mỏ bằng vàng dài và sắc 
lẻm, cùng một đôi mắt đen tròn sáng quắc. 

Con chim ngừng hót. Nó đậu yên trên vai Harry, tỏa 
làn hơi ấm áp vào bên má, còn đôi mắt sáng của nó nhìn 
Riddle chòng chọc. 

Riddle cũng ném đôi mắt sắc lẻm của mình về phía con 
chim, lẩm bẩm: 

“Một con phượng hoàng...” 

Harry thở ra: 

“Phải Fzaœkes không?” 

Nó cảm thấy móng vuốt bằng vàng của con phượng hoàng 
khẽ pấu nhẹ vào vai. Riddle lúc này đã để mắt tới cái vật 
tả tơi như cái nùi gi rách mà Fawkes thả rơi trên sàn: 

“Cái đó... A, cái nón Phân loại của trường Hogwarts 
đây...” 

Đúng là nó. Cái nón dơ hãy, xơ xác, vá chằng vá đụp, 
nằm im lìm ngay dưới chân Harry. 

Riddle bắt đầu cười trở lại Nó cười to đến nỗi căn phòng 
tối om rung lên vì tiếng cười, như thể có đến mười thằng 
liddle đang hè nhau cười một lúc.. 

“Đây là cái mà lão Dumbledore gởi đến cho người bảo 
vệ lão ư? Một con chim hót với một cái nón cũ mèm. Mày 
có cảm thây can đảm thêm lên không, Harry Potter? Bây 
giờ mày chắc mày cảm thấy an toàn lắm rồi phải không?” 

Harry không trả lời. Tuy nó cũng không biết con phượng 
hoàng Fawkes hay cái nón Phân loại sẽ dùng được vô chuyện 
gì, nhưng ít ra nó cũng không còn cô độc nữa, và nó chờ 


w* 42B 


Người kế vị Siytherin 


Riddle ngừng cười với một lòng can đảm càng lúc càng 
tăng lên. 

Riddle vẫn còn cười toét miệng: 

“Đi vào cêng việc thôi, Harry Potter. Chúng ta đã gặp 
nhau hai lần - một lần trong quá khứ cửa mày và một lần 
trong tương lai cửa tao. Và đã hai lần tao giết hụt mày. làm 
thế nào mà màu sống sót được hi? Hãy nói cho tao nghe hết. 
Mày càng nói dài thì mày càng kéo thêm được thời gian 
sống sót của mày thôi.” 

Harry suy nghĩ thật nhanh, ước lượng tình thế. Riddle 
đã cướp được cây đũa phép của nó. Còn nó, Harry, nó có 
con phượng hoàng Fawkes và chiếc nón Phân loại, mà hai 
món này thì chẳng có cái nào xài được cho một trận đấu 
tay đôi. Thế của nó rõ là bất lợi. Thôi được... Nhưng mà 
Riddle còn đứng đó lâu bao nhiêu thì càng bât lợi cho mạng 
sống của Ginny bấy nhiêu... Cô bé chỉ còn thoi thóp, trong 
khi đó, Harry chợt nhận thấy, đường nét hình thù của Riddle 
đang dân dẫn trở nên rõ nét hơn, rắn chắc hơn... Nếu cần 
phải đánh nhau với Riddle, Harry thấy thà đánh sớm còn 
hơn là để dây dưa lâu lắc về sau. 

Harry bèn nói gọn: 

“Không ai biết tại sao mày lại tiêu hết quyển lực khi 
mày tấn công tao. Chính tao cũng không biết. Nhưng tao 
biết tại sao mày không thể giết được tao. Bởi vì mẹ tao đã 
hy sinh để cứu tao.” 

Harry nói thêm, giọng run lên đầy căm giận: 

“Người mẹ mang dòng máu Muggle tâm thường. Mẹ đã 
chặn bàn tay mày giết tao. Và tao đã nhìn thấy mày thực 
sự, tao đã thấy mày năm ngoái. Mày chỉ là một đống đổ 
nát. Mày sống ngắc ngoái. Đó là hậu quả mà tất cả quyển 


HARHRV POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


lực của mày đem tới cho mày. Mày phải lấn trốn. Mày 
xấu xa, mày ác độc...” 

Gương mặt Riddle nhăn nhúm lại. Rồi nó gượng nặn 
ra một nụ cười xấu xí: 

“Thì ra vậy. Mẹ mày đã chết để cứu mày. Ừ, đó cũng 
là một cách giải bùa đây hiệu lực. Bây giờ tao hiểu rồi... 
Nói cho cùng, mày cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà tao 
cứ thắc mắc mãi. Mày coi, rốt cuộc giữa hai đứa mình có 
những điểm giống nhau lạ lùng. Ngay cả mày chắc cũng 
nhận thấy. Cả hai đứa mình cùng mang giòng máu pha 
trộn giữa phù thủy và Muggle, cùng mô côi, cùng được 
dân Muggle nuôi lớn lên. Có lẽ từ thời Slytherin vĩ đại đến 
giờ, chỉ mới có hai Xà khẩu xuất hiện ở trường Hogwarts, 
là tao với mày. Hai đứa mình thậm chí trông cũng giống 
nhau... Nhưng mà rốt cuộc, chẳng qua là vận may đã cứu 
mày thoát khỏi tay tao. Đó là tất cả những gì tao muốn 
biết. “ 

Harry vẫn đứng, căng thắng, chờ đợi Riddle giơ cây đũa 
phép lên. Nhưng nụ cười méo mó vặn vẹo của Riddle lại 
nở rộng: 

“Bây giờ, Harry à, tao sắp dạy mày một bài học nho 
nhỏ. Đây sẽ là cuộc đọ sức giữa Chúa tế Voldemort - Người 
kế vị Slytherin, và Harry Potter nổi tiếng, cùng với những 
thứ vũ khí xịn nhứt mà lão Dumbledore có thể cung cấp 
cho mày...” 

Riddle ném một cái nhìn cười cợt vào Fawkes và cái nón 
Phân loại, rồi bước tới. Nỗi sợ hãi lan trong đôi chân tê 
cứng của Harry. Nó nhìn Riddle đi tới giữa hai hàng cột 
đá cao, dừng lại, ngước nhìn lên chân dung bằng đá của 
Slythemn phía trên cao, khuât trong bóng tôi nhờ nhờ. Riddle 


v*èề 42B zx 


mở rộng miệng và rít lên như tiếng rắn huýt gió, nhưng 
Harry hiểu hết những gì Riddle đang nói: 

“Ximm hấu nói uới tôi, hỡi Slutherim, người UT đại nhứt trong 
bốn øị sáng lập Hoguwrts.” 

Harry xoay mình để nhìn lên bức chân dung bằng đá, 
con Fawkes trên vai nó cũng xoay theo. 

Gương mặt đá vĩ đại của Slytherin đang chuyển động. 
Harry hoảng kinh khi nhìn thấy cái miệng của gương mặt 
đá há ra, mỗi lúc một rộng hơn, đến khi tạo thành một 
cái hốc đen ngòm vĩ đại. 

Và từ trong cái miệng của tượng đá, có cái gì đó đang 
chuyển động, đang từ dưới đáy sâu trồi lên. 

Harry lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường tăm tối 
của căn phòng, và trong lúc nhắm tịt mắt lại như vậy, Harry 
cảm thấy cánh của Fawkes xòe ra quẹt vào bên má, cất 
cánh bay khỏi vai. Harry muốn la lên: 

“Đừng bỏ tôi!”, 

nhưng trong lòng cũng nghĩ, làm sao mà một con phượng 
hoàng lại địch nổi một con Tử Xà kia chứ? 

Sàn đá của Phòng chứa Bí mật rung chuyển như có cái 
gì nặng nề lắm vừa rơi xuống. Harry biết rằng đã có chuyện 
gì đó đang diễn ra; Dù nhắm tịt mắt, nó vẫn có thể cảm 
thấy, hay lờ mờ thấy một con rắn khổng lỗ đang đuỗi mình 
trườn ra khỏi miệng của Slytherm. 

Hamy nghe tiếng Riddle rít lên: 

“Giết nó!” 

Tử Xà tiến về phía Harry. Harry nghe tiếng thân thể nặng 
nề của con rắn trườn qua mặt sàn bụi bặm. Mắt vẫn nhắm 


MARRV POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


nghiên, Harry cuống cuồng tháo chạy dọc căn phòng, hai 
tay đưa ra sờ soạng tìm đường - trong tiếng cười ngao nghê 
giêu cợt của Voldemort. 

Chợt Harry sẩy chân. Nó ngã mạnh xuống sàn đá, thấy 
lưỡi mằn mặn máu. Con rắn chỉ còn cách Harry trong gang 
tấc, Harry nghe thấy tiếng nó đang trườn đến rất gần. 

Rồi một tiếng nổ lớn, đữ dội, xé toang ra trên đầu Hary, 
tiếp theo là một cái gì đó đập mạnh vào nó, làm nó văng 
ép vô tường. Harry chờ đợi những chiếc răng nanh cắm 
phập vào thân thể mình. Nhưng thay vào đó, nó chỉ nghe 
thêm nhiều tiếng rít điên cuồng hơn và có cái gì đó đang 
quật đập dữ đội giữa những cây cột đá, 

Không đừng được, Harry đành hé mắt, vừa đủ để liếc 
nhìn coi chuyện gì đang xảy ra. 

Con Tử Xà khống lỗ màu xanh lá :cây sáng rực, hiểm 
độc, mập ú như thân cây sôi, đang vươn mình lên cao trong 
không trung, và cái đầu lỗ mãng bự chảng của nó đang 
dung đưa như say xỉn giữa những cây cột đá. Trong khi 
Harry run rẩy, sẵn sàng nhắm tịt mắt đi nếu con rắn quay 
đầu lại, nó chợt nhận ra có một thứ đã đánh lạc hướng 
Tử Xà. 

Đó là Fawkes, đang bay lượn phía trên cao, trên đầu con 
rắn khổng lồ. Con Tử Xà giận dữ đớp như điên, miệng 
há rộng giơ ra những chiếc răng nanh dài và bén như những 
thanh kiếm sắc. 

Fawkes lao xuống. Chiếc mỏ dài bằng vàng của con chìm 
phượng hoàng cắm phập xuống, và thình lình máu đen từ 
đâu phọt ra, văng tung tóe trên sàn. 

Cái đuôi rắn quật mạnh, sém một tí xíu là trúng Harry. 
Và trước khi Harry kịp nhắm tít mắt, con Tử Xà chợt quay 


đầu lại. Harry nhìn thẳng vào mặt nó, nhận thấy hai con 
mắt của con rắn, cả hai con mắt to tướng, lồ lộ, màu vàng 
khé, đều đã bị chim phượng hoàng mổ lọt tròng ra ngoài. 
Máu con rắn từ hốc mắt chảy ròng ròng xuống sàn. Con 
Tử Xà gào rít trong sự đau đớn cùng cực. 

Harry nghe Riddle thét lên: 

“KHÔNG! BỒ MẶC CON CHIM ĐÓ CHO TA! KỆ XÁC 
CON CHIM! THẰNG NHỎ Ở ĐẰNG SAU MI KÌA! MI 
ĐÁNH HƠI ĐƯỢC NÓ MÀ! GIẾT NÓ ĐI 

Con rắn mù quay lại, bối rối, nhưng vẫn còn vẻ nguy 
hiểm chết người. Fawkes bay lượn vòng vòng trên đầu con 
rắn, hót khúc nhạc du dương, thỉnh thoảng mổ xuống cái 
mũi bọc vảy của con rắn, trong khi máu vẫn trào ra từ 
hai hốc mắt của Tử Xà. 

Harry kinh hoảng thì thào: 

“Cứu tôi, làm ơn cứu tồi... Có ai cứu tôi với!” 

Đuôi cor. rắn lại quất mạnh ngang qua sàn căn phòng. 
Hamy thụp nhanh xuống né. Một cái gì đó mềm mềm chạm 
vô má Harry. 

Thì ra cái đuôi rắn quất trúng cái nón Phân loại trên 
sàn, hất nó văng vô mặt Harry. Harry chụp ngay chiếc nón. 
Trong tay nó giờ đây chẳng có cái gì khác, ngoài cái nón 
này, và đây là cơ hội duy nhất của nó. 

Harry trùm ngay cái nón lên đầu, nhoài xuống sàn để 
né cái đuôi rắn lại sắp tiếp tục quật ngang. 

“Giúp tôi oới - Cứu tôi sới! ” 

Tiếng kêu thốt ra trong đâu Harry khi con mất nó đã 
bị bít chặt dưới cái nón Phân loại sùm sụp, che xuống đến 
hết nửa mặt. 


we 431 ¿» 


HARRV PUTTER VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


“Làm ơn giúp tôi với...” 

Không có tiếng trả lời. Nhưng cái nón chợt teo lại, như 
thể có một bàn tay vỏ hình đang vắt nó rất chặt. 

Một cái gì đó rơi thịch xuống đỉnh đầu Harry, vừa cứng 
vừa nặng, suýt làm nó té lăn quay. Mắt nó nảy đom đóm 
và đầu nó lóe ra vô vàn ông rao. Nó bèn túm chặt chóp 
cái nón, kéo mạnh ra, cảm thấy như đang kéo ra một vật 
gì vưa dài vừa cứng nằm bên dưới. 

Đé là một thanh gươm bằng bạc trắng bóng, chuôi gươm 
cẩn hẳng ngọc lấp lánh, viên nào viên nấy bằng quả trứng. 

Tiếng thét của Riddle vẫn vang lanh lảnh: 

“GIẾT THẰNG NHỎ! MẶC XÁC CON CHIM! THẰNG 
NHỎ Ở ĐĂNG SAU MI KÌA! ĐÁNH HƠI ĐI - ĐÁNH HƠI 
THẰNG NHỎ ẤY” 

Harry đa đứng dậy được, trong tư thế sẵn sàng. Tấm thân 
khổng lổ của con rắn cuộn thành khoanh và nửa khúc thân 
trên vươn cao, đần lắc lư thòng xuống, dụng âm phải cột 
đá khi xoay qua đối diện với Harry. Harry có thể nhìn thấy 
hai hố mát rộng đây máu, một cái miệng cũng há rộng, đủ 
xộng để nuốt chửng cả người Harry. Cái miệng đó lại lởm 
chởm răng nanh đài không thua gì thanh kiếm của Harry, 
mà lại còn sắc lẻm, lấp loáng, và chứa đây nọc độc. 

Tử Xà mò mâm nhào tới. Harry né qua một bên và thế 
là con rắn đụng vào bức tường của Phòng chứa Bí mật. 
Con Tử Xà lại phóng tới một lần nữa, cái lưỡi chẻ đôi 
của nó thè ra liếm sát bên sườn Harry. 

Bằng cả hai tay, Harry giơ thanh kiếm lên. 


Tử Xà lại lao tới, và lần này nó đã nhắm được chính 
xác. Dồn hết sức mình vào đôi tay nắm chặt cán kiếm, 


ws 432 „w 


Người kể vị SLytherin 


Harry đâm một nhát chí mạng vào vòm họng của con rắn, 

Nhưng ngay khi dòng máu nóng bỏng rỏ xuống cánh 
tay Harry, nó cảm nhận một cơn đau buốt thấu đến cùi 
chỏ. Một chiếc răng nanh dài chứa đây nọc độc đã cắm 
phập vô đa thịt Harry, càng lúc càng lún sâu vào cánh 
tay nó rồi gãy rời ra khi con Tử Xà ngoẻo sang một bên 
và đổ gục xuống sàn, quằn quại. 

Harry tựa vào tường, từ từ khuyu xuống. Nó nắm chiếc 
răng nanh rắn đang truyền chất độc vào thân thể mình, 
rút mạnh ra khỏi cánh tay. Nhưng nó biết rằng mọi việc 
đà quá muộn. Cơn đau cháy bỏng đang chẩm chậm lan 
ra từ vết thương. Ngay khi buông chiếc răng nanh ra và 
nhìn thấy dòng máu thấm loang vào tấm áo chùng của 
mình, mắt Harry đã mờ đi. Phòng chứa Bí mật quay cuồng 
nho nhoẹt thành một mớ hỗn độn sắc màu mờ mịt. 

Bỗng một vật gì đỏ thắm lướt qua, và Harry nghe bên 
cạnh mình tiếng lóc cóc nhẹ nhàng của những móng vuốt 
gõ trên sàn đá. 

Harry cố gắng nói một cách khó nhọc: 

“Fawkes ơi, mày đã chiến đấu tuyệt vời lắm, Fawkes...” 

Harry có cảm giác như con chim đang đặt cái đầu lên 
cánh tay mình, chỗ vết thương mà cái răng nanh rắn đã 
để. lại. 

Rồi nó nghe có tiếng bước chân vang vọng lại và một 
cái bóng đen lủ lù hiện ra trước mặt. 

Giọng của Riddle vang lên phía trên đầu: 

“Mày đã chết rồi, Harry Potter! Chết. Ngay cả con chỉm 
của lão Dumbledore cũng biết điều đó. Mày có thấy nó làm 
gì không, Harry? Nó đang khóc đó.” 


h 4133 .* 


HUẢRRVY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


Harry chớp mắt. Nó thấy loáng thoáng cái đầu của Fawkes. 
khi ấn khi hiện trước mặt. Những giọt nước mắt phượng 
hoàng đẹp như những viên ngọc trai lăn tròn xuống lớp 
lông vũ lộng lẫy. 

“Tao sẽ ngồi đây nhìn mày chết, Harry Potter à. Cứ từ 
từ mà chết nhé, tao không vội vàng øgì đâu.” 

Harry vẫn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng. Mọi 
thứ quanh nó dường như quay mòng mòng. 

Giọng nói của Riddle nghe văng vắng xa xôi: 

“Đoạn kết cuộc đời của Hlarry Potter nổi tiếng là như 
vậy đó! Cô độc trong Phòng chứa Bí mật, bị bạn bè bỏ 
rơi, bị vị Chúa tế Hắc ám đánh bại - vị Chúa tế mà nó 
đã ngu ngốc thách thức, đương đầu. Harry ơi, chẳng mấy 
chốc nữa mày sẽ gặp lại bà má Muggle của mày. Bả đã 
thí mạng mình để mua cho mày mười hai năm sống tạm... 
Nhưng Chúa tế Voldemort đã kết thúc cuộc đời mày, như 
mày đã biết là phải vậy thôi...” 

Nếu chết là như vây, Harry mơ màng nghĩ, thì thật ra 
cũng không đến nỗi tệ lắm. 

Ngay cả cơn đau trên cánh tay bị rắn cắn cũng không 
còn đau nứa... 

Nhưng mà có thực mình đang chết không chứ? Bởi vì 
sao Phòng chứa Bí mật không tối sẩm lại như hũ nút, như 
địa ngục, mà lại như đang hiện rõ ra dần dần thế kia? 
Hamy thử lắc đầu, rổi nó nhìn thấy con phượng hoàng 
Fawkes vẫn còn tựa đầu trên cánh tay của mình. Một chuỗi 
_ những giọt nước mắt như những viên ngọc trai kết nhau 
đang sáng lóng lánh quanh vết thương - nhưng mà cũng 
chẳng còn vết thương đâu nữa. Thốt nhiên Riddle thét lên: 


xwè* 434 


Người kế vị Siytherin 


“Tránh ra, con chim kia! Bỏ nó ra - Tao bảo, tránh ra 
mà...” 


Harry ngóc đầu lên nhìn. Riddle đang chĩa cây đũa thần 
của Harry vào Fawkes; một tiếng nổ vang rẻn như tiếng 
súng, và Fawkes cất cánh bay lên giữa một cơn lốc lả tả 
màu vàng, màu tía. 

Riddle ngó chằm chằm vào vết thương của Harry, lặng 
lẽ nói: 

“Tao quên béng đi... Nước mắt của phượng hoàng... Phải 
rồi... có sức mạnh chữa lành vết thương, có sức mạnh hỏi 
sinh.“ 

Riddle nhìn vào mặt Harry: 

“Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Thực ra, tao 
lại thích như vầy hơn. Chỉ mày với tao, Harry Potter... mày 
với tao mà thôi...” 

Nó giơ cây đũa phép lên... 

Nhưng lúc đó, Fawkes đã bay trở lại, cánh vỗ phân phật, 
lượn trên đâu Harry và thả xuống đùi Harry một vật - 
quyển nhật ký. 

Chỉ trong nửa giây, cả Harry và Riddle, vẫn giơ cao cây 
đứa phép, cùng chăm chú nhìn vào quyển nhật ký, Rồi, 
không hề nghĩ ngợi, không hể cân nhắc, như thể đã định 
làm vậy từ lâu, Harry chụp lấy chiếc răng nanh của con 
Tử Xà nằm rơi trên sàn, dùng hết sức lao tới, cắm phập 
cái nanh vào chính giữa quyển nhật ký. 

Một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên, kéo 
đài. Mực phun ra khỏi quyển sách thành giòng, chảy như 
suối trào trên cánh tay Harry, làm sũng ướt cả sàn phòng. 
Riddle gập mình quần quại, vặn vẹo, gào rú, vật vã, và rồi... 


HAT RV POTTER VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MẬT 


Riddle biến mất. Cây đũa phép của Harry rớt xuống sàn, 
vang lên một tiếng “keng”, rồi sau đó chỉ còn sự im lặng. 

Hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng long tong của những 
giọt mực tiếp tục ứa ra từ quyển nhật ký và rơi xuống 
sàn đá. Nọc độc của Tử Xà đã đốt thủng một lỗ nham 
nhở xuyên qua giữa quyển nhật ký. 

Toàn thân run rẩy, Harry gượng đứng lên. Đầu óc nó 
vẫn còn quay mòng mòng, y như thể vừa qua một chuyến 
ngao du đường trường bằng bột Floo. Chậm rãi, Harry thu 
gom lại cây đũa phép của mình, cái nón Phân loại, và 
thanh kiếm mà nó đã ra sức kéo bật khối hàm trên của 
con Tử Xà. 


Lúc ấy từ cuối Phòng chứa Bí mật chợt vang lên một 
tiếng rên khẽ. Ginny đã tỉnh. Harry vội vàng chạy đến bên 
Ginny, đỡ cô bé đậy. Đôi mắt ngơ ngác của Ginny đảo quanh 
căn phòng rộng mênh mông, từ hình thù đổ sộ của con 
Tử Xà đã chết, đến Harry trong bộ áo chùng đẫm máu, 
rồi đến quyển nhật ký trên tay Harry. Cô bé há miệng hớp 
hơi, run bắn người lên, nước mất bắt đầu tuôn chảy ràn 
rụa trên gương mặt. 

“Anh Harry... Ôi, anh Harry ơi, em đã cố gắng khai với 
anh trong bữa điểm tâm, nhưng mà em không thể nói trước 
mặt anh Percy. Anh Harry ơi, chính là em... nhưng thật tình 
em... em... em thể là em không chủ ý làm những việc đó... 
Anh Riddle xui khiến em làm, ảnh ép buộc em... mà... làm 
sao anh giết được cái... con đó? Anh Riddle đâu rồi? Em 
nhớ là lần cuối cùng em viết nhật ký, ảnh đã tự đi ra 
khỏi quyển nhật ký...” 

Harry giơ quyển sách ra, chỉ cho Ginny coi cái lỗ to tướng 
bị răng nanh Tử Xà đâm thúng, 


x* 43B  zx 


Người kế vị Slytherin 


“Ổn hết rồi, Ginny à. Riddle đã tiêu đời. Coi kìa, Riddle 
và Tử Xà đó. Thôi, Ginny, tụi mình ra khỏi chỗ này thôi.” 

Harry lóng cóng đỡ Ginny đứng dậy. Ginny lại òa khóc: 

“Em sẽ bị đuổi mất, anh Harry ơi. Em đã trông mong 
mãi, từ hồi anh Bil nhập học lận, để được vào học ở trường 
Hogwarts. Vậy mà bây giờ em phải ra khỏi trường... Ba 
UỚI má em sẽ nói sao đây?” 

Chim phượng hoàng Fawkes đang bay lượn ở lối vào Phòng 
chứa Bí mật như chờ hai đứa nhỏ. Harry dìu Ginny bước 
tới trước. Hai đứa bước qua cái cuộn xác bất động của con 
Tử Xà đã chết, băng qua căn phòng tối om chỉ còn vang 
vọng tiếng bước chân của tụi nó, rồi trở lại địa đạo. Harry 
nghe tiếng cánh cửa đá khép lại sau lưng mình với một 
tiếng rít nho nhỏ. 

Sau vài phút đi ngược lên địa đạo tối om, tai Harry bắt 
đầu nghe tiếng dọn đá ì ạch vọng lại từ xa xa. 

“lềon!” 

Harry mừng rỡ reo lên. Vừa hối Ginny đi gấp, Harry vừa 
la lớn: 

“Ginny không sao hết! Mình tìm được Ginny rồi!” 

Harry nghe Ron ở đâu đó thốt ra một tiếng mừng vui 
nghẹn ngào. Hai đứa vừa quanh qua khúc cua cuối cùng 
thì cũng thấy được ngay gương mặt nôn nóng của Ron, bên 
kia cái lỗ cũng khá lớn mà Ron đã ra sức moi xuyên qua 
đống đá đổ. 

“GinnWl” 

Ron thò một cánh tay qua cái lễ hổng giữa đống đá 
để kéo Ginny ra trước. Nó mừng ríu rít: 

“Em còn sống! Anh thật không tin nổi. Em vẫn còn sống!” 


"v 43? .* 


H.LIRRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỨA HÍí MẬT 


Nó định ôm Gimny nhưng tiểng thút thít của cô bé làm 
nó khựng lại: 

“Nhưng ổn rồi mà Ginny? Mọi việc qua rồi... Ơ... ở đâu 
ra con chìm đó vậy?” 


Con Fawkes đã theo sau Ginny chui qua cái lỗ. Harry 
cuối cùng cũng thót được người lại, chui qua nốt. Harry 
nói: 

“Đó là con phượng hoàng của thầy Dumbledore.“ 

Ron vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nó nhìn chòng chọc vũ 
khí sáng lấp lánh trong tay Harry mà hỏi: 

“Làm sao bổ có được thanh kiếm đó vậy?” 

Harry vừa liếc nhìn Ginny đang khóc sụt sịt, vừa nói: 

“Sẽ giải thích cho bổ nghe sau, ra khỏi chỗ này đã.” 

“Nhưng...” 

Harry ngắt lời Ron: 

“Để sau đã.” 

Harry thấy chẳng hay ho gì đem nói trước mặt Ginny 
chuyện cô bé chính là người đã mở cánh cứa Phòng chứa 
Bí mật. Nó quay qua hỏi: 

“Thầy Lockhart đâu rồi?” 

Ron nhe răng cười. Nó hất đầu về phía ống nước bên 
trên địa đạo: 

“Ở trên kia. Ống bị tấu hoả nhập ma rồi. Đến mà coi.” 

Fawkes dẫn đường, nhờ bộ lông tía và móng vuốt vàng 
của nó tỏa ánh sáng át đi phần nào bóng đêm nên địa 
đạo cũng bớt tăm tối đi. Thầy Lockhart vẫn còn ngồi ở 
đó, bình thần ngâm nga một mình. 


*è* 438 


Người Lế vị Siytherin 


Ron nói: 

“Thầy mất hết trí nhớ rồi. Tại cú Phản đòn Bùa Lú ấy 
mà. Ông tính ếm mình, hóa ra lại gậy ông đập lưng ông. 
Bây giờ ống còn không nhớ được ổng là ai, hay tụi mình 
là ai, hay ống đang ở đâu nữa. Mình đành phải bảo ổng 
lên đây mà ngôi đợi. Bây giờ cái nguy hiểm nhất cho thầy 
chính là... thầy.” 

Thây Lockhart chăm chú nhìn bọn trẻ một cách ngây 
ngốc. Ông nói: 

“Chào quí vị. Chỗ này tệ quá hả? Quí vị sống ở đây 
sao?“ 

“Không ạ!” Ron vừa đáp vừa nhướn mắt ra hiệu với 
Harmy. 

Harry cúi mình ngó vô cái ống nước đài thăm thắm và 
đen ngòm. Nó hỏi Ron: 

“Bồ có nghĩ tới chuyện tụi mình trở ngược lên cái ống 
này bằng cách nào chưa?” 

Ron lắc đầu, nhưng con phượng hoàng Fawkes đã sà 
xuống trước mặt Harry và vẫy vẫy cánh, đôi mắt như ngọc 
trai của Fawkes sáng ngời trong bóng tối. Nó ve vấy cái 
đuôi dài thướt tha bằng vàng. Harry nhìn con phượng hoàng 
ngờ ngợ, chưa rõ ý nó ra ao, 

Ron có vẻ bối rối: 

“Hình như nó muốn bồ bám lấy nó... nhưng con chim 
bây lớn mà bồ thì quá nặng, chắc gì nó mang nổi bồ lên 
trên đó?” 

Harry sực nhớ ra lời cụ Dưmpledore. 

“Faukes không phải là một con chỉm tâm thường.” 


w» 439 .X* 


HAHRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MÁT 


Nó vội bảo những người kia: 

“Tụi mình phải nắm chặt lấy nhau. Gimny, nắm chặt 
lấy Ron, thầy Lockhart...” 

Ron nhắc thầy Lockhart: 

“Nó nói thây đó.” 

“Thầy nắm chặt lấy tay kia của Ginny...” 

Harry nhét thanh gươm và chiếc nón Phân loại vô thắt 
lưng, rồi nó giơ tay ra nắm chặt lấy những chiếc lông đuôi 
nóng hổi một cách lạ lùng của con phượng hoàng Fawkes. 

Toàn thân chúng bỗng nhiên nhẹ hãng một cách phi 
thường, và chỉ trong tích tắc, bằng một cái vỗ cánh nhẹ 
nhàng, tất cả bay lên, lượn trong ống nước. Harry có thể 
nghe tiếng thầy Lockhart đeo toòng teng phía đưới, thốt lên 
đây thán phục: 

“Thật kỳ lạ! Kỳ lạ quá! Cứ như là pháp thuật vậy!” 

Luổng gió lạnh thổi luổn qua tóc Harry, nó chưa kịp 
thưởng thức cái sảng khoái được bay với chim phượng hoàng, 
thì chuyến bay đã kết thúc. Cả bốn người đã chạm chân 
xuống sàn phòng vệ sinh ẩm ướt - lãnh địa của con ma 
khóc nhè Myrtle. Và trong lúc thầy Lockhart sửa sang cái 
nón đội đầu của mình thì cái bôn rửa mặt trượt nhẹ nhàng 
về chỗ cũ, che khuất đường ống nước bí mật. 

Myrtle trợn tròn mắt ngó bọn trẻ. 

Con ma khóc nhè nói với Harry một cách tỉnh queo: 

“À, tụi bây vẫn còn sống!” 

Harry nhe răng cười, vừa chùi vết máu trên áo và vết 
mờ trên cặp kiếng của mình, vừa an ủi Myrtle: 

“Không cần phải lộ vẻ thất vọng dữ vậy đâu, chị Myrtle.” 


x* 44D xxx 


Myrtle bèn nói với giọng thẹn thùng: 

“Ôi, có gì đâu... Tao chỉ nghĩ là... nếu tụi bây chết rôi, 
thì tụi bây cứ việc thoải mái xài chung phòng vệ sinh với 
tao. ˆ 

“Ý ẹ!” Ron lè lưỡi rồi chuồn khỏi phòng vệ sinh để 
bước ra cái hành lang tối om vắng vẻ. Nó ghẹo Harry: 

“h, Harry, mình thấy Myrtle càng lúc càng tỏ ra khoái 
bổ đó. Ginny ơi, em có đối thủ rồi đó nhe!” 

Nhưng nước mắt cứ như mưa tuôn trên gương mặt Ginny. 

Ron nhìn Ginny lo lắng, nó hỏi Harry: 

“Bây giờ mình đi đâu đây?” 

Harry chỉ: Fawkes đang dẫn đường, ánh vàng lấp lánh 
đọc hành lang. Tụi nhỏ sải bước theo con phượng hoàng, 
và chỉ một lát sau là tụi nó đến được văn phòng của giáo 
sư McGonagall. 


Harry gõ cửa, rồi đẩy cho cánh cửa mở ra. 


vs 441 »x 


HA RRV POTTER VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT' 


CHƯNG MƯỜI TÁM 


PHẦN THƯỞNG CH©O DOERBY 


“Nhải mất một lúc, cả căn phòng im phăng phắc, khi 

Ron, Harry, Ginny, và thầy Lockhart xuất hiện ở ngưỡng 

cửa, đầy mình dính rác rưởi nhớp nháp, và cả máu nữa 
(trong trường hợp của Harry); Rồi có tiếng gào lên: 

“Ginnv!” 

Đó là tiếng bà Weasley, nãy giờ vẫn ngồi khóc nức nở 
trước lò sưởi. Bà đứng bật dậy, ông Weasley cũng bật đậy 
theo vợ, cả hai lao vào ôm châm lấy đứa con gái nhỏ Ginny. 

Tuy nhiên, Harry lại không chú ý đến nỗi vui mừng của 
ông bà Weasley lắm. Nó nhìn thấy phía sau lưng họ, giáo 
sư Dumbledore đang đứng cạnh bệ lò sưởi, tươi cười, trong 
khi giáo sư McGonagall đứng kế bên cụ thì vừa chắp tay 
lên ngực vừa thở hổn hển. 

Con phượng hoàng Fawkes bay lướt qua tai Hlarry và đậu 
lên vai cụ Dumbledore. Rồi ngay lúc đó, Harry nhận ra, cả 
nó và Ron, đều bị ôm cứng trong những cánh tay của ông 
bà Weasley. 

“Con đã cứu em nó! Chính con đã cứu Ginny! Làm sao 
mà con làm được hả?” 


Giáo sư McGonagall cũng nói, không ra hơi: 

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đây đều muốn biết điều đó.” 

Bà Weasley buông Harry ra. Nó ngập ngừng trong chốc 
lát, rồi đi tới cái bàn làm việc của giáo sư McGonagall, 


x» 442 ÿzx 


IPhần thưởng cho Dobbhy 


đặt lên đó cái nón Phân loại, thanh kiếm cẩn hồng ngọc, 
và phần còn lại của quyển nhật ký bị đốt cháy. 

Xong xuôi, Harry bắt đầu kể cho mọi người nghe mọi 
chuyện. Suốt gần mười lăm phút đồng hồ, Harry nói trong 
sự im lặng chăm chú tuyệt đối của mọi người: nó kể lại 
giọng nói vô hình bí hiểm mà nó nghe được trong lâu đài, 
mà cuối cùng lại chính Hermione phát hiện đó là tiếng 
nói của con Tử Xà đi luồn trong ống nước. Nó kể nó và 
Ron đã theo dõi lũ nhện vô tuốt trong khu rừng Câm như 
thế nào, và con Aragog đã bảo cho chúng biết nơi mà nạn 
nhân cuối cùng của Tử Xà đã bị giết chết. Rồi nó kể làm 
thế nào mà nó đoán ra con ma khóc nhè chính là nạn 
nhân đó, và làm sao suy ra được lối vào Phòng chứa Bí 
mật lại có thể ở trong buồng tắm... 

Khi Harry tạm dừng để thở thì giáo sư McGonaøgall hỏi 
ngay: 

“Giỏi lắm! Vậy là các trò đã tìm ra cửa vào Phòng chứa 
Bí mật, ta phải nhắc thêm là các trò tìm ra được sau khi 
đã phá vỡ hàng trắm nội qui của trường thành rác vụn; 
Nhưng mà bằng cái cách gì trên thế gian này mà các trò 
còn sống sót ra khỏi đó được hả, Potter?” 

Thế là Harry, bằng giọng đã bắt đầu khào khào vì nói 
hơi nhiều, lại kể tiếp về sự xuất hiện đúng lúc của Fawkes 
và về cái nón Phân loại đã tặng cho nó thanh kiếm. Nhưng 
rồi nó bắt đầu ấp úng. Cho tới lúc đó nó vẫn cẩn thận 
tránh nói đến quyển nhật ký của Riddle, và tránh nói đến 
Ginny. Cô bé đang đứng dựa đầu vào vai bà mẹ, nước mắt 
vẫn còn tuôn thành dòng lặng lẽ trên đôi má. Nếu người 
ta đuối Ginn thì sao? Harry nghĩ tới mà kinh hoảng. Nhật 
ký của Riddle bây giờ không còn tác quái nữa... Làm sao 


vw* 443 v.v 


IHARHY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA HÍ MÁT 


chứng minh được chính Riddle là kẻ đã sai khiến Ginny 
làm tất cả mọi chuyện đã qua đây? 

Theo bản năng, Harry ngước nhìn cụ Dumbledore. Cụ 
thoáng mỉm cười, ánh lửa nhảy múa trên đôi mắt kiếng 
hỉnh nửa vành trăng. Cụ Dumbledore lên tiếng, nhẹ nhàng: 

“Điều làm ta thú vị nhứt là làm thế nào mà Chúa tế 
hắc ám Voldemort có thể mê hoặc được Gimny, khi mà theo 
nguồn tin của ta thì hiện giờ hắn đang trốn trong rừng sâu, 
ở tận Albanlia.” 

Harry cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp - một sự nhẹ nhõm 
trong vinh quang lâng lâng lan tỏa khắp người. 

Ông Weasley thốt lên bằng giọng sửng số: 

“C... cái... cái... gì? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đâu hả? Mê... 
mê hoặc Ginny hả? Nhưng mà Ginny... Ginny đâu có..., 
phải không Ginny?” 

Harry lượm cuốn nhật ký lên đưa cho cụ Dumbledore, 
nót nhanh: 

“Chính là quyển nhật ký này. Riddle viết khi còn là một 
học sinh mười sáu tuổi...” 

Cụ Dumbledore câm quyến nhật ký Harry đưa, chĩa cái 
mũi khoằm dài thòng của cụ vào những trang giấy đã bị 
cháy xém và ướt sũng. Cụ nói nhẹ nhàng: 

“Xuất chúng! Hiển nhiên rồi, y có lẽ là học sinh xuất 
sắc nhứt từ xưa tới nay của trường Hogwarts.” 

Cụ quay qua nói với gia đình Weasley đang trông ra dáng 
ngạc nhiên chưng hửng hết sức, 

“Rất ít người biết rằng Chúa tế Hắc ám Voldemort thời 
niên thiếu còn có tên là Tom Riddle. Chính ta đã dạy y, 
cách đây năm mươi năm, tại trường Hogwa:ts. Sau khi ra 


ws AAA4 vw 


Phần thưởng cho Đobby 


trường y biến mất... đi xa và đi nhiều... lún sâu vào Nghệ 
thuật Hắc ám, giao du với những phù thủy xấu xa nhứt 
trong giới chúng ta, trải qua rất nhiều phen biến đổi pháp 
thuật hiểm nghèo, rồi y lại nổi lâr thành Chúa tế Hắc ám 
Voldemort, khó mà nhận ra được y nữa. Hầu như không 
ai thấy có gì liên hệ giữa Chúa tế Hắc ám Voldemort và 
cậu học sinh thông mình đẹp trai từng là thú lĩnh nam 
sinh của trường. “ 

Bà Weasley hỏi: 

“Những mà, còn Ginny? Ginny của chúng tôi thì có liên 
quan øì... đến... kẻ đó?” - 

Ginny thốn thức: 

“Quyển... nhật... nhật ký! Con đã viết vô quyển nhật 
ký của anh Riddle, rồi ảnh... viết... viết lại cho con suốt 
cả năm học...” 

Ông Weasley cực kỳ kinh ngạc: 

“Ginny! Chẳng lẽ ba chưa hề dạy con điểu øì hết sao? 
Ba đã chẳng thường nói với con cái điều gì nào? Rằng đừng 
bao giờ tin bất cứ vật gì tự suy nghĩ được một khi mình 
chưa nhìn thấu được não nó nằm đâu. Tại sao con không đưa 
cho ba, hay má con, coi cuốn nhật ký đó? Một thứ đồ vật 
đáng nghi ngờ như vậy thì rõ ràng là đây Pháp thuật Hắc 
ám rồi... “ 

Ginny vẫn thốn thức: 


“Con không... không biết. Con thấy nó nằm trong đống 
sách mà má mua cho con. Con tưởng... tưởng ai đó bỏ 
quên...” 


Giọng nói mạnh mẽ của cụ Dumbledore cắt ngang câu 
chuyện giữa cha con nhà Weasley: 


HỨA Bí MẬT 


“Trò Ginny cần phải đến bệnh thất nghỉ ngơi ngay bây 
giờ. Con đã trải qua một chặng đường khổ ải quá sức. Sẽ 
không bị kỷ luật gì đâu. Những phù thủy già đầu hơn, 
khôn ngoan hơn con rất nhiều mà còn bị Chúa tế Hắc ám 
Voldemort lừa bịp nữa là.” 

Cụ Dumbledore sải bước tới bên cánh cửa, mở ra, và 
thây cúi xuống ân cần nháy mắt với Ginny, nói tiếp: 

“Con hãy lên giường mà nằm nghỉ, và có lẽ cũng nên 
uống một ly cối sôcôla nóng nữa. Thầy nghiệm ra hai món 
đó luôn làm cho thây phấn chấn lên. Bà Pomfrey vẫn còn 
thức đấy. Bà vừa mới đi phát món sinh tố nhân sâm... Thầy 
đám nói là mấy nạn nhân của Tử Xà sẽ tỉnh lại trong 
chốc lát mà thôi.” 

Ron mừng rỡ reo: 

“Vậy là Hermione khỏe rồi!” 

Cụ Dumbledore còn trấn an Ginny lần nữa: 

“Hiện không còn hậu quả tai hại nào để lại nữa đâu, 
Ginny à.” 

Bà Weasley dẫn Ginny đi ra, ông Weasley cũng đi theo. 
Trông ông Weasley có vé vẫn chưa hết sốc. 

Cụ Dumbiedore nói với giáo sư McGonagall với một vẻ 
đầy ưu tư: 

“Bà biết không, bà Minerva, tất cả những việc này xứng 
đáng để mở một bi tiệc ăn mừng, Tôi xin nhờ bà đi xuống 
nhà bếp đánh thức họ dậy giùm tôi, được không?” 

“Được chứ!” 

Giáo sư McGonagall trả lời một cách phân khởi, đi ra 
phía cửa và nói: 


vw* 44B 


Phần thưởng cho Pobby 


“Tôi để cho ông “xử” Harry và Ron nhé?” 

Cụ Dumbledore bảo: 

“Đương nhiên rồi.” 

Giáo sư MeGonagall đi rồi, Harry và Ron chăm chú nhìn 
cụ Dumbledore, không dám chắc điều gì sắp xảy tới cho 
tụi nó. Giáo sư McGonagall nói cụ Dumbledore “xứ” tụi nó, 
chính xác là ngụ ý gì? Chắc chắn -— chắc chấn - là tụi nó 
không bị trừng phạt chứ? 

Cụ Dumbledow lên tiếng: 

“Thầy nhớ dường như thầy có nói với các con rồi, rằng 
nếu mà các con vi phạm nội qui của trường một lần nữa, 
thì thây sẽ phải đuổi các con.” 

Ron há hốc miệng kinh hoàng. 

“Điều đó chứng tỏ rằng những người nghiêm túc nhứt 
trong chúng ta cũng đôi khi phải nuốt lời mình.” 

Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp: 

“Cả hai con sẽ được thưởng huy chương Công lao Đặc 
biệt đối với Trường và - để thầy coi - Ở, mỗi đứa được 
hai trăm điểm cho nhà Gryffindor.” 

Ron khép miệng lại và bắt đầu hồng lên rạng rỡ như 
những bông hồng của thầy Lockhart vào ngày lễ Tình yêu. 

“Nhưng có một người trong chúng ta sao cứ giữ im lặng 
tuyệt đối về vai trò của mình trong cuộc phiêu lưu mạo 
hiểm này thế nhỉ?”, cụ Dưmbledore nói. 

“Sao mà khiêm tốn quá vậy, ông Gilderoy?” 

Harry giật mình. Nó đã hoàn toàn quên béng thầy 
Lockhart. Quay đầu lại tìm, Harry thấy thầy Lockhart đang 


HARRV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


đứng ở góc phòng, vẫn mỉm một nụ cười vu vơ trên gương 
mặt ngơ ngơ. 

Khi cụ Dumbledore hướng về thầy Lockhart mà nói, thì 
thây Lockhart lại ngoái đầu ra sau coi cụ Dumbledore đang 
nói chuyện với ai. 

Ron nói mau: 


“Thưa thầy Dumbledore, lúc ở dưới Phòng chứa Bí mật 
có xảy ra một tai nạn. Giáo sư Lockhart...” 


“Tôi mà là giáo sư hả?” 

Thầy Lockhart mỉm cười, hơi ngạc nhiên. Ông kêu lên: 

“Ôi, trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng tôi chẳng còn trông 
mong được gì nửa.” 

Ron giải thích nho nhỏ với cụ Dumbledore: 

“Thầy định giở Bùa Lú ra để ếm tụi con, không dè bị 
phản đòn, tấu hỏa nhập ma luôn.” 

“Khốn khổl” 

Cụ Dumbledore lắc đầu, chòm râu bạc và đài của cụ 
rung nhè nhẹ: 

“Kiếm znình đâm lưng mình rồi, anh Gilderoy ơi.” 

“Kiếm hả?” 

Thây Lockhart hỏi lại lờ mờ: “Tui đâu có cây kiếm nào 
đâu? Thằng nhỏ kia có kìa.” 

Thầy Lockhart chỉ vào Harry, nói thêm: 

“Nói nó, nó sẽ cho ngài mượn kiếm,” 

Cụ Dumbledore bèn quay qua Ron, bảo: 

“Thây phiền con đắt giùm giáo sư Lockhart qua bệnh 
thất luôn. Thầy còn có đôi lời muốn nói với Harry...” 


x» 448 


Phần (hưởng cho Đohby 


Thầy Lockhart đủng đỉnh đi ra. Ron cũng đi ra, nhưng 
lén nhìn một cái nhìn đầy tò mò về phía Harry và cụ 
Dumbledore khi nó khép cánh cửa lại. 

Cụ Dumbledore bước ngang phòng, đến bên mấy cái ghế 
cạnh lò sưởi. 

Cu báo: 

“Ngồi xuống đi Harry.” 

Harry ngồi xuống, cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ. 

Đôi mắt cụ Dumbledore lại lấp láy khi cụ nói: 

“Trước tiên, thầy muốn cám ơn con, Hamy à. Hẳn là 
con đã chứng tỏ cho ta thấy một tấm lòng trung thành thực 
sự lúc ở đưới Phòng chứa Bí mật đó. Chứ nếu không thì 
không có cách nào để gọi Fawkes đến cứu con được.” 

Cụ Dumbledore vuốt ve con phượng hoàng, và con chim 
vỗ cánh nhè nhẹ trên đầu gối cụ. 

Harry nhe răng cười ngượng nghịu trong khi cụ Dưmbledore 
vẫn chăm chú nhìn nó. Cụ nói một cách ưu tư: 

“Vậy là con đã gặp Tom Riddle. Thầy đoán con là người 
nó để ý đến đến nhiều nhất...” 

Bỗng nhiên, cái điều đang dày vò Harry chợt nhảy xổ 
ra khỏi miệng: 

“Thưa thầy Dumbledore..., Riddle nói là con giống nó 
lắm. Nó nói... giống một cách kỳ lạ.” 

“Ủa, nó nói vậy hả?” 

Cụ Dumbledore vẫn trầm ngâm nhìn Harry bằng đôi mắt 
xanh sáng dưới đôi chân mày rậm bạc phơ. 

“Vậy con nghĩ sao hở Harry?” 


*x» 449 .x* 


_ HARRY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


Harry nói, không có ý nói lớn như vậy, nhưng đúng là 
giọng nó có hơi to: 

“Con không tin là con giống nó!” Ý con nói là... Con... 
Con là học sinh nhà Gryffindor, <on là...” 

Nhưng Harry lại đột ngột im lặng. Một nỗi nghi hoặc 
vẫn ẩn giấu chợt trỗi lên trong đầu nó. 

Một lát sau, nó bắt đầu lại: 

“Thưa thầy, cái nón Phân loại nói với con là... con sẽ 
phát huy tài năng nếu chịu vô nhà Slytherin. Có một thời 
gian mọi người đều nghĩ con là Người kế vị Slytherm... Bởi 
vì con nói được Xà ngữ...” 

Cụ Dumbledore bình thản nói: 

“Harry à, con có thể nói được Xà ngữ, bởi vì Chúa tể 
Hắc ám Voldemort có thể nói Xà ngữ. Y là hậu duệ cuối 
cùng của Salazar Slytherin. Nếu mà thầy không nhầm lẫn 
quá đáng, thì chính y đã truyền một ít năng lực của y cho 
con vào cái đêm mà y để thẹo cho con. Chẳng phái y cố 
ý làm vậy đâu. Thầy chắc là...” 

Harry nghe như sét đánh ngang đầu. Nó hãi hùng kêu 
lên: 

“Voldemort truyền một ít năng lực của y cho con hả?” 

“Có vẻ như vậy lắm.” 

“Cho nên lẽ ra con phải vô nhà Slythern hả?“ 

Harry tha thiết nhìn vào mặt cụ Dumbledore. 

“Cái nón Phân loại đã nhìn ra năng lực Slytherimn ở trong 
con, phải không ạ? Và cái nón đã...” 

“Xếp con vô nhà Gryffindor.” 

Cụ Dumbledore điểm tĩnh nói: 


x*è 45D sx 


Phần thưởng cho Đohby 


“Harry, con nghe thầy nói đây. Con ngẫu nhiên có được 
nhiều phẩm chất mà Salazar Slythern đã hãnh diện về những 
học sinh do ông ta đích thân chọn lựa. Con vừa có năng 
lực hiếm hoi của ông ta là Xà khẩu, lại vừa tài xoay sở 
tháo vát, ý chí quả quyết, và cả sự bất chấp luật lệ.” 

Chòm râu của cụ Dumbledore lại rung nhè nhẹ: 

“Tuy nhiên cái nón Phân loại vẫn đặt con vào nhà 
Gryffndor. Con biết tại sao như vậy mà. Thử suy nghĩ coi.” 

Harry nói bằng giọng xuôi xị: 

“Nó cho con vô nhà Gryffindor chẳng qua vì con xin nó 
đừng cho con vô nhà Slytherm...“ 

“Đúng như uậu!” 

Cụ Dumbledore nói ngay, mặt rạng rỡ tưƠI cưỜi. 

“Điều đó làm cho con khác với Tom Riddle một trời một 
vực. Harry à, đâu phải chỉ nhờ vào năng lực của chúng 
ta không thói, mà chính sự chọn lựa của chúng ta mới 
chứng tỏ chúng ta thực sự là ai.” 

Harry ngôi bất động trên chiếc ghế, choáng váng. 

Cụ Dumbledore nói tiếp: 

“Nếu con vẫn còn muốn có bằng chứng rằng con thuộc 
về nhà Gryffindor, thì Harry à, thầy cho là con nên nhìn 
kỹ cái này hơn.” 

Cụ Dumbledore chồm qua bàn làm việc của giáo sư 
McGonagall, vói lấy thanh kiếm bạc còn vấy máu, đưa cho 
Harry. 

Với vẻ ngờ nghệch, Harry cẩm lấy thanh kiếm, lật qua 
lật lại, hổng ngọc cẩn ở chuôi gươm phản chiếu ánh lửa 


xe 451 


HLRHV POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 


lóng lánh. Và rồi nó nhìn thấy ngay phía dưới cán gươm 
có chạm khác một cái tên: 


Cụ Dumbledore nói một cách đơn giản: 

“Chỉ có một Gryffindor chân chính mới có thể rút được 
thanh gươm đó ra khỏi chiếc nón Phân loại, Harry à.” 

Trong một phút, cả hai thầy trò không nói thêm øì với 
nhau. Rồi cụ Dumbledore mở một ngăn tủ của cái bàn làm 
việc của giáo sư McGonagall và lấy ra một cây viết lông 
ngỗng cùng một bình mực. 

“Bây giờ, Harry à, cái con cần là ăn và ngủ. Thầy cho 
là con nên đi xuống nhà bếp để thưởng thức một bữa tiệc 
ra trò, trong khi thây viết một bức thư gởi đến nhà ngục 
Azkaban - Chúng ta cần phải đưa người giữ khóa của chúng 
ta về trường. Và thầy cũng phải soạn một cái rao vặt cho 
tờ Nhật báo Tiên trí nữa.” 

Cụ Dumbledore nói thêm, vẻ nghĩ ngợi lung lắm. 

“Chúng ta cũng sẽ phải cân một giáo sư mới để dạy 
môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Khốn khổ thân ta, 
đường như chúng ta cạn người làm chuyện này rồi thì phải.” 

Harry đứng dậy và đi tới cửa. Nhưng nó vừa mới chạm 
tay vào nắm đấm cửa, thì cánh cửa bật mở ra, mạnh đến 
nổi bung cả vào tường, 

Ông Lucius Malfoy đứng án ngay cửa, vẻ mặt giận dữ 
hết sức. Và lóm thóm đằng sau chân ông (ta, chính là Dobby, 
đầy mình thương tích, quấn băng tùm Ìum. 

Cụ Dumbledore nói với vẻ thú vi: 


“Chào ông Lucius Malíoy.” 


và» 452 


Phần thưởng cho Bobby 


Ông Malfoy suýt xô ngã Harry khi ông băng ngang qua 
căn phòng. Dobby lóp ngóp chạy theo chân ông ta, lúm 
khúm dưới vạt áo khoác của ông, cái mặt nó trông thiệt 
là khốn khổ khốn sở. 

Đôi mắt lạnh lùng của ông Malfoy nhìn chòng chọc vào 
cụ Dumbledore. Ông Malfoy nói: 

“Thì ra ông đã trở về. Ban Quản trị trường đã đình chỉ 
chức vụ của ông, nhưng ông vẫn cứ trơ h mà trở về Hogwarts 
_- vá, 

Cụ Dumbledore nở nụ cười thanh thần: 

“À, ông thấy đó, ông Malfoy, hôm nay mười một thành 
viên khác trong Ban quản trị đã liên lạc với tôi. Thiệt tình 
mà nói, không khác gì bị kẹt trong một trận giông cú vậy. 
Họ nghe tin về vụ con gái ông Weasley bị giết nên họ muốn 
tôi trở lại đây ngay lập tức. Dường như họ nghĩ rằng, xét 
cho cùng tôi vẫn là người có năng lực nhứt để làm cái 
công việc này. Họ cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện 
thật lạ... Nhiều người còn cho rằng chính ông đã đe dọa 
sẽ trà ếm gia đình họ nếu họ không đồng ý đình chỉ công 
tác của tôi ngay lập tức.” 

Ông Malfíoy vốn đã tái mét, giờ lại càng tái hơn, nhưng 
đôi mắt nheo ti hí của ông ta vẫn bừng bừng toát ra cơn 
giận dữ. Ông ta nhếch mép cười nhạo báng: 

“Vậy hả? Thế ông đã ngăn chặn được cuộc tấn công 
chưa? Đã bắt được thủ phạm chưa?“ 

Cu Dumbledore đáp với một nụ cười: 

“Chúng tôi đã làm xong.” 

Giọng ông Malfoy đanh lại: 

“Sao? Là ai vậy?” 


H.ÀHHV ÊOTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ NIẬT 


Cụ Dumbledore bình thản nói: 

“Cũng vẫn người đó, như lần trước, ông Malfoy à. Chỉ 
có điều lần này, Chúa tế Hắc ám Voldemort đã mượn tay 
người khác hành động thôi. Bằng cuốn nhật ký này.” 

Cụ Dưmbledore giơ lên cuốn sổ nhỏ bị lủng một lỗ to 
ở chính giữa. Cụ chăm chứ quan sát phản ứng của ông 
Malfoy. Nhưng Harry thì lại chú ý Dobby. 

Con gia tính đang làm một cử chỉ rất ư quái dị. Đôi 
mắt to lỗ lộ của nó nhìn chằm chằm Harry đẩy ngụ ý, 
tay nó cứ chỉ hết quyển nhật ký rồi đến ông Malfoy, rồi 
tự đấm mạnh vào đầu bằng nắm tay của mình. 

Ông Malfoy chậm rãi nói từng tiếng với cụ Dumbledore: 

“Ta hiểu rồi...” 

Cụ Dumbledore vẫn nhìn thắng vào mắt ông Malfoy, giọng 
đều đều: 

“Một kế hoạch khôn khéo lắm. Bởi vì nếu Harry đây, 
và Ron bạn nó, không phát hiện ra quyên nhật ký, thì có 
lẽ Ginny sẽ phải lãnh chịu tất cả mọi tội lỗi. Sẽ không ai 
có thể chứng minh nổi là cô bé đã hành động một cách 
vô ý thức, mà chẳng qua chỉ là do kẻ khác mê hoặc sai 
khiến...“ 

Ông Malfoy không nói gì. Bộ mặt ông bỗng dưng trơ ra 
như đeo mặt nạ. 

Cụ Dumbledore tiếp tục: 

“Và thử tưởng tượng coi, khi ấy thì điều gì có thể xảy 
ra nào?... Gia đình Weasley là một trong những gia đình 
thuần chủng xuất sắc nhứt trong thế giới phù thủy chúng 
ta. Thử tưởng tượng đến tác hại và hậu quả sẽ ra sao đối 
với Arthur Weasley và Đạo luật Bảo vệ dân Muggle của 


*à> 45A4 sx 


IPhần thưởng cho Dohhy 


ông, một khi chính con gái của ông bị phát giác là kẻ đã 
tấn công và giết những học sinh xuất thân trong gia đình 
Mugpgle... Rất may là quyển nhật ký đã được phát hiện, 
và ký ức của Tom Riddle đã bị xóa sạch. Nếu không thì 
ai mà biết được hậu quả sẽ tai hại đến nhường nào...” 

Ông Malfoy buộc phải lên tiếng với cái giọng cứng ngắc: 

“Quả là rất may!” 

Giọng ông ta rít qua kẽ răng nghiến chặt. 

Đằng sau ông ta, Dobby vẫn cứ tiếp tục chỉ chổ vào quyển 
nhật ký, rồi chí vào ông Malfoy, rồi tự đấm vào đầu mình... 

Và Harry chợt hiểu ra. Nó gật đầu ra hiệu cho Dobby. 
Con zia tính bèn lùi vào góc phòng, tự véo (ai mình để tự 
trừng phạt. 

Harry lên tiếng hỏi: 

“Thưa ông Malfoy, ông có muốn biết làm sao mà Ginny 
có được quyển nhật ký đó không?” 

Ông Malíoy ngoảnh đầu nhìn Harry. Ông đáp lạnh lùng: 

“Làm sao ta có thể biết được bằng cách nào mà con 
nhỏ ngu ngốc đó có được cuốn nhật ký ấy chớ?” 

Harry nói: 

“Ông biết chứ, bởi vì chính ông đưa cho Ginny mà. Trong 
tiệm sách Phú Quí và Cơ Hàn ấy. Ông đã giả đò cầm cuốn 
sách giáo khoa môn Biến của Ginny lên chê bai này nọ, 
rồi thừa lúc đó nhét cuốn nhật ký vô, đúng không?” 

Bàn tay trắng nhách của ông Malfoy nắm chặt rồi mở 
ra. Ông rít lên: 

“Bằng chứng đâu?” 

Cụ Dumbledore quay sang mỉm cười với Harry: 


và 455 x> 


HÀ IRERV POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BỈ MẬT 


“Chà, không ai có thể chứng minh được chuyện như vậy 
dâu. Niứt là bây giờ Tom Riddle đã bị xóa khỏi quyến 
sách rồi. Tuy nhiên, tôi có lời khuyên ông, ông Malfoy à: 
khỏng nên đưa ra thêm những món đồ khác của Chúa tế 
Hắc ám Voldemort nữa. Nếu có thêm bất cứ món gì của 
hán mà rơi vào tay những học sinh ngây thơ vô tội, thì 
tôi nghĩ ông Arthur Weasley chắc chắn sẽ truy tìm ra được 
nguồn gốc mấy món đó là xuất phát từ ông...” 

Ông Malfoy đứng lặng mất một lúc. Harry nhìn thấy rõ 
ràng bàn tay phải của ông ta vặn vẹo như thể ông ta rất, 
rất, rất muốn rút cây đũa phép của mình ra. Nhưng thay 
vì làm vậy, ông quay sang quát nạt con gia tỉnh của mình: 

“Đi thôi, Dobby! 

Ông \:alfoy văn nắm đấm cửa, mở ra, và con gia tỉnh 
líu ru chạy theo chân, bị ông tống cho một đá văng qua 
khung cửa. Cụ Dumbledore và Harry đều nghe thấy tiếng 
con gia tỉnh rên la đau đớn khi lết dọc suốt hành lang. 

Harry đứng trân ra suy nghĩ một lúc. Rồi một ý tưởng 
“vĩ đại” đột nhiên hiện ra trong óc nó. 

Nó hối hả nói với cụ Dumbledore: 

“Thưa thầy, xin thầy cho phép con đem trả cuốn nhật 
ký đó cho ông Malíoy.” 

Cụ Dumbledore điểm nhiên đáp: 

“Đương nhiên là được chứ, Harry. Nhưng mà mau chân 
lẹ tay lên. Con không nhớ bữa tiệc đang đợi con sao?” 

Harry chụp ngay cuốn nhật ký trên bàn và phóng như 
mũi tên ra khỏi văn phòng. Nó vẫn còn nghe văng vắng 
tiếng rên la vì đau đớn của Dobby, lúc này đang vòng qua 
một góc cuối hành lang. Harry vội vàng cởi một chiếc giầy 


w> 456 x 


HANHY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA HÍ MẬT 


Dobby nói bằng một cái giọng “không tin được dù đó 
là sự thật”. 

“Dobby được cho một chiếc vớt Ông chủ đã liệng nó, 
và Dobby đã bắt được. Như vậy là Dobby... Dobby được t/ 
do!” 

Ông Malfoy đứng chết trân, ngó trừng trừng con gia tỉnh 
¬ giờ đã là cựu gia tỉnh của ông. Rồi ông quay lại, xöng 
tới Harry: 

“Mày làm cho tao mất đi một đầy tớ rồi, thằng oắt cord” 

Nhưng Dobby hét lên: 

“Ông không được đụng tới Harry Potter!” 

Một tiếng nổ to vang lên, ông Malfoy bị văng ngược ra 
sau, té lăn xuống các bậc thang, lộn ba vòng, cuối cùng 
nằm thành một đống xộc xệch dưới chân cầu thang. Ông 
đứng dậy, mặt mày bằầm tím. Ông rút cây đũa phép ra. 
Nhưng Dobby đã giơ lên một ngón tay dài, đe dọa. 

Ngón tay dài đó chỉ xuông ông Malfoy, và giọng con 
quỷ lùn nghe đữ tơợn: 

“Ông liệu hồn cút ngay cho! Ông chớ có hòng đụng tới 
Harry Potter! Cút ngay bây giờ đủ” 

Ông Malfoy thiệt tình không còn lựa chọn nào khác nữa. 
Quăng cho Harry và Dobby một cái nhìn hần học cuối cùng, 
ông Malfoy phất tấm áo choàng quanh mình và vội vã đi 
khuất mát. 

Con quỷ lùn ngước nhìn Harry đăm đăm, kêu lên bằng 
cái giọng the thé chói tai của giống quỷ: 

“Harry Potter đã giải phóng cho Dobby!” 

Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ gần đó nhứt phản chiếu 


của mình ra, lật đật tháo chiếc vớ dơ hãy khỏi chân, và 
nhét cuốn nhật ký vô trong chiếc vớ. Vừa làm Harry vừa 
tự hỏi không biết âm mưu của nó liệu có thành công không? 
Nó cắm đầu cắm cổ chạy xuống hành lang tối thui. 

May sao Harry bắt kịp ông Malfoy và Dobby ở đầu cầu 
thang. Nó vừa ghìm chân đứng lại, vừa thở hốn hển, nói: 

“Ông Malfoy, cháu có cái này gởi trả ông...” 

Vừa nói, Harry vừa giúi cuốn nhật ký vô tay ông Malfoy. 

“Cái gì?” 

Ông Malfoy kéo tuột chiếc vớ ra, quăng qua một bên, 
rồi giận đữ nhìn hết cuốn nhật ký đến Harry. Ông nói ngọt 
ngào: 

“Mày rồi đây cũng sẽ đi tới một kết cục đau đớn như 
cha mẹ mày thôi, Harry Potter à Cha mẹ mày cũng là những 
đứa ngu ngốc ưa xen vô chuyện của người khác y như mày 
vậy.“ 

Ông quay lưng bỏ di. 

“Đi thôi, Dobby. Tao biểu đi, nghe không?” 

Nhưng Dobby không thèm nhúc nhích. Con quỷ lùn này 
đang raân mê chiếc vớ cũ dơ hết chỗ nói của Harry trong 
tay, ngắm nghía chiếc vớ như thể đó là một báu vật vô 
giá trên đời. 

“Ông chủ tặng cho Dobby một chiếc vớ!” 

Con quỷ lùn Dobby thốt lên trong sự kinh ngạc. 

“Ông chủ đã ban cho Dobby.” 

Ông Malfoy nạt: | 


“Cái gì? Mày vừa nói cái gì?” 


xe 457 v 


Phần thưởng cho bobhy 


long lanh trong hai con mắt tròn vo lồ lộ của con quỷ lùn. 
Nó lại kêu lên the thé: 

“Harry Potter đã giải phóng cho Dobby!“ 

Harry nhe răng toét miệng cười: 

“Ít ra thì tôi cũng phải làm được điều đó cho bạn chới 
Nhưng Dobby à, hãy hứa là từ nay đừng bao giờ tìm cách 
cứu mạng tôi nữa nha!” 

Bộ mặt nâu xâu xí cực kỳ của con quỷ lùn bỗng nhiên 
giãn ra thành cả một nụ cười vĩ đại đây răng. 

Khi Dobby giúp mang lại chiếc vớ vô chân Harry, Harry 
nói: 

“Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, Dobby à. Bạn nói với 
tôi là tất cả những âm mưu này không liên quan gì đến 
Kẻ-mà-chớ-coi-tên-ra, bạn còn nhớ không? Vậy thì...” 

Dobby trợn to đôi mắt, như thể điều đó hiển nhiên quá 
mà. 

“Thưa cậu, đó là một manh mối mà. Tôi đã chỉ cho 
cậu một manh mối. Cậu không hiểu sao, vị Chúa tế Hắc 
ám trước khi thay tên đổi họ thì có thể mang tên gì chả 
được, phải không?” 

Harry đành ậm ừ: 

“Ờ phải. Thôi, bây giờ chúng ta đi thôi. Có một bữa 
tiệc dọn sẵn rồi, và bạn tôi, Hermione, chắc bây giờ đã 
tỉnh lại...” 

Dobby vung hai cánh tay ôm chằm nửa người dưới của 
Hamy, siết mạnh một cách hết sức thân thiết. Dobby nghẹn 
ngào: 


w+ 4593 .x 


BẾ MẬT 


“Tạm biệt Harry Potter! Harry Potter vĩ đại hơn Dobby 
tưởng rất nhiều!” 


Và rồi, búng tay một cái “tách” thật to, Dobby biến mất. 


* 


+ »* 


Ở trường Hogwarts, Harry đã từng được thưởng thức nhiều 
bữa tiệc linh đình. Nhưng không có bữa tiệc nào giống như 
bữa tiệc này. Mọi người dự tiệc đều mặc đổ ngủ và bữa 
tiệc kéo đài từ nửa đêm đến sáng bét. Harry không thể 
nói được đỉnh cao của bữa tiệc là lúc nào: lúc Hermione 
chạy ào về phía nó kêu la thất thanh: 

“Bạn đã phá án rồi! Bạn đã phá án rồi!” 

hay lúc ]ustin hấp tấp chạy từ bên dãy bàn nhà Hufflepuff 
qua, siết chặt tay Harry và xin lỗi mãi về cái vụ đã nghỉ 
ngờ nó; hoặc khi lão Hagrid đột ngột xuất hiện lúc ba giờ 
rưỡi sáng, thân ái vỗ lên vai Ron và Hermione một cái, 
làm hai đứa dập cả mặt xuống dĩa bánh ngọt; rồi khi có 
người đứng lên công bố rằng nó và Ron đã đem về cho 
nhà Gryfindor bốn trăm điểm, bảo đảm trong niên học này 
Cúp Nhà sẽ thuộc về nhà Gryffindor. Cũng có thể, đỉnh 
cao của bữa tiệc là khi giáo sư McGonagall đứng đậy thông 
báo rằng các kỳ thi được nhà trường châm chế miễn hết 
(Hermione kêu “Ôi, đừng miễn!”);, hay là khi cụ Dumbledore 
tuyên bố rằng, thật không may, giáo sư Lockhart sẽ không 
thể nào tiếp tục đứng lớp phụ trách môn Phòng chống Nghệ 
thuật Hắc ám nữa, do “bởi vì rằng thì là” giáo sư cần phải 
đi đâu đó để tìm lại trí nhớ của mình. 

Không ít giáo sư phụ họa đám học trò hò reo khi nghe 
tin này. 


t*ws 4BDO xxx 


Phân thưởng cho Pobby 


Ron vừa lấy thêm cho mình một miếng bánh cam trét 
mứt, vừa lầm bâầm: 


“Thiệt là nhục! Mình vừa mới bắt đầu khoái ổng...” 


s 


* s‡ 


Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của 
những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở 
về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự đổi thay nho nhỏ. 
Thay đối thứ nhứt là lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc 
ám đã phải bãi bỏ (Ron an ủi cô bé Hermione bất bình vì 
mất học: “Nhưng mà tụi mình cũng đã được thực tập môn 
này khá nhiều đó chứ!?). Thay đổi nho nhỏ thứ hai là ông 
Malfoy đã bị loại ra khỏi chức Ủy viên Hội đồng Quản trị 
trường Hogwarts. Draco Malfoy không còn đi lại khệnh khang 
khắp trường như thể cái trường này là thái ấp riêng của 
nó nữa. Ngược lại, trông nó bực bội quạu quọ cau có rầu 
rĩ đến phát thương. Trong khi đó, cô bé Ginny bây giờ đã 
lại hoàn toàn vui tươi hớn hớ. 

Chẳng mấy chốc lại đến ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts 
để về nhà nghỉ hè. Harry, Ron, Hermione, Fred, George, và 
Ginny xí nguyên một toa cho cả đám, Tụi nó tận dụng 
những giờ cuối cùng còn được trổ tài pháp thuật để chơi 
cho đã. Cả bọn chơi đánh bài Xìnáp nổ, đốt tới viên pháo 
bung xòe cuối cùng của Fred và George. Rồi tụi nó thực 
tập trò giải giới đối thủ bằng phép thuật. Trò này thì Harry 
chơi giỏi, hơn hắn mấy đứa kia. 

Sắp tới ga Ngã Tư Vua thì Harry sực nhớ ra một chuyện: 

“Ginny ơi, em đã thấy anh Percy làm chuyện bí mật gì 
mà ảnh không cho em kể lại với tụi anh vậy?” 


về 481 ¿x 


HARHVYV PO0TTEH VÀ PHÒNG CHỮA NHÍ MẬT 


“A, chuyện đó hả?” 

Ginny cười khúc khích mãi. 

“Ôi, chuyện đó... Anh Percy có bổ.” 

Fred sửng sốt buông cái túi đựng sách, rớt cả xuống đầu 
George: 

“Cái ơi?” 

Ginny nói: 

“Bồ của ảnh là chị Huynh trưởng bên nhà Ravenclaw, 
chị Penelope ấy! Suốt mùa hè năm ngoái anh Percy chỉ toàn 
lo viết thư cho chị ấy, mấy anh nhớ không? Tới chừng vô 
trường học, hai anh chị vẫn thường bí mật gặp nhau. Có 
một lần em đang đi tới thì bắt gặp hai anh chị đang hôn 
nhau trong một phòng học trống. Mấy anh không thấy sao, 
anh Percy buồn khổ biết chừng nào khi chị ấy bị hóa đá.” 

Ginny kể xong lại lo lắng nói thêm: 

“Mấy anh đừng có chọc ghẹo anh Percy nhai” 

Fred rạng rỡ như thể sinh nhật của nó được tố chức 
sớm: 

“Dạ, tôi không đám mơ tưởng tới chuyện đó đâu cô!” 

George phụ họa với niềm vui ngầm kểm nén: 

“DI nhiên là không chọc rồi!” 

Tàu tốc hành Hogwarts từ từ chậm lại, và cuôi cùng 
dừng hẳn. 

Harry rút ra cây viết lông ngỗng và một mẩu giấy da, 
quay lại phía Hermione và Ron. Nó nói với Ron: 

“Cái này gọi là số điện thoại.” 


Nó hí hoáy viết hai lần, rồi xé tờ giấy da làm hai, đưa 


t*x* 4B2 s# 


Phần thưởng cho Đohby 


cho Hermione và Ron, mỗi đứa một miếng. 

“Hỏi mùa hè năm ngoái, mình có nói với ba của bạn 
về cách sử dụng điện thoại của dân Muggle. Bác sẽ biết 
xài thôi. Nhớ gọi cho mình ở nhà đì dượng Dursley nha. 
Mình chắc không chịu nổi hai tháng hè chỉ có mỗi thằng 
Dudley để mà trò chuyện đâu...” 

Hermione xuống tàu, nhập vào đám đông đang xúm xít 
tụ về cái hàag rào bị bùa phép hóa thành cánh cổng vào 
sân ga số Chín Ba phần tư. Hermione nói: 

“Dù thế nào thì dì dượng bạn cũng sẽ tự hào về bạn 
lắm, một khi họ biết được bạn đã lập được thành tích gì 
trong niên học vừa qua.” 

“Tự hào hả?” 

Harry trố mắt hỏi lại. 

“Bạn có điên không? Bao nhiêu phen mình suýt chết, 
mà mình có chết được đâu? Dì dượng dám nổi điên lên 
thì có...” 

Cánh cửa vào thế giới Muggle mở ra, và cả bọn cùng 
nhau bước qua... 


HẾT TẬP II 


ts 463 ở 


HARRVY POTTEH VÀ PHÒNG CHỮA BÍ MẬT 


MỤC LỤC 

Chương một 

SINH NHÂT BUỒN NHỨT 5 
Chương hai 

LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY 18 
Chương ba 

TRANG TRAI HANG SÓC 33 
Chương bốn 

PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN 56 
Chương năm 

CÂY LIỄU ROI 86 
Chương sáu 

GILDEROY LOCKHART 114 
Chương bảy 

MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THÂM 137 
Chương tám 

TIỆC TỬ NHẬT 162 


Chương mười 
TRÁI BLUDGER TAI QUÁI 216 


Chương mười một 
CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI 


Chương mười hai 
MÓN THUỐC ĐA DỊCH 


Chương mười ba 


CƯUỔN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT 


Chương mười bốn 
CORNELIUS FULIX;E 


Chương mười lăm 
ARAGOS 


Chương mười sáu 
PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 

Chương mười bảy 
NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERITN 


Chương mưƯỜiI tám 
PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY 


244 


276 


305 


356 


381 


413 


MARNWNY P@TIER 
& PHÒNG CHỮA HÍ MẬT' 


J. K. ROWLING 
LÝ LAN dịch 


Chịu trách nhiệm xuốt bản: 
TS. Quách Thu Nguyệt 
Biên tập: 
Phan Thị Vàng Anh - Nguyễn Trí Công 

Vẽ bìg: 
Trí Đức 

Sửa bỏn in: 

Thu Phương 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B. Lý Chính Thắng — Quận 3 — TP. Hồ Chí Minh 
ĐT : 16289 - 9316211 - 846559 - 9350973 
Fax : 08.84357450 
E-mail : nxbtre@ hcm.vm.vn 
Website : httpz//www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
Số 20 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội 
ĐT : (04) 7734544 
Fax : (04) 7734544 
E-mail : vanphongnxbtre @hn.vnn.vn 


In 2.000 cuốn, khổ 183x19cm, tại Xí nghiệp in Nguyễn 
Minh Hoàng. Địa chỉ : 100 Lê Đại Hành, P.7, Q.11, TP. HCM. 
ĐT : 8555812. E-mail : xn-inngminhhoang@hcm.vnn.vn. 
Số đăng ký kế hoạch xuất bản 15ã10/128-CXB do Cục Xuất 
bản cấp ngày 29/10/2003 và giấy trích ngang KHXB số 
1740/2004. In xong và nộp lưu chiểu tháng 09 năm 2004. 


¬ _thành phố Chepdon, § &c =otla and 


TOUNOLE 


Hiện ( lì si lu đô Edint burgh, 


v, : "xẻ -h S. 
<Z 1X. J# va GUu ti xé - 4 
KiÏI l1r1 đấu ' ILC† cunTï la 
— =1 ; d!*c xin T6 — 


tr n" `" ề : _=- 
caÍ li L THYỆT PiIHTTV PFŨU 
L-Á ? l§ § LÍ YN tiấi 


ay nhãt trong năm cứ 


1ã được mm ra 2 


%c _ ÐÃ `» 


Lư. LÍ sấu 


` 


[ifiiilfi li IIIỆ 


BÍ Sun 


bị 
3 


0twork (C) Warner Bfos. A division or Ba 
8 Warner Entertainmerif€ompany L.P. bí: tnng # | 
„ : 


Ề 


= _ 


